MAI LAN HUONG 
HÀ THANH UYEN 


GIAI THICH 
NGU PHAP 


Chinh ly va bó sung 
Tài bàn nám 2015 


Chương 1: TỪ LOẠI (THE PARTS OF SPEECH) 5 
DANH TU (NOUNS) ovsssscsssssesssssssscenscenseenscensenses : 5 

I. Định nghĩa.............. 5 

II. Các loại danh từ.. 5 

III. Chức năng của danh từ ............. eal 


IV. Su tương hợp giữa chủ ngữ và động từ... 
V. Sở hữu cách ... 
Exercises 


DAI TU (PRONOUNS) 


I. Dinh nghia.... 
II. Các loại đại tù 


Exercises................ 
TÍNH TỪ (ADJECTIVES) 50 
I. Định nghia .................eeeeeeenenennenntntn nennen nnne nntn enn nnne nh entnenenene 50 
II. Các loại tính tit... chen HH nnnn nennen 50 
III. Phan từ dùng nhu tính từ ............... eene nennen 57 
IV. Danh từ dùng nhu tính từ ............... ener 


V. Vị trí của tính từ 

VI. Trật tự của tính từ đứng trước danh từ . 
VII. Tính từ được dùng như danh từ ... 

Exercises............. 


TRẠNG TỪ (ADVERBS). 
I. Định nghĩa....... 

II. Các loại trạng từ... 

III. Chức năng của trạng từ .. 

IV. Vi trí của trạng từ .... 

V. Phép đảo động từ sau các trang từ ... 
Exercises... 


SO SÁNH TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ 
(COMPARISON OF ADJECTIVES & ADVERBS). 
I. So sánh bang 
II. So sánh hơn.. 
III. So sánh nhát 
IV. Cách thêm đuôi -er và -est ... 
V. Hinh thức so sánh đặc biệt ... 
xar. x bor RUNG UE cap xar con dc by VỆ c5 qs adu E e 


ĐỘNG TU (VERBS) . 
I. Dinh nghia... 


II. Các loai dóng tit ... 
Exercises 


CUM DONG TU (PHRASAL VERBS)... 
I. Dinh nghia... 

II. Nghia của cum động từ... 

III. Cách ding 

IV. Một số cụm động từ thường ding... 
Exercises 


GIGI TU (PREPOSITIONS) . 
I. Dinh nghia 

II. Các loai giói tir 

III. Giới từ theo sau các tính từ, danh từ và động từ 
Exercises ................. 


LIEN TU (CONJUNCTIONS) 


II. Các loại liên tù.. ss 
E2 121167 -- ho ue Re RI NI DERNIERE REN EE SEE 


MAO TU (ARTICLES) 
I. Dinh nghĩa..... 

II. Các loại mao từ. 
Exercises 


Chung 2: THÌ (TENSES): seernes- iesea inns aoier 10 01600 noces tasona nipon e... 190 
. Thì hiên tai don 
II. Thi hién tai tiép dién . 

III. Thi hiện tai hoàn thành ................. 

IV. Thi hién tai hoàn thành tiép dién . 
V. Thi quá khứ đơn... 
VI 
VI 


_ 


H 


. Thi quá khứ tiếp diễn . 

. Thì quá khứ hoàn thành/ Tiền quá khứ 

VIII. Thi quá khứ hoàn thành tiếp diễn . 
IX. Thì tương lai đơn............ 

X. Thi tương lai tiếp diễn ... 

XI. Thì tương lai hoàn thành 
XII. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn ... 
XIII. Cách thêm đuôi -ed và -ing................. 
XIV. Cách phát âm đuôi -ed và đuôi -s/ es 
Exercises 


SỰ PHỐI HỢP THÌ (THE SEQUENCE OF TENSES) .. 
I. Su phối hợp của các động từ trong mệnh dé chính và mệnh đề phu 

II. Sự phối hợp của các động từ trong mệnh dé chính và mệnh dé 
trạng ngữ chỉ thời gian . 
Exercises 


Chương 3: MENH DE VÀ CUM TỪ (CLAUSES AND PHRASES) . 
MENH DE SAU WISH VÀ IF ONLY 
Exercises 


CUM TU VÀ MENH ĐỀ CHỈ MỤC BÍCH. 
I. Cum từ chi muc dich ................ c 

II. Ménh dé trang ngü chi muc dích 
Exercises .... 
CUM TU VÀ MÉNH DE CHỈ KET QUÀ ... 
I. Cum tit chi két qua 

II. Mệnh dé trang ngữ chi kết quà 
Exercises 
CUM TU VÀ MENH DE CHỈ NGUYEN NHÂN HOẶC LY DO... 
I. Cum tit chi nguyén nhán hoác ly do.. 

II. Mệnh dé trang ngữ chi nguyên nhân hoặc lý do .. 
Exercises 


CUM TU VA MENH DE CHÍ SU TUONG PHAN 
I. Cum từ chi sự tuong phàn .................. 

II. Ménh dé trang ngü chi su tuong phán .. 
Exercises 


AS IF, AS THOUGH, IT'S HIGH TIME, IT'S TIME, WOULD RATHER..... 
Exercises .... 


MENH ĐỀ DANH TU (NOUN CLAUSES) ... 
Exercises `i henis RR e orc dbesip ed eo oe ROS me a, 


MÉNH DE QUAN HE (RELATIVE CLAUSES) ....... tenens 263 
I. Cách ding dai tit quan hé và trang tir quan hệ thuế mệnh đềc suni hệ .... 263 

IL. Giói.t trong mệnh đề quan hệ.,............:....0:.8. 55. Agen 2E... 0016 sen 266 

II. Các loại mệnh đề quan hệ 

IV. Dạng rút gọn của mệnh dé quan hệ 
Exercises 


II. Phan loai cáu . 
III. Chức năng và trật tu từ trong câu .. 
Exercises 


HINH THÜC NHÁN MANH (EMPHASIS).. 
Exercises 


Chuong 5: CÂU ĐIỀU KIỆN (CONDITIONAL SENTENCES) ......................... 908 
I. Các loai cáu diéu kién 

II. Thi của động từ trong câu điều kiện .. 

III. Những cách khác để diễn tả câu điều kiện . 
Exercises 


Chương 6: LOI NOI GIÁN TIẾP (INDIRECT SPEECH) .................................. 317 
I. Lời nói trực tiếp và gián tiếp 

II. Câu tran thuật trong lời nói gián tiếp .. 

III. Câu hỏi trong lời nói gián tiếp 

IV. Câu mệnh lệnh, câu yêu cầu, câu dé nghị, lời khuyên, v.v. 

trong lời nói gián tiếp 

V. Câu cảm thán và câu trả lời yes/ no trong lời nói gián tiếp . 

VI. Các loại câu hỗn hợp trong lời nói gián tiếp.. 
Exercises 


I. Cáu chü dóng và cáu bi dóng 

II. Cách chuyén sang cáu bi dóng . 

III. Các cấu trúc bi động đặc biệt .. 

IV. Thể sai khiến 
Exercises 


II. Much, many, a lot of, lots of, a great deal of, a large number of .... 
III. Few, a few, little, a little .. 

IV. All, most, some, no, all of, most of, some of, none of 

V. Every, each .... 
Exercises 


Chương 9: TỪ VUNG HỌC (WORD STUDY) .......... 
CACH THANH LAP TU (WORD FORMATIONS) 

I. Thanh lập danh từ... 

II. Thành lập tính từ.... 

III. Thành lập động từ... 

IV. Thành lập trạng từ . 


HÌNH THỨC CỦA TỪ (WORD FORMS).. 


IL. Tính từ .... 
III. Trang từ.. 
IV. Động từ : 
THÀNH NGỮ (IDIOMATIC EXPRESSIONS) „s.ssssessssssssecesssosoosessssosenessoserssoosesesseeeee STL 
nT PS BR EBEA E E M A 5/4157 REAA D PAR 372 
VAN PHONG (STYLES) ... 
Exercises 1.5... (e uote 
Phu luc .... 
Dáp án 


i Ching 1 


TU LOAI 


(THE P2 


l. Định nghĩa (Definition) 
Danh từ là từ hoặc nhóm từ dùng dé chi người (John, teacher, mother,..), 
vật (chair, dog, ..), nơi chốn (city, church, England, ..), tính chát (beauty, 
courage, sorrou,..) hay hoạt động (travel, cough, walk, ..). 


II. Các loại danh từ (Kinds of nouns) 
Dua trén các tiéu chí khác nhau danh tit có thé dugc phán thành nhiéu loai: 
1. Danh từ cu thé và danh từ trừu tượng (Concrete nouns and abstract 
nouns) 

1.1. Danh từ cu thé (Concrete nouns): là danh từ chi những gi hữu hinh; 
những gì mà chúng ta có thé cám thấy trực tiếp qua giác quan (nhìn, 
nghe, sờ, ngửi,..) như: house, man, cloud, cat, pen, mountain, v.v. Danh từ 
cu thé dugc phán thành hai tiéu loai: 

a. Danh từ chung (common nouns) là danh từ dùng dé goi tên những sự vật 
thuóc cüng mót loai. 

Ex: table (cái bàn), man (con người), dog (con chó), pen (cây viét), ... 


RTS OF SPEECH) 


Trong danh từ chung có danh từ tập hợp (collective nouns) dùng dé chi 
một nhóm người, vật hoặc sự vật. x 
Ex: family (gia dinh), crowd (dám đông), team (đội), police (cảnh sát), 
government (chính phi), cattle (bò),.. 
b. Danh từ riêng (proper nouns) là tên riêng của từng sự vat, đối tượng 
riêng lẻ. 
Ex: John, France (nước Pháp), the Thames (sóng Thames), .. 
1.2. Danh từ trüu tượng (Abstract nouns): là danh từ dùng dé chỉ tính 
chát, trang thái hoặc hoạt động. 
Ex: beauty (vé đẹp), charity (long nhân di), existence (sự tôn tại), 
fear (sự sơ hài), departure (sự khói hành), ... 


2. Danh từ đếm được và danh từ không đếm được (Countable nouns 
and uncountable nouns) 
2.1. Danh từ đếm được (countable nouns) là danh từ chỉ những vật thé, 
con người, ý niệm, ... riêng rẽ có thể đếm được. 
Ex: chair (cái ghế), book (cuốn sách), student (hoc sinh), dog (con chó),... 
Danh từ đếm được có cả hinh thức số ít và số nhiều. Chúng ta có thé 
dùng mạo từ ø/ an với danh từ đếm được ở số ít (singular countable 


nouns), và các con số hoặc some, any, many, few với danh từ đếm được ở 

số nhiều (plural countable nouns). 

Ex: a book (một cuốn sách), two dogs (hai con chó), some bananas (vài 
quá chuói), many students (nhiéu hoc sinh), an accident (mót tai 
nan), a few ideas (một vài ý tưởng),... 

2.2. Danh tit khóng dém dugc (Uncountable nouns) là danh tit chi nhüng 
chát liéu, chát long, nhüng khái niém tritu tugng, và nhüng vat ma ching 
ta xem nhu mót khói khóng thé tách rói. 

Ex: wool (len), butter (bo), water (nước), furniture (đô gỗ), rice (gao), happi- 
ness (niềm hanh phúc), news (tin tức), work (công uiệe),... 

Phần lớn các danh từ không đếm được đều ở dang số ít, không có hinh 

thức số nhiều. Chúng ta có thể dùng some, any, much, little trước danh từ 

không đếm được nhưng không dùng số và mao từ a/ an. 

Ex: some water (một ít nước), much rice (nhiều gạo), little information 
(it thóng tin), some advice (mót vài lói khuyén), a little fear (hoi sg), 
some bread (một ít bánh mì),... 

* Lưu ý: 

— Con số và mao từ a/an không được dùng trước danh từ không đếm được, nhưng chúng 
có thể được dùng kèm với danh tù chỉ sự đo lường. 

Ex: Three bottles of milk (ba chai sữa), a bowl of rice (một bát com), a piece of informa- 
tion (một máu tin), two loaves of bread (hai 6 bánh mi)... 

- Các danh từ riêng (proper nouns) là tên riêng của cá thể thường dùng ở số ít nhưng 
đôi khi cũng có thể dùng ở số nhiều. 

Ex: The Smiths is going to Spain for their summer holiday. 

(Gia dinh Smith sẽ di nghỉ hè ở Tây Ban Nha) 
There are three Davids in my class. (Trong lớp tôi có ba người tên David.) 

- __ Nhiều danh từ có thể được dùng như danh từ đếm được hoặc không đếm được, thường 
khác nhau về nghĩa. 

Ex: The window's made of unbreakable glass. (Cửa sổ được làm bằng kính không vỡ.) 
Would you like a glass of milk? (Con uống một ly sữa nhé?) 

I'd like some tissue paper. (Tôi muốn mua một ít giấy lụa.) 
I'm going out to buy some papers. (Tôi sé di mua vài tờ báo.) 

- Các từ chỉ thức uống: coffee, beer, tea, juice, v.v. thường không đếm được. Nhung chúng 
có thể đếm được khi mang nghĩa ‘tách, ly, chai, v.v.. 

Ex: Have you got any coffee? (Bạn còn cà phê không?) 

Two coffees, please. (Cho hai ly cà phê.) [= two cups of coffee] 

| don't drink beer very often. (Tôi không uống bia thường xuyên.) 

Would you like a beer? (Dùng một ly/ chai/ lon bia nhé?) [= a glass/ bottle/ can of beer] 
3. Danh từ đơn và danh từ ghép (Simple nouns and compound nouns) 

Về hinh thức, một danh từ có thé là danh từ don (simple nouns) hay danh từ 

ghép (compound nouns). 

3.1. Danh từ don (Simple nouns) là danh từ chi có một từ. 

Ex: house (ngôi nhà), peace (hóa binh), train (xe lita), table (cái ban)... 


3.2. Danh từ ghép (Compound nouns) là danh từ gồm hai hoặc nhiều từ 
két hgp vói nhau. Danh tit ghép có thé dugc viét thành hai tit riéng biét, 
có gạch ngang giữa hai từ hoặc kết hop thành một từ. 

Ex: greenhouse (nhà kính), world peace (hóa bình thế giới), non-stop 


train (tàu suót), writing-table (bàn viét) 


% Cách thành lap danh tit ghép 


a. Danh từ + danh từ (noun + noun) 
Ex: toothpick (tám) tennis ball (bóng tennis) 
schoolboy (nam sinh) bus driver (tai xé xe buyt) 
kitchen table (ban bép) river bank (bó sóng) 
cupboard (tu chan) postman (người dua thu) 
b. Tính từ + danh từ (adjective + noun) 
Ex: quicksilver (hủy ngân) blackboard (báng den) 
greenhouse (nha kinh) blackbird (chim sdo) 
c. Danh từ + danh động từ (noun + gerund) 
Trong trường hợp này, danh từ ghép chỉ một loai công việc nào đó. 
Ex: weight-lifting (viéc cử ta) fruit picking (viéc hái quá) 
lorry driving (viéc lái xe tái) coal-mining (viéc khai thác mó than) 
bird-watching (viéc quan sát nhán dang chim) 
d. Danh động từ + danh từ (gerund + noun) 
Ex: waiting-room (phóng đợi) swimming pool (hó boi) 
driving licence (báng lái xe) washing-machine (máy gidt) 
Các trường hợp khác 


1 9 


Tinh tit + dóng tit (adjective + M whitewash (nuóc vói) 

Động từ + danh từ (verb + noun): pickpocket (tên móc tui) 

Trang từ + động từ (adverb + verb): outbreak (sự bùng nó) 

Động từ + trang từ (verb + adverb): breakdown (sự suy sup) 

Danh từ + giới tit (noun + preposition): passer-by (khách qua đường), 
looker-on (nguói xem) 

Danh từ + tính từ (noun + adjective): secretary-general (tổng thu ky; 
tóng bí thu) 


+ Lưu ý: Danh từ ghép có thé được thành lập bởi nhiều hơn hai từ: mother-in-law (me vợ/ 

. chóng), glass dining-table (bàn ăn bằng kính), merry-go-round (trò chơi ngựa quay),... 

4. Danh từ số ít và danh từ số nhiều (Singular nouns and plural nouns) 

Danh từ đếm được thường có hai dạng: số ít (singular) và số nhiều (plural). 
Ex: The girl is singing. (Cô gái dang hát) E singular 


The girls are singing. (Các có gái dang hát) — plural 


4.1. Cách thành lập danh từ số nhiều (Formation of the plural nouns) 
a. Hầu hết các danh từ sé nhiều được thành lập bằng cách thêm -s vào 
danh từ số ít. 
Ex: boy (con trai) — boys (những đứa con trai) 


house (ngôi nhà) — houses (những ngôi nhà) 
dog (con chó) > dogs (những con chó) 


Các chữ cái, chữ số, dấu hiệu và những từ loai khác không phái là danh 
từ mà được dùng nhu danh từ thì thường thêm ’s. 
Ex: There are two 9's in 99. (Trong số 99 có hai số 9.) 
Dot your i's. (Nhó chám dáu các chit i.) 
She spelt ‘necessary’ with two e’s. : 
(Cô ta dánh van tit ‘necessary’ có hai chữ c.) 
. Các danh từ tận cùng bằng s, sh, ch, x, z được tao thành số nhiều bằng 
cách thêm -es. 
Ex: dish (cái đĩa) > dishes (nhng cái dia) 
church (nhà thờ) — churches (những ngôi nhà thờ) 
box (cái hộp) > boxes (những cdi hộp) 
bus (xe buyt) > buses (những chiếc xe buýt) 
quiz (cuộc thi dé) > quizzes (các cuộc thi đố) 
. Các danh từ tận cùng bằng phu ám + y (consonant + y) được tạo thành 
số nhiều bằng cách đổi y thành i và thêm es. 
Ex: baby (em bé) E babies (nhüng em bé) 
party (bữa tiéc)  —> parties (những bữa tiệc) 
fly (con ruói) E flies (những con ruói) 
Các danh từ tận cùng bằng một nguyên ám + y (vowel + y) thi chỉ thêm -s. 


Ex: day (ngày) > days (các ngày) 
key (chia khóa) > keys (những chiếc chia khóa) 
boy (con trai) > boys (những dia con trai) 


Các danh từ riêng (proper nouns) tận cùng bằng -y, chi cán thêm -s. 
Ex: Do you know the Kennedys. (Ban có biét gia dinh Kennedy khóng?) 
I hate Februarys. (Tói ghét tháng Hai.) 

. Một số danh từ tan cùng bằng f hoặc fe: calf, half, knife, leaf, life, loaf, 
self, sheaf, chef, thief, wife, wolf được tạo thành số nhiều bang cách đổi f 
hoác fe thành -ves. 

Ex: knife (con dao) > knives (những con dao) 


calf (con bé) > calves (những con bé) 
thief (tén dn cáp) thieves (những tên ăn cắp) 
wife (uợ) E wives (các bà vg) 
Các danh từ tan cùng bằng -f hoặc -fe khác thì thêm s theo cách thông thường. 
Ex: roof (mái nhà) E roofs (nhüng mái nhà) 
handkerchief (khăn tay) > handkerchiefs (những chiếc khán tay) 
cliff (vách dá) E cliffs (các vách da) 


Một số danh từ tan cùng bằng f có thể có 2 hình thức số nhiều. 
Ex: scarf (khăn choàng cổ) — — scarfs, scarves 


dwarf (nguoi lün) > dwarfs, dwarves 
wharf (câu tàu) > wharfs, wharves 
hoof (móng vuót) E hoofs, hooves 


. Một số danh từ tan cùng bằng một phu ám + o (consonant + o) được tao 
thành sé nhiéu bang cách thém -es. 


Ex: tomato (quá cà chuaJ> tomatoes hero (anh hing) — heroes 
potato (cú khoai tay) > potatoes echo (tiéng vang) — echoes 
Các danh từ tan cùng bằng một nguyên âm + o, các từ vay mượn của 
nước ngoài hoặc các từ được viết tắt thì chỉ cần thêm -s. 
Ex: radio (máy radio) ^ — radios ' piano (dàn duong cám) > pianos 
zoo (só thi) — zoos photo (bic ánh) — photos 
Một số danh từ tàn cùng bằng o có thể có hai hinh thức số nhiều. 
Ex: volcano (nui lua) — volcanos, volcanoes 
tornado (com báo) ^ — tornados, tornadoes 
mango (quả xoài)  — mangos, mangoes 
mosquito (con mudi) — mosquitos, mosquitoes 
. Số nhiều bất qui tác (Irregular plurals) 
Một số danh từ thay đổi khi ở số nhiều. 


Ex: man (đèn ông) —> men mouse (con chuột) — mice 
woman (dàn bà) — women louse (con rán) — lice 
tooth (răng) — teeth goose (con ngóng) — geese 
foot (bàn chán) — feet person (nguoi) — people 
child (dua tré) — children ox (con bd) — oxen 

Một sé danh từ không thay đổi khi ở số nhiều. 
sheep (con cừu) deer (con nai) fish (con cá) 
swine (con lgn) aircraft (máy bay) craft (tàu, thuyên) 
grouse (gà rừng) trout (cá hói) squid (muc ống) 
salmon (cá hói) plaice (cá bon sao) carp (cá chép) 


Ex: There are a lot of sheep grazing in the fields. 
(Có nhiéu citu dang gám có ngoài dóng.) 

Một số danh từ tan cùng bằng -s không thay đổi khi ở số nhiều. 
means (phương tiện) works (nhà máy) species (loài) 
Swiss (nguói Thuy Si) barracks (doanh trai) crossroads (nga tu) 
headquarters (sé chi huy) series (dày, chuói) 

. Một số danh từ chi có hinh thức số nhiều (luôn được dùng với động từ số nhiều) 
quần áo gồm hai phán: pants (quán), pyjamas (dó pijama), trousers 
(quán dài), jéans (quán jin),.. 
dung cu hoác thiét bi góm hai phán: scissors (cái kéo), glasses (kính deo 
mát), pincers (cây kim), scales (cái cán), binoculars (ống nhóm), tongs 
(cái kep), spectacles (kính deo mắt),.. 
một số danh từ khác: arms (vZ khí), earnings (tién hiếm được), stairs 
(cáu thang), savings (tién tiét kiém), surroundings (vàng phu cán), riches 
(tài sản), goods (hàng hóa), outskirts (vàng ngoai ô), clothes (quán do)... 

. Một số danh từ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lap hoặc Latin thường có dang 
số nhiều đặc biệt theo luật của tiếng Hy Lạp và Latin. 

Ex: formula (công thức) — formulae, formulas 
alumna (nữ sinh) > alumnae 
vertebra (xương sóng) > vertebrae, vertebras 


focus (tiéu diém) E foci, focuses 
cactus (cáy xuang róng) — cacti 
fungus (nám) > fungi, funguses 
bacterium (vi khudn) > bacteria 
curriculum (chuong trinh giáng day) > curricula 
dictum (chám ngón) — dicta 
datum (di kién) > data 
criterion (tiéu chuẩn) > criteria 
phenomenon (hién tugng) > phenomena 
dogma (giáo lý) > dogmata 
stigma (vét; dóm) > stigmata 
basis (nén tảng) > bases 
crisis (cuéc khiing hodng) > crises 
analysis (sự phân tích) — analyses 
hypothesis (gid thuyét) > hypotheses 


i. Một số danh từ có hai hinh thức số nhiều với hai nghĩa khác nhau. 
Ex: brother (anh /em trai) brothers (các anh/em trai); brethren (đạo hữu; 


dóng dói) 
cloth (vdi) — cloths (các mảnh vai); clothes (quán do) 
penny (dóng xu) — pennies (các dóng xu); pence (sé tién xu) 


staff (nhân viên) — staffs (các nhân viên); staves (các khuôn nhạc) 
j. Số nhiều của các danh từ ghép 
— Trong hình thức danh từ ghép danh từ + danh từ (noun + noun), thi danh 
từ thứ nhất thường ở dang số ít và danh từ tHứ hai được đổi ra số nhiều. 
Ex: toothbrush (bàn chdi đánh răng) > toothbrushes 
boy-friend (ban trai) > boy-friends 
ticket collector (nguói soát vé) — ticket collectors 
— Trong hinh thức danh từ ghép danh từ + trang từ (noun + adv), danh từ 
. + giới từ + danh từ (noun + prep + noun), danh từ + tính từ (noun + adj), 
thì hinh thức số nhiều được thành lập với danh từ đầu tiên. 


Ex: passer-by (người di đường) > passers-by 
looker-on (người xem) — lookers-on 
mother-in-law (me uợ/ chóng) > mothers-in-law 
[cüng có thé viét mother-in-laws] 
lady-in-waiting (thi ni) E ladies-in-waiting 
court-martial (tòa án quân sự) > courts-martial 


[cüng có thé viét court-martials] 

- Trong các hình thức danh từ ghép còn lại: tính từ + danh từ (adj + noun), 

danh động từ + danh từ (gerund + noun), động từ + danh từ (verb + noun), 
v.v. thì hình thức số nhiều biến đổi ở thành phân sau cùng. 


Ex: blackboard (bảng den) E blackboards 
washing machine (máy giặt) > washing machines 
pickpocket (tên móc túi) > pickpockets 
breakdown (su suy sup) > breakdowns 


- Một số danh từ biến đổi cả hai thành phán. 
Ex: man driver (tài xế nam) > men drivers 
woman doctor (bà bác si) > women doctors 
4.2. Cách phát ám duói -s hoác -es (The pronunciation of -s or -es) 
Có 3 cách phát âm đuôi -s/ -es của danh từ số nhiều: /s/, /z/ và /iz/ 
hz/ khi es đứng sau danh từ tận cùng bằng các ám xuyt: /s/, /z/, /[/, /, 
hf/, /d#. 
Ex: watches, boxes, bridges, buses, crashes, buzzes.. 
/⁄ khi s đứng sau các danh từ tận cùng bằng các âm vô thanh: /p/, /f/, M, 
/M, /8/. 
Ex: cups, cats, books, beliefs, cloths, ... 
/z/ khi s đứng sau danh từ tận cùng bằng nguyên âm (a, e, i, o, u) và các 
phu ám hữu thanh còn lai: /b/, /v/, /ð/, /d/, /g/, /V, /m/, /n/, Ay, Irl, laul, 
/eU, leaf, ... 
Ex: toys, answers, lessons, legs, trees, knives, ends, dreams, hills, songs... 
4.3. Mau thuẫn giữa hinh thức số và nghĩa của danh từ 
a. Một số danh từ có hình thức số ít nhưng có nghĩa số nhiều (có thể dùng 
với động từ số nhiều) 
Ex: army (quán đội), police (cánh sót), family (gia đình), team (đội), 
cattle (trâu bò), government (chính phủ), clergy (tu sĩ),... 
b. Ngược lại, một số danh từ luôn luôn ở hình thức số nhiều nhưng có nghĩa 
số ít (được dùng với động từ số ít) 
Ex: news (tin túc), mumps (bệnh quai bị), measles (bệnh sởi), rickets (bệnh 
còi xương), billiards (trò choi bi-da), dominoes (trò choi đô-mi-nô), ... 
Ill. Chức năng của danh từ (Functions of Nouns) 
Danh từ có thé có những chức năng khác nhau trong câu. Danh từ có thé 
dugc düng làm: 
1. Chủ ngữ của câu (Subject of a sentence) 
Ex: The children have gone to bed. (Bọn trẻ đã đi ngủ cả rồi.) 
* Chủ ngữ là danh từ, cum danh từ hoặc dai từ chỉ người, vật hoặc sự vật 
thực hiện hành động. 
2. Tân ngữ trực tiếp hoặc gián tiếp của câu (Direct object or indirect 
object of a sentence) 
Ex:I saw the thief. (Tói dà tháy tén tróm.) 
[the thief — tân ngữ truc tiếp (direct object)] 
The policeman asked the thief a lot of questions. 
(Vién cánh sát tra hói tén tróm.) 
[the thief — tân ngữ gián tiếp (indirect object); 
a lot of questions — tân ngữ truc tiếp (direct object)] 
* Tân ngữ trực tiếp (direct object) là danh từ, cum danh từ hoặc dai từ chịu 
sự tác động trực tiếp của động từ. 
* Tân ngữ gián tiếp (indirect object) là danh từ hoặc đại từ chỉ người hoặc 


vật chịu sự tác động gián tiếp của động từ vi hành động được thực hiện 
là cho nó hoặc vì nó. 
. Tân ngữ của giới từ (Object of a preposition) 
Ex: He is listening to music. (Anh ấy dang nghe nhạc.) 
[music — tân ngữ của giới từ £o] 
* Danh từ nào di sau giới từ cũng đều làm tân ngữ cho giới từ đó. 
. Bổ ngữ của chủ ngữ (Subjective complement) 
Ex: He is my closest friend. (Anh ấy là người bạn thân nhất của tôi.) 
* Bổ ngữ của chủ ngữ (còn goi là bổ ngữ của mệnh dé - complement of the 
clause) là danh từ, cum danh từ hoặc tính từ mô tả chủ ngữ. Bổ ngữ của 
chủ ngữ được dùng sau động từ be và các động từ liên kết become, seem, 
feel, v.v. 
. Bổ ngữ của tân ngữ (Objective complement) 
Ex: They elected him president of the club. 
(Họ bầu anh ấy làm chủ tịch câu lạc bộ.) 
* Bổ ngữ của tân ngữ là danh từ, cum danh từ hoặc tính từ mô tả tân ngữ. 
. Một phần của ngữ giới từ (Part of prepositional phrases) 
Ex: He spoke in a different tone. (Anh ấy nói uới một giọng điệu khác.) 
| Đồng vị ngữ với một danh từ khác (Appositive phrases: ngữ đồng vi) 
Ex: He told us about his father, a general, who died in the war. 
(Anh ấy kë cho chúng tôi nghe vé cha của minh, một vi tướng, người 
đã hy sinh trong chiến tranh.) 


IV. Sự tương hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject and Verb Agreement) 


Trong tiếng Anh, chủ ngữ và động từ phải tương hợp với nhau. 


1. Động từ số ít (Singular verbs) 


Động từ số ít thường được dùng khi chủ ngữ là: 
a. Danh từ đếm được số ít (singular noun) hoặc danh từ không đếm được 
(uncountable noun). 
Ex: This book is very interesting. (Cuốn sách này rất hay.) 
Traffic is always busy at this time of day. 
(Vào thời điểm này trong ngày xe có luôn đông đúc.) 
b. Hai danh từ (noun) nối với nhau bằng and cùng chỉ về một người, một 
vật, hoặc một ý tưởng. 
Ex: My best friend and adviser, Tom, is arriving tonight. 
(Tom, người bạn thân biêm cố uấn của tôi sẽ đến tối nay.) 
Bread and butter is my favorite breakfast food. 
(Bánh mi [và] ba là món điểm tâm tôi thích nhất.) 
c. Each/ Every/ Either/ Neither + danh từ số it (singular noun) 
Ex: Every seat has a number. (Mói ghé déu có só.) 
Come on Tuesday or Thursday. Either day is OK. 
(Hãy đến vào thứ Ba hoặc thứ Nam. Ngày nào cũng được.) 
Each door is different colour. (Mỗi cánh cửa có màu sắc khác nhau.) 


è Each/ Every/ Either] Neither] Any/ None + of + danh từ/ dai từ số nhiều 
(plural noun/ pronoun). 

Ex: Each of the houses is slightly different. (Mói ngói nhà hoi khác nhau.) 
Neither of the oranges is ripe. (Cá hai trái cam déu chua chín.) 
Is any of these old maps worth keeping? 
(Có tấm nào trong những tám bản đồ cũ này cán giữ lại không?) 
None of my friends lives near me. 
(Không người nào trong số bạn bè của tôi sống gần nhà tôi.) 
Either of the books I bought yesterday is — 
(Cả hai cuốn sách tôi mua hôm qua đều hay.) 

*k Lưu ý: Neither of, none of, any of + danh từ/ dai từ số nhiều cũng có thể din với động từ 
số nhiểu. 

Ex: None of my friends lives/ live near me. 

è Each/ Every + danh từ số it + and + each/ every + danh từ số ít 
Ex: Each boy and each girl has an English book. 

(Mói nam sinh và mói nu sinh déu có mót cuón sách tiéng Anh.) 

d. More than one + danh từ đếm được sé ít (singular count noun) 

Ex: More than one person has known the news. (Nhiều người đã biết 
tin này.) 

* One of + danh từ số nhiều (plural noun) 

Ex: One of my friends is going to Honolulu next week. 
(Tuân tới, một trong những người bạn của tôi sẽ di Honolulu.) 

e. Everything, everybody, anything, nothing, nobody, everyone, something, 
somebody, no one/ none, someone, anyone, anybody, somewhere, anywhere, 
nowhere. 

Ex: Everything looks bright and clean. (Moi thứ có vé sáng súa và sạch sẽ.) 
Someone is knocking at the door. (Có ai đó dang gõ cửa.) 

f. Một số danh từ có dang số nhiều nhung có nghĩa số ít: 

— News (tin tức) 

- Món học hoặc môn thé thao: mathematics (toán hoc), physics (vat lý 
hoc), economics (kinh té học), politics (chính trị học), linguistics (ngôn 
ngữ hoc), genetics (di truyền hoc), athletics (món điền kinh), gymnastics 
(món thể duc), ... 

— Trò choi: billards (bi-da), darts (ném phi tiêu), dominoes (đô-mi-nô), ... 

— Bệnh: measles (bênh sói), mumps (bệnh quai bi), rickets (bệnh còi xương),... 

— Quốc gia: the Philippines (xước Philippine), the United States (Hoa Ky), ... 
Ex: Physics is more difficult than chemistry. (Món ly khó hon món hóa.) 

The news was worse than I had expected. (Tin tite xấu hon tôi nghi.) 

* Lưu ý: Một số từ tận cùng bằng -/cs có thể được dùng với động từ số ít hoặc số nhiều. 

Ex: Politics is a complicated business. (Chính trị là một hoạt động phức tap.) 
What are your politics? (Quan điểm chính trị của anh là thế nào?) 

g. Khoảng cách, khoáng thời gian, số tiên, và sự đo lường 

Ex: 3.6 kilometers is about 2 miles. (3.6 kilómét là khoáng 2 dặm.) 


Ten seconds was the winner' time. 

(Thời gian của người thắng giải là 10 giây.) 

A thousand dollars is a large sum of money. 
(Một ngàn đô la là một số tiền lớn.) 

* Lưu ý: Động từ số ít thường được dùng sau số thập phân, phân số và các cụm từ chỉ số 
lượng hoặc sự đo lường, nhưng động tu’ số nhiều được dùng khi nói vé số lượng người 
hoặc vật. 

Ex Three quarters of a ton is too much. (3/4 tấn là quá nhiều.) 
A third of the students are from abroad. (1/3 số hoc sinh đến từ các nước khác.) 

h. Tên của một cuốn sách, một bài báo, một câu chuyện, một bộ phim, v.v. 
Ex: Tom and Jerry is very well known all over the world. 

(Phim ‘Tom và Jerry’ nói tiéng khdp thé giói.) 
The Arabian Nights has delighted many generations. 
(Truyện ‘Nghin lẻ một dém’ đã lam say mê nhiều thế hệ.) 
i. Một mệnh dé, một danh động từ, v.v. (a clause, gerund,..) 
Ex: That you get very high grades in school is necessary. 
(Điều cán thiết là bạn dat điểm cao ở trường.) 
Smoking is harmful to your health. 
(Hút thuốc có hại cho sức khỏe của bạn.) 
. Động từ số nhiều (Plural verbs) 

Động từ số nhiều thường được dùng khi chủ ngữ là: 

a. Danh từ số nhiều (plural noun). 

Ex: These books are very interesting. (Nhiing cuốn sách này rất hay.) 
The goods have been sent to you direct from our factory. 
(Hàng đã được gửi thẳng đến cho ban từ nhà máy của chúng tôi.) 

b. Hai danh từ (noun) nối với nhau bằng and chỉ hai người, hai vật hoặc 
hai sự vật khác nhau. 

Ex: My best friend and my adviser are arriving tonight. 
(Ban thán cüa tói và có ván cüa tói tói nay sé dén.) 
Water and oil don't mix. (Nuóc và dáu khóng thé hóa tan vói nhau.) 

c. The + tính từ (adjective) + danh từ (noun) 

Ex: The rich are not always happy. 
(Người giàu không phải lúc nào cũng hạnh phúc.) 
After the accident, the injured were taken to hospital. 
(Sau tai nan, những người bị thuong được dua vào bệnh uiện.) 

d. Some, a few, both, many, a lot of, all,.. + danh từ số nhiều (plural noun) 

Ex: Some books I bought yesterday are in English. 
(Mót só sách tói dà mua hóm qua là sách tiéng Anh.) 
All the seats have a number. (Tế? cá các ghế đều có số.) 
e. Các danh từ tap hợp police, people, cattle. 
Ex: The police have warned motorists to take extra care. 
(Cánh sát cánh báo những người di xe máy phái hết súc cán thận.) 


[NOT The-peliee-has-warned ...] 


The cattle are suffering from a disease called BSE. 
(Bò dang bi một căn bệnh gọi la BSE.) [NOT Fhe-eattle-is ...] 
3. Động từ số ít hay số nhiều? (Singular or plural verbs?) 

a. Các danh từ tập hợp (collective nouns) nhu: family, team, government, 
staff, class, firm, crowd, public, orchestra, club, committee, audience, band, 
the BBC, the United Nations,.. (ngoại trit police, cattle, people) có thé được 
dùng với động từ số ít hoặc số nhiều (tùy theo ý người nói muốn diễn đạt). 

— Danh từ tập hợp đi với động từ số ít nếu người nói xem tập hợp này nhu 
một tổng thể hay một đơn vị duy nhất. 

— Danh từ tập hợp đi với động từ số nhiều nếu người nói muốn nhấn manh 
đến các thành phần hoặc bộ phận của tập hợp này. 

Ex: Our team is the best. It has a good chance of winning. 

(Đội chúng tôi là đội hay nhất. Đội chúng tôi có cơ hội thắng trận.) 

— đội bóng 

Our team are wearing their new jerseys. 

(Đội của chúng tôi mặc áo mới.) -> tất cả các cầu thủ trong đội 

My family have decided to move to Nottingham. 

(Gia đình tôi quyết dinh dọn đến Nottingham.) 

— các thành viên trong gia đình 

The average British family has 3.6 members. 

(Gia dinh Anh trung binh có 3,6 thành uiên.) — gia đình (nói chung) 
Trong tiếng Anh của người Mỹ (American English), động từ số ít thường 
được dùng với các danh từ trên trong tất cả các trường hợp (family có thể 
có động từ số nhiều). Đại từ số nhiều có thể được dùng. 

Ex: The team is in Detroit this weekend. They have a good chance of winning. 

b. Hai danh từ/ dai từ kết hợp với nhau bằng: with, along with, as well as, 
together with, accompanied by, besides, in addition to — dóng tit dugc 
chia với danh từ/ đại từ thứ nhất. 

Noun, + with/ along with/ as well as 
Ex: The Managing Director, together with his heads of een: is 
coming to the meeting. (Giám đốc điều hành cùng vói các trưởng 
ban sé dén du cuóc hop.) 

The horses as well as the horse-breaker are in the racecourse now. 

(Hiện giờ, những con ngựa cũng nhu người dạy ngựa dang ở trường dua.) 

c. Hai danh tii đại từ kết hợp với nhau bằng: or, either .. or, neither ... nor, not 

.. but, not only .. but also — động từ được chia theo danh từ/ ue từ thứ hai. 


Either 3 
Neither 
No 
Not only 
Ex: The room is too crowded - two chairs or a table has to be moved out. 
(Can phóng quá chát - hai cái ghé hodc mót cái bàn phdi dugc 
chuyén ra ngoài.) 


Mun: * Verb (oun \ 


xt 


Either you or I am right. (Hoặc anh đúng hoặc tôi đúng.) 
Neither she nor her daughters have arrived. 
(Cả bà ấy lẫn các con gái của bà ấy đều chua đến.) 
Not Tom but his parents live here. 
(Không phải Tom mà là cha mẹ anh ấy sống ở đây.) 
Not only the bathroom but also the rest of the house was flooded. 
(Không chỉ phòng tắm mà toàn bộ ngôi nhà đều bị ngập nước.) 
Khi hai danh từ số ít được kết hợp bằng neither... nor thì động từ thường 
chia ở số nhiều, nhưng động từ số ít cũng có thể được dùng trong lối văn 
trang trọng. 
Ex: Neither she nor her daughter have arrived. (informal) 
Neither she nor her daughter has arrived. (formal) 
. The number of + danh từ số nhiều (plural noun) — động từ chia ở số ít 
(singular verb) 
Ex: The number of books stolen from the library is large. 
(Số sách bi lấy cắp ở thư uiện rất lớn.) 
A number of + danh từ số nhiễu (plural noun) — động từ chia ở số nhiều 
(plural verb) 
Ex: A number of problems have arisen. (Một số ván dé đã nảy sinh.) 
. Chủ từ là một cum danh từ được kết hợp bởi hai danh từ > động từ chia 
với danh từ d nhát. 


Ex: A box of Goare contains 20 pipes. (Một hộp thuốc lá có 20 diéu.) 
The effects of stress are very serious. 
(Những ảnh hưởng của viéc căng tháng thân kinh la rất nghiêm 
trọng.) 

` Các từ như all, some, none, part, half, most, plenty, a lot, lots, majority, 

minority, the last, the rest, the remainder + of được dùng với: 

động từ số ít nếu danh từ theo sau ở số it. 

động từ số Ha. nếu danh từ theo sau ở Lj nhiều. 


Ex: Some of the nonin were rotten. (Một vài quả táo dà bi thói.) 
Some of the milk was sour. (Một ít sữa đã bi chua.) 
A lot of time is needed to learn a language. 
(Học một ngón ngữ cán rất nhiều thời gian.) 
A lot of my friends want to emigrate. 
(Nhiều người bạn của tôi muốn di cư.) 

. No + danh từ số ít (singular noun) — động từ chia ở số ít (singular verb) 
No + danh từ số nhiều (plural noun) — động từ chia ở số nhiều (plural verb) 
Ex: No student is to leave the room. 

(Khóng mót sinh vién nào dugc ra khói phóng.) 
No people think alike. (Khéng ai suy nghi gióng ai.) 


h. Trong cum tit There + be .., động từ be phái tương hợp với chủ từ that 
(real subject) đứng ngay sau nó. 


Ex: There is a lot of noise in the street. (Có nhiều tiếng ôn ngoài đường.) 
+ There were many people in the waiting room. 
(Có nhiều người trong phòng đợi.) 
V. Sở hữu cách (Possessive/ Genitive Case) 
Sở hữu cách được dùng để diễn đạt sự sở hữu. 
1. Cách thành lập sở hữu cách (The formation of the possessive case) 
Sở hữu cách được thành lập bằng cách: 
a. Thêm 's vào sau danh từ số ít và danh từ số nhiều không tận cùng bằng -s. 
Ex: my father's car (xe ô t6 của cha tôi) [= the car of my father] 
Mary's dog (con chó của Mary) [= the dog of Mary] 
the bull’s horns (sừng bò) [= the horns of the bull] 
the children’s room (phóng của bon tré)[- the room of the children] 
b. Thêm dấu phẩy (’) vào sau các danh từ số nhiều tận cùng bằng -s. 
Ex: my parents' house (nhà của cha mẹ tôi) [= the house of my parents] 
the Smiths’ car (xe ô tô của gia dinh Smith) [= the car of the Smiths] 
a girls’ school (truóng hoc dành cho nu sinh; truéng ni) [= a school of 
the girls] 
the eagles’ nest (tõ chim dai bang) [= the nest of the eagles] 
c. Thêm 's hoặc dấu phẩy (’) vào các danh từ số ít hoặc tên riêng tận cùng 
bằng -s (nhưng ?s được dùng phổ biến hơn). 
Ex: my boss's office / my boss’ office (uăn phòng của ông chủ tôi) 
Charles's mother / Charles’ mother (me của Charles) 
X Lưu ý: Các tên cổ điển tận cùng bằng -s thường chỉ thêm dấu phẩy () 
Ex: Archimedes’ Law (định luật Archimedes) 


d. Với danh từ ghép, thêm 's vào từ cuối cùng. 
Ex: my brother-in-law's guitar (cây ghi-ta của anh rể tôi.) 
the commander-in-chief's directions (chi thi của tổng tư lệnh) 
e. ’s cüng có thé dugc düng sau các cum tit. 
Ex: Henry the Eighth's six wives. (sáu người vg của vua Henry VIII) 
the man next door's wife (vg của người đàn ông ở ké bên nhà) 
Joe and Ann's children (các con của Joe và Ann.) [một nhóm trẻ) 


But: Joe's and Ann's children (các con của Joe và các con của Ann) [hai 
nhóm tré] 


X Lưu ý: Khi sử dung sở hữu cách, các mạo từ (a, an, the) đứng trước người hay vat ‘bi sở hữu' 
phải được bỏ. 4 
Ex the daughter of the politician = the politician’s daughter 
the plays of Shakespeare = Shakespeare’s plays 


2. Cách dùng sở hữu cách 's và of + danh từ (Use of the possessive 


and of + noun) 
a. Cách düng só hüu cách 


Sở hữu cách (s) chủ yếu được dùng cho danh từ chi người (people) hoặc 
động vật (animals). : 
Ex: the girl's name (tén cüa có gái) 

the horse's tail (duói ngua) 

Mr Evans's daughter (con gái của ông Evans) 
Không dùng sở hữu cách khi danh từ chi chủ sở hữu là danh từ chi đồ 
vật (things) hoặc ý tưởng (ideas). Trong trường hợp này ta thường 
dùng of + danh từ. 
Ex: the name of the book (tên sách) [NOT the-beok's-name] 


_ ra sé hüu cách cón có thé duge ding vói: 


Danh từ chi các châu luc (continents), quốc gia (countries), thành phố : 
(cities), trường hoc (schools). 
Ex: the Europe's population (dán số của cháu Âu) 

the city's new theater (nhà hát mới của thành phố) 

Italy's largest city (thành phó lón nhát cüa Y) 


* Danh từ chi thuyén bè, xe lửa, máy bay, xe hơi, và các loại xe có khác; 


tuy nhiên trong trường hợp này cấu trúc of + danh tw thông dung hon. 
Ex:the train's heating system/ the heating system of the train 

(hệ thống đốt nóng của xe lửa) 

a glider's wings/ the wings of a glider (cánh của tàu lượn) 


e Danh từ chỉ một tổ chức hoặc một nhóm người (of + danh từ cũng có thé 


được dùng). 

Ex: the government's decision/ the decision of the government 
(quyết dinh của chính phủ) 
The company's success/ the success of the company 
(thành công của công ty) 


e Từ hoặc cụm từ chỉ thời gian hoặc khoáng thời gian. 


Ex: a week's holiday (kì nghỉ dài một tuần) 
today's paper (báo hôm nay) 
ten minutes' break (nghỉ giải lao 10 phút) 
two years’ time (thói gian hai năm) 


* Cum từ chỉ tién bac (money) hoặc giá tri (worth). 


Ex: a pound's worth of stamps (các con tem tri giá một bảng Anh) 
fifty dollars’ worth of picture (bức tranh giá 50 đô la) 


e Một số cum từ khác 


a yard's distance (khoáng cách một thước Anh) 

for God's sake (vi lòng kính Chúa) death's door (sáp chét) 

for children's sake (vi long yéu tré) journey's end (cuói chuyén di) 

a stone's throw (mót khoáng cách ngán) the water's edge (mép nuóc) 
* Luu ý 

- sẽ. hữu cách es) là cách dùng bắt buộc khi danh từ chi chủ sở hữu là tên người (Tom, 

Susan, John, .. 


= + ~ 


Ex John's house (NOT the-heuse-of-Joha) 
But: The houses of London. [NOT-endon's-houses] 


— Có thể dùng sở hữu cách ('s) mà không có danh từ chính theo sau khi: 


+ Danh từ chính là một trong các từ shop, school, house, church, hospital, office, surgery, 
firm. f 
Ex Heis going to the doctor's (Anh ta sé di bác sī.) [= the doctor's surgery] 
We had lunch at Bill's. (Chúng tôi ăn trưa ở nhà Bill.) [= Bill's house] 
You can buy it at the butcher’s. (Ban có thể mua nó ở cửa hàng thịt.) 
[= the butcher's shop] 
She got married at St. Joseph's. (Cô ấy kết hôn tại nhà thờ Thánh Joseph.) 
[= St. Joseph's church] 
Danh từ chính đã được nói đến trước hoặc sắp được nói đến. 
Ex This isn't my book. It's my brother's. 
(Đây không phải là sách của tôi. Bay là sách của anh tôi.) [= my brother's book] 
Susan's is the only house that was painted violet. 
(Nhà cüa Susan là ngói nhà duy nhát son màu tim.) [= Susan's house] 
b. Cách ding of + danh tw (of + noun) 
Sở hữu với of thường được dùng cho danh từ chi sự vat (things) hoặc ý 
tưởng (ideas). 
Ex: the roof of the church (mái nhà thé) [NOT the-ehureh's-roef] 
the result of the match (kết quả của trận dáu) [NOT the—mateh's 
result | 
the keys of the car (chia khóa ô tô) [NOT the-ears-keys] 
Đôi khi có thé dùng cấu trúc danh từ + danh từ (noun + noun) 
Ex: the church roof, the match result, the car keys. 


Ngoài ra cấu trúc of + danh từ còn có thể được dùng với: 
e Danh từ có a/ an đứng trước. 
Ex: I'm a big fan of Sting. (Tôi rất ham mộ Sting.) [NOT Sting's-a-big-fan] 
e Các từ the beginning end [top | bottom front | back | part | middle side | edge. 
Ex: the top of the page (đầu trang) [NOT the-page's-tep OR the-page-tep] 
the beginning of the month (dáu tháng) 
e Danh từ chi người khi theo sau danh từ đó là một cum từ hoặc mệnh dé. 
Ex: The children obeyed the directions of the man with a whistle. 
(Bon trẻ làm theo sự chỉ dán của người dàn ông cám còi.) 
I took the name card of a girl I met on the train. 
(Tôi đã xin danh thiếp của có gái mà tôi gặp trên xe lita.) 
*k Lưu ý: Đôi khi chúng ta có thé gặp cả hai cấu trúc ’s và of trong cùng một câu. Cách sở hữu 
này được goi là sở hữu cách kép (double possessive). 
Ex We saw a play of Shaw's. = We saw one of Shaw's plays. 
(Chüng tói da xem mót và kich cüa Shaw.) 
A daughter of Mr Brown's has arrived. = One of Mr Brown's daughters has arrived. 
(Một người con gái của ông Brown đã đến rồi.) 


+ 


P» EXERCISES 
I. Look at these nouns. Are they countable (C) or uncountable (U)? 


l. car(C) 6. golf 11. music 16. love 

2. work 7. banana 12.flower . 17. furniture 
3. news 8. rice 13. money 18. electricity 
4. meat 9. song 14. ship 19. water 

5. photo 10. minute 15. advice 20. meal 


Il. Complete the sentences, using one of the following words. Use a/an where necessary. 


accident apple milk coat sugar key electricity sand 
luck cheese blood letter moment music interview 
It wasn’t your fault. It was an accident . 
You'd better drink hot milk before going to bed. 
I couldn’t get into the house because I didn’t have 
Do you take _ in your tea? 
The heart pumps through the body. 
John has got for job tomorrow morning. 
I didn’t phone you. I wrote instead. 
I'm not ready yet. Can you wait , please? 
It's very warm today. Why are you wearing ? 
. Good ___ in your new job. 
. Listen! Can you hear kẻ 
. Power station produce x 
. Are you hungry? Would you like ? 
. Is there in this soup? 
15. Wait! There's in my shoes. 


lll. Complete the postcard. Choose the correct form. 


The island is very peaceful. (0) Life/ Aife is good here. Everybody moves at a nice slow 
pace. People have (1) time/ a time to stop and talk. It's (2) experience/ an experience I 
won't, forget a long time. There aren't many shops, so I can't spend all my money, al- 
though I did buy (3) painting/ a painting yesterday. Now I'm sitting on the beach reading 
(4) paper/ a paper. The hotel breakfast is so enormous that I don't need to have lunch. I've 
just brought (5) orange/ an orange with me to eat later. I’ve been trying all the different (6) 
fruit/ fruits grown in this part of the world, and they're all delicious. 


IV. Which of the underlined part of these sentences is correct? 


1. Did you hear neise/ a noise just now? 

2. There was somebody in the house because there was light/ a light on inside. 
3. What would it be like to travel at the speed of light/ a light? 

4. Ididn't have time/ a time for breakfast. 
5 
6. 


fo o mI Oo we po Ropa 


al ll le 
AUNO 


. We had wonderful time/ a wonderful time in Paris. 
It's very difficult to find a work/ job at the moment. 


an > » = . ~ 


(9-005 


10. 
11. 
12. 
13. 
. If you want to know the news, you can read paper/ a paper. 
. E-mail is a relative new mean/ means of communication. 


They offered me a job because I had a lot of experience/ experiences. 

I haven't got a paper/ any paper to write on. 

Bad news don't/ doesn't make people happy. 

We had very good weather/ a very good weather while we were on holiday. 
Your hair is/ Your hairs are too long. You should have it/ them cut. 


Let me give you an advice/ a piece of advice. 
The house is built of stone/ stones. 


Choose the right answer. 


It's important to brush your at least twice a day. 
a. tooth b. teeth c. tooths d. toothes 
We have a lot of near our house causing pollution. 
a. factorys b. factores c. factories d. factoris 
There are a number of interesting at my party. 
a. people b. persons c. peoples d. person 
Have you ever seen the new in that shop next door? 
a. radioes b. radies c. radioses d. radios 
They've put some lovely in the city park. 
a. benchs . b. benchies c. benches d. bench 
We usually buy three of bread at the weekend. 
a. loaves b. loafs c. loafes d. loave 
Yov're really afraid of , aren't you? 
a. mouses b. mice c. mices d. mouse 
Those cows have got their with them. 
a. calfs b. calfes c. scarves d. calves 
We've bought some new to wear. 
a. clothies b. cloths c. clothes d. cloth 
. They had to mend the of the houses after the storm. 
a. roofes b. rooves c $00fs- ^^, d. roof 
. The nursery has places for 30 " 
a. childs b. childes c. childrens d. children 
. Wesawaflockof ^ grazing in the fields. 
a. sheep b. sheeps c. sheepes d. ships 
. The farmer kept a flock of_ &— . 
a. goose b. gooses c. geese d. geeses 
. Do you like these ? . 
a. photoes b. photos c. photo d. photoies 
. Some types of cause diseases. 


a. bacterium b. bacteriums c. bacterias d. bacteria 


VI. Complete the sentences with the given nouns, adding final -s/-es if necessary. 


p: 


I put some banana uds empty juice cartons, and broken bottles in the waste can. 

The can is full of . 

Tools that are used for turning screws are called 

The children got scared when they heard during the storm. 

I have some coins in my pocket. In other words, I have some __ in my pocket. 

They have a rusty car without an engine, broken chairs, and an old refrigerator in 

their front yard. Their yard is full of 

6. The Mississippi, the Amazon, and the Nile are welts known : 

7. The street is full of cars, trucks, and buses. It is full of À 

8. Ilike to listen to operas, symphonies, and folk songs. I enjoy 5 

9. Tonight I have to read 20 pages in my history book, do 30 algebra problems, and write a 
composition. In other words, I have a lot of ___ to do tonight. 

10. I went to the store to get some nails, hammers, and srews. In other words, I bought 

some 


Vil. Choose the correct form of the verb, singular or plural. 

The results of Dr. Noll's experiment was/ were published in a scientific journal. 

One of your children has/ have lost a shoe. 

A number of police officers here works/ work with dogs. 

There is/ are some interesting pictures in today's paper. 

No two teams wear the same. Each team wears/ wear a different color. 

Every man, woman, and child is/ are protected under the law. 

The cattle is/ are going to be sold with the farm. 

An officer and his dog has/ have to work closely together. 

. Mycat as well as my dogs likes/ like cat food. 

. Gymnastics is/ are an easy lesson at school. 

. The trousers you bought for me doesn't/ don't fit me. 

. Where do/ does your family live? 

. Three days isn’t/ aren't long enough for a good holiday. 

. My cousin, along with my aunt and uncle, works/ work in my grandpa's hardware store. 

15. Measles is/ are cured without much difficulty nowadays. 

16. The United Nations has/ have its headquarters in New York. 

17. Neither the moon nor stars is/ are visible in this dark night. 

18. Why isn't/ aren't there a hospital close to those villages? 

19. The staff at the school wasn't/ weren't happy with their working condition. 

20. The news on the radio and TV stations confirms/ confirm that a serious storm is 
approaching our city. 

21. I don't like very hot weather. Thirty degrees is/ are too warm for me. 

22. Not all policemen is/ are allowed to carry guns. 

23. One of our jobs is/ are to prevent crime happening in the first place. 


gie $ d 


|!EBIOO-AuOoPROtNNMmZ 
Es 9 - 9 9 e wh + 


Bee 
A Co NN 


. A lot of crime is/ are caused by people being careless. 

. Each of my friends has/ have a present. 

. The number of desks in that classroom is/ are thirty-five. 

. The remains of the meal was/ were thrown in the bin. 

. Three-fourths of the pizzas has/ have been already eaten. 

. Can I borrow your scissors? Mine isn't/ aren't sharp enough. 
. Five times five is/ are twenty-five. 


Vill. Supply the correct form (singular or plural) of the verb in brackets. 


fo Ø 210 OU» G Pore 


mom 
Neo 


13. 
14. Two-thirds of the money 
15. The Japanese 


The Philippines —  (have)signed the new human rights agreement. 
— (Be) bacon and eggs what you usually eat? 
The police___ (think) that more than one person ___(be) in the stolen car. 
The majority of children’s parents (be) unemployed. 
Everyone (be) pleased with her answer. 
None of my brothers (remember) my mother’s birthday. 
Both of these shirts (be) dirty. 
Fifty minutes __ (be) the maximum length of time allowed for the exam. 
Some of my friends (live) abroad. 
. Ann, along with her friends (be) playing volleyball. 
. I wonder if either of those alternatives (be) a good idea. 
. A lot of the students in the class (be) from Southeast Asia. 
Alex, as well as his two older brothers, __ (have) a good full-time job. 
(be) mine. 
(have) a long and interesting history. 


IX. Most of the sentences are wrong. Put a tick ("'] if the sentence is correct. If it is 


£0.00 -3 C» Qj 69 Pac 


incorrect, cross the unnecessary or wrong word and write or correct it in the space. 
Ilike e classical music very much. 

The crowd are all enjoying the game. 

My grandmother wears glass when she reads. 
We like Martin and Jill. They're nice persons. 
The government want to increase taxes. 

Cattle was driven hundreds of miles. 

This scissors is not very sharp. 

That's a wonderful news! 

There was a police officer standing at the corner. 


k IE 


. Leafs turn yellow in the fall. 


. I'm going to buy a new pyjama. 

. There is some luggages in the car. 

. Three pounds are not a big enough tip. 

. I heard an interesting piece of information. 


. Has the police arrived yet? 


X. What do we call these things and people? Use the structure noun + noun. 
A station from which trains leave is a train station. 
Shoes made of leather are 

A boy who is five years old is 

Clothes for working in are 

Somebody whose job is to inspect factories i is 

The carpet in the dining room is 

The Director of Marketing is 

A bottle containing medicine and made of Hines i is 
Shops that sell shoes are 

10. A card that gives you credit is 


XI. Answer the questions using two of the following words each time. 


accident belt card credit editor frying forecast newspaper 
number pan road room seat shop weather window 


1. This can be caused by bad driving. A road accident 

2. If you're staying at a hotel, you need to remember this. Your — _ 

3. You should wear this when you're in a car. A 

4. You can sometimes use this to pay for things instead of cash. A — — 

5. Ifyou want to know if it's going to rain, you can read or listen to this. The 
6. This person is a top journalist. A 
7 
8 


$©.01 Ov QU Rx OL NO 


- You might stop to look in this when you're walking along a street. A 
- This can be used for cooking. A 


XII. Complete the sentences, using one of the following. Sometimes you need the singular 
(day/ page...) and sometimes the plural (days/ pages ...). 


15 minute(s) twohour(s) five day(s) 60 minute(s) six mile(s) 500 year(s). 
20 pound(s) ten page(s) 450 page(s) two year(s) five course(s) 15 year(s) old 


It’s quite a long book. There are 450 pages . 

. A few days ago I received a ten-page letter. 

I didn’t have any change.lonlyhada ^ note. 

At work in the morning I usually havea ^ ^ break for coffee. 
There are in an hour. 

It's only a flight from London to Madrid. 

It was a big meal. There were 

Mary has just started a new job. She's got a contract. 
The oldest building in the city is the old castle. 

10. I work a week. Saturday and Sunday are free. 

11. We went for a walk in the country. 

12. I teach English for two girls. 


euo» 


XIII. Join the two (or three) nouns. Sometimes you have to use -’s or -s* and sometimes 
you have to use of. 
the mistake/ the policeman . the policeman's mistake 
the bottom/ the bottle ' the bottdm of the bottle 
the daughter/ Mr Hill 
the name/ this street 
the gardens/ our neighbors 
the children/ Don and Mary 
the wedding/ the friend/ Helen 
the ground floor/ the building 
the car/ the parents/ Mike 
. the economic policy/ the government 
. the money/ the gangsters 
. the tail/ the horse 
. the house/ the people we met in Spain 
. the arm/ the chair 
. the monthly meeting/ the club 
. the work/ last year 
. the death/ someone important 
. the middle/ the night 
. the room/ my sisters 
20. the door/ the garage 
XIV. Rewrite the underlined phrases, using a possessive form. E 
1. The storm last week caused a lot of damage. 
week’: r x 
The meeting tomorrow has been cancelled. 
The only cinema in the town has closed down. 
Exports from Britain to the United States have fallen recently. 
Tourism is the main industry in the region. 
The prices this year are even lower. 
A rest for five minutes is enough for me. 
From here it’s a drive of two hours. 


OD Tap a 902 T9 Rs 


H o Mu 
t(© 0 -10 0|» uNe o 


I nU m T be 60" IN 


I'll see you in a week. 
10. The paper yesterday reported the assassination of the Prime Minister. 


DAI TU (PRONOUNS) 


I. Định nghĩa (Definition) 
Đại từ (pronouns) là từ dùng để thay thế cho danh từ. 


II. Các loại đại từ (Kinds of pronouns) 
— Bai từ nhân xưng (personal pronouns) 
— Bai từ sở hữu (possessive pronouns) 
- Bai từ phản thân và đại từ nhấn mạnh (reflexive and emphatic pronouns) 
— Bai từ chỉ dinh (demonstrative pronouns) 
— Bai từ nghi vấn (interrogative pronouns) 
— Bai từ liên hé (relative pronouns) 
— Bai tit phán bó (distributive pronouns) 
— Bai từ bát dinh (indefinite pronouns) 
— Bai tit hó tuong (reciprocal pronouns) 
1. Dai từ nhân xung (Personal pronouns) 
Đại từ nhân xung là các đại từ được dùng dé chi người, vật, nhóm người 
hoặc vật cụ thể. 
a. Hình thức (Form) 
Đại từ nhân xưng có hình thức chủ ngữ (subject) và tân ngữ (object) hoàn 
toàn khác nhau (trừ you và it). 


các anh chi 
ho] chúng 


b. Cách düng (Use) 
Dai từ nhân xung được dùng để thay thế cho danh từ khi không cán thiết 
sử dụng hoặc lặp lại chính xác danh từ hoặc cụm danh từ đó. 
Ex: John's broken his leg. He'll be in hospital for a few days. 
(John bi gày chán. Anh &y s& phái nàm vién vài ngày.) 
[NOT Jehn—will-be-in-hespital ...] 
Tell Mary I miss her. (Hày nói vói Mary ráng tói nhó có &y.) 
(NOT Fel Maryt miss _ Mary.) 
> I, he, she, we, they dugc ding làm: 
- Chủ ngữ của động từ (subjects of a verb) 


Ex: I like you. (Tôi thích anh.) 
He wants to leave now. (Anh ấy muốn di ngay bây giờ.) 
They have lived here for twenty years. (Ho đã sống ở đây 20 năm rôi.) 

- Bổ ngữ của động từ to be (complements of the verb to be) 

Ex: It was I who chose this colour. (Chính tôi là người chọn màu này.) 

» me, him, her, us, them dugc düng làm 

- Tân ngữ trực tiếp hoặc gián tiếp của động từ (direct objects or indirect 
objects of a verb). 

Ex: They called us on the telephone. (Ho dà gọi điện cho chúng tôi.) 
Bill's uncle sent him a birthday present. 
(Chú của Bill gửi cho anh ấy một món quà sinh nhật.) 
- Tân ngữ của giới từ (objects of a preposition) 
Ex: He said he couldn't live without her. 
(Anh &y nói anh Gy khóng thé sóng thiéu có ta.) 

> you và it có thé được dùng làm chủ ngữ hoặc tân ngữ vi chúng có hinh 

thức chủ ngữ và tân ngữ giống nhau. 

Ex: - Did you see the snake? (Anh có nhìn thấy con rắn không?) 
~ Yes, I saw it and it saw me, too. (Có, tói thấy nó và nó cũng thấy tôi.) 
~ Did it frighten you? (Nó có làm anh sg không?) 

X Luu ý: Hình thức tân ngữ thường được dùng khi dai từ đứng một mình hoặc sau be. 

Ex. Who spilt coffee all over the table? ~ Me./ Sorry, it was me. 
(Ai làm đổ cà phê ra khắp bàn vậy? ~ Tôi./ Xin lỗi, chính tôi.) 
But Who spilt coffee all over the table? ~ | did. 
* Một số cách dùng của it 
- It thường được dùng thay cho vật, động vật, trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ (khi 
giới tính không được biết hoặc không quan trọng). 
Ex: I've bought a new watch. It's very modern. 
(Tôi vita mua đồng hô deo tay mới. Nó rất hiện dai.) 
Look at that bird. How beautiful it is! (Nhìn con chim đó xem.Dep quá!) 
The baby next door kept me awake. It cried all night. 
(Đứa bé ở nhà bên làm tôi không ngủ được. Nó khóc suốt đêm.) 

— It được dùng dé chỉ người khi muốn xác định người đó là ai. Sau khi đã được 
xác định, thi he hoặc she được sử dụng tùy theo người đó là nam hay nữ. 
Ex: Who was it on the telephone? ~ It was Vicky. She just called to say 

she's arrived home safely. (Ai đã gọi điện uậy? ~ Vicky. Cô ấy vita 
gọi để báo cô ấy đã vé đến nhà bình yên.) 

There was a knock at the door. I thought it was the postman. He 
usually came at that time. (Có tiếng gõ cửa. Tôi nghĩ đó là người dua 
thư. Anh ta thường đến uào giờ đó.) 

— Đại từ it (điều đó; nó) được dùng dé chỉ một hành động, một tình huống 
hoặc một ý tưởng đã được nói đến trong một cụm từ, một mệnh để hoặc 
câu đi trước. ; 


Ex: When the factory closes, it will means 500 people losing their jobs. 
(Khi nhà máy đóng cửa, điều đó có nghĩa là sẽ có 500 người mát uiệc.) 
[it = the close of the factory] 
He smokes in bed, though I don't like it. (Anh ta hut thuóc trén 
giường, mặc dù tôi không thích diéu đó.) [it = his smoking in bed] 
Đại từ it được dùng như một chủ ngữ giá (formal subject) dé nói vé thời 
tiết, thời gian, nhiệt độ, khoảng cách, số đo. 
Ex: It is raining heavily. (Trời dang mua to.) 
It is half past three now. (Báy giờ là 3 giờ rưỡi.) 
It is thirty degrees in this room. (Nhiét độ trong phòng này là 30 độ.) 
It is six miles to the nearest hospital from here. 
(Khoảng cách tit đây đến bệnh viên gần nhất là 6 dặm.) 
It is five meters long. (Chiêu dài là 5 mét.) 
It dugc düng làm chü ngü giá (formal subject) khi chü ngü thát (real 
subject) của câu là một động từ nguyên máu, một danh động từ hoặc một 
mệnh dé ở cuối câu. 
Ex: It was impossible to get a taxi at that time. 
(Vào gió dé khóng thé nào dón duoc taxi.) 
[To get a taxi was impossible at that time.] 
It's always sad saying goodbye to someone you love. 
(Nói lời tam biệt vói người mà bạn yêu thương lúc nào cũng rất buôn.) 
[Saying goodbye to someone you love is always sad.] 
It's a pity that you can't come with us. 
(Tiéc là ban khóng thé di vói chüng tói.) 
[That you can't come with us is a pity.] 
It còn được sử dung như một tân ngữ giá (formal object), theo sau nó là 
một tính từ hoặc danh từ được bổ nghĩa bởi cum từ hay mệnh dé. 
Ex: I found it difficult to explain this to him. 
(Tói tháy khó gidi thích diéu này vói anh ta.) 
He thought it no use going over the subject again. 
(Anh ta cho rằng xem xét lai ván dé cũng chẳng ich lợi gi.) 
I find it strange that she doesn't want to travel. 
(Tôi thấy lạ là có ta không muốn di du lich.) 
Đại từ it được dùng với động từ to be (It is/ was ..) để nhấn mạnh cho một 
từ hoặc cụm từ trong câu. 
Ex: It was Jim who lent us the money. 
(Chính Jim đã cho chúng tôi mượn tiên.) 
It was three weeks later that he heard the news. 
(Đến ba tuân sau anh ta mới nghe tin.) 
Đại từ it đôi khi được sử dụng trong các đặc ngữ có tính chất thân mật. 
Ex: Hang it all, we can't wait all day for him. 
(Thật buc minh, chúng ta không thể doi nó suốt cá ngày duoc). 


When I see him, I'll have it out with him. 

(Gặp nó tôi sẽ nói cho nó và lé ra mới được). 

If the teacher sees you doing that, you'll catch it. 

(Tháy mà tháy mày làm váy thi mày liéu hén). 

2. Dai từ sở hữu (Possessive pronouns) 

Đại từ sở hữu (possessive pronouns) là hinh thức sở hữu của đại từ nhân 
xưng (personal pronouns), được dùng để chỉ vật gì thuộc về người nào đó. 
a. Hình thức (Form) 


PERSONAL PRONOUNS POSSESSIVE PRONOUNS _ 

(Đại từ nhân xung) (Đại từ sở hữu) 

1 (tôi) mine (cái cüa tói) 

You (anh, chi, ban) yours (cái cua anh / ban) 

He (anh ấy) his (cdi ctia anh Gy) 

She (chi ấy) hers (cdi ctia chi dy) 

We (chúng tôi) ours (cái của chúng tôi) 

They (họ, chúng nó) theirs (cái của ho/ chúng) 


It không có dang đại từ sở hữu. Its là dang tính từ sở hữu của it. 
b. Cách dùng (Use) 
- Đại từ sở hữu được dùng không có danh từ theo sau. Nó thay thế cho tinh 
từ sở hữu + danh từ (possessive adjective + noun) 
Ex: Can I borrow your keys? I can't find mine. (Tói có thể mượn chìa 
khóa của ban được khóng? Tôi không tim thấy chia khóa của tôi.) 
[mine = my keys] 
You are using my pen. Where's yours? 
(Ban dang dùng viét của tôi đấy. Viết của ban đâu?) [yours = your pen] 
- Dai từ sở hữu cũng có thé được dùng trước danh từ mà nó thay thế. 
Ex: Ours is the third house on the left. 
(Nhà cüa chüng tói là ngói nhà thit ba bén tay trái.) [ours = our house] 
- Không dùng mao từ trước dai từ sở hữu. 
Ex: That coat is mine. (Áo khoác đó của tôi) [NOT TPhat-eoat-is-the-mine.] 
X Luu ý: Đôi khi ta có thể thấy đại từ sở hữu đứng sau giới từ of Sự kết hợp này được gọi là 
sở hữu kép (double possessive). 
Ex Tom is a friend of mine. (Tom là một người bạn của tôi.) 
[a friend of mine = one of my friends] 
| borrowed some magazines of yours. (Tôi đã mượn một số tap chí của bạn.) 
[some magazines of yours = some of your magazines] 
3. Dai từ phan than & đại từ nhấn manh (Reflexive and Emphatic 
Pronouns) 
a. Hinh thüc (Form) 
Đại từ phán thân và dai từ nhấn manh có chung hình thức. 


(tu/ chính tôi) 
(tu/ chính ban) 
(tul chính anh ấy) — 


(tu/ chinh chi dy) 

(tựi chính nó) 
ourselves (tu/ chính chüng tói) 
yourselves (tu/ chính các ban) 
themselves (tul chính ho) 


b. Cách dùng (Use) 
e Đại từ phan thân (Reflexive pronouns) 
Đại từ phản thân được dùng làm tân ngữ (object) của động từ khi hành 
động của động từ do chủ ngữ thực hiện tác động lại ngay chính chủ ngữ. 
Nói cách khác, đại từ phản thân được dùng khi chủ ngữ và tân ngữ của 
động từ là cùng một đối tượng. 
Ex: When the policeman came in, the gunman shot him. 
(Khi vién cánh sát xóng vào, tén cuóp dà bán anh ta.) [him - the police] 
When the policeman came in, the gunman shot himself. 
(Khi vién cánh sát xóng vào, tén cuóp dà düng süng tu sát.) 
[himself - the gunman] 
Jane looks at herself in the mirror. (Jane soi minh trong guong.) 
We've locked ourselves out. (Ching tói tu khóa cia nhót minh bén ngoài.) 
This refrigerator defrosts itself. (Tử lanh này tu rà đông.) 
Ngoài chủ ngữ của mệnh dé, dai từ phán thân còn có thé chỉ những 
thành phần khác trong câu. 
Ex: His letters are all about himself. 
(Thư của anh ta toàn viét vé bản thân anh ta.) 
Ilove you for yourself, not for your money. 
(Tôi yêu em vi chính bản thân em chứ không phái vi tiền của em.) 
X Lưu ý: Dai từ phản thân có thể được dùng sau giới từ, nhưng sau giới từ chỉ vị trí 
(preposition of place) chúng ta thường dùng dai từ nhân xưng (me, you, him, her,...) 
Ex l'm annoyed with myself. (Tôi giận chính bản thân mình.) 
But Mike didn't have any money with him. (Mike không đem theo tién.) 
In the mirror | saw a lorry behind me. (Nhìn vào gương tôi thấy một chiếc xe tải phía sau.) 
* Đại từ nhấn manh (Emphatic pronouns) 
Đại từ nhấn manh có cùng hinh thức với dai từ phán thân, được dùng dé 
nhấn mạnh một danh từ hoặc đại từ. Đại từ nhấn mạnh thường đứng 
ngay sau từ được nhấn mạnh và có nghĩa là ‘chinh người đói vat do’. 
Ex: My sister herself designed all these clothes. 
(Chính chi tói dà thiét ké nhitng bó quán áo này.) 


I spoke to the president himself. 
(Tôi dà nói chuyện vói chính ngài chủ tịch.) 
The film itself wasn't very good but I like the music. 
(Bán thán bó phim thi khóng hay lám, nhung tói thích phán nhac 
trong phim.) - 
Khi nhấn manh chủ ngữ, dai từ nhấn manh có thé đứng cuối câu. 
Ex:I saw him do it myself. (Chính mắt tôi thấy anh ta làm điều đó.) 
[= I myself saw him do it.] 
c. By * oneself - alone, without help 
By myself/ yourself/ himself, ... có nghĩa ‘môt minh’ (alone) hoặc ‘không 
có ai giúp da’ (without help). 
Ex: He likes living by himself. (Ong ta thích sóng mót minh.) 
[= He likes living alone.] 
Do you need help? ~ No, thanks. I can do it by myself. 
(Ban có cán giúp không? ~ Không, cám ơn. Tôi có thể làm một minh.) 
[= I can do it without help.] 
4. Dai từ chỉ định (Demonstrative pronouns) 
Dai từ chi dinh gồm các tit: this, that, these, those. Dai từ chỉ dinh được dùng 
để chỉ dinh vật, sự vat hoặc dé giới thiệu hay nhận dạng người nào đó. 
Ex: These are my candies. Those are yours. 
(Đây là keo của tôi. Kia là keo của ban.) 
This costs more than that. (Cái này dát hon cái kia.) 
This is my brother. (Dáy là anh trai tói.) 
Who's that? ~ That's Tom Jones. (Ai kia? ~ Đó là Tom Jones.) 
a. This (cái này/ nguói này), só nhiéu là these (nhZng cái này/ nhüng 
người này) được dùng để 
- chỉ vật ở khoảng cách gần (với người nói). 
Ex: In all your paintings I like this best. 
(Trong tất cả các bức vé của ban tôi thích bức này nhất.) 
These are my shoes.(Dáy la giày của tôi.) 
— giới thiệu người nào đó. 
Ex: This is my brother. (Đây là anh tôi.) 
These are the Smiths.(Dáy là óng bà Smiths.) 
- chi tình huống và sự việc đang xảy ra, sắp sửa xảy ra hoặc sắp được nói tới. 
Ex: Listen to this. You'll like it. (Hay nghe cái này xem. Ban sẽ thích nó đấy.) 
I don't like to say this, but I'm really not happy with the service here. 
(Tói khóng muón nói diéu này, nhung tói thát su khóng hài lóng vói 
cách phuc vu 6 dáy.) 
b. That (cái kia/ nguói kia), só nhiéu là those (nhitng cái kia/ nhitng 
người kia) được dùng 
- chỉ vật ở khoáng cách xa (với người nói). 


» 


Ex: That's Jery’s car, over there. (Kia là xe hoi của Jery, ở kia kia.) 

Put those down - they're dirty. 

(Hãy đặt những cái đó xuống — chúng do lắm.) 

This is my umbrella. That's yours. (Đây là dù của tôi. Đó là dù của bạn.) 
khi xác định hoặc nhận dạng người nào đó. 

Ex:Is that Ruth? ~ No, that's Rita. 

(Kia là Ruth phải không? ~ Không phải. Đó là Rita.) 

Who are those? ~ Those look like Mark and Susan. 

(Những người kia là ai thế? ~ Tróng nhu Mark và Susan.) 

Nói vé điều gi đó trong quá khứ, điều gi đó vừa mới xảy ra hoặc vừa mới 
được đề cập đến. 
Ex: That was nice. What was it? (Cái đó thật đẹp. Nó là cái gi váy?) 

[NOT This-was-niee ...] 

It was a secret - That's why they never talked about it. 

(Nó là một bí mật - Đó là lý do tại sao ho không bao giờ nói vé nó.) 
Trên điện thoại, chúng ta dùng this dé nói chúng ta là ai, và this hoặc 
that để hỏi người kia là ai. 

Ex: Hello. This is Elisabeth. Is that/ this Ruth? 
(Xin chào. Dáy là Elisabeth. Có phái Ruth dó/ dáy khóng?) 


This/ these, that/ those có thé dugc düng thay cho mót danh tit, mót cum 
từ hoặc một mệnh dé đã được nói đến trước đó. 
Ex: He hung his daughter's portrait beside that of his wife's. 
(Óng ta treo chán dung con gái óng ta bén canh chán dung vg.) 
[that = portrait] 
They are digging up my road. They do this every year. 
(Ho dang dào xói con duóng truóc nhà tói. Nam nao ho cüng lam 
viéc này.) 
[this = digging up the road] 
Dai từ those có thể được theo sau bởi một mệnh dé quan hệ xác dinh hoặc 
một ngữ phân từ để chỉ người. 
Ex: Those who couldn't walk were carried on stretchers. 
(Những người không di được thì được khiéng bằng cáng.) 
[Those who.. - The people who..] 
Those injured in the accident were taken to hospital. 
(Những người bi thương trong tai nan dà được dua tới bệnh vién.) 
[those = people] 
This boy of yours seems very intelligent. 
(Cậu con trai này của anh có vé rất thông minh.) 
[this boy of yours = your boy] 
This/ these, that/ those có thé đứng một minh hoặc có one/ ones theo 
sau khi có su so sánh hoác lua chon. 


Ex: I don’t like these sweaters. I prefer those (ones) over there. 
(Tôi không thích những chiếc do len này. Tôi thích những chiếc ở 
đằng kia hơn.) 
This (one) looks the nicest. (Cái này có vé đẹp nhất.) 
5. Dai từ nghi vấn (Interrogative pronouns) 
Dai tit nghi van là các dai tit ding dé hói nhu: who, whom, whose, what, 
which. Cac dai từ nghi vấn thường đứng đầu câu và luôn di trước động từ. 
Ex: What do you want? (Bạn muốn gi?) 
Whose is the red car? (Chiếc ô tô màu đỏ của ai váy?) 
a. Who (ai): là dai từ nghi vấn dùng cho người, dé hỏi tên, nét nhận dạng, 
hoặc chức năng của một hay nhiều người. Who có thể được dùng làm: 
— Chủ ngữ của động từ (subject of a verb) 
Ex: Who keeps the keys? (Ai giữ chia khóa?) 
Who is the man in grey coat? 
(Người dàn ông mặc áo choàng xám là ai thế?) 
— Tân ngữ của động từ hoặc giới từ (object of a verb or a preposition) 
Ex: Who did you see at church? (Ban đã gặp ai ở nhà thờ?) 
[who là tân ngữ của động từ see] 
Who does this place belong to? (Noi này thuộc vé ai uậy?) 
[who là tán ngữ của giới từ to] 
X Luu ý: Trong trường hợp who là tân ngữ của giới từ, giới từ luôn được đặt cuối câu. 

Ex Who did you go with? (Anh đã di với ai?) [NOT With-who-did-you-go?] 

b. Whom (ai): là dai từ nghi vấn dùng cho người. Whom được dùng làm tán 
ngữ (object) cho động từ hoặc giới từ. 

Ex: Whom did they invite? (Ho đã mời những ai?) 

To whom were you speaking at that time?/ Whom were you speak- 
ing to at that time? (Lúc đó ban dang nói chuyện vói ai vay?) 
*Luu ý: 

- Cå who và whom đầu có thé làm tân ngữ của động từ hoặc giới từ, nhung who thường 
được dùng hơn (nhất là trong lối nói thân mật). Whom thường được dùng trong lối nói 
trịnh trọng hoặc trong văn viết. 

Ex Who/ Whom did you invite to your party? (Bạn mời những ai đến dự tiệc?) 

- Trong trường hợp whom làm tân ngữ cho giới từ, giới từ có thể được đặt trước whom hoặc 
đặt cuối câu. Cách dùng giới từ + whom thường được dùng trong lối văn trịnh trọng. 

Ex Whom did you go with? or With whom did you go? 

c. Whose (của ai): là dai từ nghi vấn dùng dé hỏi vé sự sở hữu. Whose được 
dùng làm chủ ngữ của động từ. 

Ex: Whose is that dog? (Con chó kia của ai?) 

What about these jackets? Whose are they? 
(Con những chiếc áo vét này thi sao? Chúng của ai vay?) 
[Whose là chủ ngữ của is và are] 


d. 


What (cái gi): là dai từ nghi vấn dùng để hỏi về su vật hoặc sự việc. 
Wha có thể được dùng làm chủ ngữ của động từ hoặc tân ngữ của động từ 
và giới từ. - 
Ex: What caused the explosion? (Cái gi đã gây ra vu nó?) 

[What là chü ngü cüa caused] : 

What did you say? (Anh dà nói gi?) 

[What là tân ngữ của say] 

What was your theory based on?/ On what was your theory based? 

(Lý luận của ban được căn cứ vào cái gi?) 

[What là tân ngữ của on] 


Một số cách dùng với What 


What thường được dùng để hỏi về thông tin. 
Ex: What are you doing? ~ I'm writing a letter. 
(Ban dang làm gi thé? ~ Tói dang viét thu.) 
What dugc ding dé hói nghé nghiép. 
Ex: What is he?/ What does he do? (Anh ta làm nghé gi?) 
[= What is his profession?] 
What ... for? dugc düng dé hói vé muc dich hoác ly do. 
Ex: What is this tool for? (Dung cu này dé làm gi?) 
What are they digging the road up for? ~ They're repairing a gas pipe. 
(Ho dao đường để làm gì vày? ~ Ho dang sửa ống dán gas.) 
[= Why are they digging up the road?] 
What + be .. like? được dùng để hỏi vé tính cách, tính chất, hoặc nét đặc 
trưng của người, vật hay sự vật. 
Bx: What was the exam like? ~ It was very difficult. 
(Bài hiểm tra như thế nào? ~ Rất khó.) 
What is David like? ~ He's short and fat and wears glasses./ He's 
very sociable. (David nhu thé nào? ~ Anh ấy mập lùn và mang 
kinh./ Anh ấy rất thân thiện.) 
How + be + (a thing)...? cũng có thể được dùng để yêu cầu mô tả một sự 
vật hoặc sự việc nào đó. 
Ex: How was the film? ~ It was very good. (Bộ phim thế nào? ~ Rất hay.) 
[= What was the film like?] 
What does he/ she/ it... look like? dugc düng dé hói vé vé bé ngoài. 
Ex: What does she look like? She's tall and glamorous. 
(Tróng cô ta nhu thế nào? Cô ta cao và dây quyến ri.) 
What about + V-ing? (= How about + V-ing?) được dùng dé đưa ra một gợi 
f hoác dé nghi. 
Ex: What about going for a walk? (Di dao nhé?) 


. Which (nào, cái nào, người nào) là dai từ nghi vấn được dùng cho cả 


người và vật, dé chỉ su lựa chọn trong số người hay vat đã được biết. 


Which có thể được dùng làm chủ ngữ của động từ hoặc tân ngữ của động 
từ và giới từ. 
Ex: Which is your favourite subject? 
(Món hoc nào là món ban ua thích nhát?) 
Which is quicker, the bus or the train? 
(Xe nào nhanh hơn, xe buýt hay xe lita?) [Which là chủ ngữ của is] 
We have two Smiths here. Which (of them) do you want? 
(Ở đây chúng tôi có hai người mang ho Smith. Anh cán gặp người nào?) 
[Which là tân ngữ của động từ want] 
There are two addresses in your card. Which do you want me to send 
it to?/ To which do you want me to send it? 
(Có hai dia chi trong danh thiếp của bà. Bà muốn tôi gửi nó đến dia 
chi nào?) [Which là tàn ngit cüa giói tit to] 
e Which có thé được dùng với of. Which of được dùng trước dai từ số nhiều 
hoặc trước từ xác dinh (he, my, bis i those ..) và danh từ số nhiều. 


Ex: Which of these E maÌli you like? 
(Ban thích tám nào trong só ánh này?) 
Which of us is going to do the washing-up? 

2 (Ai trong chüng ta sé rita bát?) 
*k Lưu ý: Chúng ta có thé dùng which hoặc what dé hỏi vé sự lựa chon 
— Which được dùng dé chi sự lựa chọn trong một số lượng có giới hạn. 
Ex There's gin, whisky and sherry. Which will you have? 
(Có rugu gin, whisky và sherry. Anh muón düng loai nào?) 

- What được dùng khi có sự lựa chọn rộng rãi — không bị giới hạn trong một số lượng 
nhất định. 

Ex What would you like to drink? (Anh muốn uống gì?) 

[NOT Which-weuld-you-like-to-drink?] 

. Dai từ quan hệ (Relative pronouns) 
Các dai tit who, whom, whose, which, that là các dai từ quan hệ được dùng 
dé thay cho danh từ di trước và đồng thời có chức năng nói mệnh dé chính 
với mệnh dé phụ trong mệnh dé liên hé (relative clauses). 
Who/ whom được dùng dé chỉ người, which chỉ vật hoặc sự vat, that có thé 
chỉ cả người lẫn vật và whose chỉ sự sở hữu. (Về nghĩa và cách dùng các dai 
từ quan hé, xem Relative Clause) 

. Dai tit phán bó (Distributive pronouns) 
Dai tit phán bó góm các tit: all, most, each, both, either, neither. 
a. All (tét cá): được dùng để chi toàn bộ số lượng người hoặc vật của một 

nhóm từ ba trở lên. All có thé là chủ ngữ, tân ngữ hoặc bổ ngữ trong câu. 


Ex: All were unaminous to vote him. (Tát cà déu nhát trí báu óng ta.) 

[All là chủ ngữ của were] 

TII do all I can. (Tôi sẽ lam tất cá những gì có thể.) 

[al] là tân ngữ của do] 

Wallet, ticket and a bunch of keys. That's all in his pocket. 

(Vi tiền, vé và một chùm chia khóa. Đó là tất cà những thứ trong túi anh ta.) 

- All of được dùng trước danh từ (đếm được số nhiều hoặc không đếm 

được) có từ xác định (he, my, this, these,..) hoặc dang tân ngữ của đại 
từ nhân xưng. Động từ theo sau ở hình thức số ít hay số nhiều tùy 
thuộc vào danh từ. 


All (of) + determiner + plural/ uncountable 


f 


Il of us/ you/ them (* plural verb) 


Ex: All (of) my friends like riding. (Tát cá ban be tói đều thích cưỡi ngựa.) 
All (of) the money has been spent. (7#? cả tiên đã bj tiêu sạch.) 
All of us enjoyed the party. (Tết cả chúng tôi đều thích bữa tiệc.) 
I'm going to invite all of you. (Tôi sẽ mời tất cá các ban.) 

All of với nghĩa *whole' (toàn bộ) cũng có thé được dùng trước một số 

danh từ đếm được số ít (singular countable noun) . 

Ex: I've eaten all (of) the cake. (Tôi đã ăn hết cái bánh.) 

[= I’ve eaten the whole cake.] 

All (of) my family came to watch me playing in the concert. 
(Cá nhà tôi đã đến xem tôi biểu diễn trong buổi hòa nhạc.) 
[= My whole family came to watch...] 

+ Of có thể bỏ khi đứng trước danh từ, nhung không được bó khi đứng trước 
đại từ. 

- All có thé đứng sau một chủ ngữ số nhiều hoặc đại từ nhân xưng được 
dùng làm tân ngữ mà nó thẩm định. 

Ex: These buildings all belong to the government. 

(Tất cá những tòa nhà này đều thuộc vé chính phủ.) 
He said goodbye to us all. (Anh ấy chào tạm biệt tất cả chúng tôi.) 

- All có thể đứng sau trợ động từ (auxiliary verb) hoặc động từ to be. 

Ex: These cups are all dirty. (Tết cá những cái tách này déu bị do.) 

- All có thể được dùng với nghĩa 'everything' (moi thứ, mọi điều); ‘the only 
thing’ (cái duy nhất, điều duy nhất), nhưng trong trường hợp này all 
không được dùng một mình mà phải được theo sau bằng một mệnh đề 
quan hệ [all + relative clause/ that clause]. 

Ex: All (that) I have is yours. (Tat cá những gi anh có là của em.) 
[All = Everything] 

But: Everything is yours. (Moi thit la của em.) [NOT Allis-yeurs.] 
She lost all she owned. (Có ta mát tất cả những gi có ta có.) 
[All = everything] 


But: She lost everything. (Có ta mát hết moi thứ.) [NOT She-lost-al.] 
All I’ve eaten today is a sandwich. (Tết cá những gi tôi dà ăn hôm 
nay là mót cái xáng-uych.) [All = the only thing] 

This is all I’ve got. (Đây là tất cả những gi tôi có.) 
[All 2 nothing more] í 
+ All không được dùng với nghĩa ‘everybody/ everyone’ (moi người). 

Ex: Everybody enjoyed the party. (Tết cá moi người đều thích bua tiệc.) 
[NOT All enjoyed....] 

b. Most (phán lớn; hầu hết): được dùng dé chi phán lớn nhất của cái gi 
hoặc đa số người hoặc vật. 

Ex: We all ate a lot, but Ashley ate (the) most. 

(Tất cả chúng tôi đều ăn nhiều, nhung Ashley ăn nhiều nhất.) 

All the victims were male, and most were between the ages of 15 and 2ð. 
(Tất cá các nan nhân đều là nam, và da số ở độ tuổi từ 15 đến 25.) 
There are hundreds of verbs in English, and most are regular. 
(Tiếng Anh có hàng trăm động tit, và da số là động từ có quy tắc.) 

Most of được dùng trước danh từ (đếm được hoặc không đếm được) có từ 

xác dinh (a, the, my, this,...) hoặc hình thức tân ngữ của dai từ nhân 

xưng. Động từ theo sau ở số ít hay số nhiều tùy thuộc vào danh từ. 


Most of + determiner + noun (+ singular/ plura V etn | 
Most of us/ you/ them (+ plural verb) - 
Ex: Most of the people here know each other. 
(Háu hết moi người ở đây đều quen nhau.) 
John spends most of his free time in the library. 
(Phân lớn thời gian rảnh rỗi, John ở trong thu viên.) 
He's eaten most of a chicken. (Anh ta ăn gân hết một con gà.) 
Most of us enjoy shopping. (Da só chüng tói thích di mua sám.) 
c. Each (nỗi): được dùng để chi từng cá nhân hoặc từng đơn vị trong một 
số lượng người hoặc vật từ hai trở lên. 
Ex: I asked two children and each told a different story. 
(Tôi hỏi hai đứa tré và mỗi đứa ké một câu chuyện khác nhau.) 
There are six flats. Each has its own entrance. 
(Có 6 căn hộ. Mỗi căn có lối đi riêng.) 
- Each of được dùng trước một danh từ số nhiều có từ xác định (he, my, 
these,..) hoặc hình thức tân ngữ của đại từ nhân xung. Động từ theo sau 
thường ở số ít. 


Each of + determiner + plural noun (+ singular verb) il 
Each of us/ you/ them (+ singular verb) 
Ex: She gave each of her grandchildren 50p. 

(Bà ấy cho mỗi đứa cháu 50 penny.) 

Each of us sees the world differently. 

(Mỗi người trong chúng ta nhìn nhận thế giới một cách khác nhau.) 


- Each có thé theo sau một tân ngữ (truc tiếp hay gián tiếp) hoặc đứng sau 

một con số. 

Ex:I want them each to be happy. 
(Tôi muốn mỗi người trong bọn ho đều được hanh phúc.) 
She gave the students each a copy of the script. 
(Cô ấy đưa cho mỗi học sinh một bản sao của kịch bản.) 
He gave us £5 each. (Ông ta cho mỗi đứa chúng tôi 5 pao.) 

- Each có thể đứng sau trợ động từ (auxiliary verb) và động từ to be, hoặc 
đứng trước động từ thường (ordinary verb). Trong trường hợp này ta phải 
dùng danh từ, đại từ và động từ ở số nhiều. 

Ex: We've each got our own cabinets. 
(Mỗi người trong chúng tôi đều có tủ riêng của minh.) 
You are each right in a different way. 
(Các ban mỗi người đều đúng theo một cách khác nhau.) 
The students each have different point of view. 
(Các sinh vién mỗi người déu có quan điểm khác nhau.) 

d. Both (cá hai): được dùng dé chi cá hai người hoặc hai vật. 

Ex: He has two brothers; both live in London. 
(Anh ta có hai anh trai; cá hai déu sóng & London.) 
I couldn't decide which of the two shirts to buy. I like both. 
(Trong hai cái do này tói khóng thé quyét dinh nén mua cdi nào. 
Tói thích cá hai.) , 

- Both (of) được dùng trước danh từ số nhiều có từ xác định đứng trước 
hoặc trước hình thức tân ngữ của đại từ nhân xưng. Động từ theo sau ở 
số nhiều. 


Both (of) + determinei 


.Both of us/ you/ them (+ plural ve 
Ex: Both (of) her children are boys. 
(Cá hai dita con ctia có dy déu là con trai.) 
Marta sends both of you her regards. 
(Marta gui loi thám hói dén cá hai ban.) 
+ Of có thé bó khi đứng trước danh từ, nhưng không được bó khi đứng trước 
đại từ. 
- Both có thể đứng sau trợ động từ (auxiliary verb), sau động từ to be, hoặc 
trước động từ thường. 
Ex: We can both swim. (Cá hai chúng tôi đều biết boi.) 
I have two daughters. They're both doctors. 
(Tôi có hai con gái. Cá hai đứa đều là bác si) 
My parents both work in education. 
(Cha me tói déu làm viéc trong ngành giáo duc.) 
- Both có thé đứng sau một dai tit-sé nhiều được dùng làm tân ngữ. 


Ex: She invited us both. (Có ấy mời cả hai chúng ta.) 
Mary sends you both her love. (Mary gói lói thám hai ban.) 
X Luu ý: Không dùng mao từ the trước both. 
Ex Both the children are naughty. (Cá hai đứa trẻ đầu rất nghịch nggm.) 
[NOT The-both-children...] 
e. Either (mỗi, môt): được dùng dé chỉ cái này hoặc cái kia trong hai cái. 
Ex: Olive oil and sesame oil are both fine, so you could use either. 
(Cả dâu óliu và dáu mè đều tốt, vi thé ban có thé dùng một trong hai.) 
Do you want tea or coffee? ~ Either. I don't mind. 
(Anh muón ding trà hay cà phé? ~ Gi cüng dugc.) 
- Either of được dùng trước một danh từ số nhiều có từ xác định hoặc dang 
tân ngữ của đại từ. Động từ ced sau raume ő só ít. 


Ex: Does either of you speak French? 
(Trong hai người có người nào biết nói tiếng Pháp không?) _ 
Take one of the books on the table - either of them will do. 
(Hãy lấy một trong hai cuốn sách trên bàn - cuốn nào cũng được.) 
I dont like either of my math teachers. 
(Tôi không thích người nào trong hai giáo vién dạy toán cd.) 
f. Neither (cá hai .. không): được dùng dé chi không phái cái này mà cũng 
khóng phái cái kia trong hai cái. 
Ex: There were two witnesses, but neither would make a statement. 
(Có hai nhân chứng, nhung cá hai đều không cho lời khai.) 
Is your friend British or American? ~ Neither. She's Australia. 
(Ban của anh là người Anh hay người Mỹ? ~ Cá hai đều không phải. 
Cô ấy là người Úc.) 
- Neither of được dùng trước danh từ số nhiều có từ xác dinh (the, my, 
these,..), hoặc trước một dai từ. Động từ theo sau thường ở số ít. 


. Neither of* determin: plural 
_ Neither of us/ you/. them (+ sing’ 


Ex: Neither of the books was published in this gom 
(Cá hai cuón sách déu khóng dugc xuát bán à nuóc này.) 
I asked two people the way to the station but neither of them knew. 
(Tôi đã hỏi hai người đường đến ga, nhung chẳng người nào 
biết cả.) 

* Lưu ý: Động từ số ít (singular verb) thường được dùng sau either of và neither of, nhung 

trong lối văn thân mật động từ số nhiều (plural verb) cũng có thé được dùng 

Ex Neither of my sisters is/ are married. (Cå hai người chị của tôi déu chưa kết hôn.) 
Does/ Do either of you like strawberries? (Cå hai bạn đầu thích dâu phải không?) 


8. Dai từ bát dinh (Indefinite pronouns) 
Các dai từ bát định trong tiếng Anh gồm có: 


some something someone somebody somewhere 

any anything anyone anybody anywhere 
everything everyone everybody 

none nothing no one nobody 


a. Some, any và none 
Some và any đều được dùng dé chi số lượng bất định của người hoặc vat 
khi không cán hoặc không thể nêu rõ con số chính xác là bao nhiêu. 
None được dùng để diễn đạt không một ai, không một cái gì/ diéu gì 
trong một nhóm người hoặc vật. 

* Some (mót vài, một số): được dùng thay cho danh từ đếm được ở số nhiều 
và danh từ không đếm được trong câu khẳng định. 

Bx: Some were at the meeting yesterday. 
(Hôm qua một số người đã đến dự cuộc họp.) [some = some people] 
I'd like some milk. ~ There is some in the fridge. 
(Tôi muốn uống sa. ~ Có một ít trong tủ lạnh.) 
The children are in the park. Some are playing hide-and-seek. 
(Bọn trẻ dang ở trong công vién. Một vài đứa dang chơi trốn tim.) 

— Some có thể được dùng trong câu hỏi chờ đợi câu trả lời 'đồng ý, nhất là 

trong lời mời hoặc câu yêu cầu. 
Ex: Do you want some help with your homework? ~ Yes, please! 
(Ban có muốn tôi giúp bạn làm bài tập không? ~Vâng, giúp tôi nhé!) 
[Người nói biết người nghe cần sự giúp đỡ] 
I've got too much strawberries. Would you like some? 
(Tôi có nhiều dâu lắm. Anh lấy một ít nhé?) 

- Some of được dùng trước danh từ (đếm được số nhiều hoặc không đếm 
được) có từ xác định hoặc trước dạng tân ngữ của đại từ nhân xưng. Động 
từ theo sau có thể ở số ít hoặc số nhiều tùy thuộc vào danh từ. 

Some of + determiner + plural/ uncountable noun (+ singular/ plural d 
Some of us/ you/ them (* plural verb) 


Ex: Some of the chairs are broken. (Có máy chiéc ghé dà bi gày.) 
Some of the money was stolen. (Có mót ít tión bi mát tróm.) 
Some of us want to go swimming. 
(Một vài người trong chúng tôi muốn di bơi.) 
+ Trong một số trường hợp, some of the có thể đứng trước danh từ đếm được 
ở số ít. 
Ex: Some of the letter is illegible. (Thu có vài chỗ khó đọc.) 
* Any (nào): được dùng thay cho danh từ đếm được ở số nhiều hoặc danh từ 
không đếm được trong câu phủ định hoặc câu hỏi. 
Ex: Jane looked around for her friends, but there weren't any. 
(Jane nhìn quanh tìm ban bè, nhưng chẳng có người ban nào cả.) 
[any = any friends] 


Td like some milk. Is there any left? 
(Tôi muốn uống sửa. Còn chút nào không?) [any = any milk] 
- Any of được dùng trước danh từ (đếm được số nhiều hoặc không đếm được) 
có từ xác định hoặc trước dạng tán ngữ của dai từ. Động từ theo sau có 
thể ở số ít hoặc số nhiều. 


Any of + determiner + plural/ uncountable noun (+ singular] plural 


Any of us/ you/ them (* singular/ plural verb) 


Ex: Does/ Do any of these books belong to you? 
(Có cuốn nào trong số sách này là của bạn không?) 
She didn't spend any of the money. 
(Có dy khóng tiéu dóng nào trong sé tién do.) 
I don't think any of us wants/ want to work tomorrow. 
(Tôi nghi không người nào trong chúng tôi muốn di làm vào ngày mai.) 
*k Lưu ý: Khi any of đúng trước danh từ hoặc dai từ số nhiều (plural noun/ pronoun) thì động 
từ theo sau có thể là số ít hoặc số nhiều. Động từ số ít thường được dùng trong lối văn 
trịnh trọng và động từ số nhiều thường được dùng trong lối văn thân mật hoặc văn nói. 
- Any được dùng sau if/ whether; và sau các từ có nghĩa phủ định hoặc giới 
han never, hardly, barely, scarely, without. 
Ex: If you recognize any of the people in the photograph, tell us. 
(Nếu bạn nhận ra bát cứ người nào trong ánh, hãy nói cho chúng tôi biết.) 
She spent hardly any of the money. 
(Cô ấy hau như không tiêu một đông nào.) 
e None (không ai, không cái gi/ điều gì): được dùng thay cho danh từ 
(đếm được hoặc không đếm được) dà được nói đến trước đó. 
Ex: How much money have you got? - None. 
(Anh có bao nhiéu tién? ~ Cháng có dóng nào cá.) [none = no money] 
We had three cats once, but none (of them) are alive now. 
(Chúng tôi dà có lúc nuôi ba con mèo, nhung nay không con nào còn 
sống.) [none = no cats] 
I wanted some cake, but there was none left. 
(Tôi muốn ăn bánh, nhưng chẳng còn chút bánh nào.) 
- None of được dùng trước danh từ (danh từ đếm được số nhiều hoặc không 
đếm được) có từ xác định hoặc dùng trước dạng tân ngữ của đại từ. Động 
từ theo sau có thể ở số ít hoặc số nhiều. 


None of + determiner + plural/ uncountable noun (+ singular/plural Nem) 
None of it/ us/ you/ them + (singular/ plural verb) Pa r 


Ex: None of the tourists want/ wants to climb the mountain. 
(Không môt du khách nào muón tréo lén ngon núi này.) 
None of this money is mine. 
(Chẳng có đồng nào trong số tiền này là của tôi cả.) 
Look at these clothes. None of them is/ are in fashion now. 
(Nhin nhitng bó quán áo này xem. Cháng có cái nào hop thói trang cá.) 


* Luu ý: Khi none of được dùng trước danh từ hoặc dai từ số nhiều (plural noun/ pronoun), thi 
động từ theo sau có thé ở số ít hoặc số nhiều. Động từ số ít (singular verb) được dùng trong 
lối văn trịnh trọng và động từ số nhiều (plural verb) thường được dùng trong lối văn thân 
mật hoặc văn nói. 

Ex None of the shops were/ was open. (Không một của hàng nào mở cửa.) 

b. Something, someone, somebody, somewhere, anything, anyone, 
anybody, anywhere, nothing, nobody, no one, everything, everyone, 
everybody. 

* Somebody, someone (ai dó), something (cái gi dó), somewhere (noi 
nào dó) dugc ding gióng nhu cách ding cüa some. 

- Dùng trong câu kháng định, và di với động từ số ít (singular verb). 

Ex: Someone wants to speak to you on the phone. 
(Có nguói muón nói chuyén dién thoai vói anh.) 
I've got something to tell you. (Tói có diéu muón nói vói ban.) 
I need to find somewhere to stay. 
(Tôi cán tim một noi nào đó để nghi lại.) 

- Dùng trong câu hỏi khi câu trả lời sẽ là “yes” hoặc trong lời mời, câu yêu cầu. 

Ex: Has someone spilt water? (Có ai đó đã làm đổ nước phải không?) 
[Người nói nhìn thấy nước trên sàn nhà và chắc chắn rằng có người 
nào đó đã làm đổ nước.] 

Would you like something to drink? (Anh muốn uống gì không?) 

* Anybody, anyone (bát cứ ai), anything (bát cứ cái gì), anywhere (bát 
cứ noi nào) được dùng giống cách dùng của any 

- Dùng trong câu phủ định hoặc câu nghi vấn và đi với động từ số ít (singular 
verb). 

Ex: Has anybody seen my bag? (Có ai thấy cái túi của tôi không?) 
I'm not hungry. I don't want anything to eat. 

(Tôi không đói. Tôi chẳng muốn ăn gi cả.) 
Do you know anywhere (where) I can buy a second-hand computer? 
(Ban có biét chó nào có thé mua máy vi tính cü khóng?) 

- Düng trong ménh dé if (If-clause) và sau các tit có nghia phü dinh hoác 
giói han. 

Ex: If anyone has any questions, I'll be pleased to answer them. 
(Nếu có bất cứ ai đặt câu hỏi, tôi sẽ sẵn long trả lời.) 

Let me know if you need anything. 

(Hay cho tói biét néu ban cán bát cit thit gi.) 

Tve hardly been anywhere since Christmas. 
(Tói hau nhu cháng di dáu ké tit lé Giáng Sinh.) 

* Nobody, no one (khóng ai), nothing (khóng gi) 

- Có thé đứng đầu câu hoặc đứng một minh. 

Ex: What did you say? ~ Nothing. (Anh nói gì thế? ~ Chẳng nói gì cá.) 
Nobody/ No one came to visit me when I was in hospital. 

(Khi tôi nằm uiện chẳng có ai đến thăm tôi cá.) 


- Bugc ding vói nghia phi dinh: nothing = not anything; nobody/ no one = 
not anybody 
Ex: She told nobody about her plans. 
(Có ta dà không nói vói bát cứ ai vé kế hoạch của minh.) 
[= She didn’t tell anybody about her plans.] 
I said nothing. (Tôi chẳng nói gi cả.) [= I didn't say anything.] 
- Được dùng với động từ ở hinh thức số ít. 
Ex: The house is empty. There is nobody living there. 
(Căn nhà bó trống. Không có ai sống ở đó cá.) 
- Khi dùng nothing, nobody, no one thì không dùng động từ phủ định. 
Ex: He said nothing. (Anh ta chẳng nói gì.) 
[NOT He-didn't-say-nothing.] 
Nobody tells me anything. (Khóng ai nói cho tói biét diéu gi cd.) 
[NOT Nebedy-deesn't-tell ..] 


e Everything (moi cái/ điều), everyone, everybody (moi người) là các 
dai từ số ít (tuy nghĩa dé cập đến số đông) nén được dùng với động từ số 
ít (singular verb). 

Ex: Everybody has arrived. (Moi người đã tới.) [everybody = all the people] 
The earthquake destroyed everything within a 25-mile radius. 
(Trận động đất dà phá hủy moi thứ trong ving bán kính 25 dặm.) 
[everything = all the things] 

* Luu y: 

— Các dai tù someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, everyone, every body 
có nghĩa số it và di với động từ số ít, nhưng thường được theo sau bởi dạng số nhiều của 
dai từ (they, them) và tinh từ sở hüu (themselves, their) vì giới tính không xác định. 

Ex: Someone left their luggage on the train. (Có người nào đó đã để quên hành lý trên xe lửa.) 

No one saw Tom go out, did they? (Không một ai nhìn thấy Tom ra ngoài, phải không?) 

If anybody calls, tell them to call again later. (Wếu có ai gọi điện thì báo ho goi lai sau.) 

Nhung it có thể được dùng với something, anything, nothing. 

Something went wrong, didn't it. (Có điều gi đó truc trặc, phải không?) 

Someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody có thé dùng với sở hữu cách. 

Someone's passport has been stolen. (Hộ chiếu của người nào đó đã bị đánh cáp.) 

| don't want to waste anyone's time. (Tôi không muốn làm mất thời gian của bất cứ ai.) 

. Dai từ hỗ tương (Reciprocal pronouns) 

Đại từ hd tương là dai từ chỉ mối quan hé qua lại giữa hai hoặc nhiều người 
hoặc vật với nhau. Đại từ hỗ tương gồm each other và one another có cùng 
nghĩa là ‘nhau, lẫn nhau. 
Ex: Sue and Ann don't like each other/ one another. 
(Sue và Ann khóng thích nhau.) 
[= Sue doesn’t like Ann and Ann doesn't like Sue.] 
They sat for two hours without talking to each other/ one another. 
(Ho ngói suót hai tiéng dóng hó mà khóng nói gi vói nhau.) 


EUN 


- Các dai từ hỗ tuong thường được dùng làm tân ngữ bó nghĩa cho dong từ 


hoặc giới từ nên vị trí thông thường của chúng là sau động từ hoặc giới từ. 
Ex: We send each other/ one another Christmas cards every year. 
(Chúng tôi gửi thiếp mừng Nô-en cho nhau mỗi năm.) 
[tân ngữ của send] ` 
They write to each other/ one another regularly. 
(Họ thường xuyên viét thư cho nhau.) [tân ngữ của to] 


- Đại từ hỗ tương có thể dùng với sở hữu cách. 


Ex: They wrote down each other's/ one another's phone number. 
(Ho ghi số điện thoại của nhau.) 
XÆ Lưu ý: Không dùng each other sau các từ meet (gặp), marry (kết hôn), và similar (giống 
nhau, như nhau). 
Ex. They married in 1998. (Họ cưới nhau năm 1998.) 
[NOT They-matried-each-other... ] 
Their interests are very similar. (Sở thích của ho rất giống nhau.) 
[NOT ... similar-each-other] 


» EXERCISES 

I. Subject or object form? Put in the pronouns. $ 

1. There's no need to shout. I can hear you . 

2. You and I work well together. are a good team. 

3. We've got a bit problem. Could help , please? 

4. John’s two years younger than Alice, but — isnearlyastallas — . 

5. This is a good photo, isnt ^ ? 
~ Is Jessicain__? ~ Yes, that’s . Look,  — is next to Andrew. 

6. Who did this crossword? -  .Idid_ this morning. 

7. Is this Nicky’s bag? ~ No, — didn’t bring one. It can’t belong to — . 

8. | am looking for my shoes. Have_ seen ____? ~ Yes, are here. 

9. What about Emily? ~ I expect _____ will be there. And her brother. both 
came to the party. ~ Do mean Jackson? I don’t like ^ very much. 

10. Are Rita and Richard coming to the party? ~ We've invited _ — ,but_ — isn’t 
sure |. can come or not. 

ll. Rewrite these sentences, using pronoun /f. 

1. To keep it somewhere safe is important. 
It's important to keep it somewhere safe. 

2. The journey to Brighton from London takes only one hour by train. 

3. Some parts of King Lear are extremely difficult to understand. 

4. That he will fail is clear to everyone but himself. 

5. Finding our way home won't be easy. 

6. My question itself made him angry. 

7. Meeting each other on this occasion is a good chance. 


m 
EJ 


© 0 1G 0n 6 I r^ 


10. 
v. 


Laura : Did you and (1) 


Do you think that to explain to him what happened is difficult? 
People think that he is the best doctor in this city. 


. To fall asleep like that is stupid. 


Put in there or it. 
What's the new restaurant like? Is i£ dit good? 
The road is closed. has been an accident. 
Take a taxi. ^ is a long way to the station. 
Did someone ring? ~ was Vicky. She just called to say she’s arrived safely. 
was a car outside. looked very expensive. 
When we got to the cinema, __ was a queue outside. ___ was a very long queue, 
so we decided not to wait. 
How far is from Milan to Rome? 

was wet, and was a cold east wind. ^ was after midnight, and ___ 
were few people on the street. 
I was told that would be somebody to meet me at the airport but 
wasn’t anybody. 
is a woman at the door. ~Oh, ___ is Aunt Le. 


Choose the right possessives. 

Did you and your/ yours friends have a nice holiday? 

Is this Alice's book or your/ yours? ~It’s her/ hers. 

Who/ Whose car is that on the driveway? ~I don’t know, not our/ ours. 
Take your/ yours feet off the table. It/ Its legs aren't very strong. 

The Whartons are spending August in our/ ours flat, and we're borrowing their/ theirs. 
That's my/ mine coat, and the scarf is my/ mine too. 

Your/ Yours eyes are blue and her/ hers are brown. 

They claim the money is all their/ theirs. 

Unfortunately, the town has lost it's/ its only cinema. 

Rachel has got her/ hers own calculator. She doesn't borrow my/ mi 


Complete the conversation. Put in my, your, etc or mine, yours, etc. 
friends have a nice holiday? 


Emma: Yes, it was wonderful. We had the best holiday of (2) — lives. It didn't start very 


well, though. Daniel forgot tobring(3) — passport. 


Laura : Oh, dear. So what happened? 
Emma: Well, luckily he doesn't live far from the airport. He rang (4) parents, and 


Laura : You remembered (6) 
Emma: Yes, I had (7) 


they brought the passport over in (5) car, just in time. 

, I hope. 

, even though I'm usually the one who forgets things. Actu- 
ally Rachel thought for a minute that she'd lost (8) . Luckily it was in 
(9) suitcase. Anyway, in the end we had a marvellous time. 


VI. Complete each sentence, using reflexive pronouns /myse/f/ yourself ...] with one 
of these verbs (in the correct form). 
burn cut blame enjoy express hurt dry tum lookat lock 
1. I cut myself shaving this morning. 
2. John fell out of the window, but he didn't badly. 
3. The computer will ^ ^ off if you don't use it. 
4. We out last night. 
5. Becareful! That pan is very hot. Don't 
6. Jane in the mirror to check her makeup 
7. They had a great time. They really 
8. Sometimes I can't say what I mean. I wish I zT better. 
9. Itisn't your fault. You really shouldn't E 
10. Vicky and Emma, you can on these towels. 


VII. Put in reflexive pronouns /myse/f/ yourself/ herself ..] or personal pronouns 
(me/ you/ her ...] 


1. Julia had a great holiday. She enjoyed herself. 

2. It's not my fault. You can't blame 

3. Don’t pay any attention to . He always complains. 
4 

5 


. What I did was very wrong. I'm ashamed of 
. We've got a problem. I hope you can help 
6. My mother likes to have all her family near’ 
7. The old man is no longer able to look after 
8. It's a pity you didn't bring your camera with 


9. Igave_ — a key so that they could let in. 
10. Don’t worry about , Mom. I can look after 
11. Don’t tell ___ the answer to the puzzle. We can work it =1 for. = 
12. “Can I take another biscuit?” “ Of course. Help —— — !" 
VIII. Choose the right answer. 
1. I go to school with every day. 

a. they b. them c. their d. themselves 
2. Wesaw at the Union last Friday. 

a. her b. she c. hers d. herself 
3. Isn't a nice person? 

a. he b. his c. himself d. him 
4. John and gave the money to the boy. 

a. her b. herself c. she d. me 
5. Your record is scratched and —— ^ is, too. 

a. my b. mine c. it d. myself 
6. John's shoes were worn out, so he bought a pair of new shoes. 

a him b. his c. them d. himself 
7. Who does this CD belong to? ~ . I’ve just bought it. : 


a.I b. Me c. Mine d. Myself 


The manager ' welcomed us to the hotel. 


a. himself b. he c. his d. him 

Mary and would rather go to the movies. 

a. me b. my c.I d. mine 
. Just help to sandwiches, won't you? 

a. you b. your c. yourself d. yours 
. Could you lend Sue your ruler? has just been broken. 

a. She b. Her c. Hers d. Herself 
. This parcel is for George and 

a.I b. me c. myself ' d. mine 
. Is that Mary over there? Yes, that’s 

a. her b. she c. hers d. herself 
. John and Tom, you have to do it. 

a. yourself b. yours c. your d. yourselves 
. It was who called you. 

a. he b. him c. his d. himself 


Complete the sentences with some/ any/ somebody/ anybody/ something/ anything 
I was too surprised to say anything . 
There’s at the door. ~Are you expecting ? 

. Did you get the oil? ~ No, there wasn't left. 
Why are you looking under the bed? Have you lost ? - Well, I was looking 
for but now I can't remember what it was. 

. Would you like some cheese and biscuits? ~ Oh no, thank you. I couldn't eat 

else. 

. You must be hungry. Would you like to eat? 
Quick, let's go! Theres _ — coming and I don’t want ____ to see us. 
Sally was upset about and refused to talk to r 
This machine is very easy to use. can learn to use it in a very short time. 

. Were there any calls for me? ~Yes, rang while you were out. He refused to 


give his name, but he wanted to discuss with you. 
who saw the accident should contact the police. 


. I didn’t have any money, so I had to borrow & 


Choose the right word. 


She told (nobody/ anybody) about her wedding. 

(Everyone/ someone) knows the man is a thief, but (anyone/ no one) dares to say 
so publicly. 

Ican't go to the party. I haven't got (nothing/ anything) to wear. 

I'd like to go away (somewhere/ nowhere) if I can. (Someone/ Anyone) I know has 
invited me to his villa in Portugal, so I may go there. 

What's in that box? ~(Nothing/ Anything). It's empty. 

I don’t know (nothing/ anything) about economics. 

Has Matthew got a job yet? ~No, but he's looked (somewhere/ everywhere). He 
hates the idea of sitting around doing (something/ nothing). 


8. The accident looked serious but fortunately (nobody/ anybody) was injured. 
9. Could you do (anything/ something) for me, please? 
10. There was completely silence in the room. (Somebody/ Nobody) said (anything/ something). 


. Choose the correct form. 


XI 

1. We had to wait because someone had lost its/ their ticket. 
2. One of the policemen had injured his/ their arm. 

3. Most of these shoes is/ are in fashion now. 
4 
5. 
6. 


. Noone likes/ like going to the dentist, do he/ they? 
. Ifanybody wants/ want to leave early, she/they can. 
One of the guests had brought something wrapped in brown paper. She put it/ them 
on the table. 
7. Some of my friends has/ have arrived. 
8. No tourists ever come/ comes to our village. 
9. Everybody have/ has to leave his/ their bags outside. 
10. No car is/ are allowed in the city center. 


XII. Put in of or nothing (-). 

Well, some (1) our luggage has arrived, so thing could be worse. I've got the 
books and papers, but I've lost most (2). my clothes. I haven't got any (3) 
Socks at all, and I'll have to buy some more (4) jeans, but at least I've got enough 
(5) underwear for the week. I'm going to buy a few (6) those woolen shirts 
that you like, and one (7) the big coats that we looked at. Unfortunately, they've 
got no (8) Shoes in my size, and none (9) the jackets suit me. Anyway, 
I'm not alone. Everyone (10) us has lost something. In fact, three (11) 
people have got no (12) luggage at all. Well, as they say, into each (13) 
life a little (14) rain must fall. 


XIII. Complete the sentences using the words in brackets. Sometimes no other words 
are necessary. Sometimes you need fhe or of the. 
I wasn't well yesterday. I spent most of the day in bed. (most/ day) 
Some cars can go faster than others. (some/ cars) 

drive too fast. (many/ people) 

you took on holiday were very good. (some / photographs) 

learn more quickly than others. (some/ people) 

We've eaten we bought. There's very little left. (most/ food) 
Have you spent you borrowed? (all/ money) 
Peter can't stop talking. He talks . (all/ time) 
We had a lazy holiday. We spent on the beach. (most/ time) 
10. George is easy to get on with. like him. (most/ people) 
11. The exam was difficult. I could only answer . (half/ questions) 
12. It was a public holiday. were open. (none/ shops) 


XIV. Complete the sentences with a/// both/ neither/ either/ none/ each. 


1. I took two books with me on holiday but I didn't read either of them. 
2. We tried a lot of hotels but of them had any rooms. of them were full. 


OW ONHOAaronr 


3. Itried twice to phone George but times he was out. 
4. There are two good hotels in the town, but of them had any rooms. 
of them were full. 
5. There are a few shops at the end of the street but of them sell newspapers. 
6. The book is divided into five parts and. ' of these has three sections. 
7. Ican meet you on the 6th or 7th. Would of those days be convenient for you? 
8. John and I couldn't get into the house because of us had a key. 
9. There were a few letters this morning but of them were for me. 
were for my father. 
10. I've got two bicycles. of them are quite old. I don't ride of them any 
more. of them is in very good condition, I'm afraid. 
XV. Choose the right answer. 
1. Ican'tgotoa party.lhaven'tgot ^ to wear. 
a. anything b. everything c. something d. nothing 
2. Take care , Ann. 
a. you b. your c. yours d. yourself 
3. would be lovely to see you again. 
a. It b. That c. There d. You 
4. If you want some apples, I'll get you at the shop. 
a. any b. it c.one d. some 
5. We've brought some food with 
a.me b. we c. us d. ourselves 
6. Who's there? - Only E 
a.I b. me c. mine d. myself 
TC. Is a post office near here? 
a. here b. it c. there d. this 
8. Everyone has to leave bags outside. 
a. his b. their c. its d.her 
9. The two girl often wear clothes. 
a. each other b. each other's c. themselves d. themselves' 
10. Have you had enough to eat, or would you like else? 
a. anything b. nothing c. something d. thing 
11. Have you seen my calculator? I can't find it 
a. anywhere b. nowhere c. somewhere d. where 
12. Peter has two brothers, but he doesn't speak to of them. 
a. any b. most c. either d. neither 
13. Johnson spent his life in the South. 
a. some b. most c. none of d. most of 
14. We could all do more to keep healthy. We don't look after properly. 
a. ourself b. ourselves c. ours d. each other 
15. The two boxers did their best to knock out. 


a. them b. themselves c. each other d. each other's 


TÍNH TU (ADJECTIVES) 


|. Định nghĩa (Definition) 
Tính từ (adjectives) là từ chi tính chất của người, vat, hoặc sự việc được biểu 
thị bằng một danh từ hoặc đại từ. 


II. Các loại tính tu (Kinds of adjectives) 

Dựa trên các tiêu chí khác nhau tinh từ có thể được phán thành: 

1. Tính từ mô tá và tính từ giới han (Descriptive adjectives and 
limiting adjectives) 

1.1. Tính từ mô tả (Descriptive adjectives): là tinh từ được dùng để mô tả 
hình dáng, kích thước, phẩm chất, đặc tính, màu sắc .. của người, vật 
hoặc sự việc. 

Ex: tall (cao), fat (mập), heavy (nặng), rich (giàu), old (già, c), new 
(mói), intelligent (thóng minh), blue (màu xanh), beautiful (dep), 
good (tót), ... 

That man is a rich businessman. 
(Người dan ông đó là một thương gia giàu có.) 
My school is small and old. (Trường của tôi nhỏ và cũ.) 

+ Tính từ mô tả chiếm phần lớn số lượng tính từ trong tiếng Anh. 

1.2. Tính từ giới hạn (Limiting adjectives): là tính từ được dùng để đặt 
giới hạn cho danh từ mà nó bổ nghĩa. Tính từ giới hạn gồm: 

a. Từ xác định hoặc tính từ chỉ sự sở hữu (Possessive determiners/ adjectives): 
được dùng trước danh từ để chỉ danh từ đó thuộc về cờ nào hoặc vật nào. 


| PERSONAL PRONOUNS _ POSSESSIVE DETH ERS/ 8 
|. (Dai từ nhân xung) | ADJECTIVES (Từ xác định/ tính từ sở hữu) 
my (của tôi) 
your (của ban/ anh / chi) 
his (của anh ấy) 
her (của chị ấy) 
its (của nó) 
our (của chúng tôi) 
their (của họ, của chúng) _ | 


Ex: Have you seen my new coat? 
(Ban có tháy cái áo khoác mói cüa tói khóng?) 
Her father is a teacher. (Cha cüa có áy là giáo vién.) 
The dog has just had its breakfast. 
(Con chó vita ăn xong bữa sáng của nó.) 
b. Từ xác định hoặc tính từ chỉ định (Demonstrative determiners/ adjec- 
tives) this, that, these, those, other, another, the other. 
* This/ that + danh từ số ít (singular noun) 
These/ those + danh từ số nhiều (plural noun) 


wa > 5 = z E 


Ex:Ilike these earrings. Where did you get them? 
(Tôi thích đôi hoa tai này. Ban mua ở đâu váy?) 

That table is nice, isn't it? ~ Yes, but I don't like those chairs. 

(Cái bàn dó dep, phái khóng? Vâng, nhung tôi không thích nhüng cái 

ghé do.) 

This/ these: chỉ người hay vat ở T NA cách gán vói ngudi nói. 

Ex: This little boy says he's tired. (Tháng bé này nói là nó bi mét.) 
Come and see these photos. (Hay đến xem những tám hinh này.) 

That/ those: chỉ người hay vật ở khoáng cách xa. 

Ex: Tell those men to go away. (Báo những ga kia bién di.) 

Give me that hammer. (Dua tói cây búa đó.) 

This, these, that, those thường được dùng với danh từ chi thời gian. This/ 

these chỉ thời gian hiện tai hoặc khoáng thời gian sắp tới, that/ those 

chỉ thời gian quá khứ hoặc khoảng thời gian xa hơn trong tương lai. 

Ex: I'm taking my driving test this weekend, so I'm pretty busy these days. 
(Cuối tuần này tôi sẽ thi lấy bằng lái, nén những ngày này tôi khá 
bận rộn.) 

Do you remember that summer we all went to Spain. 

(Bạn có nhớ mùa hè mà tất cả chúng ta cùng di Tay Ban Nha không?) 
This, these, that, those + danh từ + of + dai từ sở hữu có thể được dùng dé 
nhấn mạnh, thay cho tính từ sở hữu + danh từ. 

Ex: This boy of yours seems very intelligent. 

(Cậu con trai này của anh có vé rất thông minh.) 

Other + danh từ số ít/ số nhiều (singular/ plural noun): một hoặc nhiều 

người, vật hoặc sự việc thêm vào cái đã được nêu lên hoặc ngụ ý trước đó. 

Ex: In addition to Nicola, Mrs Stanley has three other children. 
(Ngoài Nicola, bà Stanley cón có ba nguói con khác.) 

Another + danh tit só it (singular noun): mót ngudi hoác vat khác ngoài 

cái dà có hoác dà néu. 

Ex: I must find myself another job. (Tôi phái tìm công viéc khác.) 
She's got another boy-friend. (Có ấy đã có bạn trai khác.) 

The other + danh từ số ít: cái thứ hai trong hai cái. 

Ex: The insurance office was on the other side of the street. 

(Công ty bảo hiểm ở bên kia đường.) 

The other + danh từ số nhiều: những người hoặc những vật còn lại; 

phần còn lại. 

Ex: When I returned home I found my wife talking to our neighbor. The 
other guests had gone. (Khi vé nhà, tôi thấy vg tôi dang nói chuyện 
vói người hàng xóm. Những khách khác đã ra vé.) 

Where are the other photos? (Con những tám hinh khác đâu?) 

. Từ xác định hoặc tính từ phán bổ (Distributive determiners/ adjectives): 

each, every, both, either, neither. 
Each/ Every + danh từ đếm được số ít (singular countable noun): chỉ 
nhóm người hoặc vật. Động từ theo sau ở số ít (singular verb). 


Ex: Each room/ Every room has number. (Mỗi phóng đều có số.) 
Trong nhiều trường hợp, cá each và every đều có thể được dùng mà không 
có sự khác biệt nhiều về nghĩa. 

Ex: Each time/ Every time I see you, you look more beautiful. 

(Mỗi lần tôi gặp ban, trông ban mỗi đẹp hon.) 
The police questioned each person/ every person in the building. 
(Cánh sát thám ván từng người trong toa nhà.) 

Tuy nhién each và every khóng hoàn toàn gióng nhau 

- Each (mỗi) hàm ý mỗi người, mỗi vat hoặc mỗi sự vật trong một nhóm. Every 
(mọi; mỗi) hàm ý tất cả người, vật hoặc sự vật được xem như một nhóm. 
Ex: Every student in the class passed the examination. 

(Moi hoc sinh trong lóp déu thi dó.) 
Each student has his/ her own place in the library. 
(Mói hoc sinh có chó ngói riéng cia minh trong thu vién.) 

- Each được dùng khi nói về một số lượng nhỏ người hoặc vat. Every 
thường được dùng với một số lượng lớn. 

Ex: I tried to phone her two or three times, but each time there was no reply. 
(Tôi thử goi cho cô ấy hai ba lan, nhung không lần nào goi được.) 
Every time he phones, I always seem to be in the shower. [ = all the time] 
(Dường nhu lần nào anh ấy gọi đến tôi cũng dang tám.) 

- Each có thể được dùng dé nói vé hai người, hai vật hoặc sự vật. 

Ex: In a football match, each team has 11 players. 

(Trong một trận bóng đá, mỗi đội có 11 cầu thủ.) [NOT everyteam ..] 
She had a child holding on to each hand. 
(Cô ấy dắt mỗi tay một đứa trẻ.) [NOT ... every-hand] 

- Every được dùng dé nói diéu gì đó đã xảy ra thường xuyên nhu thế nào. 

Ex: There is a bus every ten minutes. (Mỗi 10 phút có một chiếc xe buýt.) 
[NOT .. eaeh-ten-minutes] 

* Both (cá hai), either (cái/ nguói này hodc cái/ nguói kia), neither 
(không cai/ người này hoặc không cái/ người kia): được dùng để chỉ hai 
người, hai vật hoặc sự vật. 

- Both + danh từ đếm được số nhiều (plural countable noun) 

Ex: Both books are interesting. (Cá hai cuốn sách đều hay.) 

- Either/ Neither + danh từ đếm được số ít (singular countable noun) 
Ex: Neither answer is correct. (Cå hai câu trå lời đều không đúng.) 

Come on Tuesday or Thursday. Either day is OK. 
(Hay đến vào thứ Ba hoặc thứ Năm. Ngày nào cũng được.) 

d. Từ xác định hoặc tính từ chỉ số lượng (Quantitative determiners/ 
adjectives) all, most, some, several, many, few, much, little, a lot of/ lots 
of, no, one, twenty... 

* All (tá? cá), most (phán lớn) + danh từ đếm được ở số nhiều (plural 
countable noun) hoặc danh từ không đếm được (uncountable noun). Động 
từ theo sau ở hình thức số nhiều hay số ít tùy thuộc vào danh từ. 


Ex: All children need love. (Tết cả trẻ em đều cán tinh thương.) 
They had given up all hope. (Ho đã tit bó moi hy vong.) 
Most business meetings are held at the company's main office. 
(Háu hết các cuộc hop đều được tổ chức ở van phòng chính của công ty.) 
Most cheese is made from cow's milk. 
(Phần lớn phó mát được làm từ sữa bò.) 
Some (một uài, một số), any (nào) + danh từ đếm được ở số nhiều (plural 
countable noun) hoặc danh từ không đếm được (uncountable noun). 
Ex: There were some cornflakes on the table, but there wasn't any milk. 
(Trén bàn có vài cái bánh bót ngó, nhung khóng có süa.) 
Some thường được dùng trong câu kháng dinh và any thường được dùng 
trong câu phủ định và câu hỏi. 
Ex: Some modern music sounds harsh and tuneless. 
(Một số nhạc hiện đại nghe chói tai và không có giai điệu.) 
Are there any stamps in the drawer? 
(Có con tem nào trong ngăn kéo không?) 
We bought some flowers, but we didn't buy any roses. 
(Chúng tôi đã mua một ít hoa, nhung chúng tôi không mua hoa hông.) 
Some thường được dùng trong câu để nghị và câu yêu cầu. 
Ex: Would you like some coffee? (Anh dùng chút cà phê nhé?) 
F Could you post some letters for me? 
(Anh có thé giti giúp tôi vài lá thu không?) 
Some có thé được dùng với danh từ đếm được ở số ít để chỉ một người, 
một nơi chốn, một vật chưa được biết đến hoặc chưa xác định. 
Ex: Some man at the door is asking to see you. 
(Ở ngoài cửa có người nào đó muốn gặp anh.) 
She lives in some village in Yorkshire. 
(Có dy sống trong một ngôi làng nào đó ở Yorkshire.) 
Any có thể được dùng với danh từ đếm được ở số ít trong câu khẳng định 
để nhấn mạnh ý vé chon lựa tự do, với nghĩa 'bát cứ ai; bát cứ cái gi, 
điều gi’. 
Ex: Ask any doctor - They'll all tell you that alcohol is a poison. 
(Hãy hỏi bất cứ bác sĩ nào - tất cá đều sẽ nói vói ban rằng rượu là 
chất độc.) 
I'm free all day. Call any time you like. 
(Tôi rảnh rỗi suốt ngày. Hãy gọi bát cứ lúc nào ban muốn.) 
No (= not any; not a: không ..nào) + danh từ đếm được số ít hoặc số 
nhiều và danh từ không đếm được. Động từ theo sau ở số ít hoặc số nhiều 
tùy thuộc vào danh từ. 
Ex: I'm afraid I've got no money. (Tôi e rằng tôi chẳng có đồng nào.) 
[= I haven't got any money.] 
No rooms are available. (Khóng có phóng tróng.) 
No student is to leave the room. 
(Khóng mót sinh vién nào dugc ra khói phóng.) 


ə Many, much, a lot of/ lots of: chỉ số lượng nhiều. 
- Many và much thường được dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn. 


Many + danh từ đếm được ở số nhiều (plural countable noun) 


Much + danh từ không đếm được (uncountable noun). 
Ex: There aren't many customers in the store. 
(Khóng có nhiéu khách hàng trong cita hàng.) 
e I haven't got much time for reading. 
(Tôi không có nhiều thời gian doc sách.) 
Many và much được dùng trong câu kháng định sau £oo, so, và as. 
Ex: There are too many spelling mistakes in your writing. 
(Có quá nhiều lỗi chính tả trong bài viét của ban.) 
[NOT tee-a-let-e£-lots-ef] 
I’ve got so much work to do. (Tôi có rất nhiều viéc phải làm.) 
[NOT se-a-lot-of.-lots-of] 
Jane doesn't have as many friends as her sister. 
(Jane không có nhiều ban bằng chị có.) [NOT as-a-let-ef] 
* ve. ý: Trong lối văn trịnh trọng, đôi khi chúng ta cũng có thể dùng many và much trong câu 
khẳng định. 
Ex. Many students have financial problems. (Nhiéu sinh viên gặp khó khăn về tài chính.) 
Many = a large number of, a good number of 
Much = a great deal of, a good deal of, a large quantity of 
- A lot of/ lots of thường được dùng trong câu kháng định. 


A lot of/ lots of + danh từ đếm được ở số nhiều (plural countable noun) 
hoác danh tit khóng dém duge (uncountable noun) 
Ex: A lot of people were queuing for the film. 
(Nhiều người dang xếp hàng mua vé xem phim.) 
There was a lot of money in the safe. (Có nhiéu tién trong két.) 
A lot of/ lots of cüng có thé dugc düng trong cáu phü dinh hoác cáu nghi 
vấn trong lối văn thân mát. 
Ex: I don't have many/ a lot of friends. (Tôi không có nhiều bạn.) 
Do you eat much/ a lot of fruit? (Bạn có ăn nhiều trái cây không?) 
X Luu ý: Không dùng a /ot of sau too, so, as và very. 
Ex Sarah has so many friends. (Sarah có rất nhiều ban.) [NOT se-etet-of] 
* (a) few và (a) little: chi só lugng nhó. 
- A few và a little (một vài; một số) mang nghĩa kháng định. 
A few + danh từ đếm được ở số nhiều (plural countable noun) 
A little + danh từ không đếm được (uncountable noun) 
Ex: I enjoy my life here. I have a few friends and we meet quite often. 
(Tôi sóng ở đây rát vui. Tôi có vài người ban và chúng tôi gặp nhau 
khá thường xuyên.) [a few friends = some friends] 
Let's go and have a drink. We've got a little time before the train leaves. 
(Chúng ta di uống nước di. Chúng ta uẫn còn một ít thói gian trước 
khi tàu chạy.) [a little time = some time] 


- Few và little (it) mang nghĩa phủ dinh, hàm ý ‘khong nhiều nhu mong 
doi/ nhu người ta nghỉ. 
Few + danh từ đếm được số nhiều 
Little + danh từ không đếm được 
Ex: He isn't popular. He has few friends. (Anh ta không được moi người 
yêu thích. Anh ta có ít bạn bè.) [few friends = not many friends] 
We must be quick. There is little time. (Ching ta phải nhanh lên. 
Khóng có nhióu thói gian dáu.) [little time = not much time] 
- Very little và very few cüng có thé dugc ding. 
Ex: We must be quick. There is very little time. 
(Chüng ta phái nhanh lén. Có rát ít thói gian.) 
» So sánh hai cáu sau: 
- He spoke little English, so it was difficult to talk to him. 
(Anh ta nói được ít tiếng Anh, nén nói chuyện uới anh ta thật khó khán.) 
[little English = not much English] 
- He spoke a little English, so we can talk to him. 
(Anh ta nói dugc mót ít tiéng Anh, nén ching ta có thé nói chuyén 
vói anh ta.) [a little English = some English] 
X Luu ý: ‘only a little’ và ‘only a few’ có nghĩa phủ định. 
Ex We must be quick. We've only got a little time. 
(Chúng ta phải nhanh lén. Chúng ta chỉ có một ít thời gian.) 
[only a little time = not much time] 
The village was very small. There were only a few houses. 
(Ngôi làng rất nhỏ. Chi có một vài ngôi nhà.) [only a few houses = not many houses] 
e. Tit xác định hoặc tính từ nghi vấn (Interrogative determiners/ adjectives) 
whose, what, which. 
e Whose + danh từ đếm được hoặc không đếm được (countable/ uncountable 
noun) 
Ex: Whose cars are those outside? (Những chiếc xe bên ngoài kia là của ai uậy?) 
Whose money did you buy the car with? 
(Anh mua xe bằng tiền của ai vay?) 
e What + danh từ đếm được hoặc không đếm được (countable/ uncountable 
noun). 
Ex: What famous person said this? 
(Nhân vát nổi tiếng nào dà nói điều này thế?) 
What color are the baby's eyes? (Mát bé màu gi?) 
e Which + danh từ đếm được hoặc không đếm được (countable/ uncountable 
noun) 
Ex: Which secretary sent the fax? (Thư ký nào đã gửi bán fax này?) 
Which color do you want — green, red, yellow or brown? 
(Bạn thích màu nào — xanh, đỏ, vàng, hay nâu?) 
*Luu y: 
— Which va what thường được dùng để hỏi vé vật. Nhung khi đứng trước danh từ, which 
va what có thể được dùng để hỏi về người. 


Ex Which/ What doctor did you see? (Anh đã gặp bác sĩ nào váy?) 
- Which va what thường có thể được dùng không có sự khác biệt nhiều vé nghĩa. 
Ex Which/ What train will you catch? (Anh sẽ đón chuyến xe lửa nào?) . 
Which/ What writers do you like? (Ban thích những nhà văn nào?) 
Tuy nhiên which thường được dùng khi người nói nghĩ đến hoặc đưa ra một số lượng giới 
hạn để chọn lựa. 
Ex Which size do you want - small, medium or large? 
(Chị muốn kích cỡ nào - nhỏ, vừa hay lôn?) 
Which phone shall | use, this one or the one in the office? 
(Tôi nén dùng điện thoại nào, cái này hay cái trong văn phòng?) 
Khi người nói không nghĩ đến số lượng giới hạn thì dùng what. 
Ex What sport do you play? (Anh chơi môn thể thao nào?) 
[tennis, or golf, or football, or hockey, or ...?] 
What language do they speak in Greenland? (Ở Greenland người ta nói tiếng gi?) 
[English, or Spanish, or Japanese, or Arabic, or... ?] 
2. Tính từ thuộc ngữ và tính từ vi ngữ (Attributive adjectives and 
predicative adjectives) 

2.1. Tính từ thuộc ngữ (attributive adjectives) là tinh từ đứng trước danh 

từ mà nó mô tả. 
Ex: He's a nice man. (Ong ấy là người tốt.) 
2.2. Tính từ vị ngữ (predicative adjectives) là tính từ theo sau các hệ từ be, 
become, feel, look, get, seem,... 
Ex: She were asleep. (Có ấy dang ngủ.) 
3. Tính từ đơn và tính từ ghép (Simple adjectives and compound 
adjectives) 
3.1. Tính từ don (simple adjectives) là tính từ chi có mob tü. 
Ex: beautiful (xinh dep), good (tót), sad (buón),... 

3.2. Tính từ ghép (compound adjectives) là tinh từ được thành lập bằng 
cách kết hợp hai hoặc nhiều từ lai với nhau và được dùng nhu một tính 
từ duy nhất. Tính từ ghép có thể được viết: 

- thành một từ duy nhất. 

Ex: life + long = lifelong (suốt đời, lâu dài) 
home + sick = homesick (nhớ nhà, nhớ quê hương) 

- thành hai từ và có dấu gạch nối (-) ở giữa. 

Ex: duty-free (mién thuế) world-famous (nổi tiếng khdp thế giới) 
* Tính từ ghép có thể được tạo thành bởi: 

- Danh từ + tính từ (noun + adjective) 

Ex: seasick (say sóng) blood-red (dé nhu máu) 
world-weary (chán đời, chán sống) lifelong (suốt đời, lâu dài) 

- Tính từ + danh từ (adjective + noun) 

Ex: long-distance (đường dài) second- rate (hạng nhì, loại thường) 

- Danh từ + phân từ (noun + present/ past participle) 


Ex: man-made (nhán tao) machine-wound (quán báng máy) 
heart-breaking (lam dau lóng) time-consuming (tón thói gian) 
- Tinh từ + phân từ (adjective + present/ past participle) 
Ex: ready-made (làm sán, may sán) clear-cut (ró ràng) 
easy-going (thodi mái, dé chiu) fine-looking (tróng dep mát) 
- Trạng từ + phân tù (adverb + present/ past participle) 


Ex: well-known (nói tiéng) outspoken (rực tinh) 
hard-working (cán ci) everlasting (đời đời, bát diệt) 
- Tính từ + tính từ (adjective + adjective) 
Ex: white-hot (rất nóng) absent-minded (dàng trí) 


worldy-wise (từng trải, loi đời) 
- Tính từ + danh từ + ED (adjective + noun + ED) 
Ex: white-livered (nhớt gan, nhút nhát) 
long-sighted (vién thi) good-humored (vui tính, dé dài) 


III. Phân từ dùng như tính từ (Participles functioning as adjectives) 


Hiện tai phân từ (present participle — V-ing) và quá khứ phân từ (past 
participle — V-ed/V,) có thể được dùng như một tính từ trước danh từ hoặc 
sau động từ /o be và các hệ từ khác. 


. Hiện tại phân từ (present participle) được dùng để mô tả người, vật 
hoặc sự việc tạo ra cảm xúc -> nghĩa chủ động. 
Ex: Jane's job is boring. (Công viéc của Jane thật té nhạt.) 
[It makes Jane bored.] 
Tom was very interesting person. (Tom là một người rát thú vi.) 
[He made us interested.] 
His idea seems exciting. (Y kiến của anh ấy có vé rất hay.) 
[It makes us excited.] 
. Quá khứ phán từ (past participle) được dùng dé mô tả trạng thái hoặc 
cảm xúc của một người (đối với người, vật hoặc sự việc nào đó) — nghĩa thụ 
động (bị tác động). 
Ex: Jane is bored (with her job). (Jane chán công uiệc của minh.) 
Boring teachers make bored students. (Tháy buôn té khién trò chán.) 
His explanation made me very confused. 
(Lời giải thích của anh ta làm cho tôi rất bối rối.) 
She's an interesting writer, and I'm very interested in the subjects 
that she writes about. 
(Ba ấy là một nhà van thú vi, tôi rất thích những dé tài bà ấy uiết.) 
*Luu ý: 
— Cách thành lập phân từ: 
+ Hiện tại phân từ (present participle) được thành lập bằng cách thêm -ing vào sau dạng 
nguyên mẫu của động từ: interesting, boring, exciting, developing,... 
+ Quá khứ phân từ (past participle) được thành lập bằng cách thêm -ed vào sau các 
động từ có quy tắc. Quá khứ phân từ của các động từ bất quy tắc là động từ nằm ở cột 
3 trong bảng động từ bất quy tác: interested, bored, excited, broken, grown, forgotten,... 


—  MÓt số nội động từ (intransitive verbs) có dang quá khứ phan từ có thé được dùng như 
tính từ với nghĩa chủ động, nhất là khi đứng trước danh từ. 

Ex a fallen leaf (chiếc lá rung) [= a leaf that has fallen] 
developed countries (các nước phát triển) [= countries that have developed] 


IV. Danh từ dùng nhu tính từ (Nouns functioning as Adjectives) 
Trong tiếng Anh, danh từ có thể được dùng như tính từ dé bó nghĩa cho 
danh từ khác. Các danh từ này thường đứng trước từ mà nó bổ nghĩa và 
luôn ở dạng số ít (singular form). 
Ex: We need some new garden tools. 
(Chúng ta cán một số dung cụ làm uườn mới.) 
That shoe shop's closed down. (Tiệm giày đó đã đóng cửa luôn rồi.) 
[NOT That-shoes-shop ...] 
Its vegetable soup. (Đó là món súp rau.) [NOT ... vegetables-seup] 
Khi danh từ được dùng nhu từ bó nghĩa kết hợp với một con số thi danh từ 
luôn ở hình thức số ít (ngay khi chúng bổ nghĩa cho danh từ số nhiều) và có 
dấu gạch ngang giữa danh từ và con số. 
Ex: We took a tour that lasted five weeks. (noun) 
— We took a five-week tour. (adjective) 
(Chúng tôi đã di một chuyến du lịch kéo dài 5 tuần.) 
That student wrote two reports that was ten pages long each. 
— That student wrote two ten-page reports. 
(Hoc sinh đó dà viét hai bài tường trình mỗi bài dài 10 trang.) 
Her son is five years old. 
— She has a five-year-old son. (Cô ấy có một đứa con trai 5 tuổi.) 
V. Vị trí của tính từ (Position of adjectives) 
1. Vị trí thuộc ngữ và vị trí vị ngữ (Attributive and predicative position) 
1.1. Vị trí thuộc ngữ (attributive position): đứng trước danh từ. 
Ex: The new secretary doesn't like me. (Nguoi thu ký mới không thích tôi.) 
He is an intelligent student. (Anh ta là một hoc sinh thông minh.) 
1.2. Vi trí vị ngữ (predicative position): đứng sau các hệ từ (linking verbs) 
be (thi), seem (có vé, dường nhu), look (trông có vé), become (trở nên), get 
(trở nén), feel (cám thấy), sound (nghe có vé), taste (có vi), smell (có mui), 
appear (hinh nhu, có vé). 
Ex: The children seemed happy. (Tróng bon tré có vé rát vui.) 
This dress is new, isn't it? (Chiếc do dâm này mới, phải không?) 
It's getting cold. (Trời dang trở lạnh.) 
She appeared very confident. (Có ấy có vé rất tự tin.) 
X Luu ý: Phần lớn tính từ đều có thể đứng ở cả hai vi trí - trước danh từ và sau hệ từ (linking 
verbs - be, seem become, look, get, ...) 
Ex He's a rich businessman. (Ong ấy là một thương gia giàu có.) 
Or He's very rich. (Ông ấy rất giàu.) 
Claire's got a new car. (Claire có xe hơi mdi.) 
Or. Claire's car is new. (Xe hơi của Claire thì mdi.) 


Nhưng có một số tính từ chỉ có thể được dùng ở một vị trí trong câu: 

— _ Một số tính từ chỉ có thể đứng trước danh từ như: main (chính), chief (chính, chủ yếu), 
indoor (trong nhà), outdoor (ngoài trời), elder (hơn tuổi, lớn hơn), eldest (lớn tuổi nhất), 
only (duy nhất), former (trước, ci), upper (bên trên), outer (bên ngoài). 

Ex. Be careful crossing the main road. (Hãy cẩn thận khi băng qua con đường chính.) 
The only problem is I've got no money. (Vấn dé duy nhất là tôi không có tiên.) 

—  Mót số tính từ chỉ có thể được dùng sau hé từ (linking verbs): 

+ Tính từ bắt đầu bằng a- asleep (đang ngủ), afraid (sợ), alike (giống nhau), awake 
(thức), alone (một mình), alive (còn sống), ashamed (hổ then), afloat (nổi), aware (hiểu), 
alight (cháy). 

+ Tính từ khác: ill (ốm dau), well (khỏe), content (hài lòng), unable (không có khả năng), 
fine (khỏe), glad (vui mừng), upset (làm khó chịu), exempt (miễn trừ). 

Ex: The baby is asleep. (Em bé đang ngủ.) 

but a sleeping baby (một em bé dang ngủ) [NOT an-asleep-baby] 

Vicky looked ill. (Vicky có vé dang bénh.) 

but: Nurses look after sick people. (Y tá chăm sóc người bệnh.) [NOT ill-people] 
He was afraid. (Anh ta hoảng sợ.) 

but frightened children. (những đứa trẻ hoảng sợ) [NOT afraid-children] 


2. Tính từ thuộc ngữ đứng sau danh từ (Attributive adjectives after nouns) 
Tính từ có thể đi sau danh từ mà nó bổ nghĩa trong các trường hợp sau: 


a. 


Tính từ được dùng dé bổ nghĩa cho các đại từ bất định: something, anything, 
nothing, everything, someone, anyone, somewhere, v.v. 
Ex: Did you meet anyone interesting at the party? 
(Tại bữa tiệc đó anh có gặp người nào làm cho anh chú ý không?) 
Let's go somewhere quiet. (Chúng ta hãy đến nơi nào đó yên tĩnh di.) 
I have something important to tell you. 
(Tôi có viéc này quan trọng muốn nói uới bạn.) 


. Tính từ được dùng trong các cum từ diễn tả sự đo lường (chiều dài, chiéu 


cao, tuổi tác,..). 

Ex: This table is two meters long. (Cái bàn này dài 2 mét.) 
The lake is five meters deep. (Hô sáu 5 mét.) 
My daughter is six years old. (Con gái tôi 6 tuổi.) 


. Hai hoác nhiéu tính tit dugc nói vói nhau bang and hoác but và cüng bó 


nghia cho mót danh tü. 
Ex: He is a writer both witty and wise. 
(Ong ta là một nhà van vita dí dóm vita lich duyệt.) 


. Tính từ tan cùng bằng -able và -ible. (Tính từ này cũng có thể đứng 


trước danh từ.) 

Ex: The dish is made with ingredients available in most supermarkets. 
(Món ăn này được làm bằng các thành phán có thể mua được tại hầu 
hết các siêu thị.) 

It's the only solution possible. (Đó là giải pháp duy nhất có tinh khả thi.) 
T'd like to speak to person responsible. 
(Tôi muốn nói chuyện uới người có trách nhiém.) 


3. Động từ + tan ngữ + tính từ (Verb + object + adjective) 
Một vi tri khác nữa của tinh từ là đứng sau tán ngữ trong cấu trúc 
động từ + tân ngữ + tính từ. 
Ex: The students made their teacher angry. 

(Học sinh làm tháy giáo nổi giận.) ` 
Let's paint the kitchen yellow. 
(Chúng ta hãy son nhà bếp màu vàng di.) 
We should keep our room clean and tidy. 
(Chúng ta nén giữ phóng sạch sé và ngăn nắp.) 


VI. Trật tự của tính từ đứng trước danh từ (Order of adjectives before nouns) 
Chúng ta có thể dùng hai hoặc nhiều tính từ trước một danh từ để bổ nghĩa 
cho danh từ đó. 

Ex: She lives in a nice new house on the hill. 
(Cô ấy sóng trong ngôi nhà mới xinh dep trên ngon đôi này.) 
There is a beautiful large round wooden table in the kitchen. 
(Trong nhà bép có mót cái bàn gó trón, to và dep.) 


Các tính từ ‘new, round, wooden, large’ là tính từ miêu tá. Chúng cho ta 
những thông tin vé kích thước, hinh dáng, tuổi tác, chất liệu, v.v. Các tính 
từ ‘nice, beautiful’ là tính từ chỉ quan điểm. Chúng cho biết cảm nghi khách 
quan của người nói. -> Tính từ chỉ quan điểm thường được dùng trước tính 
từ miêu tả. 
* Trật tự của các tính từ 

Khi có hai hoặc nhiều tính từ đứng trước danh từ thì trật tự thường (nhưng 
không phải luôn luôn) được sắp xếp theo thứ tự sau (từ trên xuống) 


1. Determiners a, the, this, my, those, some, several, ... 

2. Cardinal adjectives | one, four, ten, ... 

3. Opinion (how good?) | lovely, nice, wonderful, great, awful, terrible, beautiful... 

4. Size (how big?) big, small, long, large, short, tall, fat... 

5. Quality quiet, boring, shiny, important, famous, angry, wet, 
sunny, fast, difficult, warm, wise, modern... 


6. Age (how old?) new, old, young, elderly, ... 

7. Shape round, oval, triangular,... 

8. Colour red, blue, brown, green, black, ... 

9. Origin (where from?)| Japanese, American, Chinese, ... 

10. Material (made of?) | stone, plastic, steel, paper, leather, ... 

11. Type (what kind?) | an electric kettle, political matters, ... 

12. Purpose (what for?) | a bread knife, walking stick, riding boots, bath tower, ... 


Ex: Who's that fat old lady over there? (Bà lào máp map kia là ai váy?) 
[NOT that-eld-fat-lady] 


She bought two beautiful wooden picture frames. 

(Có ấy dà mua hai khung hình bằng gỗ rất dep.) 

[opinion, material, purpose] 

That poor man used to live in a big, modern brick house. 

(Người dàn ông nghèo khổ đó đã từng sóng trong một ngôi nha gach 
lớn và hiện đại) [size, quality, material] 

Ann has a small round pink face. 

(Ann có guang mát trón, nhó hóng hào.) [size, shape, colour] 

Please give me that old green, plastic bucket. 

(Dua giúp tôi cái xô nhựa cũ màu xanh kia.) [age, colour, material] 
These red Spanish leather riding boots belong to Tom. 

(Đôi ting cưỡi ngựa bằng da, mau đỏ được sản xuất tai Tay Ban Nha 
này là của Tom.) [colour, origin, material, purpose] 


y: 

— Tính từ chỉ kích thước và chiều dài (big/ small/ tall/ long/ short/...) thường đứng trước 
tính từ chỉ hình dáng và chiều rộng (round/ oval/ fat/ thin/ wide/ narrow/... 

Ex. a tall thin girl (một cô gái cao gay) 
a long narrow street (một con đường dài và hẹp) 

— Tính từ chỉ thứ ty (ordinal adjectives - first, second, third,..) đứng trước tính từ chi số 
lượng (cardinal adjectives - one, two, three, ...) 

Ex: the first two days (Hai ngày đầu tiên) [NOT the-two-first-days] 

—  Néu các tính từ cùng loại, thì tính từ ngắn thường được đặt trước tính từ dài. 

Ex It was a cold windy day. (Đó là một ngày gió lanh.) 
Basil was a tall well-built man. (Basil là một người cao to lực lưỡng. ) 

- Khi có hai hoặc hơn hai tinh từ chỉ màu sắc, ta dùng liên từ and. 

Ex. a black and white dress (một cái áo dám màu den và trắng) 

a red, white and green flag (một lá cờ đỏ, trắng và xanh) 


VII. Tính từ được dùng như danh từ (Adjectives used as nouns) 
Một số tính từ có thể được dùng với the để nói vé một nhóm người trong xã 
hội, nhất là những nhóm người có tình trạng thể lực hoặc hoàn cảnh xã 
hội đặc biệt. 

Ex: the blind (những người mù), the poor (những người nghèo), the old 
(những người già), the deaf (những người điếc), the disabled (những 
người tàn tật), the sick (những người bệnh), the under-fives (những 
dita trẻ dưới 5 tuổi), the unemployed (những người thất nghiệp)... 
The gap between the rich and the poor is on the increase. 
(Khoáng cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng tăng.) 
The young are usually keen to travel. 

(Thanh niên thường thích di du lịch.) 
Các cụm từ này có nghĩa số nhiều (the unemployed = all unemployed people) 
nên đi với động từ và đại từ số nhiều. 

Ex: The unemployed are losing their hope. 

(Những người thất nghiệp dang mát dán hy vong.) 


- The + adjective đôi khi còn được dùng dé dé cập đến những khái niệm 
trừu tượng. 

Ex: the good (cái thiên) the beautiful (cái đẹp) 
the evil (cái ác) the supernatural (hién tugng siéu nhién) 
He is a lover of the beautiful. (Ong ta là người yêu cái dep.) 

Are you interested in the supernatural? 
(Anh có quan tám dén hién tugng siéu nhién khóng?) 
* Luu ý: 

- The + tính từ (the + adjective) chỉ được dùng dé nói đến một nhóm người với nghĩa 
tổng quát. Nếu chúng ta muốn dé cập đến một nhóm người cụ thể nào đó, ta phải dùng 
thêm danh từ (people, person, man, woman,...) 

Ex The young are usually keen to travel. (Thanh nién thuüng thích di du lich.) 

None of the young people in the village can find jobs here. 
(Không một thanh niên nào trong làng tim được việc làm ở đây.) 

- _ Không dùng sở hữu cách ‘s với các cụm từ này. 

Ex the problems of the poor OR poor people's problems 
[NOT the-peor's-problems] 

- Bói khi chúng ta có thể dùng tính từ không có the sau các lượng từ nhu many và more, 
trong cấu trúc cặp đôi and và or, và sau sở hữu cách. 

Ex There are more unemployed than ever before. 

(Chua bao giờ người thất nghiệp lại nhiều như hiện nay.) 
They provided opportunities for both rich and poor. 
(Họ tạo cơ hội cho cả người giàu lẫn người nghéo.) 


P» EXERCISES 


HG 


Underline all the adjectives in this description. 

This comfortable hotel with its pleasant gardens is ideal for people who want a quiet 
holiday, yet it is only a short distance from the highly popular attractions of the 
area. There are lovely views from every room. The atmosphere is very friendly, and 
the staff are always helpful. The holiday here is very good value for money. 

You can eat your meals at the hotel, where the food tastes marvellous. Or you can of 
course try some of the excellent local restaurants. 


Complete the sentences for each situation. Use the word given + the ending -/ng or -ed 


. The film wasn't as good as we had expected. (disappoint) 


a. The film was b. We were with the film. 


. Dianateaches young children. It's a very hard job but she enjoys it. (exhaust) 


a. She enjoys her job but it's often ý 
b. At the end of a day's work, she is often ` 


. It's been raining all day. I hate this weather. (despress) 


a. This weather is - b. This weather makes me 
c. It's silly to get because of the weather. 


907-3788 Qr co "Ko aes 


mg Mn 


Clare is going to the United States next month. She has never been there before. 
(excite) 

a. It will be an experience for her. 

b. Going to new places is always 4 

c. She is really about going to tlie United States. 

Jane doesn't enjoy her job any more and would like to do something different. (bore) 
a. Jane is with her job because she does the same thing every day. 

b. Jane's job is so 


Choose the correct word. 

Are you interesting/ interested in football? 

The football match was quite exciting/ excited. I enjoyed it. 

It's sometimes embarrassing/ embarrassed when you have to ask people for money. 
Do you easily get embarrassing/ embarrassed? 

I had never expected to get the job. I was really amazing/ amazed when I was offered it. 
She has really learned very fast. She has made astonishing/ astonished progress. 
I didn't find the situation funny. I was not amusing/ amused. 

It was a really terrifying/ terrified experience. Afterwards everybody was very shock- 


ing/ shocked. 
Why do you always look so boring/ bored? Is your life really so boring/ bored? 


. He's one of the most boring/ bored people I've ever met. He never stops talking and 


he never says anything interesting/ interested. 


. The two-hour delay was annoying/ annoyed. 

. This weather makes me so depressing/ depressed. 

. Going for a jog with Matthew is exhausting/ exhausted. 

. This computer has some very confusing/ confused instructions. 

. When I got onto the roof. I felt frightening/ frightened. 

. The journey took all day and night. They found it very tired/ tiring. 
.Ithought the program on wildlife was fascinating/ fascinated. 

. The children always get exciting/ excited when the Granny comes. 
. What thrilling/ thrilled news this is! Congratulation! 

. I must say it made me puzzling/ puzzled. I just don't understand. 


Complete the sentences, using one of the following words. 
bored/ boring confused/ confusing 
interested/ interesting excited/ exciting 
amused/ amusing surprised/ surprising 


exhausted/ exhausting annoying/ annoyed 


He works very hard. It's not surprising that he's always tired. 

The teacher's explanation was . Most of the students didn't understand it. 
Iseldom visit art galleries. I'm not particularly in art. 

The lecture was . I fell asleep. 


5. Liz is always late. I'll be if she gets here on time. 
6. I've been working very hard all day and now I'm 
7. Vm starting a new job next week. I’m quite about it. 
8. Tom is very good at telling funny stories. He can be very 
9. There is no need to get just because I’m a few minutes late. 
10. Liz is a very person. She knows a lot, she's traveled a lot and she's done lots 
of different things. 
V. Complete the conversation, using the word ending in -ing or -ed 
Vicky : That was an (1) (excite) film, wasn't it? 
Rachel: Oh, do you think so? I'm (2) (surprise) you liked it. I thought it was 
rather (3) (disappoint) 
Vicky : Well, Iwas(4) ^ (puzzle) once or twice. I didn’t understand the whole 
story. It was (5) (confuse) in places. But the end was good. 
Rachel: I was (6) (bore) most of the time. I didn't find it very (7). (interest) 
VI. Complete the conversations using a word ending in -ing or -ed. 
1. A: Pmsurprised how warm it is for March. 
B: Yes, all this sunshine is quite surprising . 
2. A: I'm not very fit. I was pretty tired after climbing the mountain. 
B: Yes,I think everyone felt 
3. A: Ithink I need to relax. 
B: Well, lying by the pool should be 
4. A: It was annoying to lose my ticket. 
B: You looked really when you had to buy another one. 
5. A: Thecabaret was amusing. 
B: Claire was certainly . She couldn't stop laughing. 
6. A: The museum was interesting, wasn't it? 
B: It was OK. I wasquite — — in those old maps. 
7. A: I’m fascinated by these old photos. 
B: I always find it to see what people looked like as children. 
8. A: Was it a big thrill meeting Tom Hanks? 
B: You bet. It was just about the most moment of my life. 
9. A: You look exausted. You should go to bed. 
B: Driving down from Scotland was pretty 
10. A: I think the way Jessica behaved was quite shocking. 
B: Yes, I was so that I couldn’t say a word. 
VII. Put the adjectives in brackets in the correct position. 
1. .a table (wooden/ round) a round wooden table 
2. avase (glass/ old/ lovely) 
3. apullover (green/ new) 
4. abox (metal/ black/ small) 


5. abasin (sugar/ antique/ silver) 
6. shoes (black/leather/ big) 

7. adress (new/ blue/ nice) 
8 
9. 


a mirror (wall/ attractive) 

. aseat (wooden/ expensive/ garden) 
10. a painting (French/ interesting/ old) 
11. a singer (opera/ famous/ Italian) 

12. hair (black/straight/long) 

13. stamps (postage/ valuable/ Australian) 
14. chairs (kitchen/ red/ metal) 

15. a boat (model/ splendid/ old) 

16. a journey (boring/ train/ long) 

17. some questions (easy/ nice/ quiz) 

18. a day (sunny/ beautiful) 

19. an avenue (long/ wide) 

20. a cat (fat/ black/ yellow/ big) 


VIII. Write the information in a single sentence. 

1. This game is new. It’s for the family. And it's exciting. 

This is an exciting new family game. 

This computer is for business. It's Japanese. And it's powerful. 

This fire is electric. It's excellent. And it's small. 

This is a chocolate bar. It's new. And it's a big bar. 

This comedy is American. It's for television. And it's terrific. 

These doors are aluminium. They're for your garage. And they're stylish. 
Those shoes are modern. They're for sports. And they're wonderful. 
This phone is a mobile. It's German. And it's very good. 


IX. Complete each sentence with a verb (in the correct form) and an adjective. 
Verbs: smell, look (2), feel, seem, taste, sound, become (2), get 
Adjectives: awful, fine, nice, interesting, violent, wet, upset, boring, hungry, terrible 


90.4.9» & jg BS 


1. Ican't eat this. I've just tried it and it tastes awful . 

2. I wasn't very well yesterday but I today. 

3. What beautiful flowers! They too. 

4. You . Have you been out in the rain? 

5. Asthe film went on, it more and more _  . Therefore I fell asleep during 
the film. 

6. Jim was telling me about his new job. It___ quite , much better than his old job. 

7. Ann this morning. Do you know what was wrong? 

8. Why don't we go for dinner? I 

9. You — ! Are you all right? 


10. The man when the manager of the restaurant asked him to leave. 


X. Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first, using 
the structure noun + noun. 

1. Hercallto California lasted ten minutes. 
She made a _ten-minute call to California. , 

2. Sam's new apartment is in a building which has twelve storeys. 
Sam's new apartment is in a 

3. Weteach languages. 


Wetare:._—--é- —-; 
4. My parents saw a play in three acts last night. 
My parents saw a last night. 


5. The manager said that the sale would last for two days. 
The manager said that it would be a 

6. Mark bought a tool set containing 79 pieces. 
Mark bought a 

7. I need two cans of tomatoes that weigh 16 ounces each. 
I need two 

8. I’m looking for a pressure cooker that holds six quarts. 
I'm looking for a 

9. Heis a specialist at building houses made of bricks. 
He is a specialist at building 

10. Mrs Brown just bought her daughter a bicycle with ten ipe, 
Mrs Brown just bought her daughter a 


2s 


Put in each or every. 
There were four books on the table. Each book was a different colour. 
guest watched as the President came in. 
There were cars parked along side of the street. 
My father plays tennis Thursday evening. 
I understood most of what they said but not word. 
of the six flats has its own entrance. 
. We had a great weekend. I enjoyed minute of it. 
The book is divided into five parts and of these has three sections. 
Car seat belts save lives. driver should wear one. 
day seemed to pass very slowly. 


XII. Complete the conversation. Put in every, each, whole, both, either or neither. 

Assistant : These plain sofas come in two different styles. 

Sarah : I think (1) styles are rather old-fashioned. (2). 
what I want. I don’t like (3) of them, I’m afraid. 

Assistant : What about a patterned fabric? There are some lovely colour here. 

Sarah : I feel more and more unsure with (4) new fabric I look at. 

Mark : We haven't have time to look at (5) fabric in the shop. We've been 
inherea(6) ^ ^ hour already, you know. 


fo Q9 n1 9 e i 0 


a 
e 


of them is really 


XIII. Put in 2 /ot of, much or many. 


@ ouogge&omvr 


” 
e 


. Do you have 


We didn’t spend much money on holiday. 
Ron Mason owns a chain of supermarkets. He's made money. 
I don't know people in this town. 
We are having a big party. We've invited friends. 
I feel really tired. I haven't got energy. 
There are no need to hurry. We've got time. 
She's got too relatives! 
They've got so money that they don't know what to do with it. 
Are there opera houses in London? ~ Not , but there are 
theatres and cinemas. 
trouble with English? - I don't have 
but I have difficulty writing. 


trouble speaking, 


XIV. Little or a littl? Few or a few? 


Sar 0 9 & e I HF 


10. 


I can't lift this box on my own. I need a little help. 
Anne is very busy these days. She has free time. 
The postman doesn't often come here. We receive letters. 
Sandra is exhausted. She's having days' holiday next week. 
Trevor isn't finding it easy to fix the shelves. He's having trouble. 
I can speak words of Swedish, but I'm not very fluent. 
David quite likes golf, but he has ability. 
tourists visited Northern Ireland in the 1980s because of the terrorism there. 
Vicky has made progress and so is feeling quite pleased. 
We'd better hurry. Our bus goes in minutes. 


XV. Put in much, many, few, a few, little, a little. 


f0 9 10 o 0!H 


mi p 
Ne 


13. 


Did you take photographs when you were on holiday? 
I'm not very busy today. I haven't got to do. 

The museum was very crowded. There were too people. 
The weather has been very dry recently. We've had rain. 
Listen carefully. I’m going to give you advice. 
Do you mind if I ask you questions? 

I need some money. Have you got any? — Yes, but not 


. Would you like milk in your coffee? ^ Yes, please. 


Have you ever been to Paris? ~Yes, I've been there — times. 


. Most of the town is modern. There are old buildings. 
. The boys are making too noise. 
. How 


languages can you speak? Anh how time do you spend on 
learning English? 


There was, . traffic, so the journey didn't take very long. 


14. The island is very small and does not have__ residents. The islanders donot have — . 


monev. and thev have contact with the outside world. 


15. My home town is not a place attracting tourists. There are shops, and there is 


. . . entertainment. 


XVI. Each of the sentences has a mistake in it. Write the correct sentence. 


Gow CQ E se Co lo Pp 


m 
poo 


Are you going on holiday that year? 
That was a very good idea of you. 
You've got a lot books, haven't you? 

I don't know the meeting's time. 

Nigel has hurt the leg. 

All rooms in the house were cold. 
Every of the four doors was locked. 
Ilive my life, and my sister lives her. 
The both socks have got holes in them. 


. Here's a copy of this week magazine. 

. This sweater is losing it's color. 

. I want some paper, but there's no in here. 

. Mark was only spending one night away. He quickly put a little things into a bag. 
. I take photos, but not as lots of as I used to. 

. There were cars parked along each street in town. 


XVII. Write a second sentence so that it has a similar meaning to the first. Use the word 


DAC. 3 OU as CA». oer 


10. 


in brackets. 

When I was on holiday, it rained all week. (whole) 
When I was on holiday, it rained the whole week. 

I've lived here more than half my life. (most) 

Your house is bigger than our house. (ours) 

I've forgotten my doctor's name. (of) 

We haven't had much warning of the changes. (little) 
Such a large number of people have applied for the job. (so) 
I met one of your old friends at a party. (an) 

Both the chairs are uncomfortable. (neither) 

All the hotels were full. (every) 

My holiday starts ten days from now. (time) 


TRANG TU (ADVERBS) 


I. Định nghĩa (Definition) 
Trang từ là từ được dùng dé cung cấp thêm thông tin vé nơi chốn, thời gian, 
hoàn cảnh, cách thức, nguyên nhân, mức độ, v.v. cho một động từ, một tính 
từ, một cụm từ hoặc một trạng từ khác. 


II. Các loại trang từ (Kinds of adverbs) 
Trạng từ có thể được phân loại theo ý nghĩa của chúng trong câu. 
1. Trạng từ chỉ cách thức (Adverbs of manner) 

- Trạng từ chỉ cách thức cho biết sự việc xảy ra hoặc được thực hiện như 
thế nào. Trạng từ chỉ cách thức có thể được dùng để trả lời cho các câu 
hôi với how. 

Ex: carefully (cán thận), angrily (gián đỡ), noisily (ôn ào), well (tốt, "wd 
badly (xấu, dd), fast (nhanh), slowly (chậm), suddenly (thinh linh), . 

- Trang từ chi cách thức thường đứng ở vi trí cuối câu (end position). Trang 
từ tan cùng là -ly đôi khi có thé đứng ở vi trí giữa câu (mid position) nếu 
trang từ không phái là phán trọng tâm của thông tin. 

Ex: He drove off angrily. (Anh ta giận dữ lái xe di.) 
She angrily tore up the letter. (Có ta gián dữ xé tan lá thư.) 
I don't remember him very well. (Tói khóng nhó anh ta ró lám.) 

- Trang từ chi cách thức thường được thành lập bằng cách thêm -jy vào 
sau tính từ. 


Ex: bad +ly > badly (xdu, dé) 
happy + ly > happily (một cách hanh phúc) 
quick + ly > quickly (nhanh, nhanh chóng) 
terrible + ly > terribly (rất, rất tệ) 
slow ly > slowly (châm, châm chap) 


* Lưu ý: Một số từ tận cùng bằng -/y nhung là tính tù (adjective) nhu: friendly (thân thiện), 
lonely (cô don), lovely (dáng yéu), cowardly (hèn nhát), silly (ngô ngẩn), ugly (xấu xí), likely 
(giống nhau), v.v. Không thé thành lập trang từ với những tính từ này. 

Ex She gave me E friendly. smile. (Có ấy mim cười thân thiện với tôi.) 
] 


[NOT 
* Một số từ có trang từ cùng hình thức với tính từ 
hard (chăm chỉ) fast (nhanh) early (sớm) 
late (rễ) deep (sáu) right (đúng) 
wrong (sai) high (cao) near (ở gần) 


Ex: Simon loves fast cars. He drives very fast. 
(Simon rất thích những chiếc hoi chay nhanh. Anh ta lái xe rất nhanh.) 
Don't work too hard. (Dung làm viéc quá vát vá.) 
Luckily I found a phone box quite near. 
(May thay tôi tìm thấy một trạm điện thoại ở khá gán.) 


The eagle circled high overhead. (Con dai bàng lugn vóng cao trén dáu.) 
She arrived right after breakfast. (Cô ấy đến ngay sau bữa điểm tám.) 

Một số từ có thể có hai trang từ, một trang từ có cùng hinh thức với tinh 

từ và một trạng từ tận cùng bằng -jy có nghĩa khác. 

+ hardly (= almost not): rát ít, háu nhu không 

Ex:I'm not surprised he didn't find a job. He hardly tried to find one. 
(Tôi không ngạc nhiên khi anh ta không tim được viéc. Anh ta háu 
như không cố gáng để tim.) 

+ lately (= recently): gần đây 

Ex: He has come to see me lately. (Gần đây anh ấy có đến thăm tôi.) 

+ nearly (= almost): gần như, suýt 

Ex: I nearly missed the bus. (Tôi suýt lỡ chuyến xe buýt.) 

+ highly (= very, very much): rät, lắm, hết sức 

Ex: She's a highly intelligent young woman. 

(Có ấy là một phu nữ trẻ rất thông minh.) 
+ deeply (= very, very much): rất, rất nhiều 
Ex: He is deeply interested in this project. 
(Anh ta rát quan tám dén ké hoach này.) 
%* Luu ý: Well và good cùng có nghĩa là ‘tôt, giỏi, nhung good là tinh từ (adj) và well là trang 
tü (adv). 
Ex | like that teacher. He is good and he teaches very well. 
(Tôi thích tháy giáo đó. Ong ấy tốt bung và ông day rất giỏi.) 
She speaks English well. (Cô ấy nói giỏi tiếng Anh.) 
[NOT goodly; NOT She-speaks-well-English] 
2. Trang tu chi thói gian (Adverbs of time) 
- Trang từ chỉ thời gian cho biết sự việc xảy ra lúc nào. Trang từ chi thời 
gian có thể được dùng để trả lời cho các câu hỏi với when. 

Ex: then (lúc dy), now (bây giờ), today (hôm nay), yesterday (hôm 
qua), tomorrow (ngày mai), soon (cháng bao láu), immediately 
(ngay lập tức), recently (gần đây), three days ago (ba ngày trước 
đây), at two o'clock (vào lúc hai gid), ... 

- Trạng từ chi thời gian thường đứng ở vi tri cuối câu (end position). 
Ex: Can you do it now? (Bạn có thể làm ngay bây giờ không?) 
What's going to happen next? (Kế đến chuyện gi sẽ xảy ra?) 
We'll leave on Monday morning. (Sáng thứ Hai chúng tôi sẽ ra di.) 
+ Trạng từ chỉ thời gian đôi khi có thể ở vị trí đầu câu (front position) để 
nhấn mạnh hoặc chỉ sự trái ngược. 
Ex: Today lm going to London. (Hôm nay tôi sẽ di London.) 
[nhấn mạnh thời gian] 
We're really busy this week. Last week we had nothing to do. 
(Tuán này chüng tói thuc su bán rón. Tuán truóc chüng tói cháng làm 
gi cá.) [chỉ su trái ngược] 
+ Một số trang từ chi thói gian nhu: finally (cuối càng), soon (chẳng bao 
lâu), already (đã rói), last (lan cuối), now (bây gid), still (uẫn còn), just 


(vita mới) cũng có thể đứng ở vị trí giữa câu (mid position); still va just 
chỉ đứng ở vi trí giữa câu. 
Ex: We'll soon be home. (Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ vé đến nhà.) 


My father finally agreed to let me go on the trip. 

(Cuối cùng cha tôi đông ý cho tôi di du lịch.) 

She is still busy. (Cô ấy uẫn còn dang bán.) 

Mr. Jonson has just gone out. (Ong Jonson vita mói ra ngoài.) 


3. Trang từ chi nơi chốn (Adverbs of place) 
- Trang tit chi noi chón cho biét su viéc xáy ra noi nào. Trang tif chí noi 
chốn có thể được dùng dé trả lời cho câu hỏi với where. 
Ex: upstairs (ở trên lâu), around (quanh), somewhere (đâu đó), here (ở đây), 


at the office (ở uăn phòng), .. 


- Trạng từ chi nơi chốn thường đứng ở vị trí cuối câu (end position). 
Bx: The children are playing upstairs. (Bọn trẻ đang chơi trên lâu.) 


Her parents live abroad. (Cha mẹ cô ấy sống ở nước ngoài.) 
I looked for it everywhere. (Tôi tim nó khắp nơi.) 

Don't throw orange peel out of the window. 

(Đừng ném vó cam ra ngoài cửa sổ.) 


+ Trạng từ chỉ nơi chốn đôi khi cũng có thể đứng ở vị trí đầu câu, nhất là 
trong văn chương và khi trạng từ không phải là trọng tâm của câu. 
Ex: At the end of the garden there was a very tall tree. 


(Cuối uườn có một cái cây rất to.) 


X Luu ý: 


p'g' 


Ex 


Trang từ chi phương hướng (sự chuyển động) đứng trước trạng từ chỉ vị trí. 
The children are running around the garden. (Bọn trẻ đang chạy quanh vườn.) 
Trạng từ chỉ nơi chốn thường đứng trước trạng từ chỉ thời gian. 


- She came here a few minutes ago. (CÓ dy đến đây được vài phút.) 


My family moved to London in 1987. (Năm 1987 gia đình tôi chuyén dén London.) 
We arrived at the airport early. (Chúng tôi đến phi trường sóm.) 

Here và there có thé bát dáu mót ménh dé: Here/ There + verb + subject 

Here comes our bus. (Xe buýt của chúng ta đến kia rồi.) [NOT Here-eur-bus-comes. ] 
There goes the train! (Xe /ửa chay rôi!) [NOT There-the-train-goes!] 

Nhung chủ ngữ là đại từ (pronoun) đứng ngay sau here/ there. 

Here it comes. (Nó đến đây rồi.) [NOT Here-cemes-it-] 


4. Trang từ chi tán suất (Adverbs of Frequency) 
- Trang từ chi tan suất cho biết sự việc xảy ra thường xuyên nhu thế nào. 
Trạng từ chỉ tán suất có thể được dùng để trả lời câu hỏi với how often. 


Ex: 


always (luôn luôn), usually (thường xuyên), often (thường), occa- 
sionally (thinh thoảng), sometimes (đôi khi, thỉnh thoảng), sel- 
dom ( khi), never (không bao giờ), rarely (hiếm khi), hardly (hầu 
như không)... 


- Trang từ chỉ tán suất thường đứng ở vi trí giữa câu (mid position) 


Ex: 


He is constantly in debt. (Ong ấy thường xuyên mắc ng.) 


Ill never agree to their demands. 

(Tôi sẽ không bao giờ đông ý vói yêu cầu của ho.) 

Mary sometimes goes to the cinema with Tom. 

(Mary thỉnh thoáng có di xem phim uới Tom.) 

She has never writen to me. (Có ấy chua bao giờ viét thu cho tôi.) 
Tuy nhiên trang từ chi tán suất thường đứng trước trợ động từ khi trợ 
động từ được nhấn mạnh và khi trợ động từ đứng một mình trong câu 
trả lời ngắn. 

Ex: I never can understand him. (Tôi không bao giờ hiểu được anh ta.) 

Have you ever met her again? ~ Yes, I sometimes have. 

(Anh có bao giờ gặp lai có ta không? ~ Có, thỉnh thoảng tôi có gặp.) 
Một số trạng từ chi tán suất nhu usually, normally, often, frequenly, 
sometimes và occasionally cũng có thé đứng ở vi trí đầu câu hoặc cuối câu 
để nhấn mạnh hoặc chỉ sự tương phản. 

Ex: Usually I get up early. (Thường thì tôi hay dậy sớm.) 

[NOT =] 

I feel depressed sometimes. (Dói khi tói cám tháy chán nán.) 

[NOT I-feel-depressed-always.] 

Các cum trang từ chi tán suất nhu every day, every hour, once a week, 
three times a month, .. thường đứng ở vị trí đầu hoặc cuối câu. 
Ex: The buses go every 10 minutes. (Cứ 10 phút lại có xe buýt.) 

He plays tennis three times a week. 

(Anh ta choi tennis ba lán mót tuán.) 

Every day we go jogging./ We go jogging every day. 

(Chúng tôi chay bộ mỗi ngày.) 


ð. Trạng từ chỉ mức độ (Adverbs of degree) 


- Trạng từ chỉ mức độ cho biết mức độ (ít, nhiều, ...) của một tính chất 


hoặc một đặc tính. 

Ex:too (qud), absolutely (tuyét đối), extremely (uô cùng), nearly (gần 
nhu), very (rát), quite (khá), almost (gán nhu), enough (di), really 
(thuc su), just (đúng, vita du), ... 


- Trang từ chi mức độ thường đứng trước tinh từ hoặc trang từ mà nó bổ nghĩa. 


Ex: I’m very pleased with your success. (Tói rất vui vói thành công của ban.) 
They spoke too quickly for us to understand. 
(Ho nói quá nhanh chüng tói khóng thé hiéu dugc.) 


Nhung enough đứng sau tính từ hoặc trang từ. 


Ex: The box isn't big enough. (Cái hóp khóng dü to.) 
You should write clearly enough for us to read. 
(Anh nên viét rõ để chúng tôi đọc được.) 


- Một số trạng từ chỉ mức độ có thể bổ nghĩa cho động từ nhu almost, 


barely, hardly, just, nearly, quite, rather, really, scarely thường đứng ở vị 
trí giữa câu (trước động từ chính, sau động từ be và trợ động tit). 
Ex: I really enjoyed it. (Tôi thuc su thích điều đó.) 

This hammer is just the thing I need. (Cái búa này đúng là cái tôi cán.) 


6. Trang từ nghi vấn (Interrogative adverbs) 


Trang từ nghi vấn là các trang từ được dùng dé đặt câu hỏi: Where, when, 
why, how. 
Where (ở dau): được dùng dé hỏi nơi chốn. 
Ex: Where do you live? ~ In London. (Ban sóng ở đâu? ~ Ó London.) 
When (khi nào): được dùng dé hỏi thời gian. 
Ex: When have we got a history lesson? ~ On Monday. 
(Khi nào chúng ta có giờ lịch sử? ~ Thứ Hai.) 
Why (tai sao): được dùng để hỏi lý do. 
Ex: Why were you late? ~ Because my car broke down. 
(Sao bạn đến muộn váy? ~ Vi xe tôi bi hư.) 
Why not có thể được dùng để đưa ra một dé nghị hoặc dóng ý với một 
đề nghị. 
Ex: Why not give her some flowers? (Sao không tặng hoa cho cô ấy?) 
Let's go to the cinema. -Why not? 
(Chúng ta di xem phim di. ~ Sao lại không nhỉ?) 
Why don't you / we ...? cũng có thể được dùng để dua ra lời dé nghi hoặc gợi ý. 
Ex: Why don't you give her some flowers. (Sao bạn không tặng hoa cho cô 
dy nhi?) 
How (nhu thé nào, bang cách nào): dugc ding dé hói cách thüc. 
Ex: How do you spell the verb ‘practice’? ~ P-R-A-C-T-I-C-E. 
(Ban đánh van động tit ‘practice’ nhu thé nào? ~ P-R-A-C-T-I-C-E.) 
How do you go to school? ~ By bicycle. (Ban di hoc bằng phuong tiện gi? 
~ Xe dap.) 
How + be + (a person) được dùng để hỏi về sức khỏe của người nào đó. 
Ex: How are the children? ~ They're very well. (Bọn trẻ thế nào? 
~ Chüng khóe.) 
How are you? ~ Fine, thanks. (Ban khóe khóng? ~Khée, cám an.) 
How cũng có thể được dùng dé hỏi vé tâm trang. 
Ex: How does she look today? ~ Tired. (ôm nay trông cô ấy thế nào? 
~ Mét mỏi.) 
How + be + (a thing) được dùng để yêu cầu mô tả dièu gi đó. 
Ex: How was the film? ~ Very good. [2 What was the film like?] 
(Phim thế nào? ~ Rất hay.) 
How your new job? ~ So boring. [= Whafs your new job like?] 
(Công uiệc mới của bạn thé nào? ~ Chán ngất.) 


How + adjective/ adverb: how much, how many, how long, how old, how 
often, how far, how high, how fast,... dugc ding dé hói kích thuóc, sé 
lugng, müc dó, khoáng cách, v.v. 
Ex: How long is this desk? ~ 135 centimeters. (Cái bàn này dài bao nhiêu? 
~ 135 cm.) 
How old are you? ~Fifteen. (Ban bao nhiéu tuói? ~ 15.) 


How often do you go swimming? ~ Twice a week. 
(Bao láu ban di boi mót lán? ~ Mót tuán hai lán.) 
How far is your house? ~ About one kilometers. 
(Nhà ban cách đây bao xa? ~ Khoáng 1km.) 
- Trạng từ nghi vấn luôn đứng đầu câu. ' 
Ex: Why did you say that? (Tai sao anh nói thế?) 
How did you come here? (Anh đến đây bằng phương tiện gi?) 
7. Trạng từ quan hệ (Relative adverbs) 
Trạng từ quan hé when (mà, khi), where (nơi mà), why (vi sao) có thể được 
dùng dé giới thiệu các mệnh dé quan hệ sau các danh từ chỉ thời gian 
(when), nơi chốn (where) và lý do (why). 
Ex: I'll never forget the day when I first met you. 
(Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày mà tôi gặp anh lan đâu.) 
I know a shop where you can find sandals. 
(Tôi biết một cửa hàng mà ban có thể mua được xăng-đan.) 
Do you know the reason why he left her? 
(Anh có biết lý do uì sao anh ta rời bỏ cô ta không?) 


Ill. Chức năng của trang từ (Functions of Adverbs) 
1. Bổ nghĩa cho động từ 
Ex: He speaks English fluently. (Anh ấy nói tiếng Anh lưu lodt.) 
[fluently bổ nghĩa cho động từ speaks] 
2. Bổ nghĩa cho tính từ F 
Ex: I led a very pleasant life there. (O dó tôi sóng rát vui.) 
[very bó nghia cho tính tit pleasant] 
3. Bổ nghĩa cho trang từ khác 
Ex: She acts too badly. (Có ấy diễn quá dé.) 
[too bó nghia cho trang tit badly] 
4. Bó nghia cho cum giói tu 
Ex: His remarks were not quite to the point. 
(Những nhận xét của anh ta không đúng ngay vào van đề.) 
quite bổ nghĩa cho cụm giới từ to the point] 
5. Bổ nghĩa cho cả câu 
Ex: Luckily, he passed the final exam. 
(May mắn thay anh ấy đã đậu ky thi cuối khóa.) 
luckily bó nghia cho cá cáu he passed the final exam] 
IV. Vj tri cüa trang tir (Positions of Adverbs) 
Trang từ có thé đứng ở ba vị trí trong câu 


1. Vị trí đầu câu (front position) 
Các trang từ nghi vấn (when, where, why, how) và trang từ dùng để kết nối 
(however, then, next, besides, anyway, ..) thường đứng ở vi trí đầu câu. 
Ex: Where do you live? (Ban sống ở đâu?) 


I worked until five o'clock. Then I went home. 
(Tói làm viéc dén 5 gió. Sau dó tói vé nhà.) 
Trang từ hoặc cum trang từ chi thời gian cũng có thé đứng ở dau câu dé 
nhấn mạnh. 
Ex: Yesterday morning something very strange happened. 
(Sáng hóm qua mót diéu rát lg dà xáy ra.) 
2. Vi trí giữa câu (mid position) 
Một số các trang từ nhu trang từ chi tần suất, trang từ chi mức độ, trang từ 
chỉ cách thức có thể đứng ở vị trí giữa câu — nghĩa là: 
a. Trước động từ thường (ordinary verbs: go, come, see, hear ..) 
Ex: We usually go to Scotland in August. 
(Chúng tôi thường di Scotland vào tháng 8.) 
The ship slowly sailed away. (Con tàu chám chám ra khoi.) 
b. Sau động từ be và các trợ động từ (auxiliary verbs: do, can, will, must, 
have,...) hoặc giữa tro động từ và động từ chính. 
Ex: The visitors are just leaving. (Khách vita mới đi.) 
We don't often go out in the evening. 
(Chúng tôi thường không di chơi vào buổi tối.) 
She has never written to me. (Cô ấy chưa bao giờ uiết thư cho tôi.) 
c. Khi có hai hoặc hơn hai trợ động từ, trạng từ thường đứng sau trợ động 
từ đầu tiên. 
Ex: The pictures have definitely been stolen. 
(Rõ ràng là các bức tranh dà bi mát cắp.) 
She would never have been promoted if she hadn't changed jobs. 
(Có ấy sẽ chẳng bao giờ được thăng chức nếu như không thay đổi 
viéc làm.) 
Trạng từ chỉ cách thức hoặc chỉ sự hoàn tất khi ở vị trí giữa câu thường 
đứng sau tất cả các trợ động từ. 
Ex: The problem has been carefully studied. 
(Vấn dé dang được nghiên cứu ky.) 
iss ý: 
Khi muốn nhấn mạnh động từ be hoặc trợ động từ, thì trang từ thường đứng trước. 
Ex | really am sorry. (Tôi thực sự lấy làm tiếc.) 
He probably has arrived by now. (Giờ này chắc là anh ta dà đến rồi.) 
| always don't like her. (Tói luón khóng thích có ta.) 
Trang từ không được đứng giữa động từ và tân ngữ. 
Ex. She speaks English well. (Có ta nói giỏi tiếng Anh.) [NOT She-speaks-wall-English-] 
3. Vi trí cuối câu (end position) 
Trang từ chi cách thức, thời gian, và nơi chốn thường đứng ở vi trí cuối câu. 
Ex: Tom ate his breakfast quickly. 
(Tom ăn nhanh bữa điểm tám của anh ta.) 
Did you have a nice time in New York? 
(Anh ở New York có vui không?) 


*Luu ý: 

— Khi có nhiéu trang từ hoặc cụm trang từ cùng nằm ở vi trí cuối câu, thì trang từ don 
(single-word adverb) thường đứng trước cụm trạng từ. 

Ex lalways eat here at lunch-time. (Vào giờ ăn trưa tôi luôn ăn ở đây.) 

— _ Ngoại trừ những bổ ngữ cần thiết, trạng từ ở vi trí cuối câu thường theo thứ tự: cách 
thức (manner), nơi chốn (place), tần suất (frequency) và thời gian (time). 

Ex. | worked hard yesterday. (Hôm qua tôi làm việc thật vất và.) 
He walked slowly round the park after dinner. 
(Sau bữa tối, ông ta thả bộ quanh công viên.) 
My parents traveled to Florida twice last year. 
(Năm ngoái cha me tôi đã đến Florida hai lần.) 


V. Phép đảo động từ sau các trạng từ (Inversion of the verb after adverbs) 
Phép đảo động từ là sự đảo ngược vị trí giữa động từ hoặc trợ động từ và 
chủ ngữ. Hình thức đảo trợ động từ được dùng khi: 

a. Một trang từ phủ định hay một trạng ngữ phủ định được đặt đầu câu 
hoặc mệnh dé để nhấn mạnh. 

Ex: Under no circumstances should you agree to that proposal. 
(Dù trong hoàn cánh nào anh cũng đừng cháp thuận đề nghi đó.) 
Nowhere else will you find such a kind man. 

(Không ở đâu anh có thể tìm thấy một người tit té nhu thế.) 
On no account must this switch be touched. 
(Bất cứ ly do gì cũng không được cham vào nút này.) 

b. Những từ giới han (restrictive words) nhu: hardly, seldom, rarely, little, 
never, và các thành ngữ có only được đặt ở đầu câu hoặc mệnh dé dé 
nhấn mạnh. 

Ex: Never does my father drink coffee in the evening. 

(Khóng bao già bó tói uóng cà phé vào buói tói.) 

.Not only did we lose our money, but we were nearly killed. 
(Chúng tôi không những mất tiền mà còn suýt chết nữa.) 

Only with the full agreement of everyone can we hope to succeed. 
(Chỉ có khi nào được sự đồng ý hoàn toàn của mọi người, chúng ta 
mới thành công được.) 

c. Cum từ So + adjective/ adverb hoặc such + be + noun được đặt ở đầu câu. 
Ex: So ridiculous did she look that everybody burst out laughing. 

(Tróng có ấy buôn cười đến nói mọi người cười phá lén.) 

* Một số trạng từ, trạng ngữ thường được theo sau bởi hình thức đảo 
ngữ: 
hardly... (when), scarcely...(when), on no account, in/ under no circumstances, 
only/ only by, neither | nor, only in this way, never, only then/ when/ after | 
if, no sooner .. than, rarely, not only ... but also, not till/ until, seldom, 
nowhere (else), so/ such ... that 
X Luu y: only after/ when/ if..., not until/ till..., có hinh thức đảo ngữ ở mệnh dé chính. 

Ex Not until you have finished your homework can you go out. 


% Hinh thức đảo toàn bộ động từ được dùng khi cụm trang từ chi nơi chốn, 
phương hướng, hoặc các trạng từ here, there, first, last đứng đầu câu. 
Ex: Under the tree was lying one of the biggest men I had ever seen. 

(Nằm dưới góc cây là một trong những người dàn ông to nhất mà tôi 
từng gặp.) 

Out into the street ran the thieves. (Bọn trộm chạy vut ra đường.) 
Here comes Freddy! (Freddy dén kia!) 


> EXERCISES 


|. Read this story. Underlined the words which are adverbs, and then say if their 
position is front, mid or end. 
Once a man called Alvin decided to rob a bank in Montgomery, Alabama. 
Alvin’s parent had often told him that good manners were important. So 
Alvin went to the bank and stood in line. He waited patiently. Soon it was 
his turn. He dramatically pulled out a gun and threatened the cashier. She 
politely told him that he was in the wrong line and should go to another 
counter. Alvin immediately went to the correct place and stood in line again. 
Suddenly the police rushed in and arrested him. Alvin was amazed. They'd 
caught him before he’d even done the robbery. The moral of the story is that 
you shouldn’t always do what your parent tell you. 


. Is the word order right or wrong? Correct the ones that are wrong. 
Everybody enjoyed the party very much. Right 
I go always to work by car. Wrong: always go 
Jim doesn’t like very much coffee. 
He drinks two cups of coffee every evening. 
I phoned Tom immediately after hearing it. 
Did you go late to bed last night? 
Steve gets hardly ever angry. 
We soon found the solution to the problem. 
Jane has usually to hurry in the morning. 
. What did you learn today at school? 
. We all were tired so we all fell asleep. 
12. I met on my way home an old friend. 
13. You aren’t enough tall to play basketball. 
14. Anne was fairly happy with the result. 
15. The President died at his home peacefully. 


Ill. Complete the conversations using the words in brackets in the correct order. 
1. A: Do you know her? 

: Yes. But I can never remember her name. (remember/ never/ can) 
Are you tired? 
Yes,I 
Where's Jim? 
He * home earlv. (gone/ has/ probably) 


(@ 510 OREO Po p» 


Be 
H o 


i 


2. 
tired at this time of day. (am/ always) 


c2 
PEW D> 


12. 


18. 


m 
ft dbwW> 


fo p cA p E s. CO ID S F 


bè pd pd - d a 
oA G2 R0 HE © 


: Did you know the man who tried to steal your bag? 

No, but I him again. (certainly/ recognize/ would) 
That was goal, wasn't it? 

Yes, the ball the line. (clearly/ crossed) 

The weather is a lot better today. 

It said on the radio it later. (probably/ rain/ will) 
How do we get to Mike's place? 

I don't know. I the direction. (didn't/ understand/ fully) 
Where were Mark and Diana born? 

They in Manchester. (both/ were/ born) 

Did the computers crash this morning? 

Yes, but they again. (soon/ were/ working) 

Have you been to this place before? 

Yes,I as a child. (it/ occasionally/ visited) 

Isaw Jane crossing the street hurriedly this morning. 


PPPppp wD 


hurry) 

Could you come to the party tonight? 

I’m afraid I ____ able to come. (probably/ be/ won't) 

Your friend's late, Vicky. 

Rachel X that we arranged to go out. (forgotten/ has/ obviously) 
: It's quiet here today, isn't it? 

Yes, the neighbors out on a Sunday. (usually/ are) 

: Was the final exam difficult? ' 

No. It was . (easy/ surprisingly) 


Put the words in the right order and write the statements. 

cleaned/ every day/ is/ the office -> The office is cleaned every day. 
afford/ can't/ certainly/ a new car/ we a 

Tom/ carefully/ cut/ the paper 

didn’t/ far/ the tourists/ walk 

for a long time/ have lived/ in the same house/ they 

T/ been/ recently/ to the cinema/ haven’t 

to the bank/ goes/ every Friday/ Mrs Brown 

last year/ saw/ Mrs Michael/ occasionally/ John/ in the supermarket 
The Queen/ since 1985/ the show/ has visited/ regularly. 


. to Greek/ the Prime Minister/ last year/ went 

. didn’t see/ you/ I/ on Saturday night/ at the party. 

. yesterday/ the protesters/ marched/ through the streets 
. they/ at the theater/ arrived/ late/ last night 

. obviously/ Olga/ hard/ studying/ recently/ has/ been 

. safely/ landed/ they/ fortunately/ on a small airfield. 


Well, she in the morning because she gets up so late. (has/ always/ 


<= 


. Look at the information in the first sentences and put in the adverbs. Be careful 
with the spelling. 
Emma’s toothache was terrible. Her tooth ached | terribly . 
era was angry. He shouted at the waiter. 
Tm happy sitting here. I can sit here 3 for hours. 
The machine is automatic. It switches itself off 
. The debate should be public. We need to debate the ee 
Everyone was enthusiastic. Everyone discussed the idea 
We should be reasonable. Can’t we discuss the problem 
. The building has to be secure. Did you lock all the doors ? 
. Nobody expected George was coming to see us. He arrived 
10. Tom is good at English. He speaks English very 


VI. Adverb or adjective? Choose the correct forms. 

A. I had a (1) strange/ strangely dream last night. I was in a garden. It was getting (2) 
dark/ darkly, and it was (3) terrible/ terribly cold. My head was aching (4) bad/ badly. 
I was walking out of the garden when (5) sudden/ suddenly I saw a man. He was 
sitting (6) quiet/ quietly on a seat. He seemed very (7) unhappy/ unhappily. He looked 
up and smiled (8) sad/ sadly at me. I don’t know why, but I felt (9) curious/ curiously 
about him. I want to talk to him, but I couldn’t think what to say. I just stood there 
(10) foolish/ foolishly. 

B. Well, here I am in England. Thank you for your (1) kind/ kindly letter. You ask me 
what it’s like here. I must say it’s pretty (2) good/ well! The language school is very (3) 
efficient/ efficiently organised. On the first morning we had to do a test, which I 
found rather (4) hard/ hardly. However I got a (5) surprising/ surprisingly good mark, 
so I’m in the second class. I didn’t talk much at first, because I couldn’t think of the 
words (6) quick/ quickly enough, but (7) late/ lately I’ve become much more (8) fluent/ 
fluently. I’m staying with a family who live (9) near/ nearly the school. They are quite 
(10) pleasant/ pleasantly although I don’t see them much because I’m always so (11) 
busy/ busily with my friends from school. I was surprised how (12) easy/ easily I made 
new friends here. They come from (13) different/ differently parts of the world and 
we have some (14) absolute/ absolutely fascinating discussions. I do hope you will be 
able to join me here next term. I'm sure we'd have (15) good/ well fun together. 
Aren't you impressed at how (16) accurate/ accurately my English is now? 


Vil. Complete each sentence using a word from the list. Sometimes you need the 
adjective and sometimes the adverb. 


OPNA NH 


DEN 


.carefu(ly) ^  happy/ happily - . complete(ly) MB ig i 
juic 


.continuous(ly) - perfect(ly) - _ financial) - 
Our holiday was too short. The time passed very 
Tom doesn't take risks when he's driving. He's always 
Sue works — — .Shenever seems to stop. 
Alice and Stan are very married. 
Monica's English i is very ____ although she makes quite a lot of mistakes. 
. I cooked this meal for you, so I hope you like it. 


ae 6 t9 


7. Everything was very quiet. There was silence. 

8. Itried on the shoes and they fitted me 

9. Do you usually feel before UE A ery 

10. I'd like to buy a car but it's impossible for me at the moment. 


Vill. Are the underlined words right or wrong. Correct the ones that are wrong. 
I tried hard but I didn’t succeed. right 
Tve got hard any money left. 

Luckily I found a phone box quite nearly. 
Don’t walk so fast. I can’t keep up with you. 
Natasha plays the violin very good. 

How are you? Are you well? 

Why are you walking so slow? 

I’ve been very busy lately. 

We played really bad in our tennis match. 

. They got into the concert freely. 

11. We nearly missed the bus this morning. 

12. Last night we went to bed lately. 

18. The plane flew highly above the clouds. 

14. The animals are allowed to wander freely. 

15. This coat is practically unused. I’ve hard worn it. 


IX. Choose the correct word or phrase. 

I’m getting quite hungry/ hungrily. 

We could walk free/ freely around the aircraft. 

She went to bed late/ lately, and she was sleeping bad/ Badly: 

The man looked thoughtful/ thoughtfully around the room. 

The young/ The young man with dark hair is my sister's boyfriend. 
I'm sure you could win the match if you tried hard/ hardly. 

They performed the experiment scientifically/ scientificly. 

Mom called and said she'd be home soon/ soonly. 

We became sick/ sickly after eating the contaminated food. 

10. I think Egypt is a fascinated/ fascinating country. 

11. He drove as fast/ fastly as he could to the hospital. 

12. I'll happy/ happily make dinner if you want me to. 

13. What's wrong? You look terrible/ terribly. 

14. It wasn't a serious accident. The car was only slight/ slightly damaged. 
15. Please keep quiet/ quietly! The baby is sleeping. 

16. They hard/ hardly know each other. 

17. The noise in the school makes learning difficult/ difficulty. 

18. She invented a new kind of wheelchair for the disabled/ the disabled people. 
19. She fell and hurt herself quite bad/ badly. 

20. Linda likes wearing colourful/ colourfully clothes. 


@ @œm @ aE a Ð 


_ 
eo 


10 (p 2330. grins Car RO. dar 


21. I think you behaved very selfish/ selfishly. 

22. Don’t go up the ladder. It doesn’t look safe/ safely. 

23. I tried hard/ hardly to remember her name but I couldn’t. 

24. I’m very confused/ confusing about what to do. 

25. Rachel arrived late/ lately, as usual. : 

26. Why are you walking so slow/ slowly? Are you tired? 

27. The medicine tastes awful/ awfully. 

28. It's a reasonable/ reasonably cheap restaurant and the food is extremely good/ well. 
29. I'm pleased the plan worked so good/ goodly/ well. 

30. The hostages must be very afraid/ frightened people. 


X. Write the second sentence so that it has the same meaning to the first. 
1. She has rarely travelled more than fifty miles from her village. 
Rarely has she travelled more than fifty miles from her village. 
2. Heonly thought about having a holiday abroad after he retired. 
Not until he retired 
3. He had just started driving his new car when he had an accident. 
Hardly 
4. Ionly realized how dangerous the situation had been when I got home. 
Only when I got home 
5. He no longer plays in an orchestra. 
No longer 
6. He would never be allowed to set foot in their house again. 
Never again 
7. The designs are seldom reproducted exactly as illustrated. 
Seldom 
8. Miss Rose will not be offered the job under any circumstances. 
Under no circumstances 
9. I have never heard such nonsense in all my life! 
Never in all my life 
10. We had only just walked in the door when the phone rang. 
No sooner 
11. A doctor should never break his confidence on any account. 
On no account 
12. Tom was not only late, but he had left all his books behind. 
Not only 
13. If you should need any help, just call. 
Should 
14. A small stream ran at the end of the village. 
At the end of the village 
15. I was never shown how to operate the machine. 
At no time 


(COMPARISON OF ADJECTIVES & ADVERBS) 


SO SÁNH TÍNH TU VÀ TRANG TU 


Có 3 cấp độ so sánh tính từ và trang từ: so sánh bằng, so sánh hơn, và so 
sánh nhát. 


So sánh bang (Positive form) 


Hinh thüc so sánh báng dugc thành láp báng cách thém as vào truóc và sau 
tính từ (adjective) hoặc trang tit (adverb). 


Ex: My hands were as cold as ice. (Tay tói lanh CE dá.) 


Jane sings as well as her sister. (Jane hát hay nhu chi có ấy.) 
Is the film as interesting as you expected? 
(Phim có hay nhu ban mong doi khóng?) 


Trong cáu phü dinh so có thé dugc düng thay cho as. 


Ex: This flat isn't as/ so big as our old one. 


(Can hộ này không lớn bằng căn hộ cũ của chúng tôi.) 
I can't run as/ so fast as him. (or: .. as he can) 

(Tôi chạy không nhanh bằng anh ấy.) 

Tom isn't as/ so intelligent as he looks. 

(Tom khóng thóng minh nhu vé bé ngoài.) 


So sánh bằng nhau hoặc nhu nhau cũng có thé được diễn dat bằng cấu trúc 
the same as. 


PRES CUTS 


Ex: My house is as high as his. - My house is the same height as his. 


Or The height of my house is the same as his. 

(Nhà tôi cao bằng nhà anh ấy.) 

Tom is as old as Mary. = Tom ¡s the same age as Mary. 

Or Tom's age is the same as Mary's. (Tom cùng tuổi vói Mary.) 
Anne's salary is as much as mine. - Anne gets the same salary as me. 
Or Anne's salary is the same as mine. 

(Lương của Anne bằng lương của tôi.) 


*Lưu ý: 


p' 


Chúng ta dùng ‘the same as chứ không dùng ‘the same like 


Ex What would you like to drink? ~ I'll have the same as you. 


(Anh muốn uống gi? ~ Tôi uống giống như anh.) [NOT the-same-like] 
Less... than = not as/ So... as 


; This dress is less expensive than that one. (Cái áo dam này không đắt nhu cái áo kia.) 


[ This dress isn't as/ so expensive as... ] 
The city center was less crowded than usual. (Trung tâm thành phố ít đông hơn thường 
ngày.) [- The city center wasn't as crowded as usual.] 


Nhưng trong lối nói thân mát not as/ so...as thường được dùng hon /ess...than. 


- Khi nói gấp bao nhiêu lần, ta dùng cấu trúc twice as... as, three times as... as, etc. 
Ex Petrol is twice as expensive as it was a few years ago. 

(Giá xăng bây giờ đắt gấp đôi giá xăng cách đây vài năm.) 

Their house is about three times as big as ours. 

(Nhà họ lớn khoáng gấp ba nha chúng tôi.) 


II. So sánh hon (Comparative form) 
Hinh thức so sánh hon của tính từ và trang từ được thành lập bằng cách: 


e Thêm -er vào sau tính từ hoặc trạng từ có một âm tiết (short adjective/ 
adverb) và một số tính từ có hai ám tiết tan cùng bằng -er, -ow, -y, -le. 


Ex: big (to, lón) 
fast (nhanh) 
quiet (yên lặng) 
happy (hạnh phúc) 
clever (thông minh) 
narrow (hep) 
simple (don gián) 


Viii lil 


bigger (to hon, lón han) 
faster (nhanh hon) 
quieter (yên lặng hon) 
happier (hanh phúc hon) 
cleverer (thóng minh han) 
narrower (hep hon) 
simpler (don gián hon) 


e Thêm more vào trước tính từ hoặc trang từ có hai âm tiết (trừ các tính từ 
tận cùng bằng -er, -ou, -y, -le) hoặc có từ ba âm tiết trở lên (long adjec- 


tive/ adverb). 

Ex: useful (hu ich) 
boring (té nhat) 
tired (mét) 
quickly (nhanh) 
quietly (yén tinh) 
beautiful (dep) 


(411i 


more useful (hữu ích hon) 
more boring (té nhat hon) 
more tired (mét hon) 

more quickly (nhanA hon) 
more quietly (yén tinh hon) 
more beautiful (dep hon) 
more interesting (hú vij hon) 


The exam was more difficult than we expected. 
(Bài kiém tra khó han chüng tói nghi.) 
We've been waiting longer than them. (Chúng tôi đã đợi lâu hon họ.) 
Jane speaks Spanish more fluently than Martin. 
(Jane nói tiéng Táy Ban Nha luu loát han Martin.) 
- So sánh hơn có thé được nhấn mạnh bằng cách thêm much hoặc far 
trước hình thức so sánh. 


Ex: Harrys watch is much/ far more expensive than mine. 
(Đông hô của Harry đắt hơn nhiều so vói đồng hô của tôi.) 
Her boyfriend is much/ far older than her. 
(Bạn trai của cô ta lớn tuổi hơn cô ta nhiều.) 
- A lot, a bit, a little, rather, slightly cũng có thể được dùng trước dang so sánh. 


Ex: I got up a little later than usual. 
(Tôi thức dậy trễ hơn thường ngày một chút.) 
Tm feeling a lot better today. (Hôm nay tôi thấy khỏe hơn nhiều.) 
* Đại từ sau as hoặc than (Pronouns after as or than) 
Trong lói ván thán mát, dai tit nhán xung làm tán ngü (object pronouns) 
thường được dùng sau as hoặc than. 
Ex: Harriet's husband isn't as tall as her. (Chóng của Harriet không cao 
bang có dy.) 

He's older than me. (Anh ấy lớn tuổi hơn tôi.) 

They have more money than us. (Họ có nhiều tiền hơn chúng tôi.) 
Trong lối văn trịnh trọng, đại từ nhân xưng làm chủ ngữ (subject pro- 
nouns) được dùng (thường đi với động từ hoặc trợ động từ). 

Ex: She doesn't sing as well as I do. (Cô ta hát không hay bằng tôi.) 

I'm two years older than she is. (Tôi lớn hon cô ấy hai tuổi.) 

They have more money than we have. (Ho có nhiều tiền hon chúng tôi.) 


Ill. So sánh nhat (Superlative form) 
Hình thức so sánh nhất của tính từ hoặc trang từ được thành lập bằng cách: 


e Thêm -es vào sau tính từ hoặc trang từ ngắn (short adj/ adv) hoặc tính 
từ có hai âm tiết tận cùng bằng -er, -ow, -ly, -le. 


Ex: hot (nóng) E hottest (nóng nhát) 
cheap (ré) > cheapest (ré nhdt) 
clever (thóng minh) — cleverest (thóng minh nhát) 
early (sóm) > earliest (sóm nhát) 
shallow (nông) > shallowest (nóng nhất) 
e Thêm most vào trước tính từ hoặc trang từ dài (long adj/ adv). 
Ex: expensive (ddt) > most expensive (ddt nhdt) 


boring (té nhạt) > most boring (té nhat nhdt) 
famous (nói tiéng) > most famous (nói tiéng nhát) 
slowly (chám) — most slowly (chậm nhất) 
fortunately (may mdn)  — most fortunately (may mán nhát) 
short adj/ adv + 


US oes he + + noun 
most * long adj/ adv ( 


Ex: I'n the happiest man in the world. 
(Tôi là người hanh phúc nhất trên đời.) 
Love is the most important thing. 
(Tinh yéu là diéu quan trong nhát.) 
He worked the hardest of the three workers. 
(Trong ba công nhân, anh ta lam uiệc chăm chi nhất.) 
Jane speaks Spanish the most fluently in her class. 
(Trong lóp, Jane nói tiéng Táy Ban Nha luu loát nhát.) 
- So sánh nhát có thé dugc bó nghia bang much hoác by far. 
Ex: Amy is the smartest by far. 
(Amy thông minh nhất, hon moi người nhiều.) 


Nikolais English was much the worst. 
(Tiếng Anh của Nikolai tệ nhất, tệ hon moi người nhiều.) 
* Hình thức so sánh bất quy tắc (Irregular comparision) 
Một số tính từ và trạng từ có hình thức so sánh hơn và so sánh nhất bất 
quy tắc (không theo quy luật -er/ -est; more | most) 


good/ well > better > best 

bad/ badly > worse > worst 

many/ much —> more > most 

little > less > least 

far — farther/ further — farthest/ furthest 


old > older/ elder > oldest/ eldest 

- Cả farther/ farthest va further/ furthest đều có thể được dùng dé chi 
khoáng cách. Không có sự khác nhau vé nghĩa. 

Ex: The way from here to the subway station is farther/ further than to 
the bus stop. (Từ đây đến tram xe điện ngầm xa hơn đến trạm xe buýt.) 
York is the farthest/ furthest town of the three. 

(York là thị trấn xa nhất trong ba thị trấn.) 

+ Further còn có nghĩa ‘thêm nữa; hon nüa' (farther không có nghĩa này) 

Ex: Let me know if you have any further news. [= any more news] 
(Nếu bạn có thêm tin tức gi thì hãy cho tôi biết nhé.) 

- Elder, eldest có thể được dùng làm tính từ (đứng trước danh từ) hoặc đại 
từ (không có danh từ theo sau) thay cho older/ oldest để chỉ sự nhiều tuổi 
hơn. Chúng chủ yếu được dùng để so sánh các thành viên trong cùng một 
gia đình. 

Ex: My elder/ older brother is a pilot. (Anh tói là phi cóng.) 
He's the elder (son) of her two sons. 

(Anh ấy là con trai lớn trong hai con trai của bà ta.) 
His eldest/ oldest daughter got married last year. 
(Con gái đầu của ông ta đã lập gia dinh năm ngoái.) 
Are you the eldest/ oldest (person) in your family? 
(Anh có phải là con đâu trong nhà không?) 

+ Elder không được dùng với than trong cấu trúc so sánh hơn, vì vậy chỉ 
dùng older. 

Ex: Hes two years older than me. (Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi.) 
[NOT ... 


$ MỘT SỐ ĐIỂM CAN GHI NHỚ 
a. So sánh nhất được dùng khi so sánh từ ba đối tượng trở lên. Khi trong 
nhóm chỉ có hai đối tượng, ta thường dùng so sánh hơn. 

Ex: I like Betty and Maud, but I think Maud is the nicer of the two. 
(Tôi thích cả Betty và Maud, nhưng tôi cho rằng trong hai người 
Maud dé thuong han.) 

b. More và most được dùng cho các trạng từ tận cùng bang -Ly. 
Ex: more slowly, more quietly, more easily, more seriously, more carefully... 


Nhung với trang từ early, ta không dùng ‘more early / most early’ mà 
phái ding 'earlier/ earliest’. 
Ex: This morning I got up earlier than usual. 

(Sáng nay tôi thức dậy sớm hon thường ngày.) 
. Một số tính từ có hai âm tiết có thể có cả hai hình thức so sánh (-er/ more 
và -est/ most): clever, common, cruel, gentle, narrow, pleasant, polite, quiet, 
simple, stupid. 
Ex: It's too noisy here. Can we go somewhere quieter/ more quiet? 

(Ó dây ón quá. Chúng ta di nai nào dó yên tinh hon nhé?) 

He is the cleverest/ the most clever in his class. 

(Anh ấy thông minh nhất lớp.) 
More và most được dùng cho tính từ có 3 âm tiết trở lên, ngoại trừ những 
từ phản nghĩa của những tính từ có 2 van tận cùng bằng -y. 
Ex: unhappy — unhappier —  unhappiest 

untidy — untidier — untidiest 
+ Một số tính từ ghép nhu good-looking hoặc well-known có thé có hai 

cách so sánh. 
Ex: good-looking -> better-looking — best-looking 

more good-looking -> most good-looking 
well-known — better-known — best-known 
more well-known — most well-known 


. Less và least là các từ phán nghĩa của more và most, được dùng để diễn đạt 
sự không bằng nhau ở mức độ ít hơn, hoặc ít nhất. 
Ex: He's got less enthusiastic than he used to have. 
(Anh ta kém nhiét tinh hon truóc.) 
The least expensive holidays are often the most interesting. 
(Những kỳ nghi ít tốn kém nhất thường thú vi nhất.) 


. Tính từ hoặc trang từ so sánh nhất có thể được dùng mà không có danh từ 

theo sau khi danh từ đã hoặc sẽ được để cập đến. 

Ex; This room is the warmest in the house. 
(Can phóng này là cán phóng dm nhát trong nhà.) 
It's the warmest of three rooms. 
(Đó là cán phóng ấm nhất trong ba căn phòng.) 

. Sau hinh thức so sánh nhất, chúng ta thường dùng các giới từ in hoặc 
of. In được dùng với danh từ đếm được số ít để chỉ một nơi chốn (coun- 
try, city, town, building, etc.), một tổ chức hoặc một nhóm người (class, 
team, family, company, etc.); of được dùng để chỉ khoảng thời gian hoặc 
dùng trước danh từ đếm được số nhiều chỉ một số lượng xác định người 
hoặc vật. 

Ex: Who is the best player in the team? (Ai là cầu thủ chơi hay nhất đội?) 
It's the most expensive hotel in Oxford. 
(Đó là khách san đắt nhất à Oxford.) 
August is the wettest of the year. 
(Tháng Tám là tháng có mua nhiéu nhát trong nám.) 


She is the most beautiful of the three sisters. 
(Có dy xinh nhát trong ba chi em.) 

h. Trong lối văn thân mật, dai từ làm tân ngữ (me, him, us, them, ...) 
thường được dùng sau than và as. Dai từ làm chủ ngữ (1, he, we, they,...) 
va động từ được dùng trong lối văn trang trong hon. 

Ex: She's older than me. > informal 
Or: She's older than I am. —> formal 

i. Mao từ the đứng trước tinh từ ở vi tri vị ngữ (predicative adjectives) và 
trước trạng từ (adverbs) trong hinh thức so sánh nhất đôi khi được bỏ đi 
trong lối văn thân mật. 

Ex: Which of the boys is (the) strongest? 
(Trong các cậu bé đó đứa nào mạnh nhất?) 
He can run (the) fastest. (Anh ta chạy nhanh nhất.) 
Tuy nhiên khi dạng so sánh nhất ở vị trí vị ngữ được dùng với một nhóm 
từ xác dinh thì không được bỏ £he. 
Ex: This dictionary is the best I could find. 
(Cuốn từ điển này là cuốn hay nhất mà tôi tìm được.) 
[NOT This-dieti : ; 
She was the quickest of all the staff. 
(Cô ấy là người nhanh nhẹn nhất trong tất cá các nhân vién.) 
[NOT She-was-gaiekest---] 
Không dùng the khi so sánh cùng một người hay một vật ở những tình 
huống khác nhau. 
Ex: He's nicest when he's had a few drinks. 
(Anh ấy tit tế nhất khi dà uống vài ly.) [NOT He's-the-nieest-when--] 
She works hardest when she's doing something for her family. 
(Cô ấy lam uiệc tích cực nhất khi có ấy làm viéc gi đó cho gia dinh.) 
[NOT She-works-the-hardest-when-.] 

j Most + adjective đôi khi được dùng với nghĩa ‘very’ 

Ex: The book you lent me was most interesting. [= very interesting] 
(Cuón sách ban cho tói mugn rát hay.) 


IV. Cách thêm đuôi -er và -est (Spelling rules for the -er and -est ending) 
e Tinh từ hoặc trang từ tận cùng bằng e: thêm -r và -st. 
Ex:large (róng) > larger > largest 
late (tré) > later > latest 
e Tinh từ hoặc trang từ có hai âm tiết tận cùng bằng phu ám + y: đổi y 
thành i và thêm -er hoặc -est. 
Ex: happy (hanh phúc) E happier — happiest 
pretty (dep) > prettier > prettiest 
e Tinh từ hoặc txrang từ có một âm tiết tận cùng bằng nguyên âm + phụ 
ám (trừ u): gấp đôi phụ âm. 
Ex: big (to) E bigger > biggest 
thin (móng) — thinner > thinnest 
new (mói) > newer > newest 


V. Hình thức so sánh đặc biệt (Special comparison) 

1. So sánh kép (Double comparatives) 
a. So sánh đồng tiến (càng .. càng) 
Dang so sánh đồng tiến với the .. the .. được dùng để diễn đạt sự cùng thay 
đổi (tăng thêm hoặc giảm bớt vé số lượng hoặc mức độ) của sự việc. 


The + comparative + S + V + the + comparative + S + V 


Ex: The older I get, the happier I am. 
(Cang lón tuói tói càng tháy hanh phiic.) 
The more dangerous it is, the more I like it. 
(Việc càng nguy hiểm tôi càng thích.) 
The hotter it is, the more miserable I feel. 
(Trói càng nóng, tói càng cám tháy khó chiu.) 
The more I know him, the less I like him. 
(Càng biét ró anh ta, tói càng khóng thích anh ta.) 

- More có thé dugc düng vói danh tit. 

Ex: The more electricity you use, the higher your bill will be. 
(Ding dién càng nhiéu, hóa don tién dién càng cao.) 

- Dạng ngắn của cấu trúc này được dùng trong thành ngữ The more the merrier 
(càng đông càng vui) và trong cấu trúc The comparative + the better 
Ex: What time shall we leave? - The sooner the better. 

(Máy gio ching ta di? ~ Càng sóm càng tét.) 

How do you like your coffee? ~ The stronger the better. 
(Anh thích cà phê như thé nào? ~ Càng dám càng tốt.) 
The less luggage you have to carry the better. 

(Mang càng ít hành lý càng tốt.) 

b. So sánh lũy tiến (càng ngày càng) 

Dang so sánh lüy tién dugc düng dé dién dat su viéc dang táng dán hoác 
giám dán mót cách lién tuc. 


- ..er and ...er và more and more được dùng để diễn dat sự tăng dán. 
shortadj/jadv + er + and + short odi/ adv, đủ kiêng 


B 


moreandmore + long ddj/ adv. M 


Ex: Betty is younger and younger. (Betty càng ngày càng tré ra.) 
It’s becoming harder and harder to find a job. 
(Càng ngày càng khó tim viéc.) 

Her story was more and more attractive. 
(Cáu chuyén cüa bà ta càng ngày càng háp dán.) 
We're going more and more slowly. 
(Chüng tói di càng lüc càng chám.) 
[NOT mere-slewly-and-mere-slewly] 

- Less and less được dùng dé diễn dat sự giảm dán. 

Ex: He became less and less interested in politics. 
(Càng ngày anh ta càng ít quan tám dén chính tri.) 


He played the piano less and less as he grew older. 
(Càng lón nó càng ít choi duang cám.) 
2. So sánh hành dóng (Comparison of actions) 
Danh động từ (gerund) hoặc động từ nguyên mẫu (to-infinitive) theo sau từ 
so sánh. 
Ex: Riding a horse is not as easy as riding a motorcycle. 
(Cưỡi ngựa thì không dễ nhu chay xe máy.) 
It's sometimes cheaper to buy a new one than to repair the old one. 
(Đôi khi mua cái mới lại ré hon sửa lại cái cũ.) 


p. EXERCISES 


I. Complete the sentences using as ... as. Choose one of the following words. 


expensive comfortable fast long quietly soon 
well often quickly much strong exciting 


1. I don't earn as much as ld like. 

2. Oh, don’t sit there. The stool isn't the armchair. 

3. Ididn't want to wake anybody, so I came in Ican. 

4. We can't do crosswords you do. 

5. I’m sorry I'm a bit late. I got here I could. 

6. We like to keep fit, so we go swimming we can. 

7. It was a difficult question. I answered it I could. 

8. I prefer surfing to swimming. Swimming isn't surfing. 

9. How long can we stay with you? ~ You can stay you like. 

10. Why don't you buy a motorbike? A motorbike isn't a car. 
11. I need the information quickly, so please let me know possible. 
12. I don't like these plastic screws. Plastic isn't metal. 


Il. Complete the sentences using a comparative form. 

1. It's too noisy here. Can we go somewhere quieter ? 

The dining room is so small. I like it a bit 

The exam was surprisingly easy. I expected it to be 

The weather is too cold in this country. I'd like to live somewhere 

You were a bit depressed yesterday but you look today. 
You're standing too near the camera. Can you move a bit away? 
Your work isn't very good. I'm sure you can do 

You're driving too fast. Could you drive ? 

My job is a bit boring sometimes. I'd like to do something 

10. You hardly ever phone me. Why don't you phone me 2 

11. Don't worry. The situation isn't so bad. It could be 

12. The hotel was surprisingly cheap. I expected it to be 

13. This coffee is very weak. I like it a bit 4 

14. You're talking very loudly. Can you speak a bit ? 

15. I was surprised how complicated it was to use the computer. I thought itwouldbe — 


OND o 


Ill. Write the comparative form of the adjective or adverb in brackets. Use tham 
where necessary. 
. They've made these chocolate bars smaller . (small) 
. Sportis more interesting than politics. (interesting) 
We could have found the place with a map. (easily) 
I was feeling tired last night, so I went to bed usual. (early) 
The weather is getting . (bad) 
Health and happiness are 1 money. (important) 
You need to draw it . (carefully) 
Ilike living in the country. It's living in the town. (peaceful) 
We can't hear. Could you speak a little__ — — — ?{slowly) 
. I can’t stay half an hour. (long) 
. A cellphone would be a present. (useful) 
12. It's a long way from here to the station - Ithought. (far) 
13. Can't you think of anything to say? (intelligent) 
14. It was usual in town today. (busy) 
15. Unfortunately her illness was we thought at first. (serious) 


IV. Comment on these situations. Write sentences with a comparative and than. Use 
these adjectives: big, fast, expensive, long, old, popular, strong, tall, cold, far, bad, 
early, frequently, busy, high. 

1. Yesterday the temperature was nine degrees. Today it's only six degrees. 

It's colder today than it was yesterday. 
2. The journey takes four hours by car and five hours by train. 
Travelling by car is 

3. Chris and Joe both did badly in the exam. Chris got 20% but Joe only got 15%. 
Joe did 

4. Iexpected my friends to arrive at about 4 o'clock. In fact they arrived at 2:30. 
My friends 

5. The film lasts two and a half hours, but the videotape is only two hours long. 
The film 

6. The cassette is $11.000, and the CD is $18.000. 

The CD 

7. Dave and I went for a run. I ran ten kilometers. Dave stopped after eight kilometers. 
Iran 

8. Thecastle was built in 1878 and the church in 1925. 
The castle 

9. Mike is 1.7 meters tall, but Harriet is 1.8 meters. 
Harriet 

10. Andrew hasn't many friends. Claire has lots of friends. 
Claire 

11. Mark's car has room for five people, but Sandra's has room for only four. 
Mark's car 

12. Sears Tower in Chicago is 442 meters high. Petronas Twin Towers in Kuala Lumpur 
is 452 meters high. 


ONAT AYN 


Ha 
H oO 


WONAaronr 


Re 
H oO 


Pee 
Rob 


15. 


Petronas Twin Towers 


. We were very busy at work today. We're not usually as busy as that. 


We 
You can go by bus or by train. The buses run Eve minutes. The trains run every hour. 
The buses 


. Daniel can lift 90 kilos, but Matthew can lift 120 kilos. 


Matthew 
Complete the sentences. Use a superlative (-est or most) and a preposition (if necessary). 


This room is nice. It's the nicest room in the hotel. 
Susan is very beautiful. She's the most beautiful girl I’ve ever met. 


It was a very happy day. It was my life. 
She's a very intelligent student. She's the class. 
The speech was very boring. It was I've ever heard. 
It's a very large company. It's the town. 
August is very wet. It's the year. 
The meal was delicious. That was T've had for a long time. 
Matthew always drives carefully. He drives all the drivers. 
. She is a very good player. She is one of the team. 
. Manchester United is a very famous football team. They're one of the world. 
Melanie is a quick child. She reacts the three sisters. 
. It was a very bad experience. It is one of my life. 
It’s a very valuable painting. It's ^ ^ the gallery. 


Spring is a very busy time for me. It's the year. 


VI. Write the sentences from the notes. Use the superative form of the adjective. 


SONAaAh ode 


Melanie/ kind person/I know — Melanie is the kindest person I know. 
Friday/ busy day/ week 

This watch/ one/ expensive/ the store 

This Beatles album/ good/ they ever made 

Alan/ successful salesman/ company 

That/ funny joke/ I've ever heard 

Mary/ patient person/ my daughters 

Ten kilometers/ far distance/ he've ever run 


Vil. Complete the sentences, using the structure ..er and ..er or more and more. 


OPNP N H 


10. 


This subject gets harder and harder all the time. (hard) 
I'm just getting more and more confused . (confused) 


It's becoming for me to keep up. (difficult) 

The textbook just gets . (complicated) 

I spend time on my work. (much) 

My list of things to do gets . ong) 

As I waited for my interview, I became . (nervous) 

My problem is just getting . (bad) 

Since she has been in Britain, her English has got 1  .(good) 


My bags seemed to get as I carried them. (heavy) 


11. 
12. 


Travelling is becoming . (expensive) 
That hole in your pullover is getting . (big) 


Vill. Complete each sentence using the information in brackets and the structure with 


©0160 Go Bo. FS 


m 
E 


fo go ca OQ» Cm hm Z 


m 
H. oO 


. The competition makes the price of goods 
. Sam’s conduct is (bad) than Paul’s. 
12. 
.Whatis ^ (popular) sport in your country? 

. They speak English (fluently) than we do. 

. Of the three boys, Harry is (badly-bred). 


two comparatives. 


(The rent is high.) The bigger a flat is, the higher the rent is. 
(You learn quickly.) The younger you are, 

(The roads are quiet.) The earlier you leave, 

(The choice is wide.) The bigger a supermarket is, 

(I get confused.) The more I try to work this out, 


(You can speak fluently.) ^ The more you practice, 
(The beaches get crowded.) The better the weather is, 
(She became impatient. The longer she wait, 
(It’s hard to concentrate.) The more tired you are, 
(The product is reliable) ^ The higher the price, 


Complete the sentences. Use the comparison of the word in brackets 
Maryisnt ^ ^ (pretty) as her sister. 

The steak is (expensive) than the fish. 

Of the four dresses, I like the red one (well). 

Nobody is (happy) than Miss Snow. 

It was an awful day. It was (bad) day of my life. 

John is much (strong) than I thought. 

They have got three daughters. (old) is 14 years old. 
Thanks to the progress of science, human life is (good and good). 
Mr Brown is (delightful) person I have ever known. 

(cheap and cheap). 


These boys are (ill-prepared) for employment than my children. 


Complete the conversations, using the correct form of the word(s) supplied and 
adding any other words needed. 


A: Why have you bought a new car? 

B: We needed one with a (big) boot, to take our sports gear. 

A: Which is (small/ planet) in our solar system? 

B: Pluto, isn’t it? I know it’s (far) away from the sun. 

A: Do you like playing badminton? 

B: No.I prefer tennis. I think tennis is (interesting) badminton. 
A: Who is (good/ student) in the class? 

B: Matthew is „ student in the class. He's other students. (intelligent) 
A: What’s the weather like in Ho Chi Minh City? 

B: It’s getting (bad). 

A: Is April (hot/ month) of the year? 


10. 


LL. 


12. 


13. 


14. 


15. 


Qe P eor 


DP w 


B: 
A: 


PPO PUPP E> UP bi UD wD 


Dererrerr ep 


Yes, it is. 


: Shall we go for a swim? It’s lovely and sunny. 


I'm not sure. There's quite a strong wind. I think you'll find it's (not/ 
warm) it looks, when you get outside. 


: Which is (high) mountain in Africa? 


I'm not sure. Kilimanjaro, perhaps? 
Where's that? In Zambia? 


No, it's (far/ north) that. Kenya I think. 
: Which mountain is (high), Everest or Kilimanjaro? 
Everest. It's (high/ mountain) in the world. 
: Whatis (important) in one's life? It's money, isn't it? 
In my oppion, health and happiness are (important) money. 
Hurry up! We'll miss the train. Can't you run (fast)? 
Sorry, I'm going (fast) I can already. 
OK. I guess you're quite a bit (short/ I) after all. 
I'm very sorry to hear of your mother's illness. 
Unfortunately her illness was (serious) we thought at first. 
Does she feel - (healthy) now? 
Yes, she's a little bit (good). 


Are you still trying to get that stain out of the rug? 

Yes. I’ve tried all sorts of soaps and things but it’s still 

(clean) when I start. 

We'd better go to the bank this morning. 

Can't we go (late)? 

No. They shut (early/ here) they do at home. 

How was your driving test? 

Oh, not so bad really. It was (much/ easy) I'd expected, in fact. 


: So, you've passed? 


Yes, I have 


: Congratulations! That's (good) news I've heard for ages! 


Is your new car as big as the old one? 

No, it's (small), so it uses (little) petrol. They tested some 

small cars, and this one costs ^ (little) to run of all the cars in the test. 

I hear you were having problems with your business last year. Is it 
(good) this year? 

No, I'm afraid it's (bad) if anything. 

I suppose people just aren't spending (much/ money) they used to. 


Complete the sentences with fhan or as. 
I can’t reach as high as you. You're taller than me/ I am. 


He doesn't know much. I know more 


I don't work particularly hard. Most people work as hard 


We were very surprised. Nobody was more surprised 
She's not a very good player. I'm a better player 
They've been very lucky. I wish we were as lucky 


7. You speak English very well. We can't speak as well 
8. Ididn't spend as much money as you. You spent more money 


XII. Some of these sentences are correct, and some are incorrect. If a sentence is 
correct, put a tick (~’). If it is incorrect, cross the wrong word and correct it. 
Yov're the luckiest person I know. Y 

The situation is getting difficulter. more difficult 
Silver isn't as expensive as gold. 

This is the quicker way to school. 

Is Rachel elder than Vicky? 

Who is the cleverest student of the class? 

This month has been weter than last month. 

The weather is getting more and more hot. 

The telephone is one of the most useful inventions ever. 

10. You and Luke are both better than I. 

11. This game is more exciting as the last one. 

12. The piano is heavier than the sofa. 

18. She is the rich woman in the world. 

14. I don't have as much tapes as you. 

15. Yov're taller than he is. 


XIII. Read this part of Tessa's letter to her friend about her new job. Choose the most 
suitable word to fill in the blank. 
My new job is great. I like it (1) better than my old one. The people here are 
(2) than I expected. Luckily my new boss isn't as rude (3) my old boss, Mrs 
Crossley, was. I hate her. She was the (4) friendly person I've ever met. Every- 
one here is older (5) . In fact I'm the youngest person (6) the office. The 
good thing about the job is that I get a (7) more money. The bad thing is that the 
journey isn't (8) simple as it was in my old job, where the bus took me straight 
there. Now I have to change buses. But I’m allowed to start work early. The (9) 
Ileave home, (10) the journey because the buses aren't so crowded. 


(o (o c3 Q' OD p 


1. a. more b. most c. much d. very 

2. a. more nice b. most nice c. nicer d. nicest 
3. a.as b. so c. than d. that 

4. a.least b. less and less c. less d. so 

5. a.asI b. as me c. than I d. than me 
6. a.from b.in c. of d. out of 

7; «abit b. less c. lot d. much 

8. a.as b. less c. more d. same 

9. a.early b. more early c. earliest d. earlier 
10. a. more easy b. more easier c. the easier d. the easy 


XIV. Write the second sentence so that it has a similar meaning to the first. Use the 
word in brackets. ) 

1. This hotel is more expensive than all the others. (most) 

2. The moon isn't as hot as the sun. (hotter) 

3. I'm not as patient as you. (more) 


4. Thetable and the desk are the same size. (big) 

5. Prices just get higher all the time. (and) 

6. The dress is cheaper than the skirt. (expensive) 

7. This crossword is the easiest. (difficult) 

8. Their excitement was increasing all the time. (excited) 
They were getting 

9. ve never read a more romantic story. (most) 
It's the 

10. A bus is cheaper than a taxi. (less) 


DONG TU (VERBS) 


I. Định nghĩa (Definition) 
Động tit (verbs) là từ hoặc cum từ được dùng dé diễn tả hành động (action) 
hoặc trang thái (state). 


II. Các loại động từ (Kinds of verbs) 
Dựa trên các tiêu chí khác nhau, động từ có thể được phân thành nhiều loại. 
1. Ngoại động từ và nội động từ (Transitive and intransitive verbs) 

1.1. Ngoại động từ (Transitive verbs) diễn tả hành động tác động trực 
tiếp lên người nào đó hoặc vật nào đó; nói cách khác, ngoại động từ là 
động từ thường được theo sau bởi danh từ hoặc đại từ làm tân ngữ trực 
tiếp (direct object). 

Ex: Let's invite Sally. (Chúng ta hãy mời Sally di.) [NOT Ter innie] 

You surprised me. (Anh làm tôi ngạc nhiên.) [NOT YXeu-surprised-] 
Động tit invite và surprise sẽ không đủ nghĩa nếu không có danh tit Sally 
và dai tit me làm tán ngü. 

1.2. Nói động từ (Intransitive verbs) diễn tả hành động dừng lại ở người 
nói hoặc người thực hiện hành động đó; nói cách khác, nội động từ là 
động từ không cần có tân ngữ trực tiếp (danh từ hoặc đại từ) theo sau. 
Ex: Do sit down. (Hãy ngôi xuống.) 

The children are playing. (Bọn trẻ dang chơi đùa.) 
Động từ sit và play không cán có tân ngữ truc tiếp cũng đã đủ nghĩa. 

*Lưu ý: 

—  Nhiéu động từ có thể vừa là ngoại động từ vừa là nội động từ (nghĩa của chúng có thé 
thay đổi). 

Ex We lost. (Chung tôi đã thua.) 
We lost the match. (Chúng tôi đã thua trận đấu.) 
He ran as fast as he could. (Anh ta chạy nhanh hết sức.) 
He has no idea how to run a business. (Anh ay không biết cách quản lý một doanh nghiệp.) 
They grow flowers in the garden. (Họ trông hoa trong vườn. ) 
Flowers grow in the garden. (Hoa moc trong vườn.) 


-  Ngoai động từ có thé có hai tân ngữ: tân ngữ trực tiếp (direct object) và tân ngữ gián 
tiếp (indirect object). 

Ex My friend has just sent me a postcard. Or. My friend has just sent a postcard to me. 
[direct object: a postcard; indirect object: me] 

- Tân ngữ theo sau nội động từ thường là tân ngữ của giới từ (prepositional object) chứ 
không phải là tân ngữ trực tiếp của động từ. 

Ex We walked across the fields. (Chúng tôi di ngang qua cánh đồng.) 

[NOT Wa-walk-the-fields:] 
Lets talk about your plan. (Chúng ta hay nói về kế hoạch của anh di.) 
[NOT ] 

— _ Một số ngoai động từ có thể được theo sau bởi một tán ngữ và một bổ ngữ của tân ngữ 
(verb + object + object complement). Bổ ngữ của tân ngữ thường là tính từ, danh từ 
hoặc danh ngữ. 

Ex: | find her attitude strange. (Tôi thay thái độ của cô ta rất lạ.) 

They elected him president. (Họ bầu ông ấy làm chủ tịch.) 
That boy regards Bill as his father. (Gậu bé đó xem Bill như cha.) 


2. Dóng tit có quy tác và dóng tit bát quy tác (Regular and irregular verbs) 

2.1. Động từ có quy tác (Regular verbs) là động từ có hinh thức quá khứ 

don (simple past) và quá khứ phán từ (past participle) được thành lập 
bằng cách thêm -ed vào động từ nguyên mẫu (infinitive). 


Ex: infinitive past past participle 
work (làm viéc) worked worked 
invite (mời) invited invited 
study (hoc) studied studied 
beg (van xin) begged begged 


2.2. Động từ bát quy tắc (Irregular verbs) là động từ có hình thức quá khứ 
đơn (simple past) và quá khứ phân từ (past participle) được thành lập 
không theo quy tắc nhất định nào. Hình thức quá khứ đơn và quá khứ 
phân từ của các động từ này nằm trong bảng động từ bất quy tắc (người 
học phải học thuộc lòng bảng động từ bất quy tắc). 


Ex: infinitive past past participle 
be (thi, là, ở) was/ were been 
see (nhìn thấy) saw seen 
teach (day) taught taught 
give (cho) gave given 


8. Trợ động từ và động từ thường (Auxiliary and ordinary verbs) 

8.1. Trợ động từ (Auxiliary verbs) 
Trợ động từ là các động từ đặc biệt (special verbs) be, have, do, can, may, 
must, ought, shall, will, need, dare, used được chia thành hai nhóm: trợ 
động từ chính (principal aia verbs) và trg đông tù tình thái (modal 
auxiliary verbs). 

a. Trợ động từ chính (Principal auxiliary verbs) gòm be, do, have, được dùng 
với động từ khác để chi thi, thé, và để thành lập câu hỏi hoặc câu phủ dinh. 


am, is, are 


do, does 


have, has 


e Be được thêm vào động từ khác để tạo thành thể tiếp diễn hoặc bi động. 

Ex: The children are playing in the yard. (Bon tré dang choi trong sán.) 
He was imprisoned for three years. (Ông ta bị bó tù ba năm.) 

e Do được dùng để thành lập câu hỏi, câu phủ dinh và dạng nhấn mạnh 
của các động từ không có trợ động từ . 

Ex: Do you smoke? (Anh có hút thuốc không?) 
I didn't see them. (Tôi không thấy ho.) 
She does like you. (Có dy rdt mén anh.) 
e Have dugc düng dé tao thé hoàn thành. 
Ex: We have lived here for a long time. (Chúng tôi đã sống ở đây lâu rói.) 
I realized that I had met him before. 
(Tôi nhận ra rằng trước đây tôi đã gặp anh ta.) 
*Lưu ý: Be, do, have cũng có thể được dùng như động từ thường (ordinary verbs). 
Ex. He is lazy. (Anh ta lười biếng. ) 
He does nothing. (Anh ta chẳng làm gì cá.) 
He has no job. (Anh ta không có việc làm.) 

b. Trg dóng tit tinh thái (Modal auxiliary verbs) góm can, could, may, might, 
must, ought, had better, will, would, shall, should, dugc ding truóc hinh 
thức nguyên thé (bare-infinitive) của động từ khác để chỉ khả năng, sự 
chắc chắn, sự cho phép, nghĩa vụ, v.v. Trợ động từ tình thái có những 
nét văn phạm sau: 


- Ngôi thứ ba số ít không có -s. 
Ex: She can swim. (Cô ấy biết bơi.) [NOT She-eans-] 
- Không dùng trợ động từ do trong câu hỏi, câu phủ định, câu hỏi đuôi và 
câu trả lời ngắn. 
Ex: Can you speak French? (Anh có biết nói tiếng Pháp không?) 
INOT: =] 
You shouldn't tell lies. (Ban không nên nói dói.) 
[NOT ^ EI 
- Động từ theo sau các trợ động từ tình thái Tm trừ ought) luôn ở 
nguyên mẫu không to (bare-infinitive). 
Ex: I must water the flowers. (Tôi phải tưới hoa.) 
[NOT =] 
You should drive more carefully. (Anh nên lái xe cán thân hon.) 
[BUT You ought to drive more carefully.) 
- Không có hinh thức nguyên thé (te-ean) và hinh thức phân từ (maying; 
masted). Khi cán ta phải dùng những từ khác dé thay thế. 


Ex: I'd like to be able to stay here. (Tôi muốn là minh có thể ở lại đây.) 
[NOT .. te-ean-stay ..] 

She's going to have to leave soon. (Cháng bao láu nua có ta sé phái 

ra di.) [NOT .. m 
CAN (có thé): Can có hinh thức phủ dinh là cannot (can't) và dang quá 
khứ là could. Can được dùng để diễn dat: 

Khả năng ở hiện tại hoặc tương lai — nói rằng diéu gì đó có thể xảy ra 

hoặc người nào đó có khả năng hoặc cơ hội để làm việc gì. 

Ex: I haven't got time today, but I can see you tomorrow. 

(Hóm nay tói khóng có thói gian, nhung ngày mai tói có thé gáp anh.) 

Scotland can be very warm in September. 

(Vào tháng Chin Scotland có thể rất ấm.) 

They can speak English. (Ho biét nói tiéng Anh.) 

Sự xin phép và cho phép; can't được dùng dé từ chối lời xin phép. 

Ex: Can I use your phone? (Tói dùng điện thoại của anh có được không?) 
~ Yes, of course you can./ No, I'm afraid you can't. 

(Váng, tát nhién là dugc./ Khóng, khóng dugc.) 

You can take the car if you want. (Néu muốn anh có thể lấy 6 tô mà di.) 

You can't sit there. Those seats are reserved. 

(Anh không được ngôi ở đó. Những chó ngôi đó dà được đặt trước rôi.) 
Lời yêu cầu, dé nghị hoặc gợi ý. 

Ex: Can you wait a moment, please? (Xin vui lòng đợi một lát nhé.) 
— yéu cáu (request) ‘ 
Can I carry your bag? (Tôi xách túi giúp ban nhé.) — đề nghi (offer) 
Let's have lunch together. We can go to that new restaurant. 
(Chúng ta cùng ăn trưa di. Chúng ta có thể đến nhà hang mới dó.) 
— ggi ý (suggestion) 

Chúng ta có thé dùng can’t dé nói rằng chúng ta chắc chán điều gì đó 

không thể xảy ra trong hiện tại. 

Ex: Harry can't know how to ride a bike; he's never been on one. 

(Harry không thể nào biết di xe dap; anh ấy chua bao giờ di xe dap.) 
COULD (có thé): Could có hinh thức phủ dinh là could not (couldn't). 
Could vita là hinh thức quá khứ của can vừa là trợ động từ tình thái. 
Could là hình thức quá khứ của can, được dùng để diễn đạt khả năng ở 
quá khứ. 

Ex: My sister could play the piano when she was five. 

(Em gái tói biét chai duong cám khi lén nám.) 

In those days we had a car, so we could travel very easily. 

(Dao đó, chúng tôi có 6 tô nén chúng tôi có thé di lại rát dé dang.) 

It was a place where anything could happen. 

(Đó là nơi mà bát cứ điều gì cũng có thé xảy ra.) 

Could là trợ động từ tình thái, được dùng để diễn đạt: 

Điều gì đó có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, nhưng không chắc chắn. 


Ex: 


The phone is ringing. It could be Tim. 

(Chuóng dién thogi dang reng. Có lé là Tim.) 

The story could be true, I suppose. 

(Tói cho là cáu chuyén có thé có thát.) 

It could rain this afternoon. (Có thé chiều nay trời sẽ mua.) 


+ Su xin phép; could lễ phép và trinh trong hơn can. Nhung không dùng 
could/ couldn't dé diễn dat sự cho phép hoặc từ chối lời xin phép. 
Ex: Could I ask you something? (Tôi hỏi anh vài điều được không a?) 
~ Yes, of course you can. (Vang, tát nhién là dugc) 
[NOT of-eourse-you-eould.] 
Could we camp here? (Chúng tôi cắm trại ở đây được không q?) 
~ I’m afraid you can't. (Tôi e là không được.) 
[NOT Pm-afraid-you-eouldn't.] 
+ Lời yêu câu lich sự (lich sự và trang trong hơn can) hoặc dé dua ra lời dé 
nghị, gợi ý. 
Ex: Could you mail this letter for me? 
(Nhờ anh gửi giúp tôi lá thu này được không?) — yêu câu (request) 
We could write a letter to the headmaster. 
(Chúng ta có thể uiết thu cho hiệu trưởng.) — gợi ý (suggestion) 
*Luu ý 


€an và could thường được dùng với các động từ chỉ sự nhận thức hoặc tri giác như: 
see, smell, feel, hear, taste, understand, remember, để diễn đạt sự việc (nghe, thấy, 
ngửi, hiểu...) ở một thời điểm cụ thể nào đó. 


Ex. | can see Susan coming. (Tôi nhìn thấy Susan đang đi dën.) [NOT †a-sesing—-] 


When | went into the house, | could smell burning. 

(Khi vào nhà, tôi ngửi thấy mùi khét.) [NOT I-was-smelling—] 

Be able to có thể được dùng thay cho can và could. 

Am/ is/ are able to có thể được dùng dé chỉ khả năng thay cho can, hoặc được dùng 
thay cho can ở thi tương lai (will be able to), thì hoàn thành (have been able to) và dạng 
nguyên máu (to be able to). 


Ex | can/ am able to run very fast. (Tôi có thé chạy rất nhanh.) 


A hundred year from now people will be able to visit Mars. 

(Một trăm năm nữa con người sẽ có thể tham quan sao Hóa.) 

| haven't been able to sleep recently. (Gán đây tôi không thể ngủ được.) 

It's nice to be able to go to the opera. (Thật là thú vị khi được di xem nhạc kich.) 
Was/ were able to có thể được dùng thay cho could để chỉ khả năng hoặc cơ hội 
trong quá khứ. 


Ex She could/ was able to read when she was four. (CÔ ấy biết đọc khi cô ấy bốn tuổi.) 


Nhung khi nói vé sự việc đã xảy ra trong một tinh huống đặc biệt, hoặc người nào đó 
đã cố xoay xở để thực hiện được việc gì, chúng ta dùng was/ were able to (= managed 
to) chứ không dùng could. 


; The plane was able to take off at eleven o'clock, after the fog had lifted. (Máy bay đã có 
aa] 


thể cát cánh lúc 11 giờ, sau khi sương mù tan.) [NOT 

The fire spread through the building quickly but we all were able to escape. 
(Lửa lan nhanh khắp tòa nhà nhưng tất cả chúng tôi đầu thoát ra được.) 
INAT —ua all eauld aeeanal 


MAY và MIGHT (có thé; có lē): May có hinh thức phủ định là may not 
(Dang tỉnh luge mayn rất it được sử dung); might có hình thức phủ định 
là might not (mightn't). 

May và might được dùng để diễn đạt điều gì đó có thể là thật hoặc có 

khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. . 

Ex: It may/ might be a bomb. (Có thé dé là mót quá bom.) 

Where is Emma? ~ I don’t know. She may/ might be out shopping. 

(Emma đâu? ~ Tôi không biết. Có lẽ có ấy di mua sắm.) 

Ann may not/ might not come to the party tonight. She isn't well. 
(Tói nay có thé Ann sé khóng du tiéc. Có dy khóng dugc khóe.) 
Trong trường hợp này might không được dùng nhu dang quá khứ của 
may. Cả may và might đều được dùng để nói về hiện tại hoặc tương lai. 

Nhưng migh¿ ít khẳng định hơn may. 

Ex: I may go to London next month. (Tháng tới có thể tôi sẽ di London.) 
[cơ hội 50%] 

My family might come with me. (Có thé gia đình tôi sẽ đi cùng tôi.) 

[cơ hội 30%] 

May/ might + be + V-ing: diễn đạt điều gì đó có thé đang diễn ra trong 

hiện tại hoặc tương lai. 

Ex: Malcolm isn't in his office. He may/ might be working at home today. 
(Malcolm không có à uăn phòng. Hôm nay có lé anh ấy dang làm 
viéc & nhà.) 

John may/ might be waiting at the station when we arrive. 

(Khi chúng ta đến có thé John dang đợi ở ga.) 

May và might được dùng dé xin phép. May và might có tính chất trang 

trong, lé phép hon can và could. Might ít dugc düng trong ván nói, chü 

yếu được dùng trong cấu trúc câu hỏi gián tiếp. 

Ex: May I put the TV on? (Tôi mở Ti vi được không?) 

I wonder if I might have a little more cheese. 

(Tôi muốn biết liệu tôi có thể dùng thêm một chút pho mát nữa 

được không?) 

[rất trinh trọng, nhưng nghe tự nhiên hơn Might I have ...] 

May được dùng dé chỉ sự cho phép; may not được dùng dé từ chối lời xin 

phép hoặc chỉ sự cấm đoán. 

Ex: May/ Might I borrow the car? (Tôi có thể mượn xe được không?) 
~ Yes, of course you may./ No, I'm afraid you may not. 

(Di nhién là dugc./ Khóng, tói e là khóng dugc.) 

Students may not use the staff car park. 

(Sinh vién không được dùng bãi đậu xe của cán bộ nhà trường.) 
May được dùng trong những lời cầu chúc trang trọng (không dùng might). 
Ex: May you both be very happy! (Chúc hai bạn hạnh phúc!) 

May the New Year bring you all your heart desires. 

(Chüc ban nám mdi van su nhu y.) 


* Lưu ý: Không dùng may trong câu hài trực tiếp để diễn đạt khả năng có thể xảy ra điều gì, 
nhưng có thể dùng may trong câu hỏi gián tiếp. 
Ex Are you likely to go camping this summer? (Ban có di cám trai vào müa hé này khóng?) 
[NOT May-you-go-camping—] 
Do you think you may go camping this summer? 
(Ban có nghĩ là mùa hè nay bạn sẽ di cám trại không?) 
MUST (phái): Must có hình thức phủ dinh là must not (mustn't). Must được 
dùng dé: . 
- Diễn đạt sự cán thiết, hoặc sự bắt buộc ở hiện tại và tương lai. 
Ex: Plants must get enough light and water. 
(Cây cán phái có đủ ánh sáng và nước.) — sự cần thiết (necessary) 
I haven't phoned Ann for ages. I must phone her tonight. 
(Láu rói tói khóng goi dién cho Ann. T6i nay tói phái goi cho có dy.) 
You must get up earlier in the morning. 
(Buổi sáng con phái dậy sớm han.) | — obligation (sự bát buóc) 
- Bua ra lời khuyên hoặc lời yêu cầu được nhấn manh. 
Ex: She's a really nice girl. You must meet her. 
(Có áy thát su là mót có gái tót. Anh nén gdp có dy.) 
You must be here before eight o'clock tomorrow. 
(Ngày mai ban phái có mát ó dáy truóc 8 gió sáng.) 
- Bua ra mót suy luán hgp ly và chác chán. 
Ex: You must be hungry after a long walk. 
(Sau chuyén di bó dài chác là anh dói bung.) 
John's lights are out. He must be asleep. 
(Đèn nhà John tắt. Chắc là anh ấy dang ngủ.) 
Must not/ mustn't được dùng dé chỉ sự cấm đoán - nói rằng điều gi không 
nên làm, hoặc bảo ai không được làm điều gì. 
Ex: Look, double yellow lines. We mustn't park here. 
(Nhìn kia, hai vach vàng. Chúng ta không được đỗ xe ở đây.) 
You must keep it a secret, you mustn't tell anyone. 
(Bạn phải giữ kín chuyện đó, bạn không được nói uới bất cứ ai.) 
You mustn't use the office phone for private calls. 
(Ban không được dùng điện thoại công ty vào uiệc riêng.) 
e HAVE TO (phái): được dùng để diễn đạt sự cân thiết, hoặc sự bắt buộc. 
- Have to có thể được dùng tương đương với must để diễn đạt sự cần thiết. 
Ex: I have to/ must go to the hairdressers soon. (Tôi phái di ngay đến tiệm 
cắt tóc.) 
Tomato plants have to/ must be watered regularly. 
(Cây cà chua cán được tưới nước thường xuyén.) 
Have to được dùng thay cho must trong các trường hợp không thể dùng 
must: thì tương lai, thì tiếp diễn, thì quá khứ, thì hiện tại hoàn thành, 
dạng nguyên thể, danh động từ, và sau các động từ tình thái. 
Ex: You can borrow my car, but you'll have to bring it back before ten. 
(Anh có thé mượn xe của tôi, nhung anh phải trả xe trước 10 gid. 


[NOT yeu-will-must-bring...] 
I'm having to read this contract very carefully. 
(Tói dang phái doc that ky hop dóng này.) 
Emma had to go to the dentist yesterday. 
(Hôm qua Emma phải di nha si.) [NOT Emma-must-go...] 
Mark has had to drive all the way to Glasgow. 
(Mark đã phải lái xe suốt quãng đường đến Glasgow.) 
[NOT Mark-has-must-drive...] 
I don't want to have to wait for ages. (Tôi không thích phải đợi quá lâu.) 
[NOT L-den't-want-te-must-wait ...] 
No one likes having to pay taxes. (Không ai thích phải nộp thuế.) 
Ann has a headache. She might have to take an aspirin. 
(Ann bi dau dáu. Có lé có &y phái uóng mót vién aspirin.) 
- Trg dóng tit do dugc düng vói have to trong cáu hói và cáu phü dinh. 
Ex: I’m not working tomorrow, so I don't have to get up early. 
(Ngày mai tôi không di làm, vi váy tôi không phải thức dậy sớm.) 
When does Ann have to go? (Khi nào Ann phải di?) 
Did you have to pay for your second cup of coffee? 
(Bạn có phải trả tiền tách cà phê thứ hai khóng?) 
*k Luu ý: Cà must và have to đều được dùng để diễn đạt sự cần thiết phải thực hiện diéu gì đó. 
Ex All applicants must/ have to take an entrance exam. 
(Tat cá các ứng viên phái qua một kỳ thi sát hạch.) 

Tuy nhiên có sự khác nhau giữa must và have to và diéu này đôi khi rất quan trọng. 

- Must được dùng để diễn đạt sự bắt buộc đến từ phía người nói (cảm xúc và mong ước 
của người nói). Have to được dùng để diễn đạt su bắt buộc do tình thế hoặc do điều 
kiện bên ngoài (nhu nội quy, luật pháp, quy định, mệnh lệnh của ai,...). 

Ex | really must stop smoking. (Thuc sự tôi phải bỏ hút thuốc thôi.) [Tôi muốn bó.] 
| have to stop smoking. Doctor's orders. (Tôi phải bỏ hút thuốc thôi. Lệnh bác sĩ dáy.) 
We must invite Claire. She's wonderful company. 

(Chúng ta phải mdi Claire. Cô ấy là một người ban tuyệt vài.) 

We have to invite Trevor and Laura. They invited us last time. 

(Chúng ta phải mời Trevor và Laura. Lan trước họ đã mời chúng ta.) 

You can't turn right here. You have to turn left. 

(Anh không thể rẽ phải ở đây. Anh phải ré trái.) [Do hệ thống giao thông quy định] 

— Must not / mustn't chỉ sự cấm đoán; do not have to / don't have to (= don't need to) chỉ 
sự không cần thiết. 

Ex Car mustn't park in front of the entrance. (Xe hơi không được đậu trước lối ra vào.) 
You don't have to wash those glasses. They're clean. 

(Bạn không phải rửa những cái ly đó. Chúng sach ma.) [= You don't need to ...] 

You mustn't wear your new dress. You'll get them dirty. 

(Con không được mặc áo dám mdi. Con sẽ làm do áo.) 

Mark doesn't have to finish the report today. He can do it at the weekend. (Hôm nay 
Mark không cán phái hoàn thành bản báo cáo. Anh ấy có thể làm nó vào cuối tuán.) 
[= Mark doesn't need to ...] 


WILL (sé): Will (Il) có hình thức phủ định là will not (won't), và có dang 
quá khứ là would. Will được dùng dé: 
Dién dat hoác du doán su viéc, tinh huóng sé xáy ra trong tuong lai. 
Ex: She’ll be here in a few minutes. (Vài phút nia có ta sẽ có mặt ở đây.) 
Tom won't pass the examination. He hasn't worked hard enough for it. 
(Tom sé khóng thi dau cho mà xem. Anh ta hoc thi khóng máy cham chi.) 
Tomorrow will be warmer. (Ngày mai trói sé ám hon.) 
Du doán vé hién tai. 
Ex: Don't phone to the office. He'll be home by this time. 
(Đừng goi đến van phóng. Giờ này chắc là anh ấy ở nhà.) 
Đưa ra một quyết định ngay lúc đang nói. 
Ex: Did you phone Ruth? ~ Oh no, I forgot. I'll phone her now. 
(Anh dà goi cho Ruth chua? ~ Ôi chua, tôi quên mất. Bây giờ tôi sẽ goi cho 
cô ấy.) 
Chỉ sự sẵn lòng, sự quyết tâm. 
Ex: He'll take you home if you want. 
(Nếu bạn muốn anh ấy sẽ dua ban vé nhà.) 
I'll stop smoking! I really will! 
(Tôi sé bỏ hút thuốc! Nhất định tôi sé bó!) 
Diễn đạt lời đe dọa, lời hứa. 
Ex: I'll hit you if you do that again. (Tao sẽ đánh mày nếu mày làm thế nữa.) 
I won't tell anyone what happened, I promise. 
(Tói hita la tói sé khóng nói vói bát cit ai chuyén dà xáy ra.) 
I will được dùng dé đưa ra lời dé nghi; you will được dùng để ra lệnh. 
Ex: I'll peel the potatoes. ~ Oh, thank you. (Tói got vó khoai tay nhé. ~ 6, 
cám on.) 
You will carry out these instructions. (Anh phái làm theo nhüng chi 
dán này.) 
Will you... (please)? được dùng dé yêu cầu một cách lich sự. 
Ex: Will you post the letter for me, please? (Anh vui long gửi giúp tôi lá 
thư nhé?) [= Will you please post the letter for me?] 
Will you (please) come in? (Mời anh vào.) 
Will] Won't you... ? được dùng để diễn đạt lời dé nghi hoặc lời mời. 
Ex: Will you have a cup of coffee? (Anh dùng một tách cà phê nhé?) 
Won't you stay for lunch? (Anh ở lại dùng cơm trưa nhé?) 
WOULD (sé): Would (d) có hinh thức phủ định là would not (wouldn't) 
Would là dang quá khứ của will trong lối nói gián tiếp. Would được dùng 
sau động từ tường thuật ở quá khứ trong câu gián tiếp. 
Ex: He said he would phone me on Sunday. 
(Anh áy nói Chü nhát sé goi cho tói.) 
Ann promised that she wouldn't be late. 
(Ann đã hứa là cô ấy sẽ không đến trễ.) 
Would được dùng để diễn tả một giả định ở quá khứ hay dự đoán về một 
tình huống có thể xảy ra. 


Ex: At midnight Sarah was still working. She would be tired the next day. 
(Lúc nửa đêm Sarah uẫn còn lam uiệc. Ngày hôm sau chắc là cô ấy sẽ 
bị mệt.) 

It would be fun to have a beach party. 
(Tổ chức một büa tiệc ở bãi bién chắc là sẽ rất vui.) 

Would được dùng để chỉ một thói quen trong quá khứ. 

Ex: On the winter evenings we would all sit around the fire. 

(Vào những tối mùa đông, tất cá chúng tôi thường ngôi quây quán 
quanh đống lửa.) 

When I was a child, I would sing folk songs. 

(Khi còn nhỏ tôi thường hát dán ca.) 

Would được dùng trong lời yêu câu, lời dé nghị lịch su. Would có tính 

trang trong hon will. 

Would like/ love/ prefer... + to-infinitive ding dé dién dat mong uóc hoác 

mong muón mót cách lich su (lich su hon düng want). 

` Ex: I'd like to try on this jacket. (Tôi muốn mặc thử cái áo vét này.) 
I'd love a cup of coffee. (Tôi muốn một tách cà phê.) 

Would you like + to-infinitive/ noun... ? được dùng để dua ra lời dé nghị 

hoặc lời mời lịch sự. 

Ex: Would you like to have lunch with us? ~ Yes, I'd love to. Thank you. 
(Anh dùng cam trưa vói chúng tôi nhé? ~ Vang, tôi rất thích. Cám ơn.) 
Would you like orange juice? (Ban uống nước cam ép nhé?) 

Would you... (please)? dugc düng dé yéu cáu mót cách lich su. 

Ex: Would you pay me in cash, please? (Xin vui long thanh toán bang 
tién mát.) [ Would you please pay me in cash?] 

Would you mind + uerb-ing... ? được dùng dé yêu cầu hoặc dé nghi một 

cách lịch sự. 

Ex: Would you mind waiting outside? (Xin vui lòng đợi bên ngoài.) 

- Would you mind standing up for a moment? 
(Xin hãy đứng lén một lát.) 
Would rather = would iia thích hon 


Ex: He'd rather stay at home and play video games. 
(Anh ta thích ở nhà chơi trò chơi điện tử hon.) 
Would you rather have tea or coffee? 
(Anh thích uóng trà hay cà phé?) 
I'd prefer to spend the weekend in the country. 
(Tôi thích nghi cuối tuần ở vùng qué hơn.) 
Would rather + object + verb (past tense): muốn ai làm điều gì đó. 
Ex: ld rather you came with us. (Tôi muốn bạn di cùng chúng tôi.) 
I'd rather they didn't tell anyone what I said. 
(Tôi muốn ho đừng nói uới ai những điều tôi đã nói.) 


Would rather... than = would prefer... rather than 

Ex: I'd rather stay at home tonight than go to the cinema. 
(Tối nay tôi thích ở nhà hơn là di xem phim.) 
Mark would prefer to drive rather than take/ taking the bus. 
(Mark thích lái xe hon di xe buyt.) 

e SHALL (sé): Shall (1!) chỉ được dùng cho ngôi thứ nhất (I shall, We 
shall). Shall có hinh thức phủ dinh là shall not (shan't) và hinh thức quá 
khứ là should. 

- Shall được dùng dé diễn đạt hoặc du đoán một sự việc hoặc tình huống 
sẽ xảy ra trong tương lai. 

Ex: We shall know the results next week. 
(Tuân sau chúng ta sẽ biết được kết quả.) [or We will know ..] 
I shall be rich one day. (Một ngày nào đó tôi sẽ giàu.) [or I will be ...] 

X Luu ý: Cà will và shall đều có thé dùng với ngôi thứ nhất (I will/ shall, We will/ shall) dé chi 
tương lai. Tuy nhiên will được dùng phổ biến hơn shall. Shall không được dùng trong tiếng 
Anh của người Mỹ. 

- Shall được dùng chủ yếu trong câu hỏi để xin ý kiến hoặc lời khuyên. 
Ex: Where shall we go this evening? (Chiều nay chúng ta sẽ đi đâu?) 

I'm in terrible trouble. What shall I do? 
(Tôi dang gặp chuyện rất phiền phức. Tôi nên làm gi đây?) 

» Shall I... ? dùng trong câu dé nghi. 

Ex: Shall I do the washing-up? (Tôi rửa bát dia nhé?) 
{= Do you want me to do the washing-up?] 
> Shall we... ? dùng trong câu gợi y. 
Ex: Shall we go to the movies? ~ Good idea. 
(Chúng ta di xem phim nhé? ~ Y hay đấy.) 

e SHOULD (sẽ; nén): Should có hinh thức phủ định là should not (shouldn't) 

- Should (sé) là hinh thức quá khứ của shall, được dùng trong câu tường 
thuật và trong cấu trúc ‘tuong lai ở quá khứ (future in the past). 

Ex: I told them we should/ would probably be late. 
(Tôi đã nói uới ho có thể chúng tôi sẽ đến trễ.) 
If I had a free weekend, I should/ would go and see Liz. 
(Giá nhu cuói tuán tói ránh, tói sé di thám Liz.) 

- Should (phái; nén) là động từ tinh thái, được dùng dé: 

+ chi sự bắt buộc hoặc bón phán, nhung nghĩa của should không mạnh 
bằng must (với should có thể có sự lựa chon thực hiện hay không thuc 
hiện, nhưng với must thì không có sự lựa chon). 

Ex: Applications should be sent before December 30th. 
(Đơn xin viéc phải được gửi đến trước ngày 30 tháng 12.) 
You shouldn't drink and drive. (Anh không được uống rượu rồi lái xe.) 

+ đưa ra lời khuyên hoặc ý kiến. 

Ex: You should stop smoking. (Anh nén bỏ hút thuốc.) 
Tom shouldn't drive so fast. It’s very dangerous. 
(Tom khóng nén lái xe nhanh thé. Lái nhu váy rát nguy hiém) 


Would rather... than = would prefer... rather than 

Ex: I'd rather stay at home tonight than go to the cinema. 
(Tối nay tôi thích ở nhà hơn là di xem phim.) 
Mark would prefer to drive rather than take/ taking the bus. 
(Mark thích lái xe hơn di xe buýt.) 

e SHALL (sẽ): Shall (ll) chỉ được dùng cho ngôi thứ nhất (I shall, We 
shall). Shall có hình thức phủ dinh là shall not (shan't) và hình thức quá 
khứ là should. 

- Shall được dùng dé diễn đạt hoặc du đoán một sự việc hoặc tinh huống 
sẽ xảy ra trong tương lai. 

Ex: We shall know the results next week. 
(Tuần sau chúng ta sẽ biết được kết quả.) [or We will know ..] 
I shall be rich one day. (Một ngày nào đó tôi sẽ giàu.) [or I will be ..] 

X Lưu ý: Cà will và shall đều có thể dùng với ngôi thứ nhất (I will/ shall, We will/ shall) dé chi 
tương lai. Tuy nhiên will được dùng phổ biến hon shall. Shall không được dùng trong tiếng 
Anh của người Mỹ. 

- Shall được dùng chủ yếu trong câu hỏi để xin ý kiến hoặc lời khuyên. 
Ex: Where shall we go this evening? (Chiểu nay chúng ta sẽ di đâu?) 

I'm in terrible trouble. What shall I do? 
(Tôi dang gặp chuyện rất phiền phúc. Tôi nên làm gi đây?) 
> Shall I... ? dùng trong câu dé nghị. 
Ex: Shall I do the washing-up? (Tôi rửa bát đĩa nhé?) 
[= Do you want me to do the washing-up?] 
» Shall we... ? dùng trong câu gợi ý. 
Ex: Shall we go to the movies? ~ Good idea. 
(Chúng ta di xem phim nhé? ~ Y hay đấy.) 

e SHOULD (sẽ; nén): Should có hinh thức phủ dinh là should not (shouldn't) 

- Should (sé) là hinh thức quá khứ của shall, được dùng trong câu tường 
thuật và trong cấu trúc “tương lai ở quá khứ (future in the past). 

Ex: I told them we should/ would probably be late. 
(Tôi đã nói vói ho có thể chúng tôi sẽ đến trễ.) 
If I had a free weekend, I should/ would go and see Liz. 
(Giá nhu cuói tuán tói ránh, tói sé di thám Liz.) 

- Should (phái; nén) là dóng tit tinh thái, dugc düng dé: 

+ chi sự bắt buộc hoặc bón phán, nhung nghĩa của should không manh 
bằng must (với should có thé có su lựa chon thuc hiện hay không thực 
hién, nhung vói must thi khóng có su lua chon). 

Ex: Applications should be sent before December 30th. 
(Ban xin viéc phái dugc giti dén truóc ngày 30 tháng 12.) 
You shouldn't drink and drive. (Anh khóng dugc uóng rugu rói lái xe.) 

+ dua ra lời khuyên hoặc ý kiến. 

Ex: You should stop smoking. (Anh nên bỏ hút thuốc.) 
Tom shouldn't drive so fast. It’s very dangerous. 
(Tom khóng nén lái xe nhanh thé. Lái nhu váy rát nguy hiém) 


The neighbors are complaining. We'd better turn the music down. 
(Hàng xóm than phiền đấy. Tốt hon là chúng ta nén uặn nhỏ nhạc.) 

— Had better có hình thức phủ định là had better not và hình thức câu hỏi 
là Had + S + better. 

Ex: You don't look very well. You'd better not go to work today. 

(Trông bạn không được khỏe. Tốt hon hết là hôm nay bạn không nên 
di làm.) 

Had I better leave now? (Tói có nén di bay gid khóng?) 

[= Should I leave now?) 

Lưu ý: Had better có nghĩa tương tự với should, nhung không hoàn toàn giống nhau. Had 
better chỉ được dùng cho tình huống cụ thể, và có nghĩa mạnh hơn should và ought (người 
nói nhận thấy hành động đó là cẩn thiết và mong đợi hành động sẽ được thực hiện). 
Should có thể được dùng trong tất cả các tình huống khi đưa ra ý kiến hay cho ai lời khuyên. 
Ex: It's cold today. You had better wear a coat when you go out. 

(Hôm nay trời lạnh quá. Tốt hon là ban nên mặc áo khoác khi ra ngoài.) 
| think all the drivers should wear seat belts. (Tôi cho là tất cá các tài xế nên thắt dây 
lưng an toàn.) [NOT ... the-driver-had-better-wear...] 

* Modal perfect 

e May/ might/ could have + past participle dugc ding dé dién dat: 

- Biéu gì đó có thể đã xảy ra hoặc có thể đúng trong quá khứ. 

Ex: You may/ might have left your wallet at home. 

(Có thé ban dà dé ví à nhà.) [= Perhaps you left it at home.) 
Someone could have stolen your wallet. (Có thé người nào đó đã 
lấy cáp ví của ban.) [= It's possible that someone stole it.] 

- Biéu gi dó có thé xáy ra nhung dà khóng xáy ra. 

Ex: Why did you let him come home alone? He might/ could have got lost. 
(Sao anh lại để nó di vê nhà một minh? Nó có thé bị lạc.) 

-> But he didn't get lost. 

e May not/ mightn’t have + past participle được dùng để diễn đạt điều gi đó 
có thé dà không xảy ra trong quá khứ. 

Ex: I may not/ mightn't have locked the door. 

(Có lẽ tôi dà không khóa cửa.) 

e Can’t/ couldn't have + past participle được dùng để diễn đạt điều gì đó 
chắc chắn không thể xảy ra trong quá khứ. 

Ex: Daniel can couldn't have caught the bus. It doesn't run on Sundays. 
(Chắc chán là Daniel đã không đón được xe buýt. Chủ nhật xe buýt 
không chạy.) 

e Must have + past participle được dùng để diễn đạt điều gi đó hầu như chắc 
chắc đã xảy ra trong quá khứ. 

Ex: The phone rang but he didn't hear it. He must have been asleep. 
(Chuông điện thoại reng nhung anh ta không nghe. Chác là anh ta 
dang ngủ.) 

Tve lost one of my gloves. I must have dropped it somewhere. 
(Tôi bị mát một chiếc găng tay. Chắc là tôi đã đánh rơi nó ở đâu đó.) 


e Should have + past participle được dùng diễn dat một điều gi đó lé ra nên 
hoặc phái xảy ra nhung đã không xảy ra trong quá khứ. 

Shouldn't have + past participle được dùng dé diễn dat điều gi đó lé ra 

không nên xảy ra nhung đã xảy ra trong quá khứ. 

Ex: I should have phoned her this morning, but I forgot. 

(Lé ra sáng nay tôi phải gọi điện cho có ấy, nhung tôi quên mất.) 
You shouldn't have called him a fool. It really upset him. 

(Lē ra bạn không nên gọi anh ta là kẻ ngu xuẩn. Điều đó thuc sự 
làm anh ta bực minh.) 

© Ought (not) to have + past participle được dùng tương tu như should (not) 
have + past participle. 

Ex: It's disappointing. We ought to/ should have won the game easily. 
(Thật dáng that vong. Lé ra chúng tôi phải thắng trận đấu một cách 
dễ dàng.) 

[But we lost the game.] 

Ann is feeling sick. She ought not to/ shouldn't have eaten so 
much chocolate. (Ann cám thấy buôn nón. Lé ra cô ấy không nén ăn 
quá nhiéu só-có-la nhu thé.) [But she ate too much chocolate.] 

* Lưu ý: Khi chúng ta hoàn toàn chắc chắn một điều gì đó là đúng thì chúng ta không cán 
dùng động từ tình thái. Nhưng chúng ta thường dùng động từ tình thái khi chúng ta đưa ra 
một suy luận vé sự chắc chắn của một sự việc hoặc sự kiện nào đó. Mức độ chắc chán 
(degrees of certainty) được diễn đạt như sau: 
~ Trong câu khẳng dinh (positive sentences) 

Why isn't John in class? (Tai sao John nghi hoc?) 

100% He is sick. (Anh ấy bị bệnh.) 

95% He must be sick. (Chắc anh ấy bj bénh.) 

ft hon 50% He may/ might/ could be sick. (Có thé anh ấy bj bénh.) 
-Trong câu phủ dinh (Negative sentences) 

Why doesn't Sam eat? (Tai sao Sam khóng án?) 


100% Sam isn't hungry. (Sam không đói.) 

99% Sam can’t/ couldn't be hungry. He's just had dinner. 
(Sam không thể đói. Anh ấy vừa mới ăn tối xong.) 

95% Sam must not be hungry. (Chắc là Sam không đói.) 


ít hơn 50% Sam may not/ might not be hungry. (Có lẽ Sam không đói.) 
* Mức độ chắc chắn ở quá khứ cũng được dùng tương tự như ở hiện tại. 
* Một số động từ vừa là trợ động từ tình thái (modal auxiliary verbs) 
vừa là động từ thường (ordinary verbs). 
e NEED (cán; cán phải): dùng để diễn tả nhu câu, sự cán thiết hoặc su bắt 
buộc phải thực hiện điều gì đó. 
- Need thường được dùng như một động từ thường (ordinary verb). Sau 
need là một động từ nguyên mẫu có to hoặc một danh từ. 
need + to-infinifiv ` 
Ex: She needs some warm clothes for the winter. 
(Cô ấy cán một số quán áo ám cho mùa đông.) 


You need to water this plant twice a week. 

(Anh cán phái tuói cáy này hai lán mót tuán.) 

We've got plenty of time. We don't need to hurry. 

(Chúng ta có nhiều thời gian. Chúng ta chẳng cán phải vói và.) 
Do we need to reserve seats on the train? 

(Ching ta có cán phái git chó truóc trén xe lita khóng?) 

> Need + verb-ing có nghia bi dóng. 

Ex: This room needs cleaning. (Căn phóng này cán được lau chùi.) 
[= This room needs to be cleaned.] 
The batteries in the radio need changing. 
(Cán phái thay pin trong radio.) [2 they need to be changed.] 

- Need cũng có thé được dùng như một trợ động từ tinh thái (modal auxil- 
iary verb); chủ yếu trong câu phủ dinh, câu hỏi, sau if và whether hoác vói 
các từ mang nghĩa phủ dinh hardiy, scarely, never, only, nobody, anybody, 
v.v. Sau need là dóng tit nguyên mẫu khong to: 


Ex: That shirt isn’t rm You panel aah it. 
(Cái áo sơ mi đó không do. Anh không cán phải giặt.) [need not = needn't] 
Need I fill in a form? (Tói có cán phái dién vào don khéng?) 
I wonder if we need reserve seats. 
(Tôi tự hỏi không biết chúng tôi có cán đặt chỗ trước không.) 
This is the only form you need fill in. 
(Day là máu don duy nhát mà ban cán phdi dién vào.) 
> Needn’t have + past participle được dùng để diễn đạt điều gi đó đã được 
thực hiện trong quá khứ, nhưng không cán thiết. 

Ex: You needn't have gone to the supermarket. We already had a pizza 
for tonight. (Anh đâu cán phải di siêu thị làm gi. Tối nay chúng ta 
dà có bánh pizza rói mà.) 

Why did you wash that shirt? It wasn't dirty. You needn't have 
washed it. (Sao em lai giặt cái áo đó? Nó đâu có do. Em không cán 
phái gidt nó.) 
> Will need + to-infinitive được dùng để chỉ sự bắt buộc phải thực hiện điều 
gì trong tương lai hoặc đưa ra lời khuyên cho tương lai. 
Ex: We'll need to repair the roof next year. 
(Nàm tói chüng ta cán phái sita mái nhà.) 
You'll need to work hard if you want to pass your exam. 
(Nếu muốn thi đậu ban cán phải có gáng hoc tap.) 
+ Lưu ý: Trong tiếng Anh của người My (American English), need rất ít được dùng như một trợ 
động từ tình thái. 
Ex: That shirt isn't dirty. You don't need to wash it. [NOT neednˆtwash] 
e DARE (dám) 
- Dare thường được dùng nhu một động từ thường. Sau dare là một động từ 
nguyên mẫu có to (to-infinitive). 


Ex: She didn't dare to tell him what happened. 

(Có ta khóng dám ké cho anh dy nghe nhüng gi dà xáy ra.) 
He's a man who dares to say what he thinks. 

(Anh ấy là người dám nói những gi minh nghĩ.) 

How did you dare to do that? (Sao anh dám làm điều đó?) 

Dare cũng có thé được dùng như một trợ động từ tinh thái trong các câu 

phủ định, câu hỏi, sau if và whether hoặc với hardly, never, no one, nobody, 

v.v. Sau dare là một động từ nguyên mẫu không to (infinitive without to). 

Ex: I daren't ask her for a rise. (Tôi không dám yêu câu bà ta tăng lương.) 
[dare not = daren't] 

Dare she tell him? (Bà ta dám nói cho óng dy biét sao?) 
Nobody dared lift their eyes from the ground. 
(Cháng ai dám nguóc mát nhin lén.) 

Dare + object + to-infinitive được dùng dé thách đố. 

Ex: I dare you to run across the street with your eyes shut. 
(Tôi thách anh nhắm mát chạy băng qua đường.) 

I dare say = I think probably; I suppose 

Ex: I dare say it'll rain soon. (Tôi dám chắc lát nữa trời sẽ mua.) 

USED TO (đã thường; dà từng): được dùng dé diễn dat tinh trang hoặc 

thói quen trong quá khứ mà nay không còn nữa. 

Used to thường được dùng nhu một động từ thường. Sau used to là động từ 

nguyên mẫu không to. 

Ex: My father used to smoke, but he stopped smoking two years ago. 
(Trước đây cha tôi thường hút thuốc, nhung ông dà bỏ hút thuốc cách 
đây hai năm.) 

There used to be a dancehall here, but they knocked it down. 
(Trước kia nơi đây là một vd trường, nhưng người ta dà phá bỏ nó.) 

Dùng did trong câu hỏi và câu phủ định. 

Ex: I didn't use to like her, but we are best friends now. 

(Trước đây tôi không thích cô ta, nhung nay chúng tôi đã là ban thân.) 
Did you use to play tennis? (Trước đây bạn có chơi tennis không?) 

Used to cũng có thể được dùng như trợ động từ tình thái trong lối văn 

trinh trong (formal style). Hình thức câu hỏi Used + S + to...? ít được dùng. 

Ex: I used not/ usedn't to like opera, but now I do. 

(Trước đây tôi không thích nhạc kịch, nhung nay tôi thích.) 
Used you to go there? (Anh có thường đến đó không?) 


* Lưu ý: 


- Used to không có hình thức hiện tại. Dé nói vé thói quen và tinh trang ở hiện tại, dùng 
thì hiện tại đơn (present simple tense). 

Ex: My brother used to play basketball, but now he plays volleyball. 
(Truóc dáy anh trai tói chai bóng ró, nhung nay anh áy chai bóng chuyén.) 
We used to live in a small village but now we live in London. (Truóc day ching tói 
sóng trong một ngôi làng nhỏ nhưng hiện nay chúng tôi dang sóng ở London.) 


- Trong câu hỏi đuôi (tag-question), used to không được dùng như một trợ động từ tình thái. 


Ex You used not to like him, did you? [NOT .. used-you?] 

- Chúng ta không dùng used to khi chúng ta nói chính xác sự việc xảy ra bao nhiêu lần, 
trong thời gian bao lâu, hoặc vào một thời điểm cụ thể nào đó trong quá khứ. 

Ex We visited Paris four times during the 1970s. [NOT We-used-te-visit...] 
She went to Jamaica last month. [NOT She-used-to-go-to-Jamaica—] 

> Be used to + verb-ing/ noun (quen; quen vói) 

Ex: I am used to living alone. (Tói quen sóng mót minh.) 
We've lived in this town for ten years, so we are used to the noise 
here. (Chúng tôi sóng ở thị trấn này dà 10 năm rói, nên chúng tôi 
quen uới tiếng ôn ở đây.) 

» Get used to + verb-ing/ noun (tró nên quen uới) 

Ex: You'll soon get used to living in the country. 
(Ban sé sớm quen vói viéc sóng ở miền quê.) 
Little by little, he got used to his new family. 
(Nó đã dán quen vói gia đình mới của minh.) 
3.2. Động từ thường (Ordinary verbs) 
Động từ thường có những nét văn pham sau: 

- Ngôi thứ ba số ít có -s. 

Ex: She lives in a small house. (Cô ấy sóng trong một ngôi nhà nhỏ.) 

- Câu hỏi và câu phủ định được thành lập với trợ động từ do. 

Ex: Jane doesn't want to go to the party. (Jane không thích di dự tiệc.) 
Do you like my ear-rings? (Ban có thích đôi hoa tai của tôi không?) 
What did you tell to the police? (Anh dà khai gi vói cánh sát?) 

- Sau động từ thường có thé là một động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive), 
động từ nguyên mẫu không to (bare-infinitive/ infinitive without to) hoặc 
một danh động từ (gerund). 

Ex: I hope to see you soon. (Tôi hy vong sẽ sớm gặp lại bạn.) 
Don't let the children play with match. (Dung cho tré con nghich diém.) 
They enjoyed collecting stamps. (Ho thích suu tám tem.) 
Động từ thường có ba hình thức: nguyên máu (the infinitive), danh động 
từ (the gerund), và phân từ (the participle) 

a. Hình thức nguyên mẫu (The infinitives) là hình thức cơ bản của động 
từ. Dạng nguyên mẫu của động từ gồm nguyên mẫu có to (to-infinitive) 
và nguyên mẫu không to (infinitive without to/ bare-infinitive). 

+ Động từ nguyên mẫu có fo (to-infinitive) 

Động từ nguyên mẫu có to có thể được dùng làm: 
- Chủ ngữ của câu (subject of a sentence). 
Ex: To lean out of the window is dangerous. 
(Nhodi người ra cửa sổ thì thật nguy hiểm.) 
To wait for people who were late made him angry. 
(Đợi chờ những người đến trễ đã làm cho ông ta nổi cáu.) 
Trong tiếng Anh hiện đại, cấu trúc với chủ ngữ giá it thường được dùng; 
nhất là trong lối văn thân mật. 


Ex: It's dangerous to lean out of the window. 
(Thật nguy hiểm khi nhoài người ra ngoài cửa sổ.) 
It made him angry to wait people who are late. 
(Ong ta nổi gián vi phải chờ đợi những người di tré.) 

Bổ ngữ cho chủ ngữ (subject complement) 

Hình thức nguyên mẫu có fo (to-infinitive) có thể được dùng sau be nhu 

một bổ ngữ cho chủ ngữ (subject complement). 

Ex: What I like is to swim in the sea and then to lie on the warm sand. 
(Những gi tôi thích là bơi lội ở biển rôi sau đó nằm trên bãi cát ám.) 
His plan was to keep the affair secret. (Chú định của anh ấy là giữ 
hín chuyện.) 

Tân ngữ của động từ (object of a verb) 

Hình thức nguyên mẫu có to có thể được dùng như một tân ngữ trực tiếp 

sau các động từ: 


afford care determine help manage pretend seem 
agree cease demand hesitate mean prepare strive 
arrange choose desire hope need promise tend 
ask claim expect intend neglect propose threaten 
attempt come fail learn offer refuse try 

bear continue fear like omit regret want 
beg decide forget long plan start wish 
begin deserve hate love prefer swear 


Ex: She agreed to pay £50. (Cô ấy đông ý trả 50 bảng.) 
It was late, so we decided to take a taxi home. 
(Vi dà tré nén chüng tói quyét dinh di taxi vé nhà.) 

He managed to put the fire out. (Anh ta đã tim được cách dập tắt lita.) 
The little girl seems to be crying. (Hinh nhu có bé dang khóc.) 
Hinh thüc nguyén máu có fo cüng có thé dugc ding sau các cum dóng tit 
nhu: £o make up one's mind, to take care, to take the trouble, to make sure,... 

Ex: ve made up my mind to be a doctor. 
(Tôi dà quyết dinh sẽ trở thành bác si.) 
Take care not to drink too much. 
(Hãy cán trong đừng có uống quá nhiều rượu.) 
Tân ngữ của tính từ (objects of an adjective) 
Hình thức nguyên máu có to thường được dùng sau một số tính từ diễn tả 
phán ứng hoặc cám xúc của con người và nhiều tính từ thông dụng khác 


(un)able content easy helpless prepared slow 

afraid crazy free horrified quick sorry 
amused curious fortunate impatient ready sufficient 
annoyed dangerous furious interested relieved thankful 
anxious delighted frighten keen reluctant (un)wise 
ashamed | determined good luckly right (un)willing 
astonished difficult glad moved resolved ^ useless 


boring distressed grateful pleased safe usual 


careful due hard (im)possible scared ` worthy 
certain eager happy proud surprised wonderful 

wrong. 
Ex: I’m pleased to see you. (Tói rát vui dugc gdp ban.) 

John was surprised to get Ann's letter. 

(John ngac nhién khi nhán duge thu Ann.) 

Be careful not to wake the children. 

(Hãy cán thận đừng làm bon trẻ thức giác.) 

Your writing is impossible to read. 

(Chit viét của anh thật không thể nào đọc được.) 

It's boring to do the same thing every day. 

(Thát là chán khi ngày nào cüng làm cüng mót cóng viéc.) 
Adjective + for + object + to-infinitive được dùng khi động từ nguyên mẫu 
có chủ ngữ riêng của nó. Cấu trúc này được dùng để diễn tả những mong 
ước, cảm xúc hoặc cảm nghĩ cá nhân đối với một tình huống nào đó. 
Ex: She's anxious for the children to go home. 

(Bà ấy dang mong bọn trẻ vé nhà.). 

It seems unnecessary for him to start work this week. 

(Có vé nhu anh áy khóng cán phái bát dáu cóng viéc trong tuán này.) 
Adjective + of + object + to-infinitive dugc ding sau mót sé tính tit dién 
ta cách cu xit nhu: brave, careless, clever, foolish, generous, good, helpful, 
honest, intelligent, kind, nice, polite, silly, stupid, wrong,... 

Ex: It’s kind of Melanie to put you up for the night. 

(Melanie that tót bung khi cho ban tro lai dém.) 

It was polite of you to write and thank us. 

(Anh thát lich su khi viét thu cám an chüng tói.) 

Bổ ngữ cho danh từ hoặc dai tit (complement of a noun/ pronoun) 

Hình thức nguyên máu có to có thé được dùng sau một danh từ hoặc đại 
từ để bổ nghĩa cho danh từ hoặc dai từ đó: verb + object (noun/ pronoun) 
+ to-infinitive. 3 

Ex: She doesn’t want anybody to know. (Có dy khóng muén bát cit ai biét.) 

He advised me to visit Westminster Abbey. 

(Anh dy khuyén tói nén dén thám Tu vién Westminster.) 

Nick couldn't persuade Rita to go out with him. 

(Nick khóng thuyét phuc dugc Rita di choi vói anh ta.) 

Một số động từ thông dung có thé được theo sau bởi tân ngữ + động từ 
nguyên mẫu (object + to-infinitive): 


advise challenge forbid ^ instruct need suspect want 
allów command love intend observe teach warn 
ask compel force invite order tell wish... 
assume consider get know permit tempt 

(can't) bear enable guess lead prefer think 

beg . encourage hate like persuade trust 

believe expect help leave remind | urge 


cause find imagine mean reauest understand 


Trong lời nói gián tiếp (indirected speech), động từ nguyên mẫu có to (to- 
infinitive) có thể được dùng sau các nghi vấn từ what, who, which, when, 
where, hou,.. (nhưng thường không dùng sau why). 

Bx: I dont know what to say. (Tôi không biết nên nói gì.) 

Can you tell me how to get to the station? 

(Bạn có thể cho tôi biết đường đến nhà ga được không?) 
We were wondering where to park the car. 

(Chúng tôi dang phán van không biết phải đậu xe ở dâu.) 

- Động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive) có thể được dùng dé thay cho 
mệnh dé quan hé (relative clause). 

Ex: The house to be demolished is very old indeed. (Ngói nhà bi phá 
hüy thát su là rát cü ky.) [= The house which was demolished...] 

- Động từ nguyên máu có to (to-infinitive) có thé được dùng sau một danh 
từ hoặc một đại từ bất định (something, anything, someuhere,..) để diễn 
đạt mục đích hoặc kết quả đã dự tính. 

Ex: I'm going to Austria to learn German. (Tôi sẽ di Áo để học tiếng Đức.) 
I'd like something to stop my toothache. 
(Tói muón cái gi dó có thé làm hét dau ráng.) 
- Động từ nguyên mẫu có £o (to-infinitive) được dùng sau too va enough. 
Ex: This suitcase is too heavy (for me) to lift. 
(Cái va li này quá nặng (tôi) không thé nhác nổi.) 
The apples were ripe enough to pick. 
(Nhüng quá táo này dà dü chín dé hái.) 

;Bóng từ nguyên máu có to (to-infinitive) được dùng trong các cấu trúc goi 

là ‘Absolute Phrases’. 

Ex: To tell the truth, I don’t know what the answer is. 

(Thú thật, tôi chẳng biết giải dáp ra sao.) a 
To cut a long story short, he ended his life in prison. 
(Tóm lại là nó đã chết trong tù.) 

- Bóng tit nguyén máu có to (to-infinitive) cón dugc düng trong các cáu cám 

thán hoác cáu dién dat mo uóc. 

Ex: To think she met with such a death! (Ai ngờ nàng lại chết nhu thé!) 

Oh! To be young again. (Oi! Ước gi được trẻ lại.) 


+ Động từ nguyên máu không to (bare-infinitive/ infinitive without to) 
Động từ nguyên máu không £o được dùng 
- Sau các trợ động từ tình thái can, could, may, might, should, shall, must, 
will, would,... 
Ex: We must go now. (Chúng tôi phái di bây giờ.) 
You should stay at home. (Anh nén 6 nhà.) 
I can swim across the river. (Tói có thé boi qua bén kia sóng.) 
— Sau các động tit let, make, see, hear, feel, watch, notice + tàn ngữ (object). 
Ex: I saw her get off the bus. (Tói tháy có ta xuóng xe buyt.) 
Don't let the children stay up late. (Đừng dé bọn trẻ thức khuya.) 


They made him repeat the whole story. 
(Họ buộc anh ấy kể lại toàn bộ câu chuyện.) 
I suddenly felt something brush against my arm. 
(Thinh linh tôi cám thấy có cái gi cham nhe vào tay.) 
Help có thé dugc ding vói dóng tit nguyén máu có to hoác khóng to. 
Ex: Could you help me (to) move this cupboard? 
(Anh giúp tôi chuyển cái tủ này nhé?) 
*k Lưu ý: Khi các động từ này (ngoại trừ /ef) được dùng ở thể bị động (passive voice) thì phải 
được theo sau bởi động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive). 
Ex She was seen to get off the bus. (Người ta thấy cô ấy xuống xe buýt.) 
He was made to repeat the whole story. (Nó bị buộc phải ké lai toàn bó cáu chuyén.) 
Let không được dùng ở dang bị động, allow thường được dùng hơn. 
Ex. After questioning he was allowed to go home. 
(Sau cuộc thẩm vấn, anh ta được phép về nhà.) [NOT.. he-was-let-te-ge-home] 
- Sau các cum động tit had better, would rather, had sooner,... 
Ex: You had better tell him the truth. 
(Tét hon là ban nén cho anh Gy biét su that.) 
I would rather stay at home. (Tôi thích ở nhà hơn.) 
- Sau why hoác why not. 
Ex: Why get upset just because of a bad mark? 
(Sao lai lo láng chi vi mót diém kém?) 
Why not stay for lunch? (Sao không ở lại ăn trưa?) 
b. Danh động từ (The gerunds): là hình thức động từ được thêm -ing và 
được dùng như một danh từ. Danh động từ có thể được dùng làm 
- Chủ ngữ của câu (subject of a sentence) 
Ex: The building of the house will take at least six months. 
(Viéc xáy ngói nhà sé mát ít nhát sáu tháng.) 
Swimming is my favourite sport. 
(Bai lói là món thé thao ua thích nhát cüa tói.) 
- Bổ ngữ của động từ (complement of a verb) 
Ex: My hobby is collecting stamps. (Só thích cüa tói là suu tám tem.) 
The new agreement will mean working overtime. 
(Hop dóng mói dói hói phái làm ngoài gid.) 
- Tân ngữ của động từ (object of a verb) 
Danh động từ có thé được dùng như một tán ngữ trực tiếp (direct object) 
sau các động từ: 


admit deny excuse keep put off risk escape 
avoid detest fancy mention recall save delay 
appreciate dislike finish mind resent stop suggest... 
burst out endure give up miss resist practise 

consider enjoy imagine postpone recollect involve 


Ex: I enjoy travelling. (Tói thích di du lich.) 
She's finished cleaning the flat. (Có ấy đã lau don xong căn hộ.) 


Would you mind closing the door? (Xin hãy đóng giúp cánh cửa.) 
Harriet suggested having a party. (Harriet gợi ý tổ chức một bữa tiệc.) 
Danh động từ cũng được dùng như một tân ngữ trực tiếp (direct object) 
sau một số thành ngữ: can't bear, can't face, can't stand, can't help, can't 
resist, feel like, It's no use/ good, It's (not) worth, There's no point in,... 
Ex: She tried to be serious but she couldn't help laughing. 
(Cô ta dà cố tỏ ra nghiêm nghi nhung rói cũng không nhịn cười được.) 
I didn't feel like talking to him after what had happened. 
(Sau những gi đã xảy ra tôi không muốn nói chuyện vói anh ta nữa.) 
It's no use reading this kind of book. 
(Boc loại sách này chẳng ích lợi gi.) 
My house isn't far from here. It's not worth taking a taxi. 
(Nhà tói cách dáy khóng xa. Khóng dáng phái di taxi.) 
- Bổ ngữ của tán ngữ (object complement) 
Một số động từ có thể được theo sau bởi tán ngữ + danh động tit (verb + 
object + -ing form): catch, discover, dislike, feel, find, hear, imagine, involve, 
keep, mind, notice, prevent, remember, risk, see, spend, stop, watch... 
Ex: Nobody can stop him doing what he wants to. 
(Khóng ai có thé ngán anh ta làm diéu mà anh ta muón làm.) 
Sorry to keep you waiting so long. (Xin lỗi vi đã dé bạn đợi lâu.) 
I don't mind you going without me. 
(Tói khóng quan tám dén viéc ban di mà khóng có tói.) 
I don't remember my mother complaining about it. 
(Tói khóng nhó là me dà than phién vé diéu dó.) 
Hình thái sở hữu (possessives) được dùng với danh động từ trong lối văn 
trang trọng. 
Ex: I don't mind your going without me. 
(Tói khóng quan tám dén viéc ban di mà khóng có tói.) 
I don't remember my mother's complaining about it. 
(Tói khóng nhó là me dà than phién vé diéu dó.) 
- Danh động từ được dùng sau tất cả các giới từ. 
Ex: She entered the room without knocking. 
(Cô ấy vào phóng mà không gõ cửa.) 
The thief got in by breaking a window. 
(Kẻ trộm vào nha bằng cách đập và cửa sổ.) 
» Verb + preposition + -ing form 
Ex: They are talking about building a new swimming-pool. 
(Ho dang bàn luán vé viéc xày mót hó bai mói.) 
I'm looking forward to seeing you again. (Tói mong duoc gdp lai ban.) 
Laura insisted on paying for the meal. 
(Laura cứ nhất dinh đòi trả tiền bữa ăn.) 
* Một số động từ + giới từ (verb + preposition) thường dùng: 
agree with consist of lead to return to object to 
approve of depend on count on result in insist on 


threaten with dream of end in safe from rely on 
think about complain of give up succeed in mean by... 
forget about go back to carry on think of 

hesitate about worry about — persist in take to 


concentrate on get to plan on talk of 
confess to keep on put off believe in 
care for apologise for long for look forward to 


> Verb + object + preposition + -ing form 
Ex: I congratulated Ann on passing the exam. 
(Tôi chúc mừng Ann thi đậu.) 
Please forgive me for not writing to you. 
(Xin hãy thứ lỗi cho tôi uì đã không uiết thư cho bạn.) 

* Một số động từ + giới từ (uerb + preposition) thường được dùng trong cấu 
trúc này: accused (of), blame (for), congratulate (on), discourage (from), 
forgive. (for), prevent (from), stop (from), suspect (of), thank (for), warn 
(against),... 

» Adjective + preposition + -ing form 
Ex: Alice is fond of dancing. (Alice thích khiêu vii.) 

Are you interested in working for us? 
(Anh có thích lam viéc cho chüng tói khéng?) 
I'm fed up with living in this awful place. 
(Tôi chán phái sống ở cái nơi khủng khiếp này.) 
* Một số tính từ + giới từ (adjective + preposition) thường dùng: 


careful (about) in absorbed in fortunate in afraid of 
upset at (un)conscious of excited about grateful for 
annoy at successful at (in) happy in (at) careless of 
nice about responsible for content with certain of 
pleased at embarrassed at delighted at Skill in (at) 
proud of tired of (from) frightened of amused at 
aware of accustomed to interested in certain of 
clever at scared at (of) surprised at furious at 
given to worried about thankful for far from 
good at different from ashamed of fond of 
keen on bored with (in) angry with intent on (upon) 
right in capable of fed up with wrong in 
set on sick of slow in sorry for 
sure of 


- Danh động từ cũng có thé được dùng sau một số tính từ amusing, 
comfortable, difficult, easy, great, hopeless, lovely, nice, off, pleasant, 
strange, useless, wonderful, worth, .. trong cấu trúc với chủ ngữ giả It. 
Nhưng cách dùng này khá thân mật nên thường được dùng trong văn 
nói hơn là văn viết. 

Ex: It was nice seeing you. (Rất vui được gặp ban.) 
It was useless arguing with them. (Tranh cài vói ho thát vó ích.) 


- Danh dóng tü có thé dugc düng sau các lién tit after, although, before, 
since, when, while. 

Ex: I always have a shower after playing tennis. 
(Tói luón tám sau khi choi quán vgt.) 
You should lock the door when leaving your room. 
(Bạn nén khóa cửa khi ra khói phòng.) 

- Danh dóng tü có nghia bi dóng khi dugc düng sau các dóng tit deserve, 
need, want và require. 

Ex: I don't think his article deserves reading. [= deserves to be read] 
(Tôi cho là bài báo của ông ta không dáng doc.) 
The plants want/ need watering daily. [= need to be watered] 
(Cây cối cán phải được tưới nước mỗi ngày.) 

- For + -ing form có thể được dùng sau danh từ hoặc dai từ bát định 
(something, anything..) dé giải thích mục đích của đồ vật hay chất liệu. 
Ex: A strimmer is a machine for cutting grass and weeds. 

(Máy cắt có là máy dùng dé xén có và cát có dai.) 
I need something for killing flies. (Tói cán thứ gi đó để diệt ruói.) 
* Danh dóng tit hay dóng tit nguyén máu (The gerunds or the infinitives) 
Một số động từ có thé được theo sau bởi cả hai dang -ing và infinitive: 


advise continue go on intend prefer see try 
allow forbid go like propose stop watch 
begin forget hate love regret start 

(can't) bearhear permit remember (can't) stand 


Trong một số trường hợp có su khác nhau vé nghĩa giữa hai cấu trúc. 

e Remember (nhớ) và forget (quên) 

- Remember| forget + to-infinitive: chỉ hành động tương lai - hành động 
nhớ/ quên xdy ra truóc hành động cán phái thực hiện. 

Ex: Please remember to return the book tomorrow. 
(Xin nhó trá lai sách vào ngày mai.) 
The clothes are still dirty because I forgot to switch on the machine. 
(Quán áo vån còn da vi tôi đã quên mở máy gidt.) 

- Remember/ forget + verb-ing: chỉ hành động đã qua - hành động nhớ/ 
quên xdy ra sau hành động được diễn dat bằng danh động từ. Forget + 
verb-ing được dùng chủ yếu trong cum từ II] never .. và những cụm từ có 
nghĩa tương tự. 

Ex: I'm sure I locked the door. I clearly remember locking it. 
(Chắc chán là tôi dà khóa cửa. Tôi nhớ rõ ràng là tôi đã khóa.) 
Tll never forget seeing him the first time. 
(Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.) 

è Regret (tiéc; hối tiếc) 

- Regret + to-infinitive: chủ yếu được dùng khi thông báo tin xấu hoặc diễn 
đạt sự hối tiếc về điều đang làm. 

Ex: We regret to tell you that we are unable to help you. 
(Chúng tôi rất tiếc phải nói là chúng tôi không thé giúp bạn được.) . 


Regret + verb-ing: diễn đạt sự hối tiếc về điều gì đó dà xảy ra trong quá khứ. 

Ex:I regret leaving school at 14 — It was a big mistake. 

(Tôi thấy tiếc vi đã nghi hoc năm 14 tuổi - Đó là một sai lầm lớn.) 

Stop (ngừng) 

Stop + to-infinitive: chỉ mục đích, có nghĩa 'ngizng lại để làm uiệc gi do’ 

Ex: We stopped to rest. (Chúng tôi ngừng lại để nghỉ ngơi.) 

Stop + verb-ing: có nghĩa gừng làm uiệc gi’. 

Ex: There's too much noise. Can you all stop talking, please? 

(Ón ào quá. Xin tát cá các ban ngitng nói chuyén có dugc khóng?) 

Try (có gắng; thử) 

Try + to-infinitive: chi su nó luc — có gáng làm diéu gi dó. 

Ex:I tried to move the table, but it was too heavy. 

(Tôi có chuyển dịch cái bàn, nhưng nó quá nặng.) 

Try + verb-ing: chi sự thử nghiệm — làm điều gì đó nhằm thử nghiệm 

hoặc kiểm tra. 

Ex: Try phoning his home number. (Thử goi vé nhà ông ta xem.) 

Go on (tiép tuc) 

Go on + to-infinitive: chi su thay dói cia hành dóng — tiép tuc làm viéc 

gi sau khi dà làm xong mót viéc khác.. 

Ex: After discussing the economy, the minister went on to talk about 
foreign policy. (Sau khi thảo luận vé ván dé kinh tế, ông bó trưởng 
tiếp tục nói vé chính sách đối ngoai.) 

Go on + verb-ing: chi sự liên tục của một hành động - tiếp tuc làm một 

điều gì đó. 

Ex: I can't go on pretending that everything is okay when it clearly isn't. 
(Tôi không thể tiếp tục làm ra vé mọi chuyện uẫn ổn trong khi rõ 
ràng là nó không ổn.) 

Mean (có ý định; có nghĩa) 

Mean (+ object) + to-infinitive: chỉ dự định hoặc ý định (= intend) 

Ex: Sorry, I didn't mean to interrupt you. 

(Xin lỗi, tôi không dinh ngốt lời ban.) 

Mean + verb-ing: chí sự liên quan hoặc kết quả. 

Ex: Spending all the money today means starving tomorrow. 
(Tiéu hét tión hóm nay có nghia là ngày mai chét dói.) 

Dóng tü chi tri giác (hear, see, notice,...) 

Hear, see .. + object + bare-infinitive: chỉ sự hoàn tất của hành động — 

nghe hoặc thấy toàn bó hành động hoặc su việc đã diễn ra. 

Ex:I saw Tom get into his car and drive away. 

(Tói tháy Tom lén ó tó và lái di.) 
We all felt the house shake. 
(Tết cá chúng tôi đều cám thấy ngôi nhà rung lên.) 

Cấu trúc này thường được dùng với các động từ: feel, hear, listen to, 

notice, see, watch. 


aan 


Hear, see, .. + object + verb-ing: chỉ sự tiếp diễn của hành động — nghe 
hoác thay hành dóng hoác su viéc dang dién tién. 
Ex: As I passed his house I heard him practicing the piano. 

(Khi-tói di ngang qua nhà anh ấy, tôi nghe anh ấy dang tập piano.) 

They felt the earth shaking beneath their feet. 

(Ho cám tháy mát dát duói chán dang rung chuyén.) 

Cấu trúc này thường được dùng với các động từ: feel, find, hear, listen to, 
notice, see, smell, watch. 

Like (thích), love (yéu), hate (ghét), prefer (thích hon) 

Bốn động từ này đều có thé được theo sau bởi dang -ing hoặc dang 
nguyên mẫu có to (to-infinitive) của động từ mà không có sự khác nhau 
về nghĩa. : 

Ex: I hate to stand/ standing up while I'm eating. 

(Tôi ghét phái đúng dậy khi dang ăn.) 

We always prefer to stay/ staying in small hotels. 

(Chúng tôi thích ở khách san nhỏ hon.) 

Harry likes to do/ doing parachute jumps. (Harry thích nhảy dù.) 
Tuy nhiên trong tiếng Anh của người Anh, like + to-infinitive thường 
được dùng để diễn dat su chọn lựa và thói quen; like + verb-ing được dùng 
để diễn đạt sở thích. 

Ex: On Sundays I like to sleep late. (Vào Chủ nhật tôi thích ngủ dậy muộn.) 

Do you like cooking? (Ban có thích nấu ăn không?) 

Advise (khuyên), allow, permit (cho phép), forbid (cám), recommend 
(dé nghi), encourage (khuyén khích) 

Sau các động từ này, ta dùng dạng -ing nếu không có tán ngữ; nếu có tán 
ngữ ta dùng dạng nguyên mẫu có to (to-infinitive). 

Advise, allow,.. + object + to-infinitive 

Ex: The teacher permitted us to go out. 

(Tháy giáo cho phép chúng tôi ra ngoài.) 

She encouraged her daughter to lose weight. 

(Bà ấy khuyến khích con gái giám cán.) 

Advise, allow, ... + verb-ing 
Ex: The teacher permitted going out. (Tháy giáo cho phép ra ngoài.) 

I wouldn't advise taking the car. There's nowhere to park. 

(Tôi khuyên không nén di xe hoi. Không có chó nào để đậu xe cd.) 
Các động từ begin, start (bát dáu), continue (tiép tuc), intend (dự 
dinh), bother (làm phién), propose (du dinh) có thé dugc theo sau bói 
động từ nguyên máu hoặc danh động từ. Giữa hai cấu trúc này không có 
sự khác biệt vé nghĩa. 

Ex: It has started to rain/ raining. (Trời bát đầu mua.) 
I intend to tell/ telling her what I think. 
(Tói dinh nói cho có ta biét nhung gi tói nghi.) 
* Lưu ý: Không nên dùng hai động từ dang -ing cùng nhau. 
Ex l'm beginning to learn karate. (Tôi bắt đầu học võ karate.) [NOT + bginning-loarning...] 


c. Phan từ (The participles): là hinh thức của động từ được dùng trong các 
thì tiếp diễn và hoàn thành (is going, has gone,.) hoặc được dùng nhu 
một tính từ (interesting book, broken heart). 

Ngoại trừ các động từ tình thái, động từ nào cũng có hai phân từ: hiện 
tại phân từ (present participle) và quá khứ phân từ (past participle). 

* Hiện tai phân từ (present participle) 

Hiện tại phán từ (present participle) được thành lập bằng cách thêm - 

ing vào động từ nguyên mẫu. 

Ex: work E working love 9 loving 
interest > interesting excite — exciting 

Hiên tai phán tù (Present participle) dugc dùng 

- Với trợ động từ be dé tao thành các thì tiếp diễn (progressive tenses). 
Ex: Tim is working at the moment. (Lúc này Tim dang làm uiệc.) 

It was raining when I got home. (Khi tôi vé đến nhà thì trời dang mua.) 

- Như một tính từ dé dián tả người, vật hoặc su việc tao ra cám xúc. 

Ex: He told us an amusing story. 
(Anh &y ké cho chüng tói nghe mót cáu chuyén vui.) 
[= A story that amused us.] 
The game was really exciting. (Trò chơi rất hào hứng.) 
[= It made the players excited.] 
George has become very boring. (George tró nén rát té nhat.) 
[» He makes other people bored.] 

- Như một tinh từ hoặc trang từ, có nghĩa tương tự như động từ chủ động 
(active verb). 

Ex: She swept up the falling leaves.(Bà ấy quét lá rung lại thành đống.) 
[= leaves that fall) 
He ran creaming out of the room. 
(Anh ta vita la hét vita chay ra khói phóng.) [- he was creaming.] 

- Sau các động từ chi tri giác: see, hear, feel, smell, taste,... . 

Ex: I saw flames rising and heard people shouting. 
(Tôi thấy lửa bốc lén và nghe moi người la hét.) 

- Sau catch, find, leave + tân ngữ: catch/ find/ leave + object + V-ing 

Ex:I caught them stealing my apples. 
(Tôi bát gặp ho dang lấy cáp táo của tôi.) 
Don’t leave her waiting outside in the rain 
(Đừng dé cô ấy đợi bên ngoài khi trời dang mua nhu thế.) 

- Sau go, come, spend, waste, be busy. 

Ex: We’ll go skiing this winter. 
(Mua dóng này chüng tói sé di truot tuyét.) 
He spent a lot of money modernizing the house. 
(Ong td bó ra rát nhiéu tién tán trang lai ngói nhà.) 
James is busy practising for the school concert. 
(James bán tập dượt cho buổi hòa nhac của trường.) 


- Hiện tai phán từ (present participle) dùng trong cum phán tit (participle 
phrase) thay cho chü ngZ + dóng tit ó dang chu dóng (subject + active 
verb) khi: 

+ Hai hành động có cùng chủ ngữ xảy ra cùng một lúc — hành động sau 
được diễn đạt bằng hiện tại phân từ. . 

Ex: We had to stand in a queue. We waited for the bank open. 
— We had to stand in a queue waiting for the bank open. 

(Chúng tôi phái xếp hàng đợi ngân hàng mở cửa.) 

He walked along. He whistled a happy tune as he walked. 
— He walked along whistling a happy tune. 

(Anh ta vita di vita huyt sáo mót giai diéu vui.) 

+ Hai hành động có cùng chủ ngữ xảy ra liên tiếp nhau > hành động xảy 

ra trước có thể được diễn đạt bằng hiện tại phân từ. 
Ex: Mike opened the bottle and then poured milk into his glass. 
— Opening the bottle, Mike poured milk into his glass. 
(Mike mé náp chai rói rót sia vào ly.) 
We took off our shoes and crept along the passage. 
— Taking off our shoes we crept along the passage. 
(Chüng tói cói giày ra rói rón rén di doc theo hành lang.) 
Nhung khi hành động thứ hai là một phán hoặc là kết quá của hành 
động thứ nhất — hiện tai phân từ được dùng cho hành động thứ hai. 
Ex: She went out, slamming the door. (Cô ta di ra đóng sám cửa lại.) 
I fell, striking my head against the door. 
(Tôi ngã đập đâu vào cánh cửa.) 
- Hiện tai phán từ dùng trong cum phân từ thay cho mệnh dé trạng ngữ 
chỉ lý do hoặc nguyên nhân. 
Ex: The fans queued for hours because they hoped to get tickets. 
— The fans queued for hours, hoping to get tickets. 
(Những người hâm mộ xếp hàng hang giờ, hy vong mua được vé.) 
As Natasha is the youngest child, she was her father's favorite. 
— Being the youngest child, Natasha was her father's favorite. 
(Là con út nén Natasha được cha yêu quý nhất.) 
- Hiện tại phân từ dùng trong cum phân từ thay cho mệnh dé trạng ngữ 
chỉ thời gian. 
Ex: While I was walking along the street, I saw an accident. 
— Walking along the street I saw an accident. 
(Khi dang di bộ trên đường, tôi thấy một tai nan.) 
After he had put down his newspaper, he walked over the window. 
— Putting down his newspaper, he walked over to the window. 
(Đặt tờ báo xuống, anh ta bước đến bên của sổ.) 

- Hiện tại phân từ dùng trong cụm phân từ thay cho mệnh để quan hệ 
không xác định ở dạng chủ động (relative pronoun + active verb). 
Bx: Do you know the woman who is talking to John? 1 
— Do you know the woman talking to John? 

(Anh có quen người phụ nữ dang nói chuyện vói John không?) 


A lorry which was carrying concrete pipes has overturned. 
— A lorry carrying concrete pipes has overturned. 

(Một chiếc xe tải chó ống bê tông đã bi lật.) 

The road that joins the two villages is very narrow. 
— The road joining the two villages is very narrow. 

(Con đường nối liền hai làng rất hep.) 


* Lưu ý: Chúng ta không dùng cum phân từ (participle phrase) thay cho mệnh để quan hệ để 


+ 


chỉ một hành động đơn trong quá khứ. 
Ex The police wanted to interview people who saw the accident. (Cánh sát muón thám ván 

những người chứng kiến tai nan.) [NOT i 
Quá khu phan tu (past participle) 

Quá khứ phán từ được thành lập bằng cách thêm -ed vào sau động từ có 
quy tắc; quá khứ phán từ của động từ bất quy tắc là động từ nằm ở cột 
thứ 3 (past partieiple) trong bảng động từ bất quy tắc. 

Ex: bore > bored work — worked 

see > seen go > gone 
Quá khứ phán tit (past participle) được dùng: 

Với trợ động từ be và have dé làm thành dang bi động (passive form) và 
các thi hoàn thành (perfect tenses) 
Ex:I was given a doll on my birthday. 

(Tôi được tặng một con búp bê nhân dip sinh nhật.) 

The aircraft has landed safely. (Máy bay đã hạ cánh an toàn.) 
Như một tính từ để chỉ cảm giác của một người đối với một hành động 
hoặc sự việc. 

Ex: The children always get terribly excited when Granny comes. 

(Bọn trẻ luôn rất phán khởi khi bà chúng đến.) 

I was disappointed with the film. (Tôi that vong vé bó phim.) 
Như một tinh từ hoặc trang từ, có nghĩa tương tự nhu động từ bi động 
(passive verb) 

Ex: The police has found the stolen jewellery. 

[= the jewellery that has been stolen.] 

(Cảnh sát đã tim thấy số nữ trang bị đánh cắp.) 

He lived alone, forgotten by everybody. 

[= He had been forgotten by everybody.] 

(Ông ấy sống một mình, bị mọi người quên lãng.) 

Quá khứ phân từ (past participle) dùng trong cụm phân từ (participle 
phrase) thay cho chủ ngữ + động từ bị động (subject + passive verb) để 
kết nối hoặc rút gọn hai câu có cùng chủ ngữ. 

Ex: She enters. She is accompanied by her mother. 

— She enters, accompanied by her mother. (Cô ấy bước vào, cùng vói mẹ.) 

He was aroused by the crash, he leapt his feet. 

— Aroused by the crash, he leapt his feet. 

(Bi tiếng đổ ám đánh thức, anh ta ngôi bát dậy.) 

Once the brain is deprived of oxygen, it dies. 

— Once deprived of oxygen, the brain dies. (Khi bi thiéu oxy, nào sé chét.) 


- Quá khứ phán từ dùng trong cum phán từ thay cho mệnh dé quan hệ ở 

dang bi dóng (relative pronoun + passive verb). 
Ex: Half of the people who were invited to the party didn't turn up. 
— Half of the people invited to the party didn't turn up. 
(Một nửa số người được mời du tiệc đã không đến.) 
I found him sitting at a table which was covered with papers. 
— I found him sitting at a table covered with papers. 
(Tôi thấy anh ta ngôi ở một cái ban đây giấy tờ.) 
We couldn't agree on any of the problems that were discussed. 
— We couldn't agree on any of the problems discussed. 
(Chúng tôi không thể dóng ý vói bát cit vín đề nào đã được tháo luận.) 
(NOT... the-diseussed-problems] 

* Lưu ý: Một số động từ có quá khứ phán từ có thé được dùng như một tinh từ mang nghĩa 

chủ động, nhất là khi đứng trước danh từ. 
Ex. a fallen leaf (một chiếc lá rung) [= a leaf that has fallen] 
a retired general (mót vj tuóng vé huu) [ = a general who has retired] 

. Hé từ (copular verbs/ linking verbs) là một loại động từ đặc biệt (spe- 
cial verb) được dùng để kết nối chủ ngữ (subject) của câu với bổ ngữ*của nó 
(subject complement). Các hé từ thông dung: be (thi, là, ở), seem (có vé nhu, 
dường nhu), appear (hinh nhu, có vé), look (trông nhu, trông có vé), sound 
(nghe nhu), smell (có mùi), taste (có vi), feel (cảm thấy), become (trở 
thành), get (tró nén). 

Ex: My father is a doctor. (Cha tói là bác si.) 
São Paulo has become the largest city in South America. 
(São Paulo đã trở thành thành phố lớn nhất Nam Mỹ.) 
It's getting dark. (Trời đang tối dán.) 

— Bổ ngữ theo sau hệ từ có thé là một danh từ hoặc một tính từ. 
Ex: Your argument sounds right. (Lý lē của bạn nghe có lý.) 

She has turned dressmaker. (Cô ấy đã trở thành thợ may.) 
He looks intelligent. (Anh ấy có vé thông minh.) 

— Một số hệ từ được dùng dé nói vé su thay đổi (hoặc không thay đổi): 
become, get, grow, go, turn, stay, remain, keep. 

Ex: It’s becoming/ getting/ growing colder. (Trời dang trở lạnh.) 
How does she stay so young? (Làm thé nào mà cô ấy cứ trẻ mãi thế nhi?) 
The leaves are turning brown. (Lá dang ngá dán sang náu.) 

* Lưu ý: Một số hệ từ cũng có thể được dùng như động từ thường (ordinary verb), nhưng có 
nghĩa khác với động từ đặc biệt: /ook, taste, feel, appear. Khi các động từ này được dùng 
như động từ thường thì chúng thường được dùng với trạng từ (không dùng với tính từ). 
Ex You look very unhappy. What's the matter? 

(Tróng ban có vé khóng vui. Có chuyén gi váy?) [look là hé tit.) 
The boss looked at me angrily. (Sép nhìn tôi một cách giận di.) 
"an... 


» 


$6 00.53 G.A CO. INS. a 


EXERCISES 


Complete the sentences with must (not) or (do not) have to (in the correct form). 
Sometimes it's possible to use either; sometimes only Ave fo is possible. 

I have to go to the airport. I’m meeting someone. 

It's toolate. I must/ have to go now. 

You lock the door when you go out. There have been a lot of break-ins recently. 
Jack left before the end of the meeting. He go home early. 

I've already finished all my work, so I study tonight. 

Students wear uniform when they go to school. 

You really hurry up, Vicky. We don't want to be late. 

I don't want anyone to know. You tell anyone. 

When you come to London again, you come and see us. 


. À person become rich and famous in order to live a successful life. 
. Julia wears glasses. She wear glasses since she was very young. 
LI work late tomorrow. We are very busy at the office. 

. Johnny! You play with sharp knives. 

. Caroline may go away next week. 

. You really work harder if you want to pass the examination. 

.I go to the doctor. I'm feeling much better. 

. We couldn't repair the car ourselves. We take it to a garage. 

. You really make less noise. I'm trying to concentrate. 

. Don't make so much noise. We wake the baby. 

. The food was free, so we pay. 

.Ithink you pay to park here. I'll just go and read that notice. 

. Daniel go to the bank. He hasn't any money. 

. You wash those glasses. They're clean. 

. You wear your best clothes. You'll get them dirty. 

I put the heating on. I feel really cold. 


Put in must, mustn't, needn't. 

Laura : You take an umbrella. It isn't going to rain. 

John  : Well, I don't know. It might do. 

Laura : Don’t lose it then. You leave it on the bus. 

Vicky : Come on. We hurry. We be late. 

Rachel : It's only ten past. We hurry. There's lots of time. 

Tom : What sort of house do you want to buy? Something big? 

Susan : Well, it be big - that’s not important. But it have a nice 
garden - that’s essential. 

Claire : My sister and I are going a different way. 

Guide : Oh, you go off on your own. It isn’t safe. We keep 
together in a group. 

David : I'll put these cups in the dishwasher. 3 

Melanie : No, you put them in there. It might damage them. In fact, we 

wash them at all. We didn't use them. 
Secretary : I forget to type this letter. 


PON BE 


SS 0 3 0 £t 


16 orm Cork 


8. 
V. 


. Let's have lunch together. We 
. The train was full. I find a seat anywhere. 


Mark  : Yes, it ^^ do in the post today because it's quite urgent. But the report 
isn’t so important. You _ typethe report today. 
Sandra : Thanks for the book, Mom. 
Mom  : Well, it's a valuable book. You look after it carefully and you 
lose it. i 
Anne : Ithinkl go shopping. We've run out of food. 
Susan : We have enough food for dinner, so I go shopping today. 


Complete the sentences with can/(not/, could(not) or be (not) able to. Sometimes 
it's possible to use either. 

Natasha could / was be able to play the piano when she was four. 
George has travelled a lot. He speak four languages. 

Iusedto — . A tostand on my head but I can't do it now. 

I'm afraid I come to the party tonight. 

The computer went wrong, but luckily Emma put it right again. 
Ask Catherine about your problem. She might help you. 

I learned to read music as a child. I read it when I was five. 
Suddenly all the lights went out. We see a thing. 

The drivers stop before they crashed into each other. 


. I'm sorry I haven't come and see you before. ~ I'm OK, thanks. I 


walk around now. The doctor says I go back to work soon. 


. People heard warning about the flood, and they move out in time. 


There was a big party last night. You. — hear the music half a mile away. 
go to that new restaurant. 


She spoke in:a very low voice, but I understand what she said. 
For each situation write a sentence with should or shouldn’t + one of the following. 


go away for a few days go to bed so late 
take an aspirin use her car so much 
look for another job take a photograph - 
put some pictures on the walls drive so fast 


Daisy’s got a headache. She should take an aspirin . 
My salary is very low. You 
Liz needs a change. She 
Sue drives everywhere. She never walks. She 
Bill’s room isn’t very interesting. He 
There’s a police car behind you. You 
Jack always has difficulty getting up. He 
What a beautiful view! You 


Put in should, shouldn’t, ought or oughtn’t. 


Vicky : I can’t come out tonight. I (1) to do some more work. I’m behind with 


everything. I’ve got so much to do. 


Rachel : You (2) worry so much, Vicky. Don't panic. You (3) to relax 


sometimes. You (4) take a break. 


Vicky : I know I (5) panic, but I do. I can't help it. 
Rachel : Anyway, you're doing OK, aren't you? Your results have been good. You (6) 
be pleased. You (7) to invent problem for yourself. 


VI. Complete the conversations using can/ could’ might/ must/ should/ would ... + 


the verb in brackets. In some sentences you need to use /iave (must have .../ 
should have ...). In some sentences you need the negative (can't/ couldn't ...) 


1. A: Im hungry. 
B: But you've just had lunch. You can’t be hungry already. (be) 
2. A: Ihaven' seen your neighbors for ages. 
B: No. They must have gone away. (go) 
3. A: What's the weather like? Is it raining? 
B: Not at the moment but it later. (rain) 
4. A: Where has Julia gone? 
B: I'm not sure. She to the bank. (go) 
5. A: Ididn't see you at John's party last week. 
B: No, I had to work that evening, so I . (go) 
6. A: Isaw you at John's party last night. 
B: No, you didn’t. You me. I didn't go to John’s party. (see) 
7. A: When did you post the letter to Mary? 
B: This morning. So she it tomorrow. (get) 
8. A: When was the last time you saw Bill? 
B: Yearsago.I_ |  himifIsaw him now. (recognize) 
9. A: Did you hear the explosion? 
B: What explosion? 
A: There was a loud explosion a few minutes ago. You it. (hear) 
10. A: We weren't sure which way to go. In the end we turned right. 
B: You went the wrong way. You left. (turn) 


VII. Make sentences from the words in brackets. 
1. Don't phone Ann now. (she might/ have/ lunch) 
She might be having lunch. 
2. I ate too much. Now I feel sick. (I shouldn't/ eat/ so much) 
I shouldn't have eaten so much. 
Why did you go home early? (you needn't/ go/ home early) 
I wonder why Tom didn't phone me. (he must/ forget) 
You've signed the contract. (it/ can't/ change/ now) 
What's Linda doing? ~I’m not sure. (she may/ watch/ television) 
Ann was standing outside the cinema. (she must/ wait/ for somebody) 
He was in prison at the time that the crime was committed, so (he couldn't/ do/ it) 
Why weren't you here earlier? (you ought/ be/ here earlier) 
10. Why didn't you ask me to help you? (I would/ help/ you) 
11. I'm surprised nobody told you that the road was very dangerous. (you should/ warn) 
12. George was in strange mood yesterday. (he might not/ feel/ very well) 


fo 6o t3 C OX P» co 


VIII. Write the second sentence so that it has a similar meaning to the first. Use the 
word in brackets. 

Perhaps Susan knows the address. (may)  — Susan may know the address . 
We should be careful. (ought) 

I managed to finish all my work. (able) 

I realize that it was a terrible experience for you. (must) 

It's against the rules for players to have a drink. (allowed) 

The best thing for you to do is to sit down. (better) 

The report must be on my desk tomorrow. (has) 

It's possible that Joanna did not receive my message. (might) 

9. It's impossible for Martin to be jogging in this weather. (can't) 

10. It was not necessary for Nancy to clean the flat. (didn't) 


IX. Put in used to + infinitive or be/ get used to + -ing form. Use the verbs in brackets. 


po 23/00, sooo s 


1. When I was a child. I (dream) of being an astronaut. 

2. Imterribly nervous. I (not/ speak) to a large audience. 

3. Ittook us ages to (live) in a block of flat. 

4. Lots oftrains (stop) here, but not many do now. 

5. Didn't Nick _ : (work) on a building site? 

6. I'll have an orange juice, please. I (not/ drink) alcohol. 

7. David doesn't seem to mind being in hospital. I suppose he ___ (be) there. 

8. When Laura was at college, she (have) a picture of Elvis Presley on 
her bedroom wall. 

9. We (live) in a small village but now we live in London. 

10. I feel very full after that meal. I (eat) so much. 

11.1 (have) a car but I sold it a few months ago. 

12. There. (be) a cinema here but it was knocked down a few years ago. 

13. In the old days we (not/ have) electricity and things (be) different 
from the way they are now. 

14. After her husband died, the old woman had to (live) on her own. 

15. Most visitors to Britain___(not/ drive) on the left. 


X. Complete the conversations. Put in a fo-infinitive or an ing-form. 
1. A: I hear you sometimes sail to France in your boat. 


B: That's right. I really enjoy sailing . 
2. A: Are you going to organize our trip? 

B: Yes, of course. I’ve agreed it. 
3. A: You wear a uniform at work, don't you? 

B: Yes, I have to, although I dislike it. 
4. A: Do you think they'll approve the plan? 

B: Yes, I’m quite sure they'll decide it. 
5. A: What time will you be back? 

"B: Oh, I expect back sometime around nine. 

6. A: Did I remind you about the dinner tonight? 

B: Yes, thank you. Youkeep — . . me. 
7. A: Was your decision the right one, do you think? 

B: Yes, luckily. In the end it proved the best thing for everyone. 


œ 


Do you still work at the post office? 

No, I gave up there last year. 

Have ICM bought the company? 

Well, they've offered it. 

Tm sorry you had to wait all that time." 

Oh, it's all right. I don't mind 

XI. Complete the conversation. Put in the £o-infinitive or ing-form. 
Matthew: Are we going to have a holiday this year? 


Natasha : Didn't we all decide (1)___ (spend) our holiday on a Greek island? 
Matthew: Lovely, I enjoy (2) (lie) on the beach. I might manage (3), 


- © 
Db eb wb 


(get) a suntan. 

Daniel : Id love a holiday. I can't wait (4) (leave) this place behind. 

Emma : I don't fancy (5) (stay) in one place all the time. I really dislike 
(6) (sit) on the beach all day. 

Natasha : Well, I don't mind (7) (tour) around somewhere. 

Emma : Matthew, you promised (8). (go) to Scotland with me. We were plan- 
ning (9). (hire) a car. 

Matthew: Scotland? Are you sure? But I couldn't face (10) (drive) all the time. 

Jessica : I’m afraid I can't afford (11) (spend) too much money. 


Andrew : And I can’t justify (12) ^^ (take) all that time off from my studies. 


XII. Put in the £o-infinitive or ing-form of these verbs. 

I used to like (1) going to our local cinema. It was old and rather uncomfortable, but 
it had character. Now they’ve stopped (2) (show) films there. The owner would 
like (3). (go) on (4). (run) the cinema, but he would need (5). (make) 
a lot of improvements, which would mean (6) - . (spend) ten of thousands of 
pounds. I remember (7) (watch) the last film at the cinema. It was a murder 
mystery. It was five minutes from the end, and we were trying (8). (work) out. 
who the murderer was when suddenly all the lights went out and the film stopped. We 
sat in the dark for a few minutes, and then the owner appeared with a torch. 'I regret 
(9) (tell) you,’ he said, ‘that our electricity has failed. I don't mean (10) 
(disappoint) you, but I'm afraid we can't show you the end of the film. We've tried 
(11) (phone) the electricity company, but they say they can't help. He went on 
(12) (explain) to the audience how the film ended. I didn't understand the story. 
ButIdon'tregret(13) ^ ^ ^ (go) to the cinema that last evening. 


XIII. Put the verb into the correct form. 

How old were you when you learned to drive? (drive) 

I don’t mind (walk) home but I'd due (get) a taxi. 

I can't make a decision. I keep (change) my mind. 

He had made his decision and refused (change) his mind. 
The film was very sad. It made me Hot Mery 

It was a really good holiday. We really enjoyed ___ (be) by the sea again. 
They don't have much money. They can’t afford. (go) out very often. 
Did I really tell you I was unhappy? I don't remember (say) that. 
Remember (phone) Tom tomorrow. 


tone ee 


10. I pretended (be) interested in the conversation but really it was very boring. 
11. The water here is not very good. I'd avoid (drink) it if I were you. 
12. I got up and look out of the window _ — (see) what the weather was like. 
13. I have a friend who claims (be) able to speak five languages. 
14. He likes (think) carefully about things before — — ^ (make) a decision. 
15. Steve used (be) a footballer. He had to stop (play) because of an injury. 
16. After (stop) by the police, the man admitted (steal) the car but 
denied (drive) at 100 miles an hour. 
17. How do you make this machine (work)? 
~ I'm not sure. Try (press) that button and see what happen. 
18. They don't allow (smoke) in the auditorium, they don't want 
(risk) (set) it on fire. 
. Would you like me (turn) down the radio? 
~No, it's all right. I'm used to (work) with the radio on. 
20. I always try (come) in quietly but they always hear me (go) up- 
stairs. It's impossible (climb) an old wooden staircase at night without 
(make) noise. 


XIV. Make sentences from the notes. 
` Tessa/ want/ buy/ a new coat/ soon. Tessa wants to buy a new coat soon. 
we/ must/ avoid/ waste/ so much time 
it/ not/ worth/ take/ a taxi 
Jane/ like/ see/ the Rocky Mountain/ some day 
T not/ fancy/ go/ for a walk 
we/ mean/ give/ Judy/ a nice welcome/ yesterday 
. Tom/ not/ like/ swim/ much 
I/ can't face/ get up/ at five/ tomorrow 
last year/ we/ make/ an agreement/ work/ together 
. yesterday/ you/ promise/ carry on/ shoot/ the film 
. my father/ seem/ get/ better/ now 
. l'd rather/ you/ do/ the shopping 
. my mother/ not/ used/ walk/ so far 
. he/ insist/ show/ his photographs/ me 
15. Bill/ suggest/ have/ dinner/ early 


XV. Complete the second sentence so that the meaning is similar to the first. 
I was surprised I passed the exam. I didn't expect to pass the exam. 

. Did you manage to get hold of the CD? Did you succeed 

I don't read newspapers any more. I've given up 

T'd prefer not to go out tonight. I'd rather 

My father said I could use his car. My father allowed 

He can't walk very well. He has difficulty 
Don't stop him doing what he wants. Let 
He looks older when he wears glasses. Glasses make 
They said I was a cheat. I was accused 

0. At first I didn't like to apply for the job but Sarah persuaded me. 


Sarah norenadad 


1 


e 


SASAPONe 


eee eR (O 
AUNO" 


p nr E 


VAIO: 00 5d 


11. 
12. 
18. 


14. 
15. 


It will be good to see them again. I'm looking forward 
I'm sorry that I didn't take your advice. I regret 
My lawyer said I shouldn't say b Un to the police. 
My lawyer advised 
It's a pity I couldn't go out with you. T d like 
I was told that I shouldn't believe everything he says. 
I was warned 


XVI. Choose the correct forms of the verbs. 


L 
2. 


3. 


10. 


Police found the woman to lie/ lying dead on the floor. 

I don’t mind to be shouted/ being shouted at by him. He threatened to sack/ sacking 
me last week, but he apologised very politely later. 

We had arranged to meet/ meeting in my office so that he could check/ checking the 
documents. 

We found it very difficult to work/ MIA with Gemma. She keeps forgetting to 
pass/ passing on important message, and she won't let anybody to help/ help her. 
Thank you for invite/ inviting me to come and see you next month. I'm already 
excited about to see/ seeing you again. 

Look! We aren't allowed to park/ parking here. The car needs to park/ parking on 
the right position. 

I came here to see/ seeing Janet. She must have forgotten I was coming. ~ It seems 
rather careless of her to forget/ forgetting. 

You say you need some advice? - Yes, I'm sorry to bother/ bothering you, but I don't 
know who to ask/ to be asked. 

I planned to visit/ visiting my parents last week, but they suggested to postpone/ 
postponing the visit for a week because they hadn't finished to decorate/ decorating 
the spare room. i 

The orator stopped talking/ to talk. He felt thirsty so he stopped to have/ having a drink. 


11. I had difficulty to find/ finding way to solve the situation. ~ There's nothing you can do 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 
17. 


18. 


about this situation, so it's no use to worry/ worrying about it. 

I congratulated Ann on to pass/ passing the exam. She spent a lot of time to study/ 
studying. 

Did you accuse Nigel of to break/ breaking a plate? ~ Well, I saw him knock/ knocking 
it off the table with his elbow. 

Are you going to have a rest now after to do/ doing all the cleaning? ~ No, I’ve got 
some letter to write/ writing. 

I’m annoyed about to be/ being late. ~ Well, I told you to set/ setting off in good time, 
didn’t I? 

She would like him to wear/ wearing a tie because they are going to a concert. 

I’m sorry to keep/ keeping you to wait/ waiting. But I’m really afraid to go/ going out 
in the rain. 1 

I can’t read when I'm traveling. It makes me feel/ to feel sick, even in a train. I'd 
rather just look/ looking out of the window. 


. I need to know/ knowing what's in the letter. Why don't you let me read/ reading it? 


We'd hate the house to be left/ being left empty. 


CUM ĐỘNG TỪ (PHRASAL VERBS) 


I. Định nghĩa (Definition) 
Cum động từ (phrasal verbs) là một động từ kết hợp với một trang từ 
(adverb) hoặc một giới từ (preposition), hoặc đôi khi cả hai, để tạo thành 
một động từ mới thường có nghĩa đặc biệt. 
Ex: come in (vào trong), take off (cởi ra), look forward to (mong chờ). 


II. Nghĩa của cum động từ (Meaning of phrasal verbs) 
Một số cum động từ có nghĩa rõ ràng và dé hiểu vì nghia của chúng dua 
trên nghĩa thường dùng của động từ và trạng từ hoặc giới từ. 
Ex: Would you like to come in and have a drink? 
(Anh vào nhà uóng chit gi nhé?) 
The man in front turned round and stared at me. 
(Người dàn ông phía trước quay lại nhìn tôi chằm chằm.) 
Sally is leaving tomorrow and coming back on Saturday. 
(Ngày mai Sally sé di và thit Bay sé tré vé.) 
Tuy nhiên phán lớn các cum động từ (verb + adverb) thường có nghĩa đặc 
biệt - khác hẳn nghĩa của các từ riêng ré trong cum. 
Ex: We had to put off the meeting till Tuesday. 
(Chúng tôi đã phải hoãn buổi hop cho đến thứ Ba.) 
[Nghĩa của put off không giống nghĩa của put và off] 
Could you look after the kids while I'm out? 
(Cô có thể trông giúp bọn trẻ khi tôi di váng không?) 
[Nghĩa của look after không giống nghĩa của look và after] 
Một số cum động từ có thể có nhiều äghĩa. 
Ex: The bomb went off. (Quà bom phát nổ.) 
The lights went off last night. (Tối qua đèn bi tắt) 
The milk went off this morning. (Sáng nay sua bi chua.) 


Ill. Cách dùng (Use) 
Phân lớn các cum động từ thường được dùng trong đàm thoai, thay cho 
những từ có cùng nghĩa nhưng nghe có vẻ trịnh trọng hơn. Chúng ta cũng có 
thể dùng cụm động từ trong lối viết thân mật như trong thư viết cho bạn bè 
hoặc người thân. 
Ex: What time are you planning to turn up? [turn up = arrive] 
(Ban định đến lúc máy giờ?) — thân mật 
Please let us know when you plan to arrive. 
(Vui lòng cho chúng tôi biết ông dinh khi nào sẽ đến) — trinh 
trọng hơn 
— Cụm động từ có thé là ngoại động từ (transitive) hoặc nội động từ 
(intransitive). Một số cum động từ có thể được dùng cả hai cách. 
Ex: She tore up the letter. (Cô ấy xé lá thư.) [transitive] 
Shall we eat out tonight? (Tối nay chúng ta ăn tiệm nhé?) [intransitive] 
He told me to shut up. (Anh ta báo tói cám móm.) [intransitive] 


Can't you shut the kids up for just five minutes? 
(Anh không thé bảo bon trẻ im lặng năm phút được à?) [transitive] 
- Một số cụm động từ có tân ngữ (objects) có thể tách rời động từ và trạng 
từ: nếu tân ngữ là danh từ thì ta có thể đặt tân ngữ ở trước hoặc sau 
trạng từ (adverbs). 

Ex: She tore the letter up. or: She tore up the letter. (Cô dy xé lá thu.) 
Ill throw these newspapers away. or: I'll throw away these 
newspapers. (Tôi sẽ uứt những tờ báo này.) 

Nhưng nếu tân ngữ là đại từ (me, it, him, them,..), tân ngữ luôn được đặt 

trước trạng từ. 

Ex: She read the letter and then tore it up. 

(Cô ấy đọc lá thư rôi xé nó.) [NOT .. tere-up-it-] 
Do you want these newspapers or shall I throw them away? 
(Ban có cán nhung tờ báo này nữa không, nếu không thi tôi vut 
chúng nhé?) [NOT .. threw-away-them] 
- Một số cum động từ có tân ngữ (objects) nhung không thé tách rời động 
từ và trạng từ: tân ngữ luôn đứng sau trạng từ. 

Ex: Sally looks after her younger sister while her mother's at work. 

(Sally chám sóc em gái khi me di làm.) 
[NOT.. Aeoks-her-yeunger-sister-after] 
I came across an old photo in my drawer. (Tôi tinh cờ tìm thấy 
một tám ánh cũ trong ngăn kéo.) [NOT .z 
+ Tân ngữ là một cụm từ dài thường đứng sau trạng từ. 
Ex: She tore up all the letters he had sent her. 
(Cô ấy xé tất cà những lá thư mà anh ta đã gửi cho cô.) 
Why don't you try on that dress in the window? 
(Sao ban khóng thit chiéc do trong 6 kinh?) 
- Các cụm động từ có ba thành phan (verb + adverb + preposition) thường 
có nghĩa đặc biệt và không thể tách rời. 
Ex: Childrens look forward to Christmas. 
(Trẻ em mong chờ Lễ Giáng Sinh.) 
You're walking too fast. I can't keep up with you. 
(Anh di nhanh quá. Tói khóng theo kip.) 


IV. Một số cụm động từ thường dùng 
account for: là lý do hoặc giải thích nguyên nhân (điều gì đó tòn tại hoặc 
xảy ra) 
Ex: His illness accounted for his absence. 
(Đau ốm là lý do anh ấy váng mát.) 
bear out: xác nhán; chüng thuc (= confirm) 
Ex: Some witnesses will bear out what I say. 
(Một số nhân chứng sẽ chúng thực lời tôi nói.) 
blow out: dập tắt (lửa) bằng cách thổi 
Ex: The wind blew out the candle. (Gió thói tắt nén.) 
blow up: phá hüy (báng bom, thuóc nó) 


Ex: The soldiers blew up the bridge so that the enemy couldn't follow them. 
(Những người lính phá hủy cây cầu để quán địch không thé đuổi 
theo họ.) 

break down: (máy) hư, hỏng; (cửa, tường..) phá vỡ 

Ex: His car broke down on the way to the airport. 
(Xe của anh ấy bi hu trên đường ra phi trường.) 

break in/ into: xóng vào; dót nháp vào 

Ex: Thieves broke in/ into while she was asleep and took all her jewellery. 
(Bọn trộm đã đột nhập vào nhà khi bà ấy dang ngủ và lấy di tất cả 
nữ trang.) 

break out: bùng nổ, bùng phát 

Ex: Civil war broke out in 1991. (Nội chiến bùng nó năm 1991.) 

break off: đột nhiên ngừng lại; kết thúc (một mối quan hệ, một cuộc thảo luận) 

Ex: The two countries have broken off diplomatic relations. 

(Hai nước đã phá và mối quan hệ ngoại giao.) 
break up: kết thúc (khóa hoc, năm hoc, cuộc hop, bữa tiệc ..) 

Ex: Some schools have already broken up, but we've got another week. 
(Mót số trường đã kët thúc năm học, nhưng chúng tôi ván còn học 
một tuân nữa.) 

bring in: dua ra; giới thiệu (= introduce) 

Ex: They're going to bring in a new law against drinking and driving. 
(Ho sé dua ra mót dao luát mói chóng lai viéc lái xe khi say.) 

bring up: nuói nang; day dé (= raise) 

Ex: After his parents died, he was brought up by his grandmother. 
(Sau khi cha me qua đời, anh ấy được bà nuôi dưỡng.) 

burn down: thiéu hüy; thiéu trui 

Ex: The mob burnt the embassy down. 

(Đám đông nổi loạn dà thiêu trụi tòa dai sứ.) 
burst out: bật (khóc, cười) 

Ex: It was such a funny story - even the newsreader burst out laughing. 
(Câu chuyện thật buôn cười - ngay cá phát thanh uiên cũng phải bột cười.) 

call for: ghé qua (để đón ai hoặc lấy cái gì) 

Ex: He's calling for me at eight. (8 giờ anh ấy sẽ ghé đón tôi.) 

call in (on): ghé thăm; ghé qua 

Ex: Call in on your way home to tell me how the interview went. 

(Trên đường vé nhà hãy ghé qua cho tôi biết cuộc phỏng uốn diễn ra 
như thế nào nhé.) 
call off: hủy bỏ (= cancel) 

Ex: They had to call off the match as the ground was too wet to play on. 
(Ho phải hủy bỏ trận đấu vi mát đất quá ướt không thé choi.) 

call on: thăm; viếng thăm (= visit) 

Ex: He stopped in Chicago to call on an old friend. 

(Ong ấy dừng ở Chicago dé thăm một người ban cil.) 


call up: goi dién thoai (- telephone) 

Ex: I called Tom up and told him the news. 

(Tôi gọi cho Tom để báo cho anh ấy biết tin.) 
carry on: tiép tuc (= continue) 

Ex: Everybody carried on working as usual. 

(Moi người tiếp tục làm viéc nhu binh thường.) 
carry out: tién hành; thuc hién (= execute) 

Ex: Police carried out a series of raids on the homes of drug dealers. 
(Cánh sát đã thuc hiện một loạt các cuộc đột kích vào hang 6 của bon 
buôn ma túy.) 

catch up/ catch up with: bắt kịp; theo kịp 

Ex: You've missed a whole term; you'll have to work hard to catch up 
with the rest of class. (Em dà váng mặt cá một hoc ky; em sẽ phải 
hoc that tích cuc mdi có thé theo kip các ban.) 

clear up: don dep (= tidy); (thời tiết) sáng sta hon 

Ex: You must clear your room up every day. (Con phái don phóng mói ngày.) 

close down: đóng cửa hẳn (một cửa hàng hoặc một doanh nghiệp) 

Ex: Trade was so bad that many small shops closed down. 

(Việc hinh doanh trì trệ đến nói nhiều cửa hiệu nhỏ phải đóng cửa.) 
come about: xảy ra (= happen) 

Ex: How did the argument come about? 

(Cuóc tranh luán dién ra nhu thé nào?) 
come across: tình cờ gặp (người nào); tinh cờ tim thấy (vật gi) 
Ex: I came across an old school friend this morning. 
(Sáng nay tôi tinh cờ gặp lại một người bạn học cũ.) 
I came across her diary while I was tidying her room. 
(Tôi tình cờ tìm thấy nhật ky của cô ấy khi dang don phòng của cô ấy.) 
come off: thành công (= succeed) 

Ex: Fortunately the plan came off. (May thay kế hoạch đã thành công.) 

come along/ on: nhanh lén 

Ex: Come on, or we'll late. (Nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ bj trễ.) 

come over/ round: ghé nhà 

Ex: I’ll come over after dinner and tell you the plan. 

(Sau bữa tối tôi sẽ qua nhà anh bàn kế hoạch.) 
come up: xảy ra; xuất hiện 

Ex: I'm going to have to cancel our lunch - something is come up. 

(Tôi sẽ phải hủy bữa ăn trưa của chúng ta - có chuyện xáy ra.) 
come up against: gặp phải; đương đầu 

Ex: In the first week, we came up against a pretty tricky problem. 
(Trong tuân đâu chúng tôi đã gặp phải một uấn đề khá phức tạp.) 

come up (to): đạt được; đáp ứng được 

Ex: We loved the island, but the hotel didn't really come up to our 
expectation. (Chúng tôi thích hòn đảo, nhung khách sạn thật sự 
không như chúng tôi mong đợi.) 


count on/ upon: tin vào; dua vào 
Ex: You can count on me. I won't let you down. 
(Ban có thé tin tói. Tói sé khóng làm ban thát vong.) 
cut down/ back (on): giám bót (= reduce) 
Ex: We need to cut down (on) our expenses. 
(Chüng ta cán giám bót các khoán chi tiéu.) 
cut off: ngừng cung cấp (điện, nước, chát đốt,.); cát đứt (mối quan hệ gia 
đình, bè bạn,..) 

Ex: The Company has cut off our electricity supply because we haven't 
paid our bill. (Công ty điện lực dà cát điện nhà chúng tôi vi chúng 
tói khóng thanh toán hóa don tién dién.) 

die out: mát hán; tuyét chüng 

Ex: Many wild plants and animals are in danger of dying out. 

(Nhiéu thuc vát và dóng vát hoang dà dang có nguy ca bi indt chüng.) 
do away with: bó; hüy bó; bài bó 

Ex: They should do away with these useless traditions. 

(Ho nén bó nhüng hü tuc này.) 
drop in (on): ghé thám; ghé qua (trong mót khoáng thói gian ngán) 
Ex: I'll drop in on Jill on my way home. 
(Trên đường vé nhà tôi sẽ ghé thám Jill.) 
be fed up (with): buồn phiên; chán; chán ngán 
Ex: She got fed up with being treated like a servant. 
(Cô ấy thấy buôn vi bị đối xử nhu người ăn kẻ ở.) 
fill in: điển thông tin vào 

Ex: Please fill your name, address, and telephone number in the form. 
(Hãy điền tên, dia chi va số điện thoại của ban vào máu don này.) 

fix up: sắp xếp; thu xếp (= arrange) 

Ex: Can we fix up the time when we can meet? 

(Chúng ta sắp xếp thời gian gặp nhau nhé?) 
get by: xoay xở; đối phó (= manage) 

Ex: How does she get by on such a small salary? 

(Cô ấy xoay xở thé nào uới tiền lương it di nhu thé?) 
get down: làm chán nán; làm thát vong 

Ex: I'd been unemployed since I left college, and it was really getting me 
down. (Từ khi tốt nghiệp dai học đến nay tôi ván chua có viéc làm, 
và điều đó thật sự khiến tôi chán nản.) 

get off: xuống (xe buýt, xe lửa, máy bay, tàu, ..); rời đi; khởi hành 
Ex: This is where I get off - I'll call you! 
(Tôi xuống ở đây - Tôi sẽ goi điện cho ban nhé!) 
get on: lên (xe, tàu, máy bay,..) 
Ex:I got on the train at Glasgow. (Tói lén tàu tai Glasgow.) 
get on with/ in: sống, lam viéc, .. hòa thuận (với ai); xoay sở, làm (một 
việc, một tình huống, ..) 


Ex: How did you get on in the test? (Ban lam bài kiém có tót khóng?) 
get over: vugt qua; khác phuc 
Ex: He used to be afraid of heights but he has got over that now. 
(Trước đây anh ấy sợ độ cao, bông nay anh ấy đã khắc phục được.) 
get up: thức dậy 
Ex: What time do you get up? (Máy giờ bạn thúc dậy?) 
give out: phân phát (= distribute) 
Ex: Protesters were giving out leaflets in front of the embassy. 
(Những người biểu tinh phát truyền đơn ngay trước tòa dai sứ.) 
give up: bỏ; từ bỏ (= stop) 
Ex: He gave up alcohol over three years ago. 
(Ong ấy đã bỏ rượu cách đây ba năm.) 
go away: (cơn đau, vấn dé, điều khó chịu) biến mất, tan di (= disappear) 
Ex: After about an hour, the pain started to go away. 
(Sau khoáng mót gid thi can dau bién mát.) 
go in for: tham gia (cuộc thi đấu, ky thi) (= enter, compete) 
Ex:I have decided to go in for the contest. 
(Tói quyét dinh tham gia cuóc thi.) 
go off: (chuóng) reo; (sáng, bom) nó; (sita) chua; (thác án) uon, thói; (dén) 
tát; (máy móc) hu 
Ex: A bomb went off in East London last night, killing two people. 
(Tối qua, một quả bom phát nổ ở Đông London, làm chết 2 người.) 
go on: tiếp tục (= continue) 
Ex: If you go on like. this, you'll end up in hospital. 
(Nếu anh cứ tiếp tục làm viéc nhu thế này, thì anh sẽ phái vào bệnh 
uiện đấy.) 
go out: (ánh sáng, lửa, đèn) tắt 
Ex: The fire has gone out. (Lửa đã tát.) 
go over: xem xét; kiém tra (= examine) 
Ex: He went over the plan again and discovered two very serious mistakes. 
(Anh dy xem lai bán vé và phát hién hai lói rát nghiém trong.) 
grow up: lón lén; truóng thành 
Ex: The kids have all grown up now, so we want to move to a bigger house. 
(Giờ đây bon trẻ dèu đã lớn, nén chúng tôi muốn chuyển đến ngôi nhà 
lớn hơn.) 
hand in: nộp; dé trinh (= submit) 
Ex: All essays must be handed in by Friday. 
(Tat cả các bài luận phải được nộp vào thứ Sáu.) 
hold on: đợi (= wait) 
Ex: Just hold on for a minute, please. (Vui lòng đợi một lát.) 
hold up: ngüng (= stop); hoàn lai (= delay) 
Ex: My flight was held up because of the thick fog. 
(Chuyến bay của tôi bị hoãn vi sương mu dày đặc.) 


keep on: tiép tuc (- continue) 
Ex: My sister kept on asking me question after question. 
(Em gái tôi cứ liên tuc hỏi tôi hết câu này đến câu khác.) 
keep up (with): theo kịp; bắt kịp 
Ex: She had to walk fast to keep up with him. 
(Cô ấy phải di thật nhanh mới bát kip anh ta.) 
leave out: bó qua; bó sót; bó quén (= omit) 
Ex: Right at the end of the exam, I realized I'd left out something 
important. 
(Ngay khi thi xong, tôi nhận ra tôi đã bỏ sót một điều quan trong.) 
let down: làm thất vọng 
Ex: Joey promised he'd phone today, but he let me down again. 
(Joey hita hóm nay sé goi dién, nhung anh dy lai làm tói thát vong.) 
look after: cham sóc; tróng nom (= take care of) 
Ex: Will you look after my parrot when I'm away? 
(Khi tôi di váng, nhờ anh trông giúp con vet nhé?) 
look baek (on): nhớ; nhớ lại (= remember) 
Ex: I look back on my childhood with a great deal of happiness. 
(Toi thấy rất hanh phúc khi nhớ lai thời thơ ấu của minh.) 
look down on: coi thường 
Ex: Adam always felt that we looked down on him because he hadn't 
been to university. (Adam luôn có cám giác chúng tôi coi thường anh 
ấy vi anh ấy không hoc dai hoc.) 
look for: tim kiém (= search for, seek) 
Ex: What are you looking for? (Anh dang tìm gi váy?) 
look forward to: mong đợi 
Ex: I'm really looking forward to seeing my family again. 
(Tói rát mong dugc gáp lai gia dinh.) 
look into: diéu tra (= investigate) 
Ex: There is a mystery about his death and the police are looking into it. 
(Cái chết của ông ta có điều gi đó bí mát nén cánh sát đang điều tra.) 
look on/ upon: xem như; coi như 
Ex: We've always looked on Jack as one of the family. 
(Chúng tôi luôn xem Jack nhu người trong gia đình.) 
look out: coi chừng (dùng dé cánh báo) 
Ex: Look out! There's a lorry coming! (Coi chitng! Xe tái dang dén kia!) 
look up: tìm; tra cứu (trong sách, từ điển, ..) 
Ex: If you don't know what the word means, look it up in a dictionary. 
(Néu ban khóng biét tit này có nghia gi, hày tra nó trong tit dién.) 
look up to: coi trọng, kính trọng; ngưỡng mộ 
Ex: Schoolboys usually look up to great athletes. 
(Các nam sinh thường ngưỡng mộ các ván động uiên có tên tuổi.) 


make out: hiểu được; đọc được; nghe rõ; nhìn thấy rõ 

Ex:I can't make out if it's a man or a woman over there. 

(Tôi không thấy rõ người đứng ở kia là dàn ông hay dàn bà.) 

I can't make out why she did that, can you? 

(Tôi không hiểu tại sao có ấy lại làm thế, anh có hiểu không?) 
make up: bia đặt, sáng tác (một câu chuyện, một bài thơ,...) (= invent); 
trang điểm, hóa trang 

Ex: I don't believe your story. I think you are just-making it up. 

(Tôi không tin câu chuyện của anh. Tôi cho là anh dang bia chuyện.) 

She takes forever to make up in the morning. 

(Buổi sáng có ấy trang điểm rất lâu.) 
make up for: bù; đền bù (= compensate for) 

Ex: You'll have to work very hard today to make up for the time you 
wasted yesterday. (Hôm nay ban sẽ phải làm viéc cát lực dé bù lại 
khoáng thói gian ban dà phung phí hóm qua.) 

pick out: chon; chon ra; nhận ra (trong một nhóm người hoặc vat) 

Ex: Here are six rings. Pick out the one you like best. 

(Ở đây có 6 chiếc nhẫn. Hãy chon chiếc ban thích nhất.) 

I know that you are in this photograph but I can't pick you out. 

(Tôi biết là có ban trong tấm hinh này, nhung tôi không thể nhận 

ra ban.) 
pick up: đón ai (bằng xe); cho di nhờ xe 

Ex: I won't have time to come to your house but I could pick you up at thc 
end of the road. (Tói khóng có thói gian dén nhà ban, nhung tói có 
thé đón ban ở cuối đường.) 

pull down: phá hủy; phá sập (= demolish) 

Ex: The old houses were pulled down to build a trade center. 

(Nhung ngói nhà cü bi phá sáp dé xáy trung tám thuong mai.) 
put aside/ by: dé dành, dành dum (tién) 

Ex: Don't spend all your salary. Try to put something by each month. 
(Đừng tiêu hết tiền lương. Mỗi tháng có dành dum một ít.) 

put forward: đề nghị; gợi ý (= suggest) 

Ex: A number of theories were put forward about the cause of his death. 
(Một số giả thuyết vé nguyên nhân cái chết của ông ta đã được dua ra.) 

put in for: đòi hỏi; yêu sách; xin 

Ex: Why don't you put in for a pay rise? (Sao anh không đòi tăng lương?) 

put off: hoàn lai (= postpone, delay) 

Ex: I'll put off my visit to Scotland till the weather is warmer. 

(Tói sé hoàn chuyén di Scotland cho dén khi thói tiét ám hon.) 
put on: mác (quán áo), mang (giày), dói (mü); mó (dén hoác các thiét bi 
dién); táng (cán) 

Ex: She put on her coat and went outside. 

(Cô ấy mặc áo khoác vào rói di ra ngoài.) 


She put on the kettle for her morning cup of coffee. 
(Có dy bát ám dién pha cà phé sáng.) 
put out: tắt (đèn, lửa) (= extinguish) 

Ex: Please stay in your seats and put out your cigarettes. 

(Vui lóng ngói tai chó và tát hét thuóc lá.) 
put up: dung, xày dung (- erect) 

Ex: He put up a shed in the garden. (Ong ấy dung một nhà kho trong vun.) 

put up with: chiu dung 

Ex: I'm surprised that she's put up with him for so long. 

(Tôi ngạc nhiên là cô ấy chịu đựng được anh ta lâu đến thế.) 
run aeross/ into: tình cờ gặp (ai); tình cờ thấy (cái gì) 

Ex: He ran across his old friend as he was coming out of a restaurant. 
(Khi dang ra khỏi nhà hàng, anh ấy tinh cờ gặp một người bạn cũ.) 

run out (of): hết; cạn kiệt 

Ex: I ran out of milk. Put some lemon in your tea instead. 

(Tôi hết sữa rói. Thay cho sữa, hãy cho một ít chanh vào trà của bạn.) 
see off: tiễn (ai) 

Ex: My best friend Judy came to the airport to see me off. 

(Ban thân Judy của tôi đã ra phi trường tiễn tôi.) 
see through: nhận ra; thấy rõ (bản chất con người hoặc sự việc) 

Ex: Eventually I saw through her lies and ended the relationship. 
(Cuối cùng tôi cũng nhận ra những lời dối trá của có ta nén đã cắt 
đút quan hệ.) 

sell off: bán giảm giá (hàng tôn kho) 
Ex: We are selling off the remainder of our stock. 
(Chüng tói dang bán giám giá só hàng tón kho.) 
send for: mời đến; gọi đến; triệu tap (= summon) 

Ex: The director sent for me and asked for an explanation. 

(Giám dóc goi tói dén và yéu cáu gidi thích.) 
send out: gửi di; phan phát (= distribute) 

Ex: The papers had all been sent out. (Tết cả báo dà được phán phát.) 

set off/ out: khói hành 

Ex: I wanted to set off early to avoid the traffic jam. 

(Tói muón khói hành sóm dé khói bi ket xe.) 
set up: lap; thành lap (= establish) 

Ex: The United Nations was set up to settle conflicts peacefully. 

(Liên Hiệp Quốc được thành lập để giải quyết các cuộc xung đột một 
cách hòa bình.) 
show around/ round: đưa di tham quan 

Ex: Our guides will show you round the museum. 

(Hướng dẫn vién của chúng tôi sẽ dua các bạn di thám vién báo tàng.) 
show off: phó trương; khoe khoang (ky năng, kiến thức,..) (= display) 


Ex: He is always picking up very heavy things just to show off his strength. 
(Anh ta luôn nhác những vát rất nặng chỉ dé phó truong sức manh 
cüa minh.) 

show up: dén (- arrive) 

Ex: We spent half an hour waiting for Martin to show up. 

(Chüng tói mát cá nita gió dé dgi Martin dén.) 
shut up: ngừng nói; làm cho ngừng nói 

Ex: I can't stand that woman - she never shut up. 

(Tôi không thể chịu đựng được người dàn bà đó - bà ta nói liên tục.) 
stand for: thay thế cho; tượng trưng cho; đại diện cho (= represent) 

Ex: In literature, the swan has stood for purity and virtue. 

(Trong uăn chương, thiên nga tượng trung cho sự tinh khiết và 
trong tráng.) 
stand out: nói bát 

Ex: She stood out from the crowd because of her height and her flaming 
red hair. (Có ấy nổi bát giữa dám đông nhờ chiều cao và mái tóc đỏ 
rực của minh.) 

take after: giống (= resemble) 

Ex: Daisy's really pretty. She takes after her mother. 

(Daisy thật xinh đẹp. Có ấy giống hệt me.) 
take off: cởi (quần áo, giày, mũ..); (máy bay) cất cánh 

Ex: He took off his coat when he entered the house and put it on again 

when he went out. 
(Khi vào nhà anh ấy cởi áo khoác ra và khi ra ngoài anh ấy lại mặc 
áo vào.) 
The plane took off into the night sky. 
(Máy bay cát cánh bay vào bau trời đêm.) 
take on: nhận; dám nhận (công việc) 

Ex: Don't take on too much work - the extra cash isn't worth it. 

(Đừng nhận quá nhiều uiệc - tiền phe. trói cháng dáng bao nhiéu dáu.) 
take over: dám nhiém; tiép tuc 

Ex: We stop work at ten o'clock and the night shift takes over until the 
following morning. (Chúng tôi nghỉ viéc lúc 10 giờ và ca đêm sé tiếp 
tuc dén sáng hóm sau.) 

take up: chiếm (thời gian, không gian, sức luc, ..) ` 

Ex: The grand piano takes up most of the space in the room. 

(Cây dai duong cám chiém gán hét cán phòng.) 
talk over: tháo luán; bàn luán (= discuss) 

Ex: Talk it over with your wife and give me your answer tomorrow. 
(Hãy bàn vói vg anh rói cho tôi câu trả lời vào ngày mai.) 

think over: suy nghi kỹ; cân nhắc (= consider) 

Ex: LII think over your idea and let you know what I decide. 

(Tôi sẽ nghi ky vé ý biến của anh rồi sẽ cho anh biết quyết định của tôi.) 


throw away/ out: ném di; vứt di (= discard) 
Ex: Throw away those old shoes. (Hay výt đôi giày cũ đó di.) 
try on: mặc thử (quán áo) 
Ex: I like this dress. Could I try it on? (Tôi thích cái do này. Tôi mặc 
thi được không?) 
turn down: tit chói (= refuse); bác bó, loai bó (= reject) 
Ex: He was offered £500 for the picture but he turned it down. 
(Có người dé nghi trả 500 bảng cho bức tranh nhung anh ấy dà từ chối.) 
They turned me down/ turned down my application because I didn't 
know German. 
(Ho đã loại tói/ bác don xin viéc của tôi vi tôi không biết tiếng Đức.) 
turn into: trở thành; biến thành; chuyển thành (= convert) 
Ex: I'm going to turn my garage into a playroom for the children. 
(Tôi sẽ bién nhà để xe của tôi thành phòng chơi cho bọn trẻ.) 
turn off: tắt; khóa (đèn, máy móc, động cơ, bếp gas, vòi nước, ..) 
Ex: Don't forget to turn off all the lights when you go to bed. 
(Đừng quên tắt hết đèn khi di ngủ.) 
turn on: mở; bật (đèn, máy móc, động cơ, bếp gas, vòi nước,..) 
Ex: I turned on the television and watched the World News. 
(Tôi mở ti vi xem tin thế giới.) 
turn up: đến (= arrive); xuất hiện (= appear) 
Ex: We arranged to meet at the station but she didn't turn up. 
(Chúng tôi hen gặp nhau tai nhà ga nhung có ấy dà không đến.) 
turn up/ down: táng/ giám (4m lugng, nhiét dó, áp suát, ánh sáng, v.v. 
cüa các thiét bi, máy móc) 
Ex: Turn up the gas; it is much too low. 
(Hãy uặn bếp gas lớn lén; lửa tháp quá.) 
Could you turn that music down a little? We can't hear ourselves 
speak! 
(Anh uặn nhạc nhỏ một chút có được không? Chúng tôi không nghe 
được tiếng của chính mình nữa!) 
wash up: rửa bát đĩa 
Ex: Since you made lunch, I'll wash up. 
(Vi ban đã làm com trưa, nên tôi sé rửa bát dia.) 
wear out: làm món, làm rách; làm kiét süc 
Ex: Children wear out their shoes very quickly. 
(Tré em mang giày rát mau món.) 
She was worn out from taking care of her sick mother. 
(Có ấy biệt sức vi phái chăm sóc người me dau ốm.) 
work out: tính toán (= calculate) 
Ex: I’m trying to work out how much money I've spent. 
(Tói dang có tính xem tói dà tiéu hét bao nhiéu tién.) 


» 


f 0-39gueommo 


fo 0 SS Cv. po I r^ 


10. 
11. 
12. 


EXERCISES 


Fill in each gap, either with one of the verbs or one of the particles. Put the verb in 
the correct form. 


bring give put try look (2) out’ back on away up off|, 
turn fall break take pick after down round across 


Put. your warm coat. It's rather cold today. 

Im for yesterday's newspaper. Did you throw it — ? 
CouldI_  — on that dress in the window? 

Oh, dear! The lights have gone . I can’t see anything. 

She told me her computer down, so she couldn't do the work. 
You must remember to take the book to the library. 

Ilive in Bristol now, but I grew in Leicester. 

It was my first flight. I was nervous as the plane off. 

Im forward to meeting her very much. 


. Don't worry about the baby. I'll look her while you're out. 
. Well, I'll you up at 8.00 and we can go to the cinema together. 


I heard someone running behind me. I turned and saw a girl in a track suit. 


. She offthehorse and hurt her wrist. 

. You can _ — the television off. Nobody is watching it. 
. Look ___! The glass is going to fall! Oh! Too late! 

. Please turn the music. It's too loud! 

. Did you " 
. Each month she some money aside for her retirement. 
. She up three children on her own. ` 

. Yesterday I came 


up biting your nails? 


the book I had lost, completely by chance. 


Complete the sentences, using one of these phrasal verbs (in the correct form). 
Use a dictionary if you need. 


cross out turn up break into ^ putoff 
make up wear out setup. ‘see off - 


showround run out of. cary out - 
tum down  . take off cut down - 


. Would you like to see the factory? Would you like me to you _ ? 


The children a little poem and wrote it in the card. 

Sue was offered a job as a translator but she it 

His shoes are quite . He'll have to get a new pair. 

They have had to the football match ___ because of snow. 
Kathy is going to Australia tomorrow. I’m going to the airportto ^ ^ her 
He’s missed so much school that he’s going to find it very hard to 

It took firefighters three hours to the blaze. 

Rachel knew that Ross would be worried if she didn’t 

They never seemed to things to say to each other. 
Terrorists had threatened to the embassy. 

Can you imagine who I while I was in Paris? 


13. An investigation was by the local police. 
14. A house in our neighborhood was last night. 
15. The doctor advised him to his working hours. 
16. If you make a mistake on the form, just — it — . 
17. Burton smiled and with his work. 
18. He's been feeling much better since he smoking. 
19. She her clothes and got into bed. 
' 20. Zedco wants to a new sales office in Germany. 


Ill. Rewrite the sentences, using the correct synonym of the underlined phrasal verbs: 


appear, cancel, consider, continue, delay, delete, demolish, discover, discuss, display, 
erect, examine, execute, occupy, omit, postpone, prepare, reduce, reject, represent, 
explode, resemble, return, stop, select, review, calculate, tolerate 

You'll have to cut down your living expenses a little. 

I must think that matter over carefully before I answer you. 

That company is going to put up a new building on this corner. 

The two girls take after their mother very much in appearance. 

Look each sentence over carefully. Cross out the incorrect words. 

Mr. Lam's job seems to take up all of his spare time. 

They are going to pull that building down. 

We had to call off the picnic because of the bad weather. 

9. We heard the bomb go off five miles away. 

10. These books are overdue. When are you going to take them back? 

11. When you make up that list for me, don't leave any names out. 

12. We worked out how much of our salaries we would have to save each year. 
13. That woman certainly tried hard to show off her abilities. 

14. When I was looking through my papers, I came across this picture. 

15. I suggest that you talk the matter over with your boss first of all. 

16. Did the workers carry out the foreman's instructions carefully? 

17. Is the committee going to turn down his application for admission? 

18. Should we go over the lesson now or put it off until later tonight? 

19. How many people do you expect to show up at the meeting tonight? 

20. I think this storm will hold up the flights. 

21. There are some pens here. Why don't you pick out one or two? 

22. I tried to interrupt the two men, but they went on arguing anyway. 

23. Trevor gave up playing football years ago. 

24. Those three letters are an abbreviation. They stand for something. 

25. I don't see how you can put up with such bad working conditions. 


IV. Put in a phrasal verb that means the same as the verb in brackets. Use the correct 
form of the phrasal verb. 
Rachel : I've (1) (discovered) what the problem is with the exam. 
Vicky : Oh, good. Tell me. 
Rachel : When they printed the papers, they (2) (omitted) a page. No one no- 
ticed until the papers had all been (3) (distributed). Now they'll have 


952340 OU I oc FO se 


Vicky : Are you sure you haven't (6) 


to(4) ^ (discard) all the papers and (5) (postpone) the exam. 
(invent) this whole story? 


Rachel : It’s true, I tell you. And isn't it good news? 


Vicky : I don't know about that. It means we'll have to (7) 


V. 


fe0onuogbhomrmn- 


Be 
pO 


(continue) revising. 


Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first. Use the 
word in brackets. " 

I'm trying to find my diary. (looking) 

You're too young to stop working. (give) 

This bag is Janet's. (belongs) 

The police continued to watch the house. (carried) 
They talked about the plan. (discussed) 

Ihaven't got any money left. (run) 

The staff all have great respect for their boss. (look) 
I wouldn't tolerate such terrible conditions. (put) 
They'll have to postpone the game. (off) 


. I visited some old friends while I was in Manchester. (called) 

. Pm trying to reduce the amount of coffee I drink. (cut) 

. We're trying to arrange a holiday together. (up) 

. The teacher was dictating so fast, we couldn't go as fast as her. (keep) 

. I always like to enter quiz competition. (go) 

. We got some money from the insurance company, but nothing could compensate for 


losing my wedding ring. (make) 


. I found this film quite disappointing. (let) 

. I don't think Jack's story about seeing the ghost was true. (made) 

. I'm bored with waiting for her to telephone. (fed) 

. The fire suddenly started in the early hours of the morning. (broke) 
20. 


If you don't know the number, you can find it in the phone book. (up) 


VI. Replace the underlined words with a phrasal verb. 


(O.0 >1 Ơ QR ONE 


We've arranged a meeting for next Tuesday. 

Be careful! There's a car coming. 

The government is introducing a new tax on computers. 

I was always nervous as the plane went into the air. 

The problem isn't going to just disappear. 

Everything is so expensive. Prices seem to be increasing all the time. 
How did the accident happen? 

There used to be a restaurant here, but it went out of business a year ago. 
A: They're going to demolish this beautiful old building. 

B: I know. Some protesters were distributing leaflets about it. 


. Tom often pays us short visits without warning. 

. I didn't expect to win the competition. I only entered it for a joke. 

. Before you accept this offer, please consider it carefully. 

. We can't continue if you don't co-operate. 

. He was offered a new job, but he refused it because he didn't want to move house. 


Tm «ure we'll all rememher this holidav with øreat. nleasure. 


GIGI TU (PREPOSITIONS) 


I. Định nghĩa (Definition) 

Giới từ là từ hoặc nhóm từ thường được dùng trước danh từ hoặc dai từ dé chỉ 
sự liên hệ giữa danh từ hoặc đại từ này với các thành phần khác trong câu. 
Ex:I left your book on the table. (Tôi để cuốn sách của anh trên bàn.) 

[giới từ on diễn tả mối liéh hệ giữa danh từ table và danh từ book.] 
She has never spoken to me. (Cô ta chưa bao giờ nói chuyện uới tôi.) 
[giới từ to chỉ mối liên hệ giữa dai từ me và động từ speak.] 
Giới từ cũng có thể đứng trước động từ ở dang -ing (preposition + -ing form). 
Ex: He is talking of emigrating. (Ông ta dang nói vé viéc di cư.) 
Đôi khi giới từ cũng có thé đứng cuối câu, nhất là trong câu hỏi bát đầu 
bằng what/ where/ who/..và trong mệnh dé quan hệ (relative clauses). 
Ex: Which drawer does he keep it in? (Anh ta cát nó trong ngăn kéo nào?) 
[= In which drawer does he ..?] 
They were the people I was traveling with? (Ho là những người di 
du lich cüng vói tói.) [ .. the people with whom I was ..] 


Il. Các loại giới từ (Kinds of prepositions) 
Có thé nói giới từ là phán gây không it khó khăn cho người học tiếng Anh 
bởi giới từ không có một nghĩa nhất định, ta chỉ biết nghĩa của nó thông 
qua một tình huống hoặc cấu trúc nào đó. Chúng ta tạm phân loại giới từ 
như sau: 
1. Giới từ chỉ nơi chốn (prepositions of place) 
+ AT: ở; tai 
- At được dùng để chỉ vi trí tại một điểm. 
at home; at the station/ airport/ door/ crossroad/ office/ seaside ... 
at the top/ bottom (of a page/ hill ...); at the front/ back (of a building/ 
group of people); at the beginning/ end (of a lesson) 
Ex: Write your name at the top of the page. 
(Hãy viét tên của bạn ở đâu trang.) 
We are standing at the bus stop. (Chúng tôi dang đứng ở tram xe buýt.) 
Turn right at the next corner. (Hãy rẽ phải ở góc đường kế tiếp.) 
Đôi khi chúng ta có thể dùng at để chỉ một nơi lớn hơn, nếu chúng ta chỉ 
xem nơi này như một điểm - ví dụ như một chặng trong một cuộc hành 
trình hoặc một nơi gặp mặt. Hãy so sánh các ví dụ sau: 
Ex: The train stops for an hour at Frankfurt. 
(Xe lita dừng ở Frankfurt một giờ.) 
[= at Frankfurt station] — điểm dừng trong một cuộc hành trình 
She lives in Frankfurt. (Bà ấy sống ở Frankfurt.) 
Let's meet at the club. (Chúng ta hãy gặp nhau ở câu lạc bộ.) 
— điểm gặp mat 
It was warm and comfortable in the club. 
(Thật là ám cúng và thoải mái khi ở trong câu lạc bộ.) 


At (at sb’s) được dùng để chi nhà, văn phòng, cửa hàng hoặc dia chỉ của 
người nào đó. 
at the doctor's (office) | hairdresser's (shop)! butcher's (store)/ Sally's 
(house)..; at 73 Albert Avenue 
Ex: They were at Mike's (house) last night. 
(Tối hôm qua họ đã ở nhà Mike) . 
Mike lives at 65 Shirley Street. (Mike sống ở số 65 đường Shirley.) 
At dugc düng truóc tén cüa mót tóa nhà, khi cháng ta khóng nghi đến tòa 
nhà mà chỉ để cập đến hoạt động hoặc sự kiện xảy ra bên trong. 
Ex: There's a good film at the cinema in Elpel Street. 
(Có một bó phim hay dang chiếu tai rạp chiếu bóng trên đường Elpel.) 
The meeting took place at the company's headquarters. ' 
(Cuóc hop dà dién ra tai tru sé chính cüa cóng ty.) 
At chi noi làm viéc hoác hoc táp. 
at work/ school/ college! university... 
Ex: My father is at work now. (Hiện giờ cha tôi dang di làm.) 
Her daughter is at Oxford. (Con gái của bà ta học ở Đại hoc Oxford.) 
[» Oxford University] 
He's at the London School of Economics. 
(Anh ấy hoc ở Dai hoc kinh té London.) 
At chỉ sự hiện diện (của một người) tại một sự kiện. 
at the party, at the meeting, at the concert, at the match, at the lecture 
Ex: We were at the party last night when you called. 
(Tối qua, khi bạn goi điện chúng tôi dang du tiệc.) 


+ IN: trong; ở trong 


In được dùng dé chỉ vi trí bên trong một diện tích, hoặc trong không gian 
ba chiều (khi vật gì đó được bao quanh). 
in the room/ building/ kitchen/ garden/ restaurant/ office] park/ pool/ 
mountains/ sea/ river/ forest/ field/ desert/ village/ town/ country/ city ... 
Ex: There are 400 seats in the theater/ cinema. 
(Có 400 chỗ ngôi trong rap hát| rap chiếu bóng.) 
Look at the children who are swimming in the pool/ river/ sea. 
(Hãy trông chừng những đứa trẻ dang bơi trong hó/ sóng/ biển.) 
My friend lives in a small village in the mountains. 
(Ban tói sóng trong mót ngói làng nhó à mién nui.) 
in the world/ in the sky/in the air/ in space 
Ex: Everest is the highest mountain in the world. 
(Everest là ngon nii cao nhát thé giói.) 
It was a lovely day. There wasn't a cloud in the sky. 
(Đó là một ngày đẹp trời. Trên trời không một gon mây.) 
in a linel queue/ row 
in a book/ newspaper/ magazine/ photo/ picture... 
in a pocket/ box/ bottle... 


Ex: When I go to the cinema, I prefer to sit in front row. 
(Khi di xem phim, tôi thích ngôi ở hàng ghé phía trước.) 
Who is the woman in that photo? [NOT ... en-that-phete] 
(Người phu nữ trong tám hình đó là ai vay?) 
He had left his passport in his coat pocket. 
(Anh ấy bó quên hộ chiếu trong túi áo khoác.) 
What is it in the box? (Có gi trong hộp vây?) 
In được dùng trước tên làng, thi trấn, thành phố, quốc gia,... . 
Ex: When we were in France, we spent a few days in Paris. 
(Khi ở Pháp, chúng tôi đã ở Paris vài ngày.) 
Atlanta is in Georgia. (Atlanta thuộc bang Georgia.) 
In được dùng với tên đường (người My dùng on). 
in the streetl road/ avenue; in Wall Street . 
Ex: Her house is in Albert Street. (Nhà có ấy ở đường Albert.) 
Tve lived in this road for twenty years. 
(Tôi đã sống trên con đường này 20 năm rói.) 
In được dùng với phương tiện đi lại bằng xe hơi và xe taxi. 
in a car/ taxi 
Ex: They arrived in a taxi. (Họ đến bằng taxi.) 
In được dùng không có mạo từ để nói rằng một người dang ở một nơi nào 
đó: in bed/ hospital/ prison/ church 
Ex: Her mother is now in hospital. (Hiện giờ me cô ấy dang nằm vién.) 
In được dùng để chi phương hướng hoặc được dùng trong một số cum từ 
chỉ nơi chốn. 
in the south/ east/ west/ north 
in the middle of; in the back/ front of (a car) 
Ex: Ho Chi Minh City is in the south of Viet Nam. 
(Thành phố Hồ Chi Minh nằm ở miền nam Việt Nam.) 
That old man has a pain in the middle of his back. 
(Ông lão đó bị đau giữa lưng.) 
I like sitting in the back (of the car). (Tôi thích ngôi ở ghế sau.) 
ON: trén; ở trên 
On được dùng để chỉ vị trí trên bề mặt. 
on the table/ carpet/ wall/ ceiling/ blackboard / screen / pavement/ door | 
shirt/ map/ page .. 
Ex: I sat on the grass/ on the chair/ on the ground. 
(Tói ngói trén có/ trén ghé/ xuóng dát.) 
There's a dirty mark on the wall/ on your nose/ on your shirt. 
(Có vêt do trên tường trên mũi của ban/ trên áo của ban.) 
On được dùng để chỉ nơi chốn hoặc số tầng (nhà). 
on the platform/ railway/ farm/ island/ river/ beach/ coast 
on the ground | on the (1st, 2nd, 3rd) floor 


Ex: They have lived on this farm for twenty years. 
(Ho đã sống ở trang trai này 20 năm rôi.) 
Portsmouth is on the south coast of England. 
(Portsmouth nằm ở bờ bién phía nam nước Anh.) 
He works on the railway. (Ông ấy làm uiệc ở ngành đường sốt.) 
My office is on the fifth floor. (Văn phòng của tôi ở tang năm.) 
- On được dùng trước tên đường (US). 
on the street; on Wall Street; on Shirley Road 
Ex: Her house is on Albert Street. (Nha cô ấy ở đường Albert.) 
I've lived on this road for twenty years. 
(Tôi dà sóng trên con đường này 20 năm rồi.) 
- On được dùng với các phương tiện di lai công cộng hoặc cá nhân (ngoai 
trừ car và taxi). 
on a bus/ train/ plane/ ship/ motorbike/ bicycle/ horse 
Ex: There were too many people on the bus. 
(Có quá nhiều người trên xe buýt.) 
Mary passed me on her bicycle. (Mary dap xe ngang qua tôi.) 
- On còn được dùng trong một số cum từ chi vi trí. 
on the left/ right; on the front/ back (of a letter/ piece of paper Í...); on sb’s 
left/ right 
Ex: In Britain people drive on the left. 
(Ở nước Anh, người ta chay xe bên trái.) 
Write your name on the back of the envelope. 
(Hãy viét tên của anh ở phía sau phong bì.) 
If you look on your right, you will see the White House. 
(Néu các ban nhin bén phái, các ban sé tháy Nhà Tráng.) 
* ABOVE: cao hon; trén (nhung khóng nhát thiét phái ngay trén) 
Ex: We were flying above/ over the clouds. 
(Chúng tôi dang bay bên trên những dám máy.) 
+ BELOW: ¿hấp hơn; dưới (nhưng không nhất thiết phái ngay dưới) 
Ex: The lake is almost 900 feet below sea level. : 
(Cái hô này thấp hon mực nước bién gân 900 feet.) 
+ OVER: ngay trên (nhưng không tiếp xúc) 
Ex: The Simpsons live in an apartment over the store. 
(Gia dinh Simpsons sóng trong căn hộ ngay trên cửa hàng.) 
* UNDER: duói; ngay duói 
Ex: My puppy is sleeping under the table. 
(Chü chó con cüa tói dang ngü duói gám bàn.) 
* NEAR: gán (khoáng cách ngán) 
Ex: Don't sit near the door. (Ding ngôi gan cửa ra vào.) 
* BY, BESIDE, NEXT TO: bén canh 
Ex: Come and sit by/ beside/ next to me. (Hày dén ngói canh tói.) 


* INSIDE: bén trong 
Ex: Let's go inside the house. (Chúng ta hãy di vào trong nhà.) 
+ OUTSIDE: bên ngoài 
Ex: He was sitting at a table outside the café. 
(Anh ta dang ngói & bàn bén ngoài quán gidi khát.) 
+ BETWEEN: ở giữa (hai người, vat, noi chốn, ...) 
Ex: Who is the girl standing between Alice and Mary? 
(Cô gái đứng giữa Alice và Mary la ai vay?) 
Chúng ta cũng có thé ding between để nói người hoặc vật nào đó dang 
ở giữa một số người hoặc vật riêng rẽ (không thành nhóm). 
Ex: Our house is between the woods, the river and the village. 
(Nhà chúng tôi nằm giữa khu rừng, con sóng và ngôi làng.) 
+ AMONG: ở giữa (một đám đông hoặc một nhóm người hoặc vát) 
Ex: She was sitting among a crowd of children. (Cô ấy ngôi giữa đám trẻ.) 
+ AGAINST: tua vào 
Ex: I put the ladder against the wall. (Tôi đặt cái thang tua vào tường.) 
* IN FRONT OF: phía truóc 
Ex: There's a garden in front of my house. (Trước nhà tôi có một khu vuon.) 
+ BEHIND: phía sau 
Ex: The car behind us was flashing its lights. 
(Chiếc 6 tô phía sau chúng tôi dang nháy đèn.) 
+ OPPOSITE: đối diện 
Ex: The bank is opposite the supermarket. 
(Ngân hàng ở đối dién/ trước mặt siêu thị.) 
+ ACROSS: bên kia 
Ex: My house is just across the street. (Nhà tôi ở ngay bên kia đường.) 
. Giới từ chi thời gian (prepositions of time) 
+ AT: vào lic 
- At dugc düng dé chi thói diém. 
at 5 o'clock/ at 4.15/ at midnight/ at noon/ at night/ at lunch time/ 
at sunset/ at sunrise/ at dawn ... 
Ex: They arrived at 2.45. (Ho đến lúc 2 giờ 45 phút.) 
I don't like going out at night. (Tói khóng thích di choi vào ban dém.) 
Phone me at lunchtime. (Hãy điện thoại cho tôi vào giờ ăn trua.) 
- At được dùng để nói về những kỳ nghỉ (toàn bộ những ngày trong ky nghỉ). 
at the weekend/ at weekends/ at Christmas/ at New Year/ at Easter / 
at Thanksgiving 
Ex: We often give each other presents at Christmas. 
(Vào lễ Giáng sinh chúng tôi thường tặng quà cho nhau.) 
What did you do at the weekend? (Ban đã làm gi vào kỳ nghỉ cuốt tuân?) 


+ Người Mỹ dùng: on the weekend/ on weekends 

Ex: Let's go away on weekends. (Cuói tuán chüng ta di chai xa nhé.) 
- At cón dugc ding trong các cum tit chí khoáng thói gian. 

at the moment/ at present/ at the same time/ at that time/ at first ... 

Ex: Mr Bean is busy at the moment. (Lúc này ông Bean dang bán.) 


* ON: vào 
- On dugc düng dé chi ngày trong tuán hoác ngày tháng trong nám. 
on Monday / on Sundays/ on 15 April/ on 12 May 2003 
Ex: See you on Tuesday. (Hen gặp anh vào thứ Ba.) 
My birthday is on 25th August. (Sinh nhát của tôi vào ngày 25 tháng 8.) 
- On dugc düng dé chi mót ngày trong ky nghi hoác các buói trong ngày 
cu thé. 
on Christmas Day/ on New Year/ on Easter Monday ... 
on Sunday morning(s)/ on Friday afternoon(s) ... 
on my birthday 
Ex: Do you usually go out on Saturday evenings? 
(Bạn có thường di choi vào tối thứ Bảy không?) 
Theyre having a party on Christmas Day. 
(Họ sẽ tổ chức một bữa tiệc vào ngày Giáng sinh.) 
+ IN: trong 
- In được dùng dé chi khoảng thời gian dài: tháng, năm, mùa, thập niên, 
thế kỷ. 
in September/ in 1987/ in the 1970s/ in (the) winter/ in the 18th 
century/ in the Middle Ages 
Ex: Mozart was born in 1756. (Mozart sinh năm 1756.) 
My country is very beautiful in (the) spring. 
(Vào mùa xuân đất nước tôi rốt dep.) 
This house was built in the 15th century. 
(Ngói nhà này dugc xáy vào thé ky 15.) 
- In được dùng cho một ky nghỉ cụ thé, một khóa hoc và các buổi trong ngày. 
in the morning/ afternoon/ evening 
in the Easter holiday, in the summer term 
Ex: We'll arrive at 5 o'clock in the morning. 
(Chúng tôi sẽ đến lúc 5 giờ sáng.) 
Most students look for temporary jobs in the summer holidays. 
(Phân lớn sinh vién đều tim viéc làm tam thời trong những ngày 
nghi he.) 
- In còn được dùng dé chi khoáng thời gian phái mất dé hoàn thành việc 
gi dó hoác khoáng thói gian trong tuong lai. 
Ex: I did the crossword in five minutes. 
(Tôi đã giải trò choi 6 chữ đó trong 5 phút.) 
The supermarket will open in two weeks. [= two weeks from now] 
(Siêu thị sẽ mở cửa trong hai tuần nữa.) 


* Lưu ý: Không dùng giới tir at, on, in trước các từ all, each, every, some, last, next, this, today, 
tomorrow, yesterday. 
Ex I'll see you next Friday. (Tôi sé gặp anh vào thứ Sáu tdi.) 
Are you free tomorrow morning? (Sáng mai anh có ránh khóng?) 


+ IN TIME: dáng lúc; kip lúc 
Ex: Will you be home in time for dinner? 
(Liéu anh có vé nhà kip bita tói khóng?) 
We'll have to hurry if we want to be in time for the show. 
(Nếu muốn đến kip giờ diễn thì chúng ta phái khẩn truong lên.) 


+ ON TIME: đúng giờ 
Ex: Rachel is never on time. She's always late. 
(Rachel khóng bao gió dung gió. Có dy luón tré.) 
I hope the meeting starts on time. 
(Tói hy vong cuóc hop sé bát dáu düng gio.) 
+ DURING: trong; suót (mót khoáng thói gian) 
Ex: The shop's closed during the whole of August. 
(Cửa hàng đó đóng cửa suốt cá tháng Tám.) 
He stopped for applause three times during his speech. 
(Trong khoảng thời gian đọc bài diễn uăn, ông ấy đã dừng lại ba 
lần uì tiếng uỗ tay tán thưởng.) f 
+ FOR: trong (khoáng thời gian hành động hoặc sự uiệc xảy ra) 
for two hours/ 20 minutes/ five days/ a week/ three months/ 5 years .. 
for a long time/ ages 
Ex: We've been waiting for forty minutes. (Chúng tôi đã đợi 40 phút rồi.) 
I haven't seen him for ages. (Đã láu lắm tôi không gặp anh ta.) 
+ SINCE: tw; ti khi (thời điểm hành động hoặc sự viéc bắt đâu.) 
since 4 o'clock/ Monday/ yesterday/ 12 May/ April/ 1987/ Christmasl 
lunchtime/ last year 
since being children/ being young/ leaving school ... 
Ex: I've been waiting since ten past five. (Tôi đã đợi tit lúc 5 giờ 10 phút.) 
[= from ten past five until now] 
We've known each other since being children. 
(Chüng tói quen nhau tit khi cón nhó.) 


+ FROM... TO: ti .. đến 
Ex: He works from morning to night. (Anh ta làm viéc từ sáng đến tối.) 
They lived in Hue from 1976 to 2000. 
(Họ đã sóng ở Huế từ năm 1976 đến năm 2000.) 
+ BY: rước hoặc vào (một thời điểm nào đó) 
Ex: I've to finish this report by Thursday. 
(Tôi phải hoàn thành bán báo cáo này trước thứ Nam.) 
[= on or before Thursday, not later than Thursday] 
By this time next week we'll be in New York. 
(Vào giờ này tuần sau, chúng tôi sẽ có mặt tai New York.) 


+ UNTIL/ TILL: đến; cho đến (một thời điểm được nói rõ) 

Ex: Il] wait until till half past ten. (Tôi sẽ đợi đến 10 giờ rưỡi.) 
We usually work from eight until/ till five. [= .. from eight to five] 
(Chúng tôi thường làm uiệc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.) 

Not until/ till = not before (không .. cho đến trước) 

Ex: Don't open it until/ before your birthday. 

(Düng mó nó truóc ngày sinh nhát cüa ban.) 
+ BEFORE: (rước; trước khi 
Ex: She regularly goes for a run before breakfast. 
(Có ấy thường chay bộ trước khi ăn điểm tám.) 
+ AFTER: sau; sau khi 
Ex: I'll see you after the meeting. (Tôi sẽ gặp anh sau cuộc họp.) 


3. Giói tà chi su chuyén dóng (Prepositions of movement) 
* TO: dén, tói (mót noi nào dó) 
Ex: She walks to school every day. (Có ấy di bó đến trường mỗi ngày.) 
He was taken to the hospital for treatment. 
(Óng ta dà dugc dua tói bénh vién dé diéu tri.) 
+ FROM: tw (một noi nào đó) 
Ex: A child fell from the seventh floor of a block. 
(Một dita bé rơi xuống từ tang 7 của một tòa nhà.) 
From... to (tù .. đến) 
Ex: We drove from London to Edinburgh. 
(Chüng tói lái xe tit London dén Edinburgh.) 
* ACROSS: qua; ngang qua 
Ex: The explorers walked across the desert. 
(Doan thám hiém di qua sa mac.) 
* ALONG: doc theo 
Ex: We saw her running along the road. 
(Chúng tôi thấy có ta chay doc theo con đường.) 
* ABOUT: quanh quán; dáy dó 
Ex: The children were playing about the yard. ` 
(Bon tré dang chai quanh quán trong sán.) 
+ INTO: vào; vào trong (tòa nhà, căn phòng, xe hoi...) 
Ex: Don't wait outside. Come into the house. 
(Đừng có đợi bên ngoài. Hãy vào nhà di.) 
She got into the car and drove away. (Cô ấy vào xe rói lái di.) 
+ OUT OF: ra khói (tòa nhà, căn phòng, xe hoi, ..) 
Ex: She got out of the car and went into a shop. 
(Có ta ra khói xe rói di vào mót cüa hiéu.) 
A bird flew out of the cage. (Con chim bay ra khói lóng.) 
+ UP: lén (một điểm hoặc vi trí cao han) 
Ex: He ran up the stairs hurriedly. (Anh ta vôi và chạy lên lâu.) 


+ DOWN: xuéng (mót diém hodc mót vi trí tháp hon) 
Ex: The stone rolled down the hill. (Hón dá lan xuóng dói.) 


* THROUGH: qua; xuyén qua 
Ex: The burglar got in through the window. (Tên trộm vào nhà qua cửa sổ.) 
We walked through the wood. (Chúng tôi đi xuyên qua rừng.) 
+ TOWARD(S): vé phía 
Ex: She sat silently looking out toward(s) the sea. (Cô ấy ngôi lặng im 
nhìn ra biển.) 
The child came running toward(s) me. (Dia bé chạy vé phía tôi.) 
* ROUND: quanh; vóng quanh 
Ex: The earth moves round the sun. (Trái đất quay quanh mặt trời.) 


. Các loại giới từ khác (Other types of prepositions) 
Ngoài các loại giới từ chính đã được liệt kê, các giới từ và cum giới từ sau 
đây được dùng để diễn tả: 
a. Mục đích hoặc chức năng: for, to, in order to, so as to (dé). 
- For + verb-ing/ noun 
Ex: We stopped for a rest. (Chúng tôi dừng lai để nghi ngơi.) 
This cloth is for cleaning the floor. (Miếng vai này dùng dé lau nhà.) 
- tol in order to/ so as to + bare-infinitive 
Ex: I went out to/ in order to/ so as to post a letter. 
(Tói ra ngoài dé giti thu.) 
b. Nguyên nhân: for (vi), because of, owing to (vi, bởi vi). 

Ex: He was sent to prison for stealing. (Nó bi bó tu vi tói dn cáp.) 

We didn't go out because of the rain. 
(Vi trói mua nén chüng tói khóng di chai.) 

c. Tác nhân hay phương tiện: by (bàng; bởi), with (bằng) 

Ex: He was arrested by the police. (Anh ta đã bị cảnh sát bắt.) 

I go to school by bus. (Tôi di học bằng xe buýt.) 
[But: I go to school on foot = I walk to school] 
You can see it with a microscope. 
(Anh có thé quan sát nó bang kính hién vi.) 

d. Su do lường, số lượng: by (theo, khoáng) 

Ex: They sell eggs by the dozen, material by the yard , and coal by the ton. 
(Ho bán tritng theo chuc, bán vdi theo thuóc, và bán than theo tán.) 
Clare's salary has increased by ten per cent. 

(Luong của Clare dà tăng khoáng 10%.) 
e. Sự tương tự: like (giống) 
Ex: She looks a bit like Queen Victoria. 
(Tróng bà ấy hơi giống Nữ Hoàng Victoria.) 
He wore a hat like mine. (Anh ta đội mũ giống mũ của tôi.) 
f. Sự liên hé hoặc đồng hành: with (cùng vói) 
Ex: She lives with her uncle and aunt. (Cô ấy sóng cùng chú thim.) 


Tom went on holiday with a friend. 
(Tom di nghỉ cùng uới một người ban.) 


g. Sự sở hữu: with (có), of (của) 


Ex: 


We need a computer with a huge memory. 
(Chüng tói cán mót máy tính có bó nhó thát lón.) 
Please tell me the name of the street. (Vui long cho tói biét ten duong.) 


h. Cách thức: by (bằng cách), with (uới, bằng), without (không), in (bang)... 


Ex: 


X Luu 


The thief got in by breaking a window. 
(Tên trộm vào nhà bằng cách dap và cửa sổ.) 
He welcomed her with open arms. (Anh ta dang rộng tay đón cô ấy.) 
She entered the room without knocking. 
(Cô ta vào phóng mà không gõ cửa.) 
Marta speaks in a gentle voice. (Marta nói bằng giọng diu dang.) 
ý: 
Phân biệt một số giới từ 
Among và between: ở giữa 
Between: giữa hai người, vật hoặc nơi chốn. 
Among: giữa một nhóm gồm nhiều người hoặc nhiều vật. 
Ex. The little child sat between his mum and dad. (Đứa bé ngồi giữa me và cha của nó.) 
He found it among a pile of old books. (Anh ta tìm thấy nó giữa đống sách cũ.) 
At và in: düng dé chi noi chén 
At dùng để chỉ một điểm dừng trong một cuộc hành trình, một điểm hen, v.v. 
In: dùng với thành phố, đô thị, miền, đất nước. 
Ex. What time do we arrive at Cardiff? (Mấy giờ chúng ta đến Cardiff?) 
When did you arrive in New Zealand? (Ban dén New Zealand khi nào?) 
Beside và besides 
Beside. bén canh 
Besides: ngoài ra; thêm vào đó 
Ex: He was standing just beside me. (Anh ta đang đứng ngay bên cạnh tôi.) 
No one writes to me besides you. (Khóng ai viét thu cho tói ngoài anh.) 
Above, below và over, under 
Above; ở trên (nói một cách tổng quát) 
Below. ở dưới (nói một cách tổng quát) 
Ex The birds were flying high ahove the trees. 
(Chim chóc bay lượn cao trên những tán cây.) 
Over. ngay trên (nói cụ thể) 
Under. ngay dưới (nói cụ thể) 
Ex. A flag is flying over the palace. (Lá cd tung bay trên tòa lâu dài.) 
Một số cụm từ thường dùng với on/ in/ at 
Những cum từ thường dùng với on 
on holiday, on vacation, on business, on a trip, on a tour, on a cruise, on television, 
on the radio, on the phone, on strike, on a diet, on fire, on the whole, on purpose... 
Ex Did you go to German on business or on holiday? 
(Anh di Đức công tác hay đi nghi?) 


On the whole | enjoy my job. (Nói chung tói thích cóng viéc cüa minh.) 
-  Nhüng cụm từ thường dùng với in: 
in the rain, in the sun, in the shade, in the dark, in bad weather, in ink, in pencil, 
in words, in figures, in cash, in cheque, in love with, in one's opinion,... 
Ex: May | pay in cheque? (Tôi trả bang séc có được không?) 
In my opinion, the film wasn't very good. (Theo tói thi phim khóng hay lám.) 
-  Nhüng cum từ thường dùng với at: 
at the age of, at a speed of, at a temperature of... 
Ex: Jill left school at 16/ at the age of 16. (Jill thôi học năm 16 tuổi.) 


Ill. Giới từ theo sau các tính từ, danh từ và động từ (Prepositions following 
adjectives, nouns, and verbs) 
1. Adjective + preposition (Tính tw + giói tw) 


+ OF 
ashamed of : xấu hổ (và) .. (in)capable of : (không) có khá năng 
afraid of : SQ, e Ngai .. envious of : đố ky, ghen tị 
ahead of : trước guilty of : phạm tôi, có tội 
confident of : tin tưởng terrified of : sợ; khiép sợ 
tired of : chán certain/ sure of : chác chắn 
fond of : thích joyful of : vui mừng (vé) 
full of : đây jealous of : ghen ty vói 
Sick of : chán ngấy frightened of : hoảng sợ 
hopeful of : hy vong scared of : bi hoảng sợ 
suspicious of : nghi ngờ independent of : độc láp 
proud of : tu hào short of : thiéu, khéng di 
aware/ conscious of : nhận thúc 

+ TO 
important to : quan trọng acceptable to : có thé chấp nhận 
likely to : có thể accustomed to : quen uới 
agreeable to. — : có thé dóng ý useful to sb. — : có ích cho ai 
next to : ké bén rude to : thô lỗ, cóc cồn 
open to : mở delightful to sb. : thú vi đối vói ai 
pleasant to : hài lóng familiar to sb. : quen thuóc dói vói ai 
clear to : rõ ràng preferable to : dáng thích hon 
contrary to : trái lai, dói láp similar to : gióng, tuong tu 
addicted to : dam mé equal to : tuong duong vói, bằng 
engaged to : đính hôn vói ^ available to sb : sẵn cho ai 
grateful to sb. : biét ơn ai favourable to : tán thành, ủng hộ 
responsible to sb: có trách nhiém vói ai 
harmful to sb/ for sth : có hai cho ai/ cho cái gi 
necessary to sth/sb : cán thiét cho viéc gi, cho ai 

* FOR 
difficult for : khó... available for sth: có sán (cdi gi.) 


late for : trễ... grateful for sth. : biét ơn vé uiệc... 


dangerous for : nguy hiểm.. convenient for : thuán lgi cho... 


famous for : nổi tiếng (và).. qualified for — : có phẩm chát 
greedy for : tham lam... necessary for : cán thiét 
perfect for : hoàn hảo suitable for : thích hợp 

fit for : thích hợp cho 


helpful/ useful for: có lgi, có ích 

ready for sth. — : sán sàng cho viéc gi 

good/ bad for : tót/ không tốt cho... 

sorry for sb/ doing sth : tiéc (cho ai/ vi dà làm diéu gi) 
responsible for sth. : chiu trách nhiém vé viéc gi 


*AT 
good at : giỏi (vê...) surprised at : ngạc nhiên 
bad at : dé (vê...) shocked at : bị sửng sốt 
clever at : khéo léo... amazed at : kinh ngạc 
quick at : nhanh... present at : hiện diện 
excellent at : xuất sắc vé.. clumsy at : Dụng vé 
skilful at : khéo léo, có ky năng vè... 


annoy at/ about sth. : khó chiu vé điều gì 
angry at/ about sth : gián vé diéu gi 


* WITH 
bored with : chán... delighted with/ at: vui mừng (uới) 
fed up with : chán... acquainted with: lam quen (uới ai) 
busy with : bận... crowded with : đông düc.. 
popular with : phó bién angry with sb : gián dit (vói ai) 
pleased with : hài long... contrasted with : tuong phán vói 
familiar with : quen thuộc.. annoyed with sb: khó chiu (vói ai) 
friendly with : thân mât... furious with sb : phán nó 


satisfied with : thóa mãn vói.. impressed with/ by : ấn tượng 
disappointed with sth: thát vong (vé diéu gi) 


*ABOUT ` 
sad about : buôn... ' confused about : bối rối (vè...) 
upset about : thát vong excited about : hào hứng.. 
doubtful about : nghi ngờ sorry about sth : xin lói (vé diéu gi) 
angry about sth : fc gián (vê...) worried about : lo láng 
serious about : nghiêm túc.. anxious about : lo lắng 


disappointed about sth.: thát vong vé điều gì 
happy about/ with sb/ sth.: hạnh phúc, vui, hài lòng 


* IN 
rich in : giàu vé interested in : thích, quan tám (vè...) 
successful in : thành công (vè...) involved in sth: có liên quan tdi... 


confident in : tin cáy, tin tuóng (vào ai/ cái gi) 


dangerous for 
famous for 
greedy for 
perfect for 

fit for 
helpful/ useful for: 
ready for sth. 
good/ bad for 


: nguy hiểm... 

: nổi tiếng (vé)... 
: tham lam... 

: hoàn hảo 

: thích hợp cho 


convenient for 
qualified for 
necessary for 
suitable for 


có lợi, có ích 


: sán sàng cho viéc gi 
: tốt/ không tốt cho ... 


: thuận lợi cho... 
: có phẩm chát 
: cần thiết 

: thích hợp 


sorry for sb/ doing sth : tiéc (cho ai/ vi đã làm điều gì) 
responsible for sth. : chiu trách nhiệm vé viéc gi 


: ngac nhién 
: bi sửng sốt 
: hinh ngạc 
: hiện diện 
: vung vé 


delighted with/ at: vui mừng (uới) 
acquainted with : lam quen (vói ai) 
: đông đúc... 

: giận dữ (uới ai) 
contrasted with : tuong phản vói 
annoyed with sb: khó chiu (vói ai) 


*AT 
good at : giỏi (vé...) surprised at 
bad at : dé (vè...) shocked at 
clever at : khéo léo... amazed at 
quick at : nhanh... present at 
excellent at : xuất sắc v.. clumsy at 
skilful at : khéo léo, có ky năng vè... 
annoy at/ about sth. : khó chiu vé điêu gì 
angry at/ about sth : gián vé diéu gi 

* WITH 
bored with : chán... 
fed up with : chán... 
busy with : bận... crowded with 
popular with : phổ biến angry with sb 
pleased with : hài lòng... 
familiar with : quen thuộc.. 
friendly with — : thân mât.. furious with sb : phán nó 


satisfied with 


: thỏa mãn vii... 


disappointed with sth: that vong (vé điều gi) 


* ABOUT 
sad about 
upset about 
doubtful about 
angry about sth : 
serious about 


: nghiêm túc... 


` 


: buồn... ' confused about 
: thát vong excited about 
: nghi ngờ sorry about sth : 


worried about 
anxious about 


tức giận (vé...) 


disappointed about sth.: thát vong vé điều gì 
happy about/ with sb/ sth.: hanh phiic, vui, hài long 


* IN 
rich in à 
successful in 
confident in 


giàu vê interested in 


impressed with/ by : dn tugng 


: bối rối (vè...) 
: hào hing... 


xin lỗi (uề điều gì) 


: lo lắng 
: lo lắng 


: thích, quan tám (vè...) 


: thành công (uê..) involved in sth: có liên quan tới... 
: tin cậy, tin tưởng (vào ai/ cái gi) 


an advantage/ disadvantage of : điểm thuận lợi/ bát lợi 
za photograph/ a picture/ a map/ a plan .. of 
: một tấm dnh/ một bức tranh | một tấm 
bản đôi một kế hoạch (của ..) 
+IN ` 
an increase/ a decrease/ a reduction/ a rise/ a fall in (the price/ the number 
of sth): sự gia táng/ sự sút giảm (giá cá/ số lượng của cái gi) 
Ex: an increase/ rise in the price (sự tăng giá) 
a reduction/ fall in the number of unemployment 
(sự giám số người thất nghiệp) 
But: an increase/ rise of £10 (táng 10 bảng) 
a reduction/ fall of 3% (giám 3%) 


* TO 
a damage to : sự hu hai (đốt vói ..) 
a solution to/ for (a problem) : biện pháp giải quyết (một uấn đề) 
a key to (a door) : chia khóa (mở cửa) 
an answer to (a question) : câu trả lời (cho một câu hỏi) 
a reply to (a letter) : thư phúc đáp 
a reaction to : sự phản ứng (đối vói ..) 
an attitude to/ towards : thái độ (đối vói.) ' 
a contrast to : sự tương phán; sự trái ngược (uới) 


an invitation to (a party/ a wedding etc.) : lời mòi, thu mời (dự tiéc/ đám cưới) 
* WITH/ BETWEEN 

a relationship/ a connection/ contact with (somebody/ something): mói 

liên hé/ sự liên quan/ sự tiếp xúc vói (người nào dó/ điều gi đó) 

But: a relationship/ a connection/ contact/ contrast/ difference between 

(two things or people): mối liên hé/ sự liền quan/ sự tiếp xúc! sự trái 

nguoc/ sự khác nhau giữa (hai người / hai vat) 


3. Verb + preposition (động từ + giới từ) 


apologize to sb for sth : xin lỗi ai vé viéc gì 
admire sb of sth : khám phục ai vé uiệc gì 
belong to sb : thuộc vé ai... 

accuse sb of sth : buóc tói ai vé viéc gi 
congratulate sb on sth : chúc mừng ai vé uiệc gi 
differ from : khác uới 

introduce to sb : giới thiệu vói ai 

give up : tit bó 

look at : nhin vào 

look after : chám sóc, tróng nom 
look for : tim kiém 

look up : tra (từ, thông tin,...) 


look forward to : mong đợi 


put on 

put off 

stand for 

call off 

object to sb/ sth/ doing sth 
infer from 

approve of sth to sb 
participate in 

succeed in 

prevent sb from 

provide/ supply sb with 
agree with 

beg for sth 

borrow sth from sb 
depend on/ rely on 

die of (a disease) 

join in 

escape from 

insist on 

change into/ turn into 
care about sb/ sth 

care for sb/ sth 

apply for (a job) 

wait for sb 

laugh at sb 

smile at sb 

shout at sb 

aim/ point sth at 
explain sth to sb 
dream about sb/ sth 
dream of being/ doing sth 
suspect sb of sth 
consist of 

pay sb for sth 

suffer from (an illness ..) 
protect sb/ sth from 
believe in 

break into 

crash/ bump into 
concentrate on 

spend on 

complain to sb about sth 
prefer sb/ sth to sb/ sth 


: mang vào, mác vào 
: hoàn lagi 

: tượng trung 

: hủy bỏ, hoãn lại 
: phản đối ai/ uiệc gi/ làm uiệc gì... 
: suy ra từ... 

: đồng ý uới ai vé uiệc gì 

: tham gia 

: thành công vé 

: ngăn cán ai 

: cung cấp 

: đồng ý uới 

: van nài cho, xin 

: mượn cái gi của ai 

: dua vào/ phu thuóc vào 

: chết vi (một căn bệnh) 

: tham gia vào 

: thoát khói 

: khang kháng 

: hóa ra 

: quan tâm đến ai/ cái gi 

: chăm sóc ai/ thích điều gì 
: xin (viéc) 

: chờ ai 

: cười chế nhạo ai 

: mim cười uới ai 

: la mắng di 

: chia vào, nhắm vào 

: giải thích điều gi vói ai 

: ma thấy ai/ điều gì 

: mo tuóng dén diéu gi 

: nghi ngờ ai vé điều gi 

: góm có 

: trả tiền cho ai vé điều gi 

: chiu dung (mót cán bénh) 
: báo vé ai/ cái gi khói 

: tin tuóng vào 

: dót nháp vào 

: dám sám vào 

: táp trung vào 

: tiéu xài vào 

: phàn nàn vói ai vé viéc gi 
: thích ai/ cái gi hon ai/ cái gi 


blame sb for sth/ blame sth on sb: đổ lói cho ai vé một viéc gi đó 
arrive at (station, bus stop, airport, John's house..) 
arrive in (London, Nha Trang, Paris, England, Vietnam, France...) 


> EXERCISES 

I. Put in a£, on or in. 

1. Mozart was born in Salzburg 1756. 

2. I haven't seen Kate for a few days. I last saw her Tuesday. 

3. The price of electricity is goingup. — 1 1 1 October. 

4. Tve been invited to the wedding 14 February. 

5. Hurry up! We've got to go five minutes. 

6. I'm busy now but I'll be with you a moment. 

7. Jenny's brother is out of work the moment. 

8. There are usually a lot of parties New Year's Eve. 

9. I hope the weather will be nie. —— ^ the weekend. 

10. Saturday night I went to bed 11 o'clock. 

11. I don't like travelling night. 

12. We travelled overnight to Paris and arrived 5 o'clock the morning. 

13. The course begins 7 January and ends sometime April. 

14. It was quite a short book and easy to read. I read it a day. 

15. The telephone and the door bell rang the same time. 

16. I might not be at home Tuesday morning but I'll probably be there 
the afternoon. 

17. Mary and Henry always go out for a meal their wedding anniversary. 

18. Henry is 63. He'll be retiring from his job two years' time. 

19. My car is being repaired at the garage. It will be ready two hours. 

20. We usually have a holiday the summer. 


Il. Mark is arranging a business meeting. Decide if you need /7, on or af. If you do not 
need a preposition, put a cross (x). 

Mark : I’m sorry I was out when you called (1) * yesterday afternoon, Alice. Look, 
I'm free (2) the fifteenth of March. Can we meet then? 

Alice : I'm pretty busy (3) next week, I’m afraid. I can't see you (4) Friday. 

Mark : I'd like to have a meeting (5). this month if possible. I'll be very busy 
(6) . April. 

Alice : I'm going away (7) Easter, so how about the week after? Shall we meet 
(8) the twenty-seventh? That's a Wednesday. 

Mark : I've got an appointment (9) the morning but nothing (10) the 
afternoon. Let's meet (11), Wednesday afternoon (12) half past two. 


Ill. Complete the conversation, using prepositions of time: in, oz, at, by, during, until, 
for, since. 

1. A: You only bought that book ^ Saturday. Have you finished it already? 
B: I read it about three hours yesterday evening. 


2. A: Let's go shopping. 

Ithink it's too late to go shopping. The shops are only open 
be closed now. 

: Your mother's birthday is 23rd May, isn't it? 
Yes, I just hope this card gets there —— ' — time. 

Did you take notes the lecture? 

Yes, I did. 

Can you lend me your notebook Friday? 

Sorry, I can't. I'll have to finish my report the end of the week. 

How long have you been learning English? 

Well, I studied it five years at school, and I've been having evening 
classes last summer. That's when I left school. 

: Will the bank be open half past nine? 

Yes, it always opens absolutely time. 

Where are the children? I suppose they'll be here. 

Well. The children aren't here the moment, but they'll be back 
a few minutes. 

We're leaving half past, and you haven't even changed. 

It's OK. I can easily shower and change ten minutes. 

When did you see Lucy last? 

I went to the theater three days ago, and I met Lucy the interval. But I 
haven'tseenher. ^ then. 

We're having a party Saturday evening. Can you come? 

Sorry, we can't. We've got some friends staying with us 
They're staying Sunday. 

We were all very hungry when we arrived. We hadn't had anythingtoeat — ^. 
the journey. 

Oh, god! You hadn't had anything ten hours, had you? 

: Please hand in your complete assignment ^ ^ tomorrow. 

I can't finish it the day after tomorrow, I'm afraid. 


Iv. Chuyện the description with a£, for, during, by, until or in. 


The city of London was found by the Romans (1)____ the year 43 AD. (2) the 
next few years it quickly became the main trading centre in Britain. (3) ^ two hun- 
dred years after the Romans left, the city was almost forgotten. Its full importance did 
not return (4) the eleventh century. (5)__ the end of that century, the govern- 
ment of England was based in Westminster and the Tower of London had been started. 
(6) the Middle Ages London continued to grow, and (7) the time of 
Shakespeare it had become a prosperous capital city with many fine buildings. Unfortu- 
nately, most of these buildings were made of wood and (8). 1666 they were almost 
all destroyed by a fire which lasted (9). several days. This was a great tragedy for 
the people living there (10) that time, but it is true that many of the areas which 
are most attractive today were planned (11), the rebuilding which followed. 


S 


5.30. They'll 


tr? tp tờ ap 


tt» mờ 


10. 
the moment. 


thế 


12. 


Bron > tỳ» Urur 


v. 


ws ONY pu 


euonmo 


. We normally use the front entrance but there's another entrance 
. Is there anything interesting 


. There was a big crowd 


Complete the sentences with in, af or on. 


Write your name the top of the page. 
Ilike that picture hanging the wall the kitchen. 
There was an accident the crossroads this morning. 


I wasn't sure whether I had come to the right office. There was no name 
the door. 
the end of the street there is a path leading to the river. 


You'll find the sports results the back page of the newspaper. 
I wouldn’t like an office job. I couldn’t spend the whole day sitting :a desk. 
My brother lives a small village the south-west of England. 
The man the police are looking for has a scar his right cheek. 
. Natasha now lives 32 The Avenue. 
. It can be dangerous when children play the street. 
. If you walk to the end of the street, you'll see a small shop the corner. 
. Is Tom this photograph? I can't find him. 
. My office is the first floor. It's the left as you come out of the lift. 


the back. 
the paper today? ~ Well, there's an unusual 


photograph the back page. 
. Ilove to look up at the stars the sky at night. 
. When I'm a passenger in a car, I prefer to sit the front. 
. It's a very small village. You probably won't find it your map. 
. London is the Thames. 
. I didn't see you the party on Saturday. Where were you? 
. It was a very slow train. It stopped every station. 
. I don't know where my umbrella is. Perhaps I left it the bus. 
. Shall I travel your car or mine? 
.Westayed ^ À a very nice hotel when we were Amsterdam. 
Tom is ill. He wasn't work today. He was home bed. 
. I wasn't when you phoned. I was my sister's house. 
. It's always too hot my sister's house. The heating is always on too high. 
. I haven't seen Kate for some time. I last saw her Dave's wedding. 
. Paul lives London. He's a student London University. 


Fill in the blank space with the correct preposition from the brackets. 


We have a bakery the house so I don't have to walk far. (in, near, on) 

Is there a cinema your house, on the other side of the street? (opposite, 
over, at) 

There's a sweetshop my first floor flat. (inside, below, across) 

There's a kiosk the street. Can't you see it? (between, below, across) 

Nancy is wearing a thick jersey her shirt. (over, in, at) 

Adam sat ____ Melissa and Barbara at the cinema. (among, at, between) 

Icould hear someone me, but I didn't dare turn round. (in front of, behind, near) 


the shop waiting for it to open. (inside, outside, beside) 


15. 


Let's sit the shade where it's cooler. (at, over, in) 
. Come and walk me so we can talk. (between, among, beside) 
. There's such a crowd. You won't find your friend all these people. (between, 
in, among) 
. The passengers had to stand. a queue. (in, on, at) 
. Our flight was delayed. We had to wait the airport for four hours. (inside, at, in) 
. I was standing the counter in the baker’s shop, waiting to be served. (in, at, on) 
The village is 10,000 meters. ^ the sea. (under, over, above) 


VII. Put in £o, a£, in, into or through where necessary. If no preposition is necessary, 


$9 0 2&0 Ot co bos 


10. 


Leda 
onr 


put a cross (x). 
Three people were taken to hospital after the accident. 
I met Caroline on my way. * home. 
We left our luggage ^ — the station and went to find something to eat. 
Shall we take a taxi the station or shall we walk? 
I must go the bank today to change some money. 
The river Rhine flows_ — — the North sea. 
I’m tired. As soon as I get home, I’m going bed. 
“Have you got your camera?” — “No, I left it home." 
Marcel is French. He has just returned _ — France after two years Brazil. 
. When did they arrive the hotel? 
. Have you ever been China? 
. I had lost my key but I managed to climb _ the house a window. 
. We got stuck in a traffic jam on our way the airport. 
. Welcome the hotel. We hope you enjoy your stay here. 
. She got the car and drove away. 
. Don't wait outside. Come the house. 
. The sheep gotout ^ ^ ahole' — the fence. 
. Carl was born ____ Chicago but his family moved 
three. Now he still lives New York. 
. That man is an idiot. He pushed me the swimming-pool. 
. What time does this train arrive London? 


New York when he was 


Vill. Put in the correct preposition: 6y, in, om or with. 


COE MEC CONS M SS CUOR E 


10. 


Who is that man standing the window? 
I managed to put the fire out — a fire extinguisher. 
These photographs were taken ^ a friend of mine. 
These photographs were taken a very good camera. 
I don’t mind going car but I don’t want to go 
Shall we get a taxi or shall we go foot? 
What's that music? I know it’s Beethoven but I can’t remember what it’s called. 
There was a small table the bed ___ a lamp and acclock ____ it. 
Our team lost the.game only because of a mistake ___ one of our players. 

. I didn’t feel like walking home, so I came home a taxi. 


your car. 


IX. Put in oz, in, ator by. 
Water boils 100 degrees celsius. 
My cellphone was stolen while I was — a business trip. 
Could you be quiet for a minute, please? I’m ___ the phone. 
In Britain, children start school ___ the age of five. 
We sat _ — the shade. It was too hot to sit__ the sun. 
Did you go to Germany ___ business or ___ holiday? 
Can I pay ____credit card? ~Yes, of course. But it’s cheaper if you pay cash. 
He got married _ — 17, which is rather young to get married. 
There was an interesting program ____ the radio this morning. 
. _ my opinion, violent films should not be shown. . television. 
. When you do the exam, you're not allowed to write pencil. 
. The earth travels round the sun. a speed of 107,000 kilometers an hour. 
. Look! That car is fire! Please call the fire brigade. 
. I pressed the wrong number mistake. 
15. It's a long journey. Let's stop somewhere. — the way and have a meal. 


6216 418060049 


Be 
H oO 


kH om 
won 


_ 
cs 


X. Complete the sentences using one of the following nouns + correct preposition. 


1. The cause of the fire at the hotel last night is still unknown. 

2. The living alone is that you can do what you like. 

8. Money isn’t the every problem. 

4, There has been an the number of road accidents recently. ' 
5. There are some British and American English. 

6. When Paul left home, his his parents seemed to change. 

7. The firm closed down because there wasn’t enough its product. 
8. When I opened the envelope, I was delighted to find a £500. 

9. Bill and I used to be good friends but I don't have much him now. 
10. Carol has decided to give up her job. I don't know her doing this. 
11. I've had an Laura's barbecue. 

12. The accident caused some the car. 

13. Unfortunately there was some the arrangement. 

14. We need to provide more shelters for the homeless, so there's a more houses. 
15. The two companies are completely independent. There is no them. 


XI. Complete the advertisement for a supermarket. Put in between, for, in, of or with. 


Why not shop at Greenway Supermarket? You'll find the cost (1)____ your weekly 
shopping is much lower. There's quite a contrast (2) other stores. Here's one ex- 
ample (3)____ this: from today many of our products have a price reduction (4) five 
percent! But this is not the only one reason (5) — _ Greenway's success. We're proud of 
our good relationship (6) our customers. We believe there is simply no substi- 
tute (7). quality. And there is no lack (8) — choice at Greenway. That's the 
difference (9) Greenway and ordinary stores. 


XII. Say what these people's feelings are. Use the adjective in brackets and a preposition. 


1. 


2. 


The children are going on a trip to the zoo. (excited) 
They’re excited about the trip to the zoo . 

Vicky doesn’t like the dark. (afraid) 

She's 
Nick is watching a video, but he is going to switch it off. (bored) 
He's 

Emma is reading about computers. (interested) 

She's 
Mark has just heard some news that he didn't expect. (surprised) 
He's 


6. United have won a victory. (proud) 
They're 
7. Olivia's children are being very silly. (annoyed) 
She's 
8. The Zedco staff don't think their pay increase is big enough. (satisfied) 
They aren't 
9. I’m not used to speaking in front of the crowd. (nervous) 
Im 
10. Our team lost in the final. (disappointed) 
We're all 
XIII. Put in the correct preposition. 
1. Iwasdelighted ^ ^ the present you gave me. 
2. It was verynice_ — you to do my shopping. 
3. Why are you so rude your sisters? Can't you be nice them? 
4. Were you disappointed — ^ your exam results? 
5. We always have the same food every day. I'm fed up it. 
6. Ican't understand the people who are cruel animals. 
7. Linda doesn’t look very well. I’m worried —— — — her. 
8. It was a bit careless you to leave the door unlocked. 
9. Are you angry what happened? 
10. I'm sorry what I said. I hope you're not angry me. 
11. The people next door are furious us making so much noise last night. 
12. Are you excited going on holiday next week? 
13. I was shocked what I saw. 
14. We weren't very impressed his appearance. 
15. Are you still upset —— what I said to you? 
16. I felt sorry the children when we went on holiday. 
17. His letter was full mistakes. 
18. The Italian city of Florence is famous its art treasures. 
19. Kate is very fond her younger brother. 
20. Are you afraid snakes. - Yes, I'm terrified them. 


21. You don't seem interested —— . what I’m saying. 

22. Did you know that Liz is engaged a friend of mine? 

23. I'm not ashamed what I did. In fact I'm quite proud it. 

24. I suggested we should all go out for a meal but nobody else was keen the idea. 
25. These days everybody is aware 'the dangers of smoking. 

26. The station was crowded — ^ people waiting for the train. 

27. Why are you always so jealous other people? 

28. I'm tired doing the same thing every day. 

29. Her children have all been successful their chosen careers. 

30. I'm a bit short money. Can you lend me some? 

31. I'm not very good repairing things. 

32. The film is different what I'd expected. 

33. I'm sure you are capable passing the exam. 

34. Who was responsible all that noise last night? 

35. Our house is similar yours. Perhaps yours is a bit larger. 

36. She's totally dependent ^ ^ ^ her parents. 

37. The fungus is not harmful humans. Smoking is harmful your health. 
38. Many young people want to be independent their parents nowadays. 
39. I'm very grateful her her help. 

40. He didn't trust me. He was suspicious my intentions. 


XIV. Complete these paragraphs. Use these adjectives and put a preposition after each 
one: different, famous, full, interested, late, ready, responsible, similar, used. 
Everything was strange here at first because this new job is (1) different from any 

I've had before. But I've got (2) it now, and I'm really enjoying it. I'm 

mainly (3) controlling the costs of the project. The work is quite hard, 

and I must feel (4) a holiday. 

I've got a nice flat, which is very (5) the one I had in London. The only 
difference is that my flat here is (6) horrible old furniture. I keep falling over it! 
Ilive right by the harbour. It's a pity that I've never been (7) boats. The noise 
of the motor boats wakes me up every morning, so I’m never (8. . work. The 
area is (9) its seafood, which is great, because I love eating fish, as you know. 


XV. Complete the replies using a verb + object + preposition. 


1. A: I’ve bought a lot of books. I've spent £300. 
B: What? Have you really spent £300 on books ? 

2. A: I don’t like wine. I prefer water. 
B: I don’t believe that. Do you really 

8. A: You heard about David's accident. Well, he’s blaming Tom. 
B: But why? Why is he 

4. A: I gave Claire a present, but she didn’t thank me. 
B: Did you say she didn't 

5. A: The police say it’s murder. They're accusing the head teacher. 
B: What evidence? How can they 

6. A: Wehad no towels. The hotel didn’t provide them. 
B: Really? Why didn’t they 


It's my sister's wedding today, but she didn't invite me. 
What! Do you mean she didn't 
The team won a great victory, but no one congratulated them. 

Oh! And why didn't anyone 

A man pointed a gun. Melanie was terrified. 

You mean someone 

After the match, Mark hit an opponent, and then he was punished. 
Did you say they 


XVI. Put in these verbs and add a preposition after each one: agree, applied, ask, care, 


caring, concentrate, decided, pay, suffering . 
I'm working in a hospital now. I (1) 


E) 
bờ giờ eb wp 


10. 


a nurse’s job last July and started in 


August. I don't earn much money, and even I had to (2) my uniform out of my 
own money. Perhaps I should (3) a pay rise. But I don't really (4). the 
money. The work is the important thing. Of course it's very hard work (5). 
the patients, and at the moment I'm (6) backache. But I knew it would be 
like this when I (7). a career in nursing. I just try to forget all the problems 
and (8) the job. I think it's a worthwhile thing to do, and I'm sure you (9) 
me. 
XVII. Decide which word is correct 
1. Isaw a really funny program television. 
a. at b. from c.in d. on 
2. Are these pictures sale? 
a. at b. in c. for d. to 
3. The audience clapped the end of the show. 
a. at b. to c.in d. for 
4. I’ve lived here last year. 
a. after b. by c. for d. since 
5. We could see the balloon high the town. 
a. above b. on c. onto d. up 
6. There was a fall___ ten per cent in prices. 
a. at b. by c.in d. of 
7. What time did they arrive the hotel? 
a. to b. at c.in d. on 
8. What's the difference a boat and a ship? 
a. between b. from c. under d. with 
9. His new car looks more an aeroplane. 
a. as b. like c. near d. similar 
10. We're all bored this game. : 
a. about b.at c. for d. with 
11. We get lots of requests help. 
a. at b. for c. of d. on 
12. I don't understand. Can you explain this word — me? 


a. to b. for c. with d. on 


13. The babysitter will stay there we get home. 


a. by b. for c. to d. until 
14. We do most of our business summer. 

a. along b. at c.in d. on 
15. The job is similar my old one. 

a.as b.at c. to d. with 
16. Do you believe God? 

a.in b. on c. at d. to 
17. Could you let me know Friday at the latest? 

a. by b. to c. up to i d. until 
18. The cameras prevent motorists speed. 

a.by b. from c. for d. with 
19. What's the matter your car? 

a. for b. on c. by d. with 
20. The bus didn't come, so we started out _— — foot. 

a. by b. in U 5. d. with 


XVIII. Write the missing words. Use one word only in each space. 
This is our first real holiday (1) for ages, and I'm enjoying it tremendously. I love 


being (2) an island. We arrived here almost a week (3) , and I can't believe 
the time is going so fast. We finally completed the journey here (4). Friday evening 
(5) about eleven o'clock. The journey wasn't too bad, but we had to wait ages (6) 
— the airport for our flight. 


Our apartment here is fine. It's (7) the top floor. The beach isn't far away - 
we can walk there (8) five minutes. The only problem is that we have to get 


(9) a busy main road, which can be difficult. 
We don't do much (10) the day, but we go out every evening. Last night's 
disco went on very late, and today we slept (11) eleven. 


LIÊN TỪ (CONJUNCTIONS) 


I. Định nghĩa (Definition) 

Liên từ (conjunction) là từ được dùng dé nối các từ, cum từ, mệnh dé hoặc câu. 
Ex: and (và), but (nhung), or (hoặc),... 

II. Các loại liên từ (Kinds of conjunctions) 

Lién tit dugc phán làm hai loai: Lién tit két hgp (Co-ordinating conjunctions) 
và liên từ phu thuộc (subordinating conjunctions). 

1. Liên từ kết hợp (co-ordinating conjunctions): dùng để nói các từ, 
nhóm từ có chức năng giống nhau (danh từ với danh từ, động từ với động 
từ, tính từ với tính từ..) hoặc các mệnh để độc lập về mặt ngữ pháp. Loại 
liên từ này được chia làm 4 nhóm: 

a. Nhóm AND: chỉ sự thêm vào 
Gồm các liên từ: and, both.. and, not only.. but also, as well as; các trạng 
tit (conjunctive adverbs) besides, furthermore, moreover và cum tit in addition 
dugc düng dé nói hai ménh dé hoác cáu dóc láp. 


Ex: Arlene Black has a yacht and a helicopter. In addition, she has five 
cars. (Arlene Black có một chiếc du thuyền và một chiếc trực thăng. 
Ngoài ra bà ấy còn có năm chiếc ô tô.) 

Both she and her sister now live in New Orleans. 
(Hiện giờ cá cô ấy và chị cô ấy đều dang sóng ở New Orleans.) 
She is a talented musician as well as being a professional photographer. 
(Cô ấy là một nhạc sĩ có tài và cũng là một nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp.) 
I don't want to go shopping. Besides, I haven't got any money. 
(Tói khóng thích di mua sám. Hon nia, tói cüng khóng có tión.) 

b. Nhóm BUT: chi su máu thuán hoác trái ngugc 

Góm các lién tit: but, yet, still; các trang tit however, nevertheless, và cum 

từ on the other hand được dùng dé nói hai mệnh dé hoặc câu độc lập. 

Ex: He's intelligent but lazy. (Anh ta thông minh nhưng lười biếng.) 
She worked hard, yet she failed. 

(Có ấy hoc hành chăm chi, thé mò lại trượt.) 
We thought that Emma should accept the offer. Nevertheless, she 
turned it down. (Chúng tôi tưởng Emma sẽ chấp nhận lời dé nghi. 
Thế nhưng cô ấy đã từ chối.) 
I don't want to be late for the meeting. On the other hand, I don't 
want to get there too early. (Tói khóng muón dén du hop tré. Tuy 
nhién, tói cüng khóng muón dén dó quá sóm.) 
c. Nhóm OR: chi su lua chon hoác doán chüng 
Góm các lién tit: or, or else, otherwise, either... or, neither... nor. 
Ex: Which color do you want - red, yellow, blue or grey? 
(Bạn thích màu nào - dé, vàng, xanh hay xám?) 
Hurry up or else you'll be late. (Nhanh lén kéo ban sẽ bi trễ đấy.) 
When will you get the results? ~ Either tomorrow or the day after. 
(Khi nào ban có két quá? - Ngày mai hodc ngày kia.) 
d. Nhóm SO: chi háu quá, két quá 

Gồm các liên từ: so, therefore, for; trang từ consequently, và cum từ as a 

result. 

Ex: There weren't enough beds, so we had to sleep on the floor. 

(Không có đủ giường nên chúng tôi phải ngủ trên sàn.) 
Someone switched the fridge off and consequently all food was spoilt. 
(Người nào đó đã tắt tủ lạnh làm tết cả thức ăn bi hu). 

2. Liên từ phụ thuộc (Subordinating conjunctions): dùng để mở đầu một 
mệnh đề phụ (mệnh đề danh từ hoặc mệnh đề trạng từ). Liên từ phụ thuộc gồm 
a. Nhóm WHEN: chỉ mối quan hệ về thời gian 

Gồm các liên từ when, whenever, while, as, as soon as, after, before, 

until/ till, since, by the time... í 

Ex: I'll phone you as soon as I get home from work. 

(Tôi sẽ điện thoại cho anh ngay khi di làm vé.) 


Whenever I hear that song, I think of you. 
(Mỗi lần nghe bài hát đó tôi lại nhớ đến anh.) 
We are going to tidy up after everyone has gone. 
(Chúng ta sẽ don dep sau khi mọi người đã ra vé.) 
When he saw me, he waved. (Anh ấy váy tay khi trông thấy tôi.) 
b. Nhóm BECAUSE: chỉ nguyên nhân hoặc ly do 
Góm các lién tit because, as, since, now (that), seeing (that/ as). 
Ex: Because/ As/ Since I liked him, I tried to help him. 
(Tôi có giúp đỡ anh ta vi tôi mến anh ta.) 
Now/ Seeing (that) it’s your money, I suppose you can buy whatever 
you want. (Vi đó là tiền của bạn nên tôi cho rồng bạn có thé mua bất 
cứ thứ gì bạn thích.) 
c. Nhóm IF: chỉ điều kiện 
Gồm các liên từ if, unless, in case, provided (that), supposing (that). 
Ex: If you need help, just let me know. 
(Néu ban cán duge giüp dà, hay cho tói biét.) 
You can go out to play provided that you finish your homework first. 
(Con có thé di choi vói điều kiện là con phải làm xong bài tập vé nhà 
truóc dà.) 
d. Nhóm THOUGH: chí su tuong phán 

Góm các lién tit though, although, even though, even if. 

Ex: Although/ Though I don't agree with him, I think he's honest. 
(Dù rằng tôi không đồng ý vói anh ấy, tôi van nghi anh ấy thật lòng.) 
Even though/ Even if you dislike Jessica, you should try to be nice 
to her. (Dù cho bạn không thích Jessica nhung ban cũng nên đối xử 
tốt vói cô ấy.) 

Các từ hoặc cụm từ whether .. or not, no matter what, whatever, when- 

ever, wherever, whoever, hoặc however + tính từJ trạng từ cũng có thé 

dùng như liên từ chỉ sự tương phản. 

Ex: I'm not opening the door, whoever you are. 

(Tôi sẽ không mở cửa cho dù ông là ai di nữa.) 

Keep calm whatever happens. 

(Hãy binh tinh cho dù có điều gì xảy ra di nữa.) 

They'll find out the truth whether you tell them or not. 

(Ho sé tim ra su thát cho dü ban có nói vói ho hay khóng.) 
e. Nhóm IN ORDER THAT: chi muc dich 

Góm các lién tit in order that, so that, for fear that. 

Ex: Send the letter express, so that/ in order that they'll get it before 
Tuesday. 

(Hay giti thu chuyén phát nhanh dé ho nhán dugc nó truóc thit Ba.) 
We spoke in whispers for fear (that) we might wake the baby. 
(Chúng tôi nói thi thám vi sợ làm em bé thức giấc.) 


» 


OPNA AYY 


10. 


Ø oRomvmn 


f. Nhóm SO .. THAT: chi két quá 
e So + adj/ adv + that 


Ex: Emma was so angry that she couldn't speak. 
(Emma gián dén nói khóng nói dugc.) 


e Such + (a/ an) + adj + noun + that 


Ex: It was such a boring speech that I fell asleep. 
(Bai diễn van quá té nhat đến nói tôi ngủ thiếp di.) 


g. Nhóm THAT: dua ra một lời tuyên bố, một ý kiến, một sự kiện hoặc một 


lý do. 

Ex: I understood that he was innocent. (Tôi hiểu rằng anh ta vó tội.) 
It's possible that he hasn't received the letter. 
(Có thé là anh ta dà không nhận được thu.) 


EXERCISES 


Rewrite the following as one sentence, using and, but, so, or. 

It was raining. I felt cold. I went indoors. 

It was raining and I felt cold so I went indoors . 

He loves her. She loves him. They are getting married. 

I can paint the lounge. I can clean the fridge. I can't do both. 

Mr Downes seemed poor. In fact, he had a lot of money. 

Tim is sleeping. You can't speak to him at the moment. 

The postman banged the gate. He shouted at Lulu. She bit him. 
My mother wanted me to become a doctor. I didn't. 

Nick didn't understand the lesson. He couldn't do the homework. 
A bee flew into the classroom this morning. It stung me. 

You mustn't put this in the washing machine. You must wash it by hand. You must 
dry-clean it. 


. We lay in the sun. We got hot. We swam. We cooled off. 

. Louis broke her watch. Then she borrowed mine. 

. We might go to Spain. We might go to France. 

. Mike could speak French. He could speak Spanish. He couldn't write them. 
. We went to the museum. It was closed. We went to the cinema. 


Put in these word: a/fhough, because, but, if, in case, ín order to, in spite of, so, so 
that, unless. 
Olivia booked a babysitter so that she could go out for the evening. 

it was late, Nick didn't seem in a hurry to leave. 


They put video cameras in shops stop people stealing things. 
We decided not to go out for a meal we were simply too tired. 
Our room was very small, we didn't really mind. i 


you're ready, we can start now. 


7. Noone was watching the television, __I switched it off. 


8. You can’t drive a car you've got a licence. 
9. having absolutely no talent, Guy became a popular TV personality and 
chat show host. 


10. I think my answers are right, but can I just check them with yours 
I’ve made a mistake? 


Ill, Match the sentences in column A to the sentences in column B. 


A B 
1. Although he was very a. after you have a meal. 
bad-tempered, b. and I'll hit you. 
2. Always brush your teeth c. before you have a meal 
3. Always wash your hands d. but everybody liked him. 
4. As Liz told you, e. he had lots of friends. 
5. Because I knew her family, f. I did what I could for her. 
6. Talkto me like that again g. her mother left for Paris last week. 
7. Don't do that again h. or Il hit you. 
8. Hehad a terrible temper i. so I tried to help her. 
9. Liz explained to you j. that her mother went back home 
10. I was sorry for her last week. 
11. If you do that again, k. unless you stop that. 
12. There'll be trouble 1. you'll be sorry. 
lu. 0.212,55 5d, sf, Ea x6. Ee iE HÌ. 5 hss 
9. ; 10. nm ; 12. 


IV. Rewrite the following sentences, using these word instead of the underlined ones: 
as soon as, before, since, when, while, until, after. 
TH love you up to the day I die. 
I'll love you until I die. 
I must get to the post office earlier than it closes. 
My leg hurts at the time I walk. 
Mark heard the news on the radio during the time he was driving home. 
We're going to tidy up later than everyone has gone. 
It started to rain immediately after she had left. 
You have to wait up to the time the light changes to green. 
I’ve been sad from the time you left me. 
Think of me during the time I’m away. 
. Come back earlier than I forget you. 


Put in a suitable conjunction: affer, before, when, while, until, as soon as, since, as if. 
Iusually have a snack going to bed. 

He had a heart attack watching a video. 

You look you've seen the ghost. 

How many jobs have you had leaving school? 


OPPA] H 


_ 
o 


fec en hos pé ‹& 


Have a rest every hour or so driving long distances. 
Wehaven'theard anything from her__ getting that letter last month. 
Tl look after the kids you get back. 

Put this on shaving and you'll smell wonderful. 

. Always wear goggles working with metal. 

10. I fell in love we met. 


VI. Complete the conversation. Choose the correct linking word. 

Daniel : What are you going to do (1) after/ before you finish college, Rachel? : 

Rachel : Vicky and I will be off to the States (2) as soon as/ in spite of this term is over. 
We may go to Canada (3) so that/ to see some friends of Vicky. We've been 
thinking about nothing else (4) since/ until we bought our plane tickets. 

Daniel : It sounds great. How are you getting around in the States? 

Rachel : By Greyhound bus. I know it takes more longer than flying, (5) but/ in spite of 
it'll be more interesting. We are going to buy a special ticket (6) in order to/ so 
that we can go anywhere we like on the way. 

Daniel : Yes, it's better by bus (7) because/ unless you can stop off at interesting places. 
Maybe you should take plenty of money (8) if/ in case you decide to fly instead. 

Rachel : I'm hoping to stay out there (9) unless/ until I have to come back and start my job 
in September. I'm really looking forward to the trip, (10) although/ because I will 
be sad to leave here. And what about you? What are you doing this summer? 

Daniel : I'd go away somewhere (11) if/ in case I could afford to. But I'm working. I've 
got no money, (12) because/ so I'll have to earn some. 

Rachel : Have you really got no money (13) although/ in spite of the fact that you've had 
a part-time job this term? 

Daniel : You know me, Rachel. If I've got money, I spend it. 


VII. Complete the letter to a local newspaper with the words or phrases from the box. 


however afterall ^ furthermore 
_ in other words for example ] 

There’s been a lot of talk about a ‘spaceship’ seen over the town at about eleven 
o'clock on Friday night. (1) hundreds of enthusiatic sky-watchers have 
arrived in town, hoping that it will return. But was it really a spaceship? About twenty 
people say they saw it. (2) , there is a photograph which is supposed to 
show the object in the sky. We know, (3), that trick photos are easy to 
produce. (4) , it is almost certainly a fake. But it would be wrong to treat 
the whole thing as a joke. (5) , all such reports should be carefully investi- 
gated. (6) , the arrival of a spacecraft from another world would indeed be a 
serious matter. But usually there is a more simple explanation. Many supposed spaceship 
turn out to be weather balloons, (7). . A similar mistake probably lies behind 
the belief that someone from another world really did pay us a visit last Friday. 


Vill. Join each pair of sentences. Use the words in brackets. 
1. Mary came to class late. Her motorbike had a puncture. (because) 


— Mary came to class late because her motorbike had a puncture. 
2. Nick used to smoke. He seems to be in good health. (although) 


(DoD UY Bt 


1. 


Our team won by a large margin. No one thought we would win the championship. (but) 


. I could not see his face clearly. He was standing in the shadow. (so) 


We couldn't get tickets. We queued for an hour. (in spite of) 

Tom was late. So was Ann. (both .. and) 

You don't practice. You won't learn to use a keyboard properly. (unless) 

The man spoke very slowly. He wanted me to understand what he said. (so that) 
We can leave today. We can leave tomorrow. (either ... or) 


. You can use my car. You drive carefully. (as long as) 

. She earned her living by selling newspaper. She got a B.A. degree. (even though) 

. This prize will mean an honour for him. It will mean an honour for us. (not only... but also) 
. Our flight was delay. We decided to take a long walk around the terminal. (Since) 
- I'm sorry to say that Paul has no patience. He has no sensitivity to others. (neither ... nor) 
. Success in karate requires balance and skill. Success in karate requires concentra- 


tion and mental alertness. (not only .. but also) 


MAO TU (ARTICLES) 


Định nghĩa (Definition) 
Mao từ (articles) là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy dé cập đến 
một đối tượng cụ thể hay tổng quát, xác định hay không xác định. 


Các loại mạo từ (Kinds of articles) 
Mao từ trong tiếng Anh được phán thành hai loại: mao từ bát định và mao 
từ xác định. 
Mao từ bát dinh (indefinite articles): A/ AN 
Mao từ bát dinh a/ an thường đứng trước danh từ đếm được số ít (enipler 
countable noun) 
* A đứng trước danh từ bắt đầu bằng một phụ ám (consonant) hoặc một 
nguyên âm (vowel) nhưng được phát âm như phụ âm. 
Ex: a chair, a house, a big egg, a rabbit, a university /o juni'varsoti/, 
a European /o joralpian/ , a one-way street /o wan .../ 
* An đứng trước danh từ bát đầu bằng một nguyên âm (vowel: a, e, i, o, u) 
và 4m h cám. 
Ex: an apple, an egg, an island, an umbrella, an orange 
an hour /an aor/, an honest man /on 'anost mœn/ 
+ Bói vói chit viét tát: a/ an dugc ding theo 4m cia chữ thứ nhất. 
Ex: an MP /anem'pi/ , an SOS /2n es oo 'es/, a UFO /o ju ef 'ov/ 
1.1. Các trường hợp dùng mao từ a/ an 
a. Mao tit bát dinh a/ an dugc düng truóc danh tit dém dugc só ít dé chi mót 
người/ vật không xác dinh hoặc một người/ vật được dé cập đến lần đầu — 
người nghe không biết chính xác hoặc chưa từng biết về người hay vật đó. 
Ex: She lives in a nice small house. (Cô ấy sóng trong một ngôi nhà 
nhó, dep.) [khóng xác dinh ngói nhà nào] 


I saw a boy in the street. (Tôi nhìn thấy một cậu bé trên đường.) 
[người nghe không biết cụ thể đó là cậu bé nào] 
Theres a fashion show on Sunday night. 
(Tối Chủ nhật có buổi trình diễn thời trang.) 
b. A/ an được dùng trước danh từ đếm được số ít để nói về một người hoặc 
một vật bất kỳ của một loại 
Ex: An owl can see in the dark. (Cứ có thể nhàn rõ trong bóng tối.) 
[= any owl] — Con cú nào cũng có khả năng này 
A child needs love. (Trẻ em cán tình thương.) [= any child] 
A car must be insured. (Ô t6 phải được bảo hiểm.) 
An orange contains vitamin C. (Cam có vitamin C.) 


* Luu ý: Danh từ số nhiều không có mạo từ đứng trước thường được dùng hơn để nói chung 
về tất cả các thành viên trong cùng một loại. 

Ex Owls can see in the dark. [= all owls] 

Children need love. [= all children] 
Oranges contain vitamin C. [= all oranges] 
c. A/ an được dùng trước danh từ chi nghề nghiệp, chức vu. 
Ex: Ruth's father is a lawyer. (Cha Ruth là luật sư.) 
[NOT Ruth's-fether-is-lawyer.] 
Would you like to be an engineer? (Bạn có thích làm ky sư không?) 
Mr Johnson is a sale manager. (Ong Johnson là giám dóc kinh doanh.) 
d. A/ an dugc düng sau hé tit (linking verbs) hoác as dé phân loại người hay 
vật - người hay vật đó thuộc vé loại, nhóm hoặc kiểu nào. 

Ex: He's a cheat and a liar. (Hắn ta là một ké lừa đảo và dối trá.) 

I'm looking forward to being a grandmother. 
(Tôi dang mong được làm bà ngoai.) 
The play was a comedy. (Vở kich đó là hài kịch.) 
‘What’s that noise? ‘I think it's a helicopter.’ 
(Tiếng ôn gi vay?’ ‘Tôi nghi đó la một chiếc trực thăng.” 
He remained a bachelor all his life. 
(Cho đến cuối đời ông ấy ván là một người độc thân.) 
Don't use your plate as an astray. 
(Đừng dùng dia của ban lam gat tàn.) [NOT ...as-astray] 
e. A/ an được dùng trong các cum từ chỉ số lượng hoặc khối lượng: a lot of, a 
great deal of, a great many, a few/ little, a couple, a dozen,... 

Ex: There was a lot of money in the safe. (Có rốt nhiều tiền trong két sốt.) 

A/ an còn được dùng trong các con số và sự do lường. 

Ex: a hundred (môt trăm), a thousand (một ngàn), half a kilo (nia ky), 
sixty kilometers an hour (60 cáy só mót gio), four times a day (4 lán 
mót ngày) 

1.2. Các trường hợp không dùng mao từ a/ an 
a. Trước danh từ số nhiều (plural noun) hoặc danh từ không đếm được 
(uncountable noun). 


Ex: Horses are quadruped. (Ngua là dóng vát bón chán.) 
Both my parents are architects. (Cá cha và me tói déu là kién trüc su.) 
What terrible weather! (Thời tiết khó chịu quá!) 
Whisky is made from barley. (Rugu Whisky được làm từ lúa mạch.) 
b. Trước các bữa ăn, trừ khi có tính từ đứng trước. 
Ex: We have breakfast at eight. (Chúng tôi ăn điểm tâm lúc 8 giờ.) 
But:He gave us a good breakfast. 
(Anh ta đãi chúng tôi một bữa điểm tâm thịnh soạn.) 
c. Trước tính từ hoặc đại từ sở hữu; thay vào đó ta có thể dùng cấu trúc: a... 
of mine/ yours/ hers/ etc. 


Ex: He's a friend of mine. (Anh dy là ban tói.) [NOT He's-a-my-friend.] 


*Lưu y: 

- A/ an có thé được dùng trước một số danh từ không đếm được (uncountable nouns) khi các 
danh từ này được xem như danh từ đếm được để diễn đạt nghĩa ‘môt loại của, ‘mot phán 
của', hoặc khi các danh từ này để cập đến xúc cảm của con người và hoạt động về tinh thần. 

Ex Have you got a shampoo for dry hair? (Chị có loại dầu gói dành cho tóc khô không?) 

Would you like a coffee? (Anh düng mót tách cà phé nhé?) 
| need a good sleep. (Tôi cần một giấc ngủ ngon.) 

We need a secretary with a knowledge of English. 

(Chúng tôi cán một thư ký biết tiếng Anh.) 


— Một số từ có thể gây sự nhầm lẫn vì cách viết và cách đọc khác nhau. 
Ex a house but an hour 
a university but an umbrella 
2. Mao từ xác dinh (definite article): THE 
Mao từ xác dinh the được dùng cho tất cả các danh từ: danh từ đếm được số 
ít (singular countable noun), danh từ đếm được số nhiều (plural countable 
noun) và danh từ không đếm được (uncountable noun). 
Ex: the boy, the boys, the food 
2.1. Các trường hợp dùng mao từ the 
a. Mao từ xác dinh the được dùng trước danh từ chi người hoặc vật đã xác 
định hoặc đã được để cập đến trước đó - người nghe biết (hoặc có thể 
hiểu) người nói đang nói về người hoặc vật nào. 
Ex: Did you lock the car? (Anh đã khóa xe rói chứ?) [= your car/ our car] 
Could you close the door? (Anh đóng giüm cdi cửa được không?) 
[chi có một cái cửa dang mở] 
His car struck a tree; you can still see the mark on the tree. 
(Xe anh ta dám vào một cái cây; ban vån có thể nhìn thấy dấu vét 
trên cây.) 
[‘tree’ trong câu thứ hai đã được dé cập đến trong câu thứ nhất] 
X Lưu ý: The được dùng dé chỉ người hoặc vật đã xác định, a/ an được dùng để chỉ người 
hoặc vật không xác định. 
Ex We hired a car to go to Scotland. (Chúng tôi đã thuê một chiếc xe để di Scotland.) 
[người nghe không biết là chiếc xe nào] 


But: | cleaned the car yesterday. (Hôm qua tôi đã rửa xe.) [my car/ our car] 
[người nghe biết rõ chiếc xe nào dang được nói đến] 
Ann is looking for a job. (Ann đang tìm việc.) [không nói dën một công việc cụ thể nào] 
But Did Ann get the job she applied for? 
(Có phái Ann đã nhận được việc làm mà cô ấy đã xin không?) 
[một công việc cụ thể nào đó] 
She's got two children: a boy and a girl. The boy is fourteen and the girl is eight. 
(0ô ấy có hai con: một trai và một gái. Đứa con trai 14 tuổi và bé gái 8 tuổi.) 
[Trong câu thứ nhất người nói dùng ‘a boy’ ‘a girl’ vì để cập đến lần đầu. Trong câu 
thứ hai người nói dùng ‘the boy’ ‘the girl’ vì người nghe đã biết cậu bé và cô bé nào 
đang được nói đến.] 
b. The được dùng trước danh từ được xác định bằng một cụm từ hoặc một 
mệnh để theo sau. 
Ex: Who's is the girl in blue? (Cô gái mặc đô xanh là ai váy?) 
What did you do with the camera I lent you? 
(Ban dà làm gi vói cái máy ánh tói cho ban mugn?) 
Tell Pat the story about John and Susie. 
(Hày ké cho Pat nghe chuyén John và Susie di.) 
c. The được dùng trước các danh từ chi noi chốn cụ thể. 
Ex: Turn left here for the station. (Ré trái ở đây để đến nhà ga.) 
[nhà ga trong thị trấn hoặc thành phó này] 
But: The train stopped at a station. (Tau dừng ở ga.) 
[khóng biét cu thé là ga nào] 
Ann is in the garden. (Ann dang ở trong vum.) [vườn của ngôi nhà này] 


X Luu ý: Khi chúng ta nói (go to) the cinema, the theater thi không nhất thiết là chúng ta 
muốn nói đến một rạp chiếu bóng hay một nhà hát cụ thể nào đó. 

Ex | often go to the cinema, but | haven't been to the theater for ages. 
(Tôi thường di xem phim, nhưng lâu rồi tôi không đi xem hát.) 

d. The được dùng trước danh từ chỉ vật gì đó là duy nhất, hoặc vật gì đó chỉ 
có một trong môi trường quanh ta: £he earth, the sun, the sky, the stars, 
the moon, the planets, the world, the equator, the Government, the police, 
the Japanese, the Prime Minister, the capital,... 

Ex: The earth goes round the sun and the moon goes round the earth. 
(Trái đất xoay quanh mặt trời còn mặt trăng xoay quanh trái đất.) 
[chỉ có duy nhất một trái đất, một mặt trời và một mặt trăng trong 
thái dương hệ của chúng ta.] 

Have you never heard of the Thirty Years' War? 

(Ban chua bao giờ nghe nói đến Cuộc Chiến tranh Ba mươi năm sao?) 
[chỉ có một cuộc chiến] 

Madrid is the capital of Spain. (Madrid là thủ đô của Tây Ban Nha.) 
[chỉ có một thủ đô] 

Tl meet you outside the main entrance. 

(Tói sé gdp anh ngoài cóng chính.) 

[chi có mót cóng chính trong tóa nhà] 


e. The được dùng với một số cum từ dé cập đến môi trường vật chất của 
chúng ta — tức thế giới quanh ta và khí hậu của nó — hoặc các mat thông 
thường khác trong cuộc sống: the environment, the town, the country, the 
sea, the seaside, the night, the mountains, the desert, the rain, the wind, 
the fog, the weather, the sunshine, the universe, the future ... 

Ex: Do you prefer the town or the country? 

(Ban thích thành thi hay nóng thón han?) 

Ilove listening to the wind. (Tói thích nghe tiéng gió.) 
My wife likes the seaside, but I prefer the mountains. 
(Vo tói thích mién bién, nhung tói lai thích mién nui hon.) 

f. The dugc düng truóc tính tit hoác trang tit trong so sánh nhát, truóc first, 
second, third .., và truóc next, last, same, only. 

Ex: Pm the oldest in my family. (Tôi là người lớn tuổi nhất trong gia đình.) 
Monday is the first day of a week. (Thit Hai là ngày dáu tuán.) 

It's the only way to the station. (Dé là đường duy nhát dén nhà ga.) 
We went to the same school. (Ching tôi đã hoc cùng trường.) 

g. The được dùng trước tên các dáng chính trị, tên tàu thủy, và tên các ban nhạc. 

Ex: Shes a longlife member of the Republican Party. 
(Bà ấy là thành uiên láu năm của Đảng Cộng Hòa.) 
The Titanic sank on its first voyage across the Atlantic in 1912. 
(Tàu Titanic dà bi dám trong chuyén di dáu tién báng qua Dai Táy 
Duong nám 1912.) 
The Beatles was an internationally famous British pop group. 
(Beatles là ban nhac pop Anh nói tiéng thé giói.) 

h. The được dùng trước tên người ở số nhiều dé chỉ toàn thé gia dinh 
Ex: The Taylors have lived in this town for over 50 years. 

[» the Taylor family] 
(Gia dinh Taylor đã sống ở thị trấn này han 50 năm rồi.) 

The được dùng trước tên người ở số ít để phân biệt một người với một 

người khác có cùng tên. 

Ex: We have two Mr Smiths. Which do you want? ~ I want the Mr 
Smith who signed this letter. (Ở đây có hai ông tên Smith. Anh cán 
gặp ông nào? ~ Tôi muốn gặp ông Smith dà ky bức thu này.) 

The cũng được dùng khi dé cáp đến một người nói tiếng. 

Ex: The man's name was Alfred Hitchcock. ~ Not the Alfred Hitchcock? 
(Tên của người dàn ông đó là Alfred Hitchcock. ~ Chắc không phải 
đạo diễn Alfred Hitchcock đấy chứ?) 

i. The thường được dùng trước tên các tờ báo (newspapers), nhưng the 
không được dùng trước tên các tạp chí (magazines). 

Ex: The Times; The Washington Post; New Scientist 

+ Luu ý: Chúng ta cũng dùng the với (news)paper, nhung the (news)paper không có nghĩa là 
một tờ báo cụ thể nào đó. 

Ex | read about the accident in the paper. (Tôi doc về tai nan đó trên báo.) 


j. The + danh từ không đếm được hoặc danh từ đếm được số nhiều (The + a 
uncountable noun/ plural countable noun) được dùng để nói về người hoặc 
vật cụ thể. 

Ex: I often listen to music. (Tôi thường nghe nhac.) [= all music] —> nói chung 
The film wasn't very good but I like the music. 

(Phim thì không hay lắm nhưng tôi thích nhạc phim.) 

[= the music in the film] -> nói cụ thể 

Cars have wheels. (Xe hơi có các bánh xe.) [= all car] -> nói chung 

The cars in this car park belong to people who work here. 

(Xe trong chỗ đậu xe này là của những người làm uiệc ở đây.) 

— nói cụ thể 

Children need love and attention. (Trẻ con cán tinh thương và sự 
quan tám chăm sóc.) [= all children] > nói chung 

We took the children to the zoo. (Chúng tôi dẫn bọn trẻ di sở thú.) 
— một nhóm trẻ cụ thé, có thể là con của người nói 

k. The thường không được dùng khi nói đến người hoặc vật một cách chung 
chung, nhung £he + danh từ đếm được số ít (the + a singular countable 
noun) có thể được dùng để nói chung về một loài động vật, một loại dụng 
cụ hoặc máy móc, các phát minh khoa học và các nhạc khí. 

Ex: The tiger is in danger of becoming extinct. (Cop dang có nguy cơ bị 
tuyệt chủng.) [The tiger = All tigers] — dé cập đến cả loài cop 
The blue whale is the largest mammal on earth. 

(Cá voi xanh là loài dóng vát có vá to nhát trén trái dát.) 
[= all blue whales] 

Life would be quieter without the telephone. 

(Không có điện thoại cuộc sống sẽ yên tinh hon.) 

Who invented the airplane/ the wheel/ the camera? 
(Ai đã phát minh ra máy bay/ bánh xel máy ảnh?) 

The piano is really difficult. (Duong cám rất khó chơi.) 
Sandra can play the piano, the violin and the clarinet. 
(Sandra biết chai dương cám, violin và kèn clarinét.) 


X Luu ý: Chúng ta cũng có thể dùng a/an để nói khái quát bằng cách nêu một thành viên bất 
kỳ của một loại. 

Ex: A baby deer can stand as soon as it's born. (Hudu con có thể đứng ngay khi mới sinh ra.) ' 

Nhưng a/ an không được dùng khi nói khái quát vé tất cả các thành viên của một loại. 

Ex The tiger is in danger of becoming extinct./ Tigers are in danger of becoming extinct. 
[NOT Atigeris4 - 

l. The + tính từ (The + adjective) được dùng dé nói về một nhóm người cu 
thể nào đó trong xã hội: ¿he young, the old, the elderly, the poor, the rich, 
the sick, the disabled, the unemployed, the homeless, the deaf, the blind... 
Ex: The government should provide accommodation for the homeless. 

(Chính phủ nén cung cáp noi ăn chốn ở cho những người vó gia cư.) 


Life must be hard for the unemployed in our society today. 
(Trong xà hói chüng ta ngày nay, cuóc sóng hán là rát khó khán dói vói 
những người thất nghiệp.) 

m.The + quốc tịch (The + nationality) được dùng để chỉ toàn dân của một 
quốc gia nào đó. 

Ex: The French are famous for their cooking. 
(Nguoi Pháp nổi tiếng vé nấu ăn.) 
The Chinese invented printing. 
(Người Trung Quốc đã phát minh ra kỹ thuật in dn.) 

n. The thường được dùng trước những danh từ có of theo sau. 

Ex: the palace of Westminster. (Lâu dài Westminster) 
the Gulf of Mexico (Vinh Mexico) [ Mexico Gulf] 
the University of London (Dai hoc London) [= London University] 
the music of the eighteenth century (ám nhac thé ky 18) 
[= eighteenth-century music] 
a book on the history of Ireland (mót cuón sách vé lich sit Ai-len) 
[= a book on Irish history] 
Lying by the side of the road we saw the wheel of a car. 
(Chúng tôi nhìn thấy một chiếc uô-lăng nằm bên đường.) 

2.2. Các trường hợp không dùng mạo từ the 

The không được dùng 

a. Trước danh từ số nhiều và danh từ không đếm được với nghĩa chung. 
Ex: Elephants are intelligent animals. (Voi là con vát thông minh.) 

[NOT The-elephants-are-intelligent-animals| 
We always need money. (Chúng ta luôn cán tiền.) 
[NOT We-always-need-the-money. ] 

b. Trước các danh từ trừu tượng: nature, space, society, life, happiness, free- 
dom, love .. khi những danh từ này có nghĩa chung. Dùng the khi những 
danh từ này có nghĩa riêng biệt. 

Ex: Life is complicated. (Cuộc sống thật phức tạp.) 
I'm studying the life of Beethoven (Tôi dang học tiểu sử của Beethoven.) 
I love nature. (Tôi yêu thiên nhiên.) [NOT ... the-nature] 
c. Truóc các món thé thao: tennis, basketball, chess, golf... 
Ex: He plays golf. (Anh ấy chơi gón.) [NOT He-plays-the-gelf.] 
d. Trước các danh từ chi các bữa án trong ngày: breakfast, lunch, dinner, supper. 
Ex: They have gone for lunch. (Ho dà di dn trua rói.) 
What time is dinner? (Ăn tói lúc mấy giờ?) 
Nhưng a/ an có thể được dùng khi có tính từ đứng trước. 
Ex: We had a very nice breakfast. 
(Chúng tôi đã có một bữa điểm tám rất ngon.) 


2.3. Cách dùng £he với tên riêng của một số nơi chốn và địa danh 
a. The không được dùng trước tên của 
- Luc địa: Africa, Europe, Asia 


Quóc gia: France, Japan, Switzerland, New Zealand 

Tiéu bang: Texas, Florida, New Orleans, California 

Thành phó, thi tr&n: Cairo, New York, Houston, Bristol 

Dao: Corsica, Sicily, Bermuda, Corfu 

Hó: Coniston Water, Lake Michigan’ 

Nüi, dói: Everest, Etna, Kilimanjaro, North Hill 

Đường phố, công viên, quảng trường: Shirley Street, Morden Road, 
fifth Avenue, Times Square, Hyde Park 

Nhà ga, phi trường, trường hoc, và các tòa nhà, công trình hoặc cơ 
quan trọng yếu: Kennedy Airport, Victoria Station, Edinburgh Castle, 
Oxford University, Westminster Abbey, Bristol Zoo, Merton College 
Cửa hàng, nhà hàng, khách san, ngân hàng,.. được đặt tên theo tên 
người sáng lập hoặc các nhà thờ được đặt tên theo tên các vị thánh: 
Matilda's Restaurant, Lloyds Bank, McDonald, Harrods (shop), St John's 
Church. St Paul's Cathedral 

Các hành tinh: Venus, Mars, Jupiter 

Các cóng ty, các háng hàng khóng, v.v.: Fiat, Sony, Bristish Airway, 
IBM, Vietnam Airline 


. The được dùng trước tên riêng của 


Các quốc gia có từ Republic, Kingdom, State, Union, hoặc tên các 
quốc gia ở số nhiêu: the United States, the Netherlands , the Philip- 
pines, the United Kingdom, the Dominican Republic 

Vüng, mién: the west, the north, the south, the south-east, the Middle 
East, the Midlands 

Bién: the Black Sea, the Mediterrannean (Sea), the Baltic 

Dai duong: the Pacific (Ocean), the Atlantic (Ocean), the Arctic Ocean, 
the Indian Ocean 

Sóng: the River Nile, the Volga, the Thames, the Amazon 

Kénh dào: the Suez Canal, the Panama Canal 

Sa mac: the Sahara (Desert), the Kalahari 

Rang núi; rang đôi: the Rockies, the Andes, the Alps, the Himalayas 
Quán dáo: the Canary Islands, the Bahamas, the British Isles 

Nhóm hó: the Great Lakes 

Khách san, nhà hàng, quán rugu: the Continental Hotel, the Bombay 
Restaurant, the Red Lion (Pub) 

Rap hát, rap chiéu bóng: the Globe Theater, the Odeon Cinema, the 
Playhouse 

Vién báo tàng, phóng trung bày nghé thuát: the National Museum, 
the Frick (Gallery), the Science Museum, the British Museum 

Thu viện, câu lạc bộ: the Library of Congress, the Angle Club 

Một số các tòa nhà, công trinh nổi tiếng: the Empire State Building, 
the White House, the Royal Palace, the Golden Gate Brigde, the Vatican 


* Luu ý: 


Chúng ta dùng the khi nói vé các miền, nhưng chúng ta không dùng the với tên miền 
tận cùng bằng tên một châu lục hoặc tên một quốc gia. 


Ex the north (of France) but northern France 
the west (of Africa) but West Africa 
the south-east (of Spain) but south-eastern Spain/ South-East Spain 

- Chúng ta không dùng the trước tên của các tòa nhà và các co quan trọng yếu có hai từ: 
từ đầu tiên thường là tên riêng của một:người hay một địa điểm. 

Ex: Kennedy Airport, Cambridge University, Hull Station, Salisbury Cathedral, Norwich 
Museum 
Nhung the được dùng trước các tên có of hoặc các tên có từ đầu tiên là một danh từ 
chung hoặc một tính từ. 

Ex. the White House; the Royal Palace; the University of York; the Palace of Westminster; 
the Science Museum; the Open University 

3. Các quy luát dác biét và các ngoai lé 
a. Không ding the trước một số danh từ chi noi chốn nhu: hospital, church, 
prison, school, college, university khi dé cáp dén khái niém tóng quát 
hoặc mục dich sử dung chính của những nơi này. 

Ex: The injured were taken to hospital. They are still in hospital now. 
(Những người bị thương được dua tới bệnh uiện. Hiện giờ họ uẫn 
đang nằm viên.) -—» as patients 
Mrs. Kelly goes to church every Sunday. 

(Chủ Nhật nào bà Kelly cũng di lễ.) > as a Christian 
School is over at half past three. (Trường tan lúc 3 giờ rưỡi.) 
{= school activities] 

Dùng the khi những nơi này được dé cập đến như một nơi chốn cụ thể. 

Ex: Jane has gone to the hospital to visit Tom. She is at the hospital now. 
(Jane đến bệnh uiện thăm Tom. Hiện giờ có ấy dang ở bệnh uiện.) 
— as a visitor 
I went to the church to see the stained glass windows. 

(Tôi đến nhà thờ dé xem những 6 cửa sổ kính màu.) > as a visitor 
The school is a mile from here. (Truóng hoc cách dáy mót dám.) 
[= school building] 
*k Luu ý: Trong tiếng Anh của người My, the luôn được dùng trước hospital. 
Ex. He spent a week in the hospital with food poisoning. 
(Anh ấy dà phải nằm viện một tuần vì bị ngộ độc thuc phẩm.) 
She goes to the hospital to visit him every day. 
(Cô ấy vào bệnh viện thăm anh ấy mỗi ngày.) 
b. Không dùng £he trước các danh từ bed, home, work, sea, town 
bed: in bed, go to bed (to rest or sleep), get out of bed (= get up) 
Ex: It's midnight - Why aren't you in bed? 
(Đã nửa đêm rói - Sao anh không di ngủ?) 

But: I sat down on the bed. (Tôi ngôi trên giường.) [một đồ vật cụ thé] 

home: a£ home, go home, come home, leave home 

Ex: Will you be at home tomorrow afternoon? (Chiêu mai anh có nhà không?) 


work: a£ work, go to work, leave work, finish work 
Ex: Ann didn't go to work yesterday. (Hóm qua Ann khóng di làm.) 


sea: at sea (= in a boat or ship on the sea), go to sea (as a sailor) 
Ex: Keith is a sailor. He spends months at sea. 

(Keith là thủy thủ. Anh ấy ở trên bién hàng tháng trời.) 
But:We Tre renting a house by the sea. 

(Chúng tôi sẽ thuê một ngôi nhà gan. biển.) [một nơi chốn cu thé] 
town: in town, go into town, leave town, out of town 
Ex: We're going into town this afternoon. 

(Chiéu nay ching ta sé vào thi trán.) 


. Mao từ thường không được dùng với các từ hoặc cum từ chi thời gian. 


Ex: See you on Thursday. (Gặp bạn vào thứ Năm nhé.) 

I start the course in September. 

(Tôi sé bắt dâu khóa hoc vào tháng Chin.) 

My country is lovely in (the) spring. (Vào mùa xuân quê tôi rất dep.) 
Mao từ được dùng khi nói vé ngày, tháng,...cụ thể nào đó (được xác dinh 
bằng tính từ đứng trước hoặc cụm từ/ mệnh dé theo sau.) 

Ex: We met on a wet Monday evening. 

(Chúng tôi đã gặp nhau vào một chiều mua thứ Hai.) 

It was the January after we went to Greek. 

(Đó la tháng giéng sau khi chúng tôi di Hy Lap.) 

I worked very hard in the summer that year. 

(Mùa hé năm đó tôi đã lam uiệc rất uất vá.) 


*k Lưu ý: Khi nói chung vé mùa (seasons) ta có thé dùng hoặc không dùng the, nhưng the luôn 


d. 


được dùng trong cum từ in the fall (US) 
The + danh từ số ít thường được dùng để nói chung vé nhac khí, hoặc vé 
việc chơi các nhạc khí. Nhưng trong tiếng Anh của người Mỹ, ta có thể 
dùng hoặc không dùng the. 
Ex: Who's that on (the) piano? (Người dang choi dương cám là ai váy?) 
She studied (the) aboe and (the) saxophone at the Royal Academy 
of Music. n 
(Cô ấy hoc kèn ôboa và xac-xó ở Học Viện Âm Nhac Hoàng Gia.) 


. Không dùng mao từ trước television khi nói về truyền hình như một hinh 


thức giải trí. 
Ex: I often watch television after dinner. 
(Sau bia tối tôi thường xem truyền hình.) 
What's on television tonight? 
(Tối nay truyền hinh có chương trình gi váy?) 
Mao từ được dùng khi television có nghĩa là ‘môt chiếc máy truyền hinh. 
Ex: Can you turn off the television, please? (Làm ơn tắt giùm tivi.) 
Mao từ thường được dùng với radio, cinema và theater. 
Ex: I always listen to the radio/ listen to the news on the radio while 
I'm driving. 
(Tói luón nghe radio/ nghe tin tüc trén radio trong khi lái xe.) 
How often do you go to the cinema? 
(Ban có thuóng di xem phim khóng?) 


g. Không dùng the trước tên riêng ở dạng sở hữu cách. 
Ex: The car was parked on front of Tim's house. 
(Chiếc ô tô đậu trước nhà Tim.) [NOT ... the-Fim’s-heuse] 


Nhung the có thé dugc düng truóc danh tit só hüu. 


Ex: The woman in red is the boss's wife. 
(Người phu nữ mặc dé đỏ là vg của sếp.) 


> EXERCISES 


Put in 2⁄ an where necessary. If no word is necessary, leave an empty space. 


Do you collect stamps? 

I don't feel very well this morning. I’ve got _ sore throat. 

I’ve been walking for three hours. I’ve got _ sore feet. 

9. Jackis engineer. His parents were __ engineers too. 

10. I don’t believe him. He's. liar. He's always telling lies. 

11. What_ beautiful garden! ` 

12. Do you know him? Hes MP, isn’t he? 

13. I clean my teeth with ___ toothpaste. I use ____ toothbrush to clean my teeth. 
14. Enjoy your holiday! I hope you have good weather. 

15. John has got ^ interview for_ — job tomorrow. 


Il. Put in fhe where necessary. If you don't need the, leave an empty space. 


1. What's wrong with you? Have you got. a headache? 

2. I know a lot of people. Most of them are students. 
3. WhenI was child, I used to be very shy. 

4. Would you like to be actor? 

5. I don't like violence. 

6. 

m. 

8. 


1. Ihaven't been to the cinema for ages. 

2. Ilay down on ___ ground and looked up at ^ sky. 

3. She spends most of her free time watching — television. 

4, ____ television was on but nobody was watching it. 

5. Have you had dinner yet? 

6. Mary and I arrived at same time. 

7. You'll find information you need at ^ topof ___ page 15. 

8. Peru is a country in the South America. capital is Lima. 

9. Whatis  longestriverin_ ^ world? 

10. The man is in prison. He wentto ^^ prison two years ago. His wife goes to 


prison to visit him every month. 
lll. Complete this story. Put in 2/ am or the. 


(11A man decided to rob (2)__ bank in the town where he lived. He walked into 
(3). bank and handed (4). note to one of (5). cashiers. (6) cashier 
read (7) note, which told her to give (8) man some money. Afraid that he 


might have (9). gun, she did as she was told. (10) — man then walked out of 
(11) building, leaving (12) note behind. However, he had no time to spend 
(13) money because he was arrested (14) same day. He had made (15) 


mistake. He had written (16)_____note on (17) back of (18) envelope. And 
on (19) other side of (20) envelope was his name and address. This clue was 
quite enough for (21) detectives on the case. 


IV. Complete the conversations. Put in a/ am or fhe. 


1. A: Look outside. The sky is getting very dark. 
B: Ihope there isn't going to be a storm. 
2. A: Im going out for walk. Have you seen my shoes? 
B: Yes, they're on floor in kitchen. 
8. A: Would you like tomato? There's one in __ fridge. 
B: Oh, yes, please. I’ll make myself cheese and tomato sandwich. 
4. A: Ifyou are going into city center, can you post these letters for me? 
B: Yes, Pll take them to main post office. 
5. A: I've got problem with my phone bill. Can I see someone about it? 
B: Yes, go to fifth floor. lift is along the corridor. 
6. A: I didn’t know Melanie had dog. 
B: Itisn't hers. She's just taking it for a walk while___ owner is away. 
7. A: I've got headache. I've had it all day. 
B: Why don't you go to health center? 
8. A: Guess what. I found £50 note on the pavement this morning. 
B: You really ought to take it to police station. 
9. A: How was your trip to coast? 
B: Wonderful. sun shone all day. We had. great time. 
10. A: What's your brother doing now? Has he got good job? 
B: Yes,he's soldier. He'sin —— army. He loves it. Its ^ ^ great life, he says. 
11. A: I went to see Doctor Pascoe yesterday. She's. best doctor I've ever had. 
B: She's very nice, isn't she? You couldn't meet _ nicer person. 
12. A: Why were you late for your meeting? 
B: Well, first I had to go to hotel I'd booked into. I took __ — taxi from 
airport, and ^ driver got completely lost. It was terrible nui- 
sance. man was ___ complete idiot. 
13. A: Is this book you were telling me about? 
B: Yes,its ^ really interesting story. 
A: What did you say it’s about? 
B: It’s___ science fiction story. It’s about ___ beginning of ___ universe. 
14, A: You were_ long time at ____ supermarket. 
B: Yes, I know. Therewas_ enormous queue. I was thinking of complaining to 
___ manager. 
15. A: We spent all our money because we stayed at _ most expensive hotel in town. 
B: Why didn’t you stay at___ cheaper hotel? 


V. Complete the sentences. Use jn, af or fo and these words: bed, church, home, 
college, factory, hospital, library, prison, shop, town, work, school, sea, cinema, 
pub. Decide if you need fhe. 

This sweater was cheap. I bought it at the shop by the railway station. 

2. We'll eat out tonight. Ill meet you ^ ^ — later. 


m 


eum e 


10. 


The weather was awful. We stayed all weekend. 


Melanie had an early night last night. She was atten. 
Bill was injured in the accident and now he's . We're going 
to visit him tomorrow. 
. In Britain, children from the age of five have to go * 
Vicky's parents are religious. They go every Sunday. 
Laura doesn't like her job. She just goes to earn some money. 
I've read these books. I'm taking them back E : 
The man who did the robbery is no longer . He was let out last month. 
. If you want to get a degree, you normally have to study 
. It's very quiet when they've turned all the machines off. 
. Let's go for a drink. 


. Tom is a sailor. He spends most of his life 
„ Melissa is a popular actress. When she was a child, her greatest pleasure was going 


Choose the correct form, with or without fhe. 


wr wp 


Prre>r wb 


tp tp? 


wp» 


Sf 


Did you see football/ the football on television/ the television last night? 
No, I hate football/ the football. I was listening to news/ the news on radio/ the radio. 


: Do your family have a dog? 


No, I'm afraid of dogs/ the dogs. I didn't like dogs/ the dogs that are running. 
around on the street. 


: You know that cars/the cars cause pollution/ the pollution, don't you? 


Yes, but cars/ the cars these days are cleaner than they used to be. Isn't it 
aeroplanes/ the aeroplanes that are mainly responsible for pollution/ the pollu- 
tion of atmosphere/ the atmosphere? 

I've put some bread out in the garden for birds/ the birds. 

You like birds/ the birds, don't you? 

Yes. I love wildlife/ the wildlife. 

Do you play sports/ the sports? 

Yes, my favorite sport is basketball/ the basketball. I also like skiing/ the skiing 
but I'm not very good at it. 

What's the noise? 

My sister is listening to music/ the music. Music/ The music is too loud, isn't it? 
What did you have for breakfast/ the breakfast? 

Nothing. I never eat breakfast/ the breakfast. 

Will you be in America for Thanksgiving/the Thanksgiving? 

Oh, no. That's in November/ the November, isn’t it? I’m often very busy at that 
time, but I'll be back at Christmas/the Christmas. 

Do you think rich/ the rich should pay more taxes to help poor/ the poor? 
That's right. And one of our biggest social problems is unemployment/ the 
unemployment. 

You're always reading books about history/ the history, aren't you? 

It was my favorite subject. Do you know anything about history/ the history of 
this area? 


A: No, but if you like looking round museums/ the museums and old buildings/ the 
old buildings, we could find out it together. 
11. A: Can you play guitar/ the guitar? 
B: Just a little. But piano/ the piano is my favorite instrument. 
12. A: Do you know who invented telescope/ the telescope? 
B: Yes. Galileo developed telescope/ the telescope for use in astronomy/ the 
astronomy. 


Vil. How much do you know about geography? Put in these names: Andes, Irish Repub- 
lic, Italy, West Indies, Lake Michigan, River Nile, North, Pennsylvania, Tasmania, 
United Kingdom. Decide if you need fhe. 

1. Harrisburg is the capital of Pennsylvania . 

2. Dublin is in ; 

3. Chicago lies on the shore of 

4. Sicily is a part of Y 

5 is England, Scotland, Wales and Northen Ireland. 

6. are a mountain range in South America. 

VỀ is an island to the south of Australia. 

8. Jamaica is an island in 

9. flows through Egypt. 

10. Manchester is in of England. 


VIII. Some of these sentences are correct, but some need fhe (perhaps more than 
once). Correct the sentences where necessary. Put ‘righf if the sentence is 
already correct. 

Everest was first climbed in 1953. right 

Milan is in north of Italy. he nort. Ii 
Africa is much larger than Europe. 

I visited Mexico and United States. 

South of England is warmer than north. 

Portugal is in western Europe. 

France and Britain are separated by Channel. 

Jim has travelled a lot in Middle East. 

Chicago is on Lake Michigan. 

10. The highest mountain in Africa is Kilimanjaro. 

11. Next year we are going skiing in Swiss Alps. 

12. United Kingdom consists of Great Britain and Northern Ireland. 

13. Seychelles are a group of islands in Indian Ocean. 

14. River Volga flows into Caspian Sea. 

15. Ritz is an elegant hotel. 


IX. Complete these sentences. Put in the words and decide if you need the. 
1. Have youeverbeento ^ ^ (British Museum)? 
2. The train to Paris leaves from (Waterloo Station). 


£6.00 3 OEC ge D) PD FX 


10. 


You can take a trip by boat along (Thames). 
(Grand Hotel) is in (Baker Street). 

If you are looking for a good clothes shop, I would recommend (Harrison's). 
The Serpentine is a lake in (Hyde Park). 
John works for ^ (IBM) now. He used to work for — (British Telecom). 
From there you get a view of (Houses of Parliament). 
The Queen lives at (Buckingham Palace). 

(Everest) is the highest mountain in the world. 


. We've just been to (States) — to (New York). 


(Statue of Liberty) is at the entrance to (New York harbour). 


. Earl's Court is in (West London). 
. Frank is a student at (Cambridge University). 
. We spent a day in (Metropolitan Museum of Art). And we walked along 


(Broadway) and around (Macy's department store). 


Put in a /an or the where necessary. Leave an empty space if the sentence is 
already complete. 


I don’t usually like staying at ^ hotels, but last summer we spent few days at 
a very nice hotel by sea. 

tennis is my favorite sport. I play once or twice. week if I can, but I'm 
not _ ' very good player. 
I won't be home for dinner this evening. I’m meeting some friends after 
work and we are goingto ^ cinema. 


unemployment is very high at the moment and it's very difficult for 
people to find _ — work. 
There was accident as I was going ___ home last night. Two people were 
taken to ^ hospital I think ^ most accidents are caused by _ — people 
driving too fast. 
Carol is economist. She used to work in investment department of 
_— Lloyds Bank. Now she works for American bankin_— — United States. 
What's name of hotel where you're staying? ~ Imperial. It’s in 

Queen Street in ^ city centre. It's near station. 

Ihave two brothers. older one is training to be pilot with British 
Airway. younger one is still at school. When he leaves school, he 
hopes to go to___ Cambridge University to study law. 
Frank Lloyd Wright is name of ^ famous architect. He is _ — architect 
who designed ____ Guggenheim Museum in New York. He also designed — — 
hotel in Tokyo. hotel was designed to withstand earthquakes. 
. . meals we had weren't very good. We had breakfast in the hotel, and 
that wasn't too bad. We usually went out for lunch because lunch they 
served in the hotel was always the same. And dinner we had at the hotel on our 
first evening was pretty awful, so we tried a few restaurants. On our last evening we 
had. X marvellous meal in a Chinese restaurant. 


THÌ (TENS 


l. Thi hiện tại đơn (The Present "m Tense) 
1. Cấu trúc (Form) 
a. Thé khẳng định (Affirmative form) 


I/We/You/They + verb (bare-inf.) - 
He/ She/ It + verb-s/@s 
- Động từ chia ở hiện tại (V, - bare-infinitive) 
- Ngôi thứ ba số ít, động từ thêm - s hoặc -es (thêm -es sau các động từ 
tận cùng là o, s, x, z, ch, sh.). 
Ex: I play tennis every Wednesday. (Thứ Tu nào tôi cũng choi quán vet.) 
Water consists of hydrogen and oxygen. (Nuóc góm hydré và óxy.) 
She goes to school by bus. (Có &y di hoc büng xe buyt.) 
b. Thé phü dinh (Negative form) 
© Đối với động từ be (am/ is/ are), thêm not sau be. 
Rut gon: am not = 'm not; is not = isn't; are not = aren't. 
Ex: He is not/ isn't a student. (Anh ta không phải là hoc sinh.) 
© Đối với động từ thường, dùng trợ động tit do/ does. 


1/ You/ We/ They 


He/ She/ It 


Rüt gon: do not — don't does not — "ern 
Ex: We don't live far away. (Chüng tói sóng khóng xa dáy lắm.) 
c. Thé nghi vấn (Interrogative form) 
* Dói với động từ be, dem be ra đầu câu. 
Ex: Are you a student? (Bạn có phải là học sinh không?) 
* Bói với động từ thường, dùng Do/ Does ở đầu câu. 
+  |/you/ we/ they 
he/she/it . 
Ex: Do you live here? (Anh sóng ở đây à?) 
*k Lưu ý: Động từ hiện tại đơn ở ngôi thứ ba số ít được thành lập bằng cách thêm s vào động 
từ nguyên mẫu: work — works Sit —> sits 
Thém es sau các dóng tif tàn cüng là o, s, x, z, ch, sh. 


E> 


+ 
^* verb (bafe-Iof. 


go —> goes watch — watches pass — passes push — pushes 
Động từ tận cùng là một phu âm + y, đổi y thành ¡ rồi thêm es. 
carry —> carries try — tries hurry — hurries 


Động từ tận cùng là nguyên âm + y, thêm s. 
stay — stays enjoy — enjoys 
Không thêm s/ es vào động từ trong câu phủ dinh (negatives) và câu hỏi (quetions). 


pEE' mg 


2. Cách düng (Use) 
Thi hién tai don dugc düng dé dién tá: 
a. Thói quen hoác hành dóng láp di láp lai trong hién tai. 
Ex: I get up early every morning. (Sáng nào tôi cũng thức dày sớm.) 
Mary usually goes to school by bicycle. 
(Mary thường di hoc bằng xe dap.) 
What do you do every night? (Ban làm gi mói tói?) 
Cách dùng này thường được dùng với các trang từ hoặc cum trang từ chi 
tần suất như: always (luôn luôn), usually (thường thường), often (thường), 
sometimes (thinh thoảng), occasionally (thinh thoảng), seldom (ít khi), 
never (không bao gió), every day / week/ month..: (mỗi ngày/ tuán/ 
tháng..), once a week (mỗi tuần một lân), twice a year (mỗi ndm hai 
lán), v.v. 
b. Chan ly, su that hién nhién. 
Ex: The sun rises in the East and sets in the West. 
(Mặt trời moc ở hướng đông và lặn ở hướng tây.) 
Rice doesn't grow in cold climates. 
(Lúa không mọc ở ving có khí hậu lanh.) 
The world is round. (Trái đất tròn.) 
c. Nhận thức, cám giác hoặc tinh trang ở hiện tai. 
Ex: Do you see that man over there? 
(Bạn có thấy người dàn ông ở đằng kia không?) 
I smell something burning. (Tôi ngửi thấy có cái gì dang cháy.) 
Angela works in the post office. (Angela làm uiệc ở bưu điện.) 

d. Su viéc sé xáy ra trong tuong lai. Cách düng này thudng áp dung dé nói 
vé thời gian biểu, chương trinh hoặc những kế hoạch đã được cố định 
theo thời gian biểu. 

Ex: The train leaves Plymouth at 11.30 and arrives in London at 14.45. 
(Xe lửa sé rời Plymouth lúc 11giờ 30 và đến London lúc 14 giờ 45.) 
What time does the film begin? (Phim sẽ bắt đâu lúc mấy giờ?) 
The new term starts next week. 

(Khóa hoc mói sé bát dáu vào tuán sau.) 


II. Thì hiện tại tiếp diễn (The Present Progressive Tense) 
1. Cấu trúc (Form) 
a. Thể khẳng dinh (Affirmative form) 


Ex: Look. That 2 man is nh a phon of you. 
(Nhìn kia. Người dàn ông đó dang chup hình ban.) 


b. Thể phủ dinh (Negative form) 


Ex: The children aren't playing in the yard at the moment. 
(Vào lúc này bọn trê không chơi trong sân.) 


c. Thể nghi vấn (Interrogative form) 


Am/ls/Are + subject + verb-ing? 


Ex: What are you looking for? (Ban dang tim gi váy?) 
2. Cách düng (Use) 

Thi hién tai tiép dién dugc ding dé dién ta: 

a. Hành động dang thực sự diễn ra ngay lúc nói. 

Ex: What are you doing? (Bạn dang làm gì đó?) 

I am studying English. (Tói dang hoc tiéng Anh.) 
Listen! The baby is crying. (Nghe xem! Em bé dang khóc.) 

b. Hành động nói chung dang diễn ra nhung không nhất thiết phái thuc sự 
diễn ra ngay lúc nói. 

Ex: I am reading an interesting book at the moment. I'll lend it to you 
when I've finished it. (Lúc này tôi dang đọc một cuốn sách rất hay. 
Khi nào đọc xong tôi sẽ cho bạn mượn.) 

— điều này không có nghĩa là người nói đang đọc cuốn sách đó vào 
lúc nói, mà là anh ta đã bắt đầu đọc nó nhưng chưa đọc xong. Anh ta 
đang đọc dở cuốn sách. 

Susan is writing another book this year. (Năm nay Susan dang 
viét thém mót cuón sách nua.) 

— diéu này khóng có nghia là lác này có &y dang ngói viét. 

Hai cách dùng này thường được dùng với các trang từ hoặc cum trang từ 

chỉ thời gian: now (bây giờ), right now (ngay lúc này), at present (hiện 

tai, bây giờ), at the moment (lúc này, hiện nay), at the present time (vào 
lúc này) .. 

c. Hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần. Cách dùng này thường diễn 
tả một sự sắp xếp hoặc một kế hoạch đã được dự định trước và thường 
phải kết hợp với trạng từ chỉ thời gian tương lai (vì nếu không có trạng 
từ chỉ thời gian tương lai, người nghe dể hiểu nhầm là hành động đang 
xảy ra). 

Ex: He is coming tomorrow. (Ngày mai anh ta sẽ đến.) 

We are going to Mexico next year. (Ndm tdi chüng tói sé di Mexico.) 

d. Hành dóng có tính chát tam thói. 

Ex: I often go to school by bike, but this week my bike breaks down so I 
am walking to school. (Tói thuóng di hoc bang xe dap, nhung tuán 
này xe dap của tôi bị hỏng nên tôi di bó đến trường.) 

Jane is working at a sports shop for six weeks. 
(Jane làm viéc ở cửa hàng bán đô thé thao trong 6 tuân.) 

e. Hanh động thường xuyên lặp di lặp lai gây su bực mình hay khó chịu cho 
người nói. Cách dùng này được dùng với trang từ always, continually, 
constantly. 


Ex: He is always losing his keys. (Anh ta cứ đánh mát chia khóa mdi.) 
[= He loses his keys very often.] : 
Im continually making silly mistakes. (Tói luôn phạm những lỗi 
ngó ngán.) [= I make silly mistakes too often.) 

*k Lưu ý: Không dùng thì hiện tại tiếp diễn (present progressive tense) với các động từ chi 
nhận thức, tri giác hoặc sự sở hữu nhu: to be, see, hear, understand, know, like, want, 
glance, feel, think, smell, love, hate, realize, seem, remember, forget, own belong, have,... Với 
các động từ này, ta dùng thì hiện tại don (present simple). 

Ex lam tired now. (Bây giờ tôi đang mệt.) 
She wants to go for a walk at the moment. (Lúc này cô ta muốn đi dạo.) 
Do you see what | mean? (Bạn có hiểu những gì tôi muốn nói không?) 


Ili. Thì hiện tại hoàn thành (The Present Perfect Tense) 
1. Cấu trúc (Form) 
a. Thể khẳng định (Affirmative form) 


1/ You/ We/ They + have 


He/ She/ It + has SEE Post participle. 


Rát gon: I've/ you've/ we've/ they've He's/ she's/ it's 
Ex: I have broken my leg./ I’ve broken my leg. (Tói bi gày chán.) 
b. Thé phủ dinh (Negative form) 


Subject + have/has + not + pastparticiple 
Rát gon: have not — haven't has not — hasn't 
Ex: John hasn't finished his report yet. 
(John chưa làm xong bản báo cáo của minh.) 
c. Thé nghi ván (Interrogative form) 


Have/Has + subject + past participle? 


Ex: Have you seen Jane recently? (Gdn đây ban có gặp Jane không?) 
* Lưu ý: Cách chia động từ ở quá khứ phân từ (past participle) 
- Bóng từ có quy tắc (regular verbs): thêm -ed vào sau động từ nguyên mẫu. 
Ex finish — finished work — worked 
- Bông tit bát quy tác (irregular verbs): động từ ở cột 3 (V3 - past participle) trong bang 
động từ bất quy tác. 
Ex see seen go — gone 
2. Cách düng (Use) 
Thi hién tai hoàn thành dugc düng dé dión dat: 
a. Hành dóng vita mói xáy ra. 
Ex: I have just seen my old friend in the street.” 
(Tôi vita mới gặp một người ban cũ trên phố.) 
George has bought a new car recently. (George uừa mua ô tô mới.) 
b. Hành động đã xảy ra trong quá khứ khi chúng ta không biết rõ hoặc 
không muốn đề cập đến thời gian chính xác mà hành động đã xảy ra. 


Ex: I have visited Hanoi. (Tói dà di thám Ha Nói.) 

They have won several awards. (Ho đã đoạt được một số giải thuóng.) 
Nếu muốn dé cáp đến thói gian của hành động, ta phải dùng thi quá khứ 
đơn (past simple). 

Ex: I visited Hanoi last month. (Tháng trước tôi đã di thăm Ha Nói.) 

They won several awards two years ago. 

(Cách dáy hai nám ho dà doat mót sé gidi thuóng.) 

Tuy nhiên thi hiện tại hoàn thành có thé được dùng với các phó từ chi 
thời gian chua hoàn tất (đối với lúc nói): today, this week, this month, 
this year,... 

Ex: I’ve visited Hanoi two times this month. 

(Tháng này tói dà di Hà Nói hai lán.) 

. Hành động đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ và hành động này có thé 
còn được lặp lại trong hiện tại hoặc tương lai. 
Ex: Susan really loves that film. She has seen it eight times! 
(Susan thật sự thích bó phim đó. Cô ấy dà xem phim đó tám lần.) 
[có thé ngày nào đó cô ấy sé xem lại] 
My sister is a writer. She has written a number of short stories. 
(Chị tôi là nhà van. Chị ấy dà viét nhiều truyện ngắn.) 
[chị ấy vẫn tiếp tục sáng tác] 
Nếu không có liên quan đến hiện tại (sự việc đã xảy ra quá lâu hoặc 
hành động đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ nhưng không còn có thể 
lặp lại) ta dùng thì quá khứ đơn. 
Ex: The Chinese invented printing. 
(Người Trung Hoa đã phát minh thuật in.) 
My grandmother saw the play Romeo and Juliet at least three times. 
(Bà tôi dà xem vó kich Romeo và Juliet it nhất ba lần.) [bà tôi dà 
mát hoác vó kich khóng cón dugc trinh dién] 
Shakespeare wrote many plays. (Shakespeare đã viét nhiều uở kịch.) 
. Hanh động đã xảy ra trong quá khứ nhưng kết quá của nó vẫn còn trong 
hiện tại. 
Ex: Tom has had a bad car crash. (Tom đã bi tai nan ô tô nghiêm trọng.) 
[nén bây giờ anh ấy dang nằm viện] 
I have washed the car. (Tôi đã rửa xe.) [nên trông chiếc xe rất sach] 
Where's your keys? ~I don't know. I've lost it. 
(Chia khóa cüa ban dáu? - Tói khóng biét. Tói dà dánh mát nó.) 
[nén bây giờ tôi không có chia khóa] 
Nếu không còn kết quả ở hiện tai, ta dùng thì quá khứ don (past simple). 
Ex: Tom had a bad car crash. (Tom đã bị tai nan ô tô nghiêm trọng.) 
[nhưng hiện giờ anh ấy đã ra viện] 
I washed the car. (Tôi đã rita xe.) [nhưng giờ chiếc xe lai bi do] 
Tom lost his keys, but now he has found it. 
(Tom đã đánh mát chia khóa, nhung giờ anh ấy dà tim thấy nó.) 


e. Hành động bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có khá năng 
tiếp tục ở tương lai. Cách dùng này thường kết hợp với các phó từ up to 
now; up to present; so far và các giới từ for, since. 

Ex: Mary has lived in the town for ten years. (Mary dà sóng ó thi trán 
này được mười năm rôi.) > hiện giờ cô ấy vẫn còn sống ở đó. 
This young director has made four films so far. (Cho đến nay, nhà 
dao diễn trẻ này đã làm được bón bó phim.) — anh ấy vẫn tiếp tuc 
làm phim 

- Nếu hành động xảy ra trong một khoáng thời gian và đã chấm dứt trong 
quá khứ, ta phải dùng thì quá khứ đơn. 

Ex: She lived in the town for ten years. (Cô ấy đã sống ở thành phố này 
10 năm.)  — giờ cô ấy không còn sống ở đây nữa. 
The director made many films in his long career. (Trong suốt sự 
nghiệp lâu dai của minh đạo diễn này đã làm được rất nhiều phim.) 

f. Thì hiện tại hoàn thành thường được dùng để thông báo tin mới hoặc 
loan báo một sự việc vừa mới xảy ra. 

Ex: Ow! I’ve cut my finger. (Oi! Tôi bi dt tay rồi.) 
The road is closed. There has been an accident. 
(Đường đã bị chặn. Có tai nan xảy ra.) 
Nhưng nếu chúng ta tiếp tục nói một cách chỉ tiết thì ta dùng thì quá 
khứ đơn. 
Ex: A: Ow! I’ve burnt myself. (Ôi! Tôi bị phỏng rồi.) 
B: How did you do that? (Làm sao mà bị phóng váy?) 
A: I picked up a hot dish. (Tôi bung dia thức ăn nóng.) 
3. Các từ hoặc cum từ thường được dùng với thì hiện tai hoàn thành: 
just, recently, lately: gần đây, vita mới 


already : rói 

before :trước đây 

ever :đã từng 

never : không bao giờ; chưa bao giờ 

for :trong khoảng (dùng trước danh từ chỉ một quãng 
thời gian: for six days, for a year, for a long time,...) 

since : tit khi (dùng trước danh từ chi một điểm/ mốc thời 


gian: since 1987, since January, since last year, since 
eight o’clock,...) 
yet : chua (dùng trong câu phủ dinh và câu hồi) 
so far = until now = up to now = up to the present: cho dén báy gid. 
It/ this/ that is the first/ second/ most/ best/ only/ worst/... 
: Đây là lân dáu/ lần thứ hai... 
Ex: Have you ever been to London? (Anh đã bao giờ đến London chưa?) 
Tve never met him before. (Trước đây tôi chua từng gdp anh ta.) 
I have already had breakfast. (Tói dá án diém tám rói.) 
Susan hasn't finished the report yet. 
(Susan chua làm xong bán báo cáo.) 


This is the first time we've been to Scotland. 
(Đây là lần đâu tiên chúng tôi đến Scotland.) 

* Lưu ý: Các phó từ này chỉ được dùng kèm với thì hiện tại hoàn thành trong các câu đơn. Đối 
với câu có từ hai mệnh đề trở lên hoặc trong một đoạn văn thì động từ phải được chia theo 
ngữ cảnh chứ không phụ thuộc vào các phó từ (xem thêm ở phần Sequence of Tenses) 
Ex He has just seen her. (Anh ấy vừa mới gặp cô ay.) : 

But He said that he had just seen her. (Anh dy nói rằng anh ấy vừa gặp cô ấy.) 
| have already done my exercises. (Tôi đã làm bài tập rồi.) 

But: When | came, the children had already done their exercises. 
(Khi tôi đến thi bon trẻ đã làm bai tập xong rồi.) 


IV. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (The — Perfect Progressive Tense) 
1. Cấu trúc (Form) 
a. Thé kháng dinh (Affirmative form) 
|, We, You, They + have 
He, She, It * has 
Ex: It has been raining all day. (Trói mua suót ngày.) 
b. Thé phü dinh (Negative form) 
Ex: Our team hasn't been doing very well lately. 
(Gán dáy dói chüng tói choi khóng tót lám.) 
c. Thé nghi ván (Interrogative form) 


Have/Has + subject + been + verb-ing? 


Ex: Have you been waiting long? (Ban doi có láu khóng?) 


2. Cách düng (Use) 
Thì hiện tai hoàn thành tiếp diễn được dùng để diễn tá: 
a. Hành động bắt đầu trong quá khứ và kéo dài lién tuc đến hiện tại. 
Ex: We have been waiting here for twenty minutes. 
(Chúng tôi đã đợi ở đây hai mươi phút rói.) 
[bây giờ chúng tôi vẫn còn đợi] 
Tim is still watching television. He's been watching television all day. 
(Tim ván dang xem tivi. Anh dy dà xem tivi suót cá ngày.) 
Cách dùng này thường phải có các cụm từ chi thói gian di kèm để cho 
thấy tính liên tục của hành động. 
b. Hành động vừa mới chấm dứt và có kết quả ở hiện tại. 
Ex: I’ve been swimming. That's why my hair is wet. 
(Tôi đã bơi. Đó là lý do tại sao tóc tôi bi ướt.) 
Why are your clothes so dirty? What have you been doing? 
(Sao quán do con lai da nhu váy? Con dà lam gi thé?) 
c. Hành động xảy ra trong một khoáng thời gian từ quá khứ đến hiện tai 
(thì hiện tại hoàn thành cũng có thể được dùng). 
Ex: Sarah has been playing/ has played the piano since she was five. 
(Sarah choi dương cám tit lúc lén năm.) [Hiện nay có ấy van choi] 


+ been + verb-ing - 


How long have you been studying/ have you studied English? 
(Ban dà hoc tiéng Anh bao láu rói?) [ban ván dang hoc tiéng Anh] 
* Lưu ý: 

— Không dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn với các động từ chỉ nhận thức, tri giác, 
sở hữu (xem các động từ đã nêu trong thì hiện tại tiếp diễn). Với các động từ này ta 
dùng thì hiện tại hoàn thành (present perfect). 

Ex Ive known the secret for a long time. (Tôi đã biết bí mật đó từ lâu.) 

[NOT Pve-been-knowing-the-secret...] 

— Thi hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh sự liên tục của hành động; thì hiện tại 
hoàn thành đơn nhấn mạnh sự hoàn tất và kết quả ở hiện tại. 

Ex I’ve been learning irregular verbs all afternoon. 

(Tôi học động từ bất quy tắc suốt cả buổi chiều.) —> nhấn mạnh sự liên tục 
lve learnt all my irregular verbs. 
(Tôi đã hoc hết tất cả các động từ bát quy tác.) — nhấn manh sự hoàn tất 
Động từ live và work có thể được dùng với cả hai thì hiện tại hoàn thành đơn và tiếp 
diễn mà không có sự khác nhau về nghĩa. 
We have been living/ have lived here since 1992. (Chung tôi đã sống ở day từ năm 1992.) 
How long have you been working/ have you worked here? 
(Anh đã làm việc ở đây bao lâu rồi?) 
Tuy nhiên, thì hiện tại hoàn thành đơn luôn được dùng với always. 

Ex: We've always lived here. (Chúng tôi đã luôn sống ở đây.) 

[NOT We've-always-been-living-here] 
V. Thi quá khứ đơn (The Past Simple Tense) 
1. Cấu trúc (Form) ` 
a. Thể khẳng định (Affirmative form) 
1/ You/ He/ She/lt/We/They +, verb (pasttense) - 

Ex: I met him yesterday. (Hôm qua tôi đã gặp anh ấy.) 

b. Thể phủ định (Negative form) 

e Đối với động từ be (was/ were), thêm not sau be (was not = wasn't; were 


not = weren't). 
Ex: He wasn't present at class yesterday. (Hóm qua anh ta dà khóng di hoc.) 


e Đối với động từ thường, dùng trợ động từ did. 
Subject + didnot/didn’t +. verb (bare-inf.) - 
Ex: I didn't watch TV last night. (Tối qua tôi không xem tivi.) 
c. Thé nghi ván (Interrogative form) 
e Đối với động từ be, dem be ra đầu câu. 
Ex: Was the train ten minutes late? (Có phải xe lửa đã trễ 10 phút không?) 
e Đối với động từ thường, đặt trợ động từ Did. ó đầu câu. 


Did + subject + verb (bare-inf.) ? - 


Ex: Did you see my son, Tom? (Tom, anh có nhìn thấy con trai tôi không?) 


gp 


X Lưu ý: Cách chia động từ ở quá khứ don (past tense) 
Động từ có quy tắc (regular verbs): thêm -ed vào sau động từ nguyên mẫu. 


Ex finish — finished work — worked 

- Bóng từ bất quy tác (irregular verbs): động từ ở cột 2 (V, - past tense) trong bảng động 
từ bất quy tắc. , 

EX: see saw go — went 

- Quá khứ don của động từ to be (am/ is/ are) là was/ were (I/ he/ she/ it was; you/ we/ 
they were). 


Trong câu phủ định và nghi vấn, động từ chính ở dang nguyên máu (bare-infinitive). 
2. Cách dùng (Use) 
Thì quá khứ đơn được dùng để diễn tả: 
a. Hành động đã bắt đầu và đã kết thúc tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ. 
Ex: Tom went to Paris last summer. (Mùa hè trước, Tom đã di Paris.) 
I left this city two years ago. 
(Hai năm trước đây, tôi dà rời thành phó này.) 
Pasteur died in 1895. (Pasteur qua đời năm 1895.) 
Cách dùng này thường được dùng với các trang từ hoặc cum trang từ chi 
thời gian quá khứ: last week/ month/ year... (tuân truóc/ tháng trước | 
năm ngoái...), ago (cách đây), yesterday (hôm qua). 
b. Hành động đã xảy ra suốt một quãng thời gian trong quá khứ, nhưng 
nay đã hoàn toàn chấm dứt. h 
Ex: He worked in that bank for four years. (Anh ta dã làm viêc trong 
ngân hàng đó bốn năm.) — hiện nay anh ta không làm việc ở đó. 
Mozart wrote more than 600 pieces of music. 
(Mozart dà viét hon 600 bán nhac.) 
c. Hành động được lặp di lặp lại hoặc xảy ra thường xuyên trong quá khứ. 
Ex: He always carried an umbrella. (Ông ta luôn mang theo dù.) 
When I was young, I often went fishing. (Khi còn trẻ, tôi thường di câu.) 
d. Một loạt hành động xảy ra kế tiếp nhau trong quá khứ. 
Ex: When we saw the spaceship, we stopped the car. 
(Khi chúng tôi nhìn thấy tàu vii trụ, chúng tôi ngừng xe lại.) 
She drove into the car-park, got out of the car, locked the doors, 
and walked toward the theater. (Có &y lái xe vào chó dó xe, buóc ra 
khói xe, khóa cửa xe, rói di vé hướng rạp hát.) 


VI. Thi quá khứ tiếp diễn (The Past Progressive Tense) 
1. Cấu trúc (Form) 
a. Thể khẳng định (Affirmative form) 


 MHe/She/ff + was 
We/ You/ The: we BE 
Ex: The children were playing football at that time. 
(Lüc dó bon tré dang dá bóng.) 


b. Thé phü dinh (Negative form) 


Subject + was/were + not + verb-ing 


Ex: I waved to her but she wasn’t looking. 
(Tôi váy có ấy nhung có ấy không nhìn thấy.) 
c. Thể nghi vấn (Interrogative form) 


Was/Were + subject + verb-ing? 


Ex: What were you doing at 10 o'clock last night? 
(Lúc 10 giờ tối qua bạn dang làm gi?) 
2. Cách düng (Use) 

Thi quá khứ tiếp diễn được dùng dé diễn tả: 

a. Hành động đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể nào đó trong quá khứ. 
Ex:I was doing my homework at 6 p.m. last Sunday. 

(Chủ Nhật trước, vào lúc 6 giờ chiều tôi dang làm bài tập vé nhà.) 
They were practising English at that time. 

(Vào lúc đó họ đang thực tập tiếng Anh.) 

What were you doing at this time yesterday? 

(Vào giờ này hôm qua bạn dang làm gi?) 

b. Hanh động dà xảy ra và kéo dài liên tuc trong một quãng thời gian ở quá khứ. 

Ex: Yesterday, Mr Smith was working in the laboratory all the afternoon. 
(Suót buói chióu hóm qua óng Smith dà làm viéc trong phóng thí 
nghiém.) 

What were you doing from 3 p.m. to 6 p.m yesterday? 
(Hôm qua, từ 3 giờ đến 6 giờ chiều, ban đã làm gi?) 

c. Hành động đang diễn ra vào một thời điểm trong quá khứ thì một hành 
động quá khứ khác xảy đến (dùng thi past progressive cho hành động xảy 
ra trong một thời gian dài và thi past simple cho hành động xảy ra trong 
một -thời gian ngắn). Cách dùng này thường được dùng với các liên từ 
when và while. 

Ex: When I came yesterday, he was sleeping. 

(Hôm qua khi tôi đến, anh ta dang ngủ.) 

What was she doing when you saw her? 

(Có ta dang làm gi khi ban gáp có ta?) 

While I was working in the garden, I hurt my back. 
(Tôi bị dau lung khi tôi dang làm uiệc trong uườn.) 

d. Hai hay nhiều hành động diễn ra đồng thời trong quá khứ. 

Ex: Yesterday, I was cooking while my sister was washing the dishes. 
(Hôm qua, tôi nấu ăn trong khi chi tôi rita bát dia.) 

e. Hành động lặp di lặp lai trong quá khứ gây khó chịu cho người nói. 
Ex: He was always ringing me up. (Anh ta cứ gọi điện cho tôi mãi.) 
Lưu ý: Không dùng thì quá khứ tiếp diễn (past progresive) với các động từ chỉ nhận thức, 

tri giác hoặc sự sở hữu. Thay vào đó, ta dùng thì quá khứ đơn (past simple). 


Ex When the students heard the bell, they left their class. 
(Khi các học sinh nghe tiếng chuông, chúng rời khỏi Ióp.) [NOT ... were-hearing...] 
He felt tired at that time. (Vào lúc đó anh ta cảm thấy mệt.) 
Vil. Thì quá khứ hoàn thành/ Tiền quá khứ (The Past Perfect Tense) 
1. Cấu trúc (Form) i 
a. Thé kháng dinh (Affirmative form) 


Subject + had + pastparticiple 


Ex: I had left my wallet at home. (Tói dà để quên ví ở nhà.) 
b. Thé phü dinh (Negative form) 


Ex: The house was dirty. They hadn't cleaned it for weeks. 
(Ngói nhà rát do. Máy tuán rói ho dà khóng lau don nhà.) 
c. Thé nghi ván (Interrogative form) 


Had + subject + past participle? 


Ex: Where had he put his wallet? (Anh dy dà dé ví 6 dáu?) 


2. Cách düng (Use) 

Thi quá khứ hoàn thành được dùng dé diễn tả: 

a. Hành dóng dà xáy ra và dà két thüc truóc mót thói diém trong quá khi. 
Ex: We had lived in Hue before 1975. 

(Trước năm 1975 chúng tôi dà sóng ở Huế.) 
I had turned off my TV set before nine o'clock last night. 
(Tối qua tôi đã tắt tivi trước 9 giờ.) 

b. Hành động đã xảy ra và đã kết thúc trước một hành động quá khứ khác 
(hành động xảy ra trước dùng past perfect, hành động xảy ra sau dùng 
past simple.) 

Ex: When I got up this morning, my father had already left. 
(Sáng nay, khi tôi thức dậy cha tôi đã di rôi.) 
After the children had finished their homework, they went to bed. 
(Bon tré di ngü sau khi dà làm xong bài táp vé nhà.) 

c. Hành động đã xảy ra và kéo dài đến một thời điểm nào đó trong quá khứ. 
Ex: By the time I met you I had worked in that company for five years. 

(Lúc tôi gặp anh tôi đã lam viéc cho công ty đó được năm năm rồi.) 


VIII. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (The Past Perfect Progressive Tense) 


1. Cấu trúc (Form) 
a. Thể khẳng dinh (Affirmative form) 


Subject + had + been + verb-ing 


Ex: She was tired because she had been working very hard. 
(Cô ấy mệt vi cô ấy đã làm viéc rất uất vá.) 


enn o5 4 = 3 E 


b. Thé phü dinh (Negative form) 


Subject + hadnot/hadn’t + been + verb-ing 
Ex: I hadn't been paying attention. (Tói dà khóng dé-y.) 
c. Thé nghi vấn (Interrogative form) 


. 
Ex: Was the ground wet? Had it been raining? 
(Đất bi ướt hả? Trời đã mua phải không?) 
2. Cách dùng (Use) 
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn được dùng để diễn tả: 
a. Hành động đã xảy ra liên tục trong một khoảng thời gian trong quá khứ. 
Ex: I found the calculator. I'd been looking for it for ages. 
(Tôi đã tim thấy cái máy tính. Tôi dà tim nó lâu rồi.) 
b. Hành động dà bắt đâu trước một thời điểm trong quá khứ và kéo dài 
liên tục tới thời điểm đó. 
Ex: When we came into class the teacher had been explaining for 15 
minutes. (Khi chúng tôi vào lớp, thay đã giảng bài được 15 phút.) 
He had been living in Ohio for a long time before he moved to Florida. 
(Anh ấy đã sóng ở Ohio một thời gian dài trước khi chuyển đến 
Florida.) 
IX. Thi tuong lai don (The Future Simple Tense) 
1. Cấu trúc (Form) 
a. Thé khang dinh (Affirmative form) 


I/We * will/ shall 
You/He/She/It/They + will 
Rút gon: will/ shall = 'll 
Ex: PH be on holiday in August. (Tôi sé di nghỉ vào tháng Tám.) 
b. Thể phủ dinh (Negative form) 


Subject + will/ shall + not + verb (bare-inf.) 


Rút gon: will not > won't shall not + shant 
Ex: We won’t/ shan’t have time for a meal. 
(Chúng ta sẽ không có thời gian dé ăn.) 
c. Thể nghi vấn (Interrogative form) 


Will/ Shall + subject + verb (bare-inf.) ? 


Ex: Will you be at home this evening? (Chiều nay anh sé vé nhà chứ?) 
2. Cách düng (Use) 
Thì tương lai don thường được dùng dé 
a. Diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai, hoặc một hành động 
sẽ xảy ra trong một quãng thời gian dài ở tương lai. 


Fi verb (bơi inf) 


Ex: The international conference will open next week. 
(Hói nghi quóc té sé khai mac vào tuán tói.) 
I will be at high school next year. (Ndm sau tôi sé hoc trung học.) 

b. Diễn đạt ý kiến, sự chắc chắn, su dự đoán của người nói vé một diéu gi 
đó trong tương lai. 

Ex: I'm sure he will come back soon. (Tôi chốc là lút nữa anh ấy sé vé.) 
Tom won't pass the examination. He hasn't worked hard enough for it. 
(Tom sẽ không thi dau. Anh ấy đã không hoc hành chăm chỉ đủ dé đậu.) 
I don't think the exam will be difficult. 

(Tói nghi là bài thi sé khóng khó.) 

c. Dua ra một lời hứa, lời de dọa. 

Ex: I'll call you tomorrow. (Ngày mai tôi sẽ gọi điện cho anh.) > lời hứa 
(promise) 

TH hit you if you do that again. (Néu con còn làm thế, mẹ sẽ đánh don.) 
— lời de dọa (threat) 

d. Dua ra quyết định ngay tức thì, khi ta quyết dinh hoặc đồng ý làm điều 
gì đó ngay lúc đang nói (will không được dùng để diễn đạt quyết dinh 
sẵn có hoặc dự định). 

Ex: There's a postbox over there. I'll post these letter. 

(Ở kia có thùng thư. Tôi sẽ gửi những lá thu này.) 

You still haven't put those shelves up, Trevor. ~ OK, I'll do it tomorrow. 
(Trevor, anh ván chua dựng những cái kệ đó lén. ~ Được rôi, ngày 
mai tôi sẽ lam.) [NOT Pm-geing-te-de-it—] 

e. Dua rà lời yêu cầu, lời dé nghi, và lời mời. 

Ex: Will you open the door? (Anh đóng cửa giúp tôi được không?) > lời 
yéu cau (request) 

TH peel the potatoes. (Tôi got vó khoai tây nhé.) — lời đề nghi (offer) 
Will you come to lunch? (Anh đến dùng cơm trưa nhé?) > lời mời 
(invitation) 

. Các trang từ thường được dùng: someday (mót ngày nào đó), tomorrow 

(ngày mai), next week/ next month... (tuần tới! tháng tới ..), soon (chẳng 

bao lâu nữa) 


X Lưu ý: Người Anh dùng / will/ I shall và we will/ we shall với nghĩa như nhau để nói vé tương 
lai, nhung shall ít được dùng hon will. Shall thường được dùng trong lối văn trang trọng hoặc 
trong lời để nghị và lời gợi ý. 

Ex | shall see you at the meeting tomorrow. (Ngày mai tôi sẽ gặp anh tại cuộc hop.) 
Shall | carry your bag? (Tôi xách túi giúp ban nhé?) 
Shall we go out for dinner? (Chüng ta ra ngoài án tối nhé?) 
Trong tiếng Anh của người My (American English), shall thường không được dùng để nói về 
thời gian trong tương lai. 


X. Thi tuong lai tiép dién (The Future Progressive Tense) 
1. Cau trác (Form) 
a. Thé kháng dinh (Affirmative form) 


Subject + will/ shall + be + verb-ing - 
b. Thé phủ dinh (Negative form) 
Subject + won’t/ shan't + be + verb-ing 


c. Thé nghi vấn (Interrogative form) 


Will/ Shall + subject + be + verb-ing? | 


2. Cách dung (Use) 
Thi tuong lai tiép dién dugc düng dé dién ta: 
a. Hành động dang xảy ra tai một thời điểm hoặc trong một khoảng thời 
gian cụ thể nào đó ở tương lai. 
Ex: This time next week I'll be lying on the beach. 
(Tuân tới, vào giờ này tôi dang nằm trên bãi biển.) 
At 10 o'clock tomorrow, Sally will be in her office. She will be working. 
(Vào 10 giờ ngày mai, Sally sẽ có mặt ở uăn phóng. Cô ấy (sé) dang 
làm viéc.) 
Don't phone me between 7 and 8. We'll be having dinner then. 
(Đừng goi điện cho tôi trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ. Giờ 
đó chúng tôi đang ăn tối.) 
b. Hành động tương lai đang xảy ra thì một hành động khác xảy đến. 
Ex: The band will be playing when the President enters. 
(Ban nhac (sé) dang choi khi Tóng thóng buóc vào.) 
When Tom gets home, I'll be sleeping. 
(Khi Tom vé nhà, tôi (sẽ) dang ngủ.) 
c. Hành động sé xảy ra và kéo dài lién tuc trong một quãng thời gian ở 
tuong lai. 
Ex: My parents are going to London, so I'll be staying with my grandma 
for the next two weeks. 
(Cha me tôi sé di London, vi váy trong hai tuân tới tôi sẽ ở uới bà.) 
Andrew can't go to the party. He'll be working all day tomorrow. 
(Andrew khéng thé dén du tiéc. Ngày mai anh dy sé làm viéc suót 
ngày.) 
d. Hành dóng sé xáy ra nhu mót phán trong ké hoach hoác mót phán trong 
thời gian biểu. 
Ex: The party will be starting at ten o'clock. 
(Buói tiéc sé bát dáu lic 10 gid.) 
I'll be seeing Sally this evening. (Tối nay tôi sé gặp Sally.) 
What time will your friends be arriving tomorrow? 
(Ngày mai các ban của anh sẽ đến lúc mấy giờ?) 


Trong các ví du này will be + V-ing có nghia tuong tu vói thi hién tai 
tiép dién düng cho tuong lai. 
e. Thi tuong lai tiép dién cüng có thé dugc düng dé hói mót cách lich su vé 
ké hoach cüa mót nguói nào dó. 
Ex: Will you be working this weekend? (Cuối tuân này bạn có di làm không?) 
Will your family be staying at home this Easter? 
(Lé Phuc Sinh này gia dinh ban có 6 nhà khóng?) 


XI. Thì tương lai hoàn thành (The Future Perfect Tense) 


1. C&u trác (Form) 
a. Thé khang dinh (Affirmative form) 


Subject + will/shall + have + post porliciple 


b. Thé phü dinh (Negative form) 


Subject + won't/shan’t + have + pastparticiple 


c. Thể nghi vấn (Interrogative form) 


Will/ Shall + subject + have + pastparticiple ? - 


2. Cách düng (Use) 
Thì tương lai hoàn thành được dùng dé diễn tả: 
a. Hành động sẽ được hoàn tất trước một thời điểm hoặc trước một hành 
động khác trong tương lai. 
Ex: They will have built that house by July next year. 
(Tháng Bảy năm tới ho sẽ (đã) xây xong ngôi nhà đó.) 
When you come back she will have finished college. 
(Khi anh quay lại, cô ta (sẽ) đã tốt nghiệp cao đẳng.) 
Cách dùng này thường được dùng với các cụm trạng từ chỉ thời gian bắt 
đầu bằng by: by then, by that time, by the end of next month, by the 24th, 
by next June, v.v. 
b. Hành dóng xáy ra và kéo dài dén mót thói diém trong tuong lai. 
Ex: By the end of this month they will have lived here for four years. 
(Đến cuối tháng này ho (sẽ) dà sóng ở đây được bốn năm rồi.) 
She will have learned English for 6 months when the course finishes 
this week. 
(Khi khóa học kết thúc vào tuân này, cô ta (sẽ) đã học tiếng Anh được 
sáu tháng.) 
X Lưu ý: Thi tương lai hoàn thành không được dùng trong các mệnh dé trạng ngữ chỉ thời 
gian, thì hiện tại hoàn thành được dùng để thay thế. 
Ex: | will go with you when | have finished my homework. 
(Tôi sẽ di với ban khi tôi đã làm xong bài tập về nhà.) [NOT Pll-have-finished... ] 


XII. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (The Future Perfect Progressive Tense) 


1. C&u trác (Form) 
a. Thé kháng dinh (Affirmative form) 


Subject + will/shall + havebeen + verb-ing _ 
b. Thé phü dinh (Negative form) 


Subject + won't/shan'! + havebeen + verb-ing 


c. Thé nghi vấn (Interrogative form) 


Will/ Shall + subject + havebeen + verb-ing? 


2. Cách düng (Use) 
Thi tuong lai hoàn thành tiép dién dugc düng dé dién tá mót hành dong 
xảy ra và kéo dài lién tuc đến một thời điểm nào đó trong tương lai. 
Ex: By March 15th, I'll have been working for this company for 6 years. 
(Đến ngày 15 tháng Ba, tôi sẽ (dà) làm viéc cho công ty này đúng 
sáu năm.) 
They'll have been playing tennis for an hour when he comes. 
(Lúc anh ta đến thi họ sẽ (đã) chơi quán vot được một giờ rồi.) 
Giống như thì tương lai hoàn thành, thì tương lai hoàn thành tiếp diễn 
thường được dùng với các cụm từ trạng ngữ chỉ thời gian bắt đầu bằng by. 


* Ghi chú cho thì tương lai (Note for future tenses) 
Trong tiếng Anh, ngoài thi tương lai còn có nhiều cách dé diễn đạt hành 
động sẽ xảy ra trong tương lai. 

1. Be going to (sếp, sẽ, dự định) 


Subject + be(am/is/are) + goingto + verb (bare-inf.) 


Be going to được dùng dé 

a. Diễn đạt một dự định sẽ được thực hiện trong tương lai gần hoặc một 
quyết định sẵn có. 

Ex: We are going to see her off at the station at seven. 
(Chúng tôi sé ra ga tiễn có ấy vào lúc bảy giờ.) 
He is going to be a dentist when he grows up. 
(Khi lón lén nó sé làm nha si.) 

b. Du đoán tương lai dựa trên tình huống hiện tại — nói rằng chúng ta nghi 
diéu gì sẽ xảy ra dựa vào những gi chúng ta nhìn thấy hoặc nghe thấy ở 
hiện tại. 

Ex: How pale that girl is! I'm sure she is going to faint. 
(Cô gái đó trông nhợt nhạt quá! Tôi cháe cô ta sắp ngất rồi.) 
Look out! We are going to crash! 
(Coi chừng! Chúng ta sé dung xe mất!) 
Charles is going to have an accident if he drives like that. 
(Charles sẽ gdp tai nan nếu anh ta cứ lái xe nhu thế.) 


* Lưu ý: 

— Be going to thường không được dùng với động từ go va come. Trong trường hợp này 
chúng ta nên dùng hiện tại tiếp diễn để diễn tả dự định tương lai. 

Ex: We are going to the movies tonight. (Tối nay chúng tôi sẽ di xem phim.) 
My brother is coming to see me on the weekend. 
(Cuối tuần này anh trai tôi sẽ đến thăm tôi.) 

- Will và be going to đều được dùng để diễn tả hành động hoặc quyết định trong tương 
lai, nhưng: 

* Will được dùng khi chúng ta quyết định sẽ làm một việc gì đó ngay lúc dang nói (ý 
định không được trù tính trước). 

Ex: There's a postbox over there. l'Il post these letters. 
(Đằng kia có một thùng thư. Tôi sé gửi những lá thư này.) 

* Be going to được dùng khi chúng ta đã quyết định hoặc dự định sẽ làm một việc gì 
đó (ý định đã được trù tính, sắp xếp từ trước). 

Ex: I'm going out. l'm going to post these letters. 
(Tôi sẽ di ra ngoài. Tôi sẽ gửi những lá thư này.) 

- Will và be going to đều được dùng để dự đoán tương lai, nhưng: 

* Will được dùng khi chúng ta đưa ra lời dự đoán dựa vào quam điểm hoặc kinh nghiệm. 

Ex: One day people will travel to Mars. (Ngày nào đó con người sẽ lên đến Sao Hỏa) 

+ Be going to được dùng khi chúng ta dua ra lời dự đoán dựa vào tinh huống hiện tai. 

Ex: There isn't a cloud in the sky. It's going to be a lovely day. 
(Trời không một gon mây. Hôm nay sé là một ngày dep trời.) 


2. Thì hiện tại tiếp diễn (The present progressive tense) 
Thì hiện tại tiếp diễn thường được dùng để nói về những sắp xếp cá nhân 
sẽ được thực hiện trong tương lai gần (sắp xếp gặp một người nào đó, sắp 
xếp đi đâu đó, sắp xếp để làm một việc gì đó,.) hoặc những kế hoạch đã 
định, nhất là khi đã xác định thời gian và nơi chốn. 
Ex: What are you doing on Saturday evening? 
(Chiều thứ Bảy bạn sé làm gi?) 
~ Pm playing tennis. (Tôi sẽ choi tennis.) 
We're going to Mexico next summer. (Mùa hè tới chúng tôi sẽ di Mexico.) 
Lưu ý: Thì hiện tại tiếp diễn và be going to có nghĩa tương tự nhau. 
Ex We're having a party next week. (Tudn tới chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc.) 
[đã có sự sắp xếp] 
We're going to have a party next week. (Chúng tôi sẽ tổ chức một büa tiệc vào tuần tdi.) 
[đã quyết dinh nhưng có thé chưa có sự sắp xếp] 
Chúng ta thường có thể dùng cả hai hình thức để nói vé dự định hoặc sự sắp xếp trong 
tương lai. 
Ex I’m meeting/ |’m going to meet Harriet at six o'clock. (Tôi sé gặp Harriet lúc 6 giờ.) 
3. Thi hién tai don (The present simple tense) 
Thi hiện tai đơn được dùng dé chỉ tương lai khi chúng ta nói vé thời gian 
biểu (của phương tiện giao thông công cộng, rạp hát, ..), chương trình hoặc 
kế hoạch đã được sắp xếp cố định theo thời gian biểu. 


Ex: The ccnference only lasts three days. (Hói nghi chi kéo dai ba ngày.) 
I start my new job tomorrow. (Ngày mai tôi sẽ bát đầu công viéc mới.) 
The train leaves at five o'clock tomorrow morning. 

(Tàu sẽ rời ga lúc 5 giờ sáng mai.) 


. Be + to- infinitive: dugc ding trong lói van trang trong dé nói vé nhüng 


sự việc hoặc sự kiện tương lai đã được lên kế hoạch hoặc được sắp xếp một 
cách chính thức. Cấu trúc này thường được dùng trong các bản tin. 

Ex: The President is to visit Nigeria next month. 

(Tóng thóng s& dén thám Nigeria vào tháng tói.) 
We are to get a 10 per cent wage rise in June. 
(Chúng ta sé được tăng luong 10% vào tháng Sáu.) 
Be about + to-infinitive: được dùng để chi tương lai rất gần. 

Ex: The Prime Minister is at the microphone now. He is about to start 
speaking. (Lức này Thủ tướng dang đứng sau micró. Ong sẽ bắt đầu 
buổi nói chuyện.) 

The plane is at the end of the runway. It is about to take off. 
(Máy bay đang ở cuối đường băng. Nó sắp cát cánh.) 


XIII. Cách thêm đuôi -ed và -ing (The spelling of -ed and -ing forms) 


1. 


4. 


Động từ tan cùng bằng e 
- Đuôi -ed: thêm d 
Ex: hope — hoped decide — decided die > died 
- Buói -ing: bó e và thém ing. 
Ex: take > taking drive > driving 
+ Động từ tan cùng bằng ee: giữ nguyên ee và thêm ing 


Ex: see > seeing agree > agreeing 
+ Bóng từ tán cùng bằng ie: đổi ie thành y và thêm ing 
Ex: die 5 dying lie > lying 


Động từ có một âm tiết tận cùng bằng một nguyên âm và một phụ 
âm hoặc động từ có hai âm tiết tận cùng bằng một nguyên âm được 
nhấn mạnh và một phụ âm: gấp đôi phụ âm và thêm ed hoặc ing. 

Ex: stop > stopped; stopping plan 5 planned; planning 

prefer > preferred; preferring ^ control > controlled; controlling 
+ Khóng gáp dói các phu ám y, w, hoác x. 

Ex: plow > plowed; plowing fix > fixed; fixing play > played; playing 
Động từ tan cùng bằng hai phu âm, động từ một âm tiết tan cùng 
bằng hai nguyên âm và một phụ âm, động từ hai âm tiết được 
nhấn âm đầu: thêm ed hoặc ing. 

Ex: work > worked; working rain > rained; raining 

visit > visited; visiting open — opened; opening 
Động từ tan cùng bằng một phụ âm + y 
- Đuôi -ed: đổi y thành i và thêm ed 
Ex: hurrv > hurried  studv > studied 


- Buói -ing: thém ing 
Ex: try > trying reply > replying 

Động từ tan cùng bằng một nguyên âm + y: thêm ed hoặc ing 
Ex: enjoy > enjoyed; enjoying play > played; playing 


XIV. Cách phát 4m duói -ed và duói -s/ -es (The pronunciation of -ed and -s/-es) 
1. Cách phat âm đuôi -ed 


Đuôi -ed có ba cách phát âm: /d/, /V và /1d/ 

/d/ sau các phụ âm hữu thanh (voiced consonants): /b/, /g/, /m/, /n/, /V, /v//z/, 
/ð/, /, /d, /y và tất cá các âm nguyên âm (vowels: a, e, i, o, u) 
Ex: tried, cleaned, robbed, clothed, failed, played, saved, used 

/t/ sau các phu âm vô thanh (unvoiced consonants): /0/, /p/, /f/, /s/, /f/, Af/, /k/ 
Ex: stopped, passed, laughed, looked, watched, finished 

hd/ sau /d/ và /V 
Ex: ended, started, decided, invited 


2. Cách phát àm duói -s/ -es 


Đuôi -s/ -es có ba cách phát âm: /s/, /z/ và /iz/ 
/s/ sau các phu âm vô thanh (unvoiced consonants) /t/, /p/, /k/ 
Ex: stops, sits, takes, gets, looks, ropes 
/z/ sau các phu âm hữu thanh (voiced consonants): /b/, /d/, /g/, /m/, /n/, M, /v/, 
/ð/, y, và các nguyên ám (vowels). 
Ex: hides, knows, sees, sings, robs, saves, travels 
hz! sau các âm xuyt (sibilant sounds): /s/, /z/, /{/, /3/, /f/ và /dz 
Ex: watches, washes, buzzes, loses, kisses, edges 


> EXERCISES 


f 0 x10 gue pp 


Complete the sentences by using either the present simple or the present 
progressive of the verbs in the box. 


bite bleed flow rain leave grow belong take seem shine wake 


The River Nile into the Mediterranean. 

This book is mine. That one to Pierre. 

Look at Joan. She her fingernails. She must be nervous. 

We usually vegetables in our garden. 

Let's go out. It (not) now. 

Every morning, the sun in my bedroom window and me up. 
Jim is very untidy. He (always) his things all over the place. 
Ann very happy at the moment. 

He’s a photographer. He —— 1 a lot of photos. 


10. Oh! What's the matter with your hand? It 


ll. Put the verb in the correct form, present simple or present progressive. 


1. A: What (you/ do)? 
ipm (write) to my parents. I (write) to them every weekend. 
2. A: Look, it (snow). , 
B: It's beautiful! This is the first time I've ever seen snow. It (not snow) 
in my country. 
3. A: Oh, that's Adrian. He's new here. 
B: Really? Where (he/ live)? (you/ know)? 
A: Yes.He  (live)in Milan, but now he (stay) with his aunt on Shirley Road. 
4. A: What time (you/ usually/ finish) work? 
B: Normally I (finish) work at five o'clock, but this: week I 
(work) until six to earn a bit more money. 
5. A: How (you/ travel) to work? 
B: Ihaven't got a car at the moment, so I (go) to work on the bus this 
week. Usually I — ^  (drive)to work. 
6. A: Ithink we're going the wrong way. 
B: Idon't think so. The sun (rise) in the east, remember. It's behind us, 
SO we (travel) west. 
7T. A: (you/ look) for someone? 
B: Yes,I (need) to speak to Neil. Is he in? 
A: Yes, but I (think) he's busy. He (talk) to the boss at the moment. 
BVASUT (want) a new computer. I (save) up to buy one. 
B: But computers (cost) so much money. What's wrong with the one 
we've got? 
A: It (get) out of date now. 
9. A: Your new dress (look) very nice. 
B: Thank you. The trouble is it (not/ fit) properly. I 
know) why I bought them, really. 
10. A: What (you/ do)? 
BT (taste) the sauce. It (taste) too salty. 
1E ASI (think) this road is really dangerous. Look how fast that lorry 
có.) 
HOT (agree). People shouldn't go so fast. 
12. A: My two children don't get along. It seems they (always/ fight) about 
something. 
B: Don't worry. It will be better when they (grow) up. 
13. A: Could you post the goods to me, please? 
B: Yes, certainly. 
ASI (live) at a guest house at the moment as I (look) for a 
flat. So could you send it to my work address? 
B: Yes, of course. And you'll have the goods by the end of the week, I (promise) 
14. A: I (always/ fall) asleep. I just can't keep awake. 
B: What time (you/ go) to bed? 
SM d eye no mU. e Voir s Sab quee aae eon S 


15. 


= 


lào 


A 


e 


x 


«o 


10. 


A: Why (you/ want) to change the whole plan? 
B: Imjust not happy with it. 
A: AndI (not/ understand) why you (be) so difficult about it. 


Put the verbs into the suitable form, the present perfect or the present perfect 
progressive. 


A: How long (you/ study) English? 

Birt (learn) English since I was twelve. 

A: Are you waiting for someone? 

B: Yes,I_ — (wait) for two hours, but my friend (not come) yet. 

A: I (lose) my address book. (you/ see) it anywhere? 

B: Yes. I (just/ see) it on the bookshelf. 

A: You look tired. (you/ work) so hard? 

B: Yes. I (study) for four hours and probably won't finish until midnight. 

A: (you/ see) Mark recently? 

B: No, I (not/ see) him since Christmas, I wonder where he 
(live) since then. 

A: I feel really tired. 

B: It’s because you____ (do) too much. 

A: Well, at least I (finish) that report now, and I can relax. 

A: Someone (leave) the ladder outside, look. 

B: I expect that’s Mike. He (clean) the windows. I don’t think he 
(finish) yet. 

A: You've got mud on your shoes. 

B: It's all right, I'll take them off. I (work) in the garden. 

A: Yes, it looks a lot tidier. Well done. You (do) a good job. 

A: I (hear) that you and Harriet are building a garage. How long —  — 
(you/ do) that? 

B: Oh, for about a month now. We (do) about half of it. 

A: Yov're still reading that book, aren't you? How long (you/ read) it? 

B: I (read) it for three days, but I (not/ finish) it yet. 

A: How long (you/ know) Jane? 

B: We. . (know) each other for over ten years. 

A: (John/ always/ live) in London? 

B: No, he (live) in London for the last few years. 

Supply the correct verb form: Present tenses. 

Listen! I (think) someone (knock) at the door. 

We (not/ know) why Sarah is upset, but she (not/ speak) to us for ages. 

The earth (circle) the sun once every 365 days. 

Why (you/ stare) at me? I suppose you (not/ see) a woman on 

a motorbike before! 

How many times (you/ see) him since he went to Edinburgh? 


Trevor and Laura like Scabble. They (play) it most evenings. 
The number of vehicles on the road (increase). 


8. ‘Sorry I'm late.’ "That's all right. I (not/ wait) long.’ 
9. Mrs Green always (go) to work by car, but this week she 
10. We____ (be) from French. We ___ (be) there for 20 years. 
11. These flowers are dying. You (not/ water) them for ages. 
12. Mai (lose) her keys, so she can’t get into the house. 
13. I'm afraid I (not/ finish) typing those letters yet. I (deal) with 
customers all morning. 
14. A: What (your father/ do)? 
B: He. — (be) an architect but he 
15. A: (you/ ever/ see) a lion? 
B: Yes,I (see) it since I was a child. 


(travel) by bus. 


(not/work) at the moment. 


V. Fill in the gaps in this letter with suitable verbs. Use the present perfect 
progressive or simple, or the present progressive or simple. 
Dear Francesca, 
We (1) are having a wonderful time here in York. We (2) here for three 
days now and we(3) — to stay for the rest of the week because we (4) 
ourselves so much. We (5) the Cathedral and the Castle Museum and this 
morning we (6), around the little old-fashioned streets, looking at the shops 
and cafés. I'm writing this while we stop for a cold drink before lunch. We (7). 
much money yet but we'll get some souvenirs before we leave. Besides the sightseeing, 
we (8) some exercise. The countryside around York is lovely and we (9) 
some lovely long walks. Fortunately, the weather (10). very good so far. People 
(11) it can be very cold and it often (12) for days! As this is the first 
time I (13) toEngland.I1(14) . lm just lucky. 

See you soon, 

Roberta 


Use the words given to make sentences. Do not change the order of the words. Use 
only the past simple or the past progressive. 
when Don/ arrive/ we/ have/ coffee 
he/ sit down/ on a chair/ while/ I/ paint/ it 
the students/ play/ a game/ when/ professor/ arrive 
Felix/ phone/ the fire brigade/ when the cooker/ catch/ fire 
while/ he/ walk/ in the mountains/ Henry/ see/ a bear 
when the starter/ fire/ his pistol/ the race/ begin 
I/ walk/ home/ when it/ start/ to rain 
when/ Margaret/ open/ the door/ the phone/ ring 
he/ sit/ in the garden/ when/ a wasp/ sting/ him/ on the nose 
. while/ he/ run/ for a bus/ he/ collide/ with a lamp post 
. Vicky/ have/ a beautiful dream/ when/ the alarm clock/ ring 
when/ Alex/ see/ the question/ he/ know/ the answer/ immediately 
. the train/ wait/ when/ we/ arrive/ at the station 
. Sarah/ have/ an electric shock/ when/ she/ touch/ the wire 


whan/ tha samnare/ walra/ thav/ caa/ tha cim/ china 


= 


OPNA NH 


H 
2o 


Bee 
$6 N 


a 
n 


VII. Put the verbs into the correct form, past progressive or past simple. 


Tổ 
2. 


3. 
4. 


5. 


10. 


11. 


12. 


H 


e 


14. 


15. 


When Martin (arrive)home, Ann  (talk)to someone on the phone. 

It (be) cold when we (leave) the house that day, and a light snow 

—— Án : 

I (call) Roger at nine last night, but he (not/ be) at home. He 

(study) at the library. 

I (see) Sue in town yesterday but she (not/ see) me. She 

(look) the other way. 

When I (open) the cupboard door, a pile of books (fall) out. 

A: How (you/ break) your arm? 

ESI (slip) on the ice while I (cross) the street in front of the dorm. 

A: What (you/ do) this time yesterday? 

B: We (drive) to London, but on the way we (hear) about a bomb 

scare in Oxford Street. So we. (drive) back home straightaway. 

I (meet) Tom and Ann at the airport a few weeks ago. They (go) to 

Berlin and I (go) to Madrid. We (have) a chat while we 

(wait) for our flights. 

E (cycle) home yesterday when suddenly a man (step) out into the 

road in front of me.I ^ — (go) quite fast but luckily I (manage) to stop in 

time and (not/ hit) him. 

Flight 2001 (fly) from London to New York when it suddenly (en- 

counter) turbulence and (drop) 15,000 feet. The plane (carry) 

over 300 passengers and a crew of 17. 

While divers (work) off the coast of Florida, they 

(discover) a 100-year-old shipwreck. The shipwreck (contain) gold bars 

worth $2 million. The divers (film) life on a coral reef when they 

(find) the gold. 

A man was fined $4,000 for stealing an ambulance. The ambulance driver 
(make) a phone call when the thief (start up) the ambu- 

lance. He (speed) away when the driver (see) him and 

(call) the police. 


. Police got a shock when they (stop) a motorist as she (speed) 


on the highway. While they (search) the trunk of her car, they 

(find) three snakes. The driver said she (take) them to a pet fair. 

Last night when we (come) down the hill into town, we 

(see) a strange object in the sky. It just suddenly (appear) in front of us. 

We. (stop)thecarand_ (get) out. As we (watch) it, it 

suddenly (fly) away and (disappear). 

It was my first day of class. I (finally/ find) the right room. The room 
(already/ be) full of students. On one side of the room, students 
(talk) busily to each other in Spanish. Other students 

(speak) Japanese, and some (converse) in Arabic. It sounded like the 

United Nations. Some of students, however, (just/ sit) quietly by 

themselves. I (choose) an empty seat in the last row and (sit) 


down. In a few minutes, the teacher (walk) into the room and all the 
multilingual conversation (stop). 


VIII. Choose the correct form of the verbs. 


Andy : Hello, Jane. What (1) are you doing/ do you do in this part of London? 

Jane : Well, (2) I’m looking/ I look at flats round here. 

Andy : Flats? (3) Are you wanting/ Do you want to move? 

Jane : Yes, in fact, Adam and I (4) are getting/ get married. 

Andy : That's great! Congratulations. When (5) have you decided/ did you decide? 

Jane : Only last week. It was while we (6) were staying/ stayed with his family in 
Scotland. Now (7) we try/ we're trying to find a suitable flat. 

Andy : It'll be great to have you as neighbours. (8) I hope/ I'm hoping you manage to buy 
one soon. 

Jane : Oh, we (9) aren't looking/ don't look for one to buy. We (10) aren't having/ don’t 
have enough money yet. (11) We're wanting/ We want to find somewhere to rent. 

Andy : Yes, of course. That's what we (12) have been doing/ did at first. Actually, in the 
end my brother (13) was lending/ lent us some money. That's how we (14) were 
managing/ managed to buy ours. 

Jane : Really? Perhaps I'll talk to my family before we (15) choose/ have chosen a flat. 

Andy : That's not a bad idea. My family (16) gave/ were giving us quite a lot of helpul 
advice. Now, what about a coffee? There's a good place just round the corner. 

Jane : Oh, yes, I (17) looked/ was looking for somewhere to sit down when I (18) bumped/ 
have bumped into you. Let's go. 


IX. Put the verbs in brackets in the correct form, past simple or present perfect. 


I (have) this shirt for nearly four years. 
Joanna (tidy) her desk, but now it's in a mess again. 
Mike (lose) his key. He can't find it anywhere. 
. Thelast timeI (go) to Brighton was in August. 
I (finish) my homework. I (do) it before tea. 
And the race is over! And Micky Simpson (win) in a record time! 
Martin (be) to Greek five times. He loves the place. 
Of course I can ride a bike. But I (not/ ride) one for years. 
I don't know Carol's husband. I (never/ meet) him. 
. Rupert (leave) a message for you. He ___ (ring) last night. 
. Your car looks very clean. — 1 1 1 (yov wash) it? 
. We (move) here in 1993. We (be) here a long time now. 
. Mr Clack ___ (work) in a bank for 15 years. Then he gave it up. 
Is this the first time you (cook) pasta? 
I (work) for a computer company since I (graduate) from university. 
. We (post) the parcel three weeks ago. If you still (not/ receive) 
it, please inform us immediately. 
. Albert Einstein (be) the scientist who (develop) the theory of relativity. 
. My grandfather (die) 30 years ago. I (never/ meet) him. 
19. A: Is your father at home? 


p 


CHANAMRAWY 


m 
m o 


_ 
t 


Bee 
t RE 


m 
a 


m 
-1 


_ 
œ 


B: No, I’m afraid he (go) out. 
A: When exactly (he/ go) out? 
B: About ten minutes ago. 
20. A: Where do you live? B: Boston. 
A: How long (you/ live) there. : B: 5 years. 
A: Where (you/ live) before that? B: Chicago. 
A: How long (you/ live) in Chicago? B: 2 years. 
X. Complete the conversation. Put the verbs in brackets in the past simple or present perfect. 
Tom : (1) (you/ hear) the news about David? 
Harriet: No. (2) (what/ happen)? 
Tom -: (3) (he/ have) an accident. When he was walking down some steps, 
(4. . (he/fall)and(5) (break) his leg. 
Harriet: Oh, how awful! When (6) (it/ happen)? 
Tom  : Yesterday afternoon. Melanie (7) (tell) me about it last night. 
Harriet: Last night! (8) — — (you/ know) about it last night, and (9) 
(you/ not/ tell) me! A 
Tom  : Well, (10) (I/ not/ see) you last night. And (11) (I/ not/ 
see) you today, until now. 
Harriet : I hope he's all right. (12) (he/ have) lots of accidents, you know. (13) 


(he/ do) the same thing about two years ago. 


XI. Read this letter to a newspaper. Then look at the answer below and write the 
correct answer in each space. 


A few days ago I (1) that someone plans to knock down the White Horse Inn. 
This pub (2) the center of village life for centuries. It (3). at our crossroads 
for 500 years. It (4) famous in the old days, and Shakespeare once (5) 
there, they say. I (6) in Brickfield all my life. The villager (7). about the 
plans for less than a week and already there's a 'Save Our Pub' campaign. Last week we 
(8 happy, but this week we(9) ^ angry. We (10) them, you'll see. 
1. a. had learned b. learned c. haslearned d.learn 
2. a.has been b.hadbeen c. was d. is 
3. a. stood b.isstanding c.stands d. has stood 
4. a. has been b. is c. was d. had been 
5. a. had stayed b. stayed c. stays d. has stayed 
6. a.lived b. am living c. was d. have lived 
7. a. have known b. knew c. had known d. know 
8. a. are being b. has been c. were d. had been 
9. a. are b. were c. has been d. are being 
10. a. are stopping b. will stop c. stop d. are going to stop 


XII. Put the verbs in the present perfect or past perfect. Sometimes you need the negative. 
1. Who is that woman? I (never/ see) her before. 

2. The house was dirty. They (clean) it for weeks. 

3. There was no sign of a taxi, although I (order) one half an hour before. 

4. Youcan have that newspaper. I (finish) with it. 


ch... 


We went to the box office at lunch-time, but they (already/ sell) all the tickets. 
It isn't raining now. It (stop) at last. 

It'll soon get warm here. I (turn) the heating on. 

It was twenty to six. Most of the shops ^ (just/ close). 

Karen didn't want to come to the cinema with us because she (already/ 
see) the film. 


. There's no more cheese. We (eat) it all, I'm afraid. 
. I'm very pleased to see you again after such a long time. We 


(see) each other 


for five years. 


. I spoke to Melanie at lunch-time. Someone. (tell) her the news earlier. 
. By 1960 most of Britain's old colonies 
. Don't you want to see this program? It (start). 
. At first I thought I 


(become) independent. 


(do) the right thing, but I soon realised that I 


(make) a serious mistake. 


XIII. Put the verbs into the correct form, past simple or past perfect. 


9. 


10. 


The house was very quiet when I (get) home. Everybody (go) to bed. 
The apartment was hot when I got home, so I (turn) on the air conditioner. 


A: (you/meet) Tom at the party last night? 

B: No, he (already/ go) home when I (arrive) at the party. 

I (feel) a little better after I (take) the medicine. 

I was late. The teacher (already/ give) a quiz when I (get) to class. 
It was raining hard, but by the time the class ^  (be)over,therain (stop). 
When I saw that Mike was having trouble, I (help) him. He (be) 
very appreciative. 

We were driving along the road when we (see) a car which (break) 
down, so we (stop) to see if we could help. 

We. (arrive)at work in the morning and _ — (find) that somebody (break) 
into the office during the night. So we (call) the police. 

Yesterday I (go) to my daughter’s dance recital. I (be/ never) to a 
dance recital before. I (not/ take) dancing lessons when I (be) a child. 


XIV. Use the present perfect progressive or the past perfect progressive to complete 


1 


9 nO me WN 


the sentences. 


Emma went into the sitting-room. It was empty, but the television was still on. 
Someone (watch) it. 


I really must go to see the dentist. One of my teeth (ache) for weeks. 

I hope the bus comes soon. I (wait) for 20 minutes. 

He was very tired because he (work) hard all day. 

At last the bus came. I (wait) for 20 minutes. 

The telephone (ring) for almost a minute. Why doesn't someone answer it? 
Ken gave up smoking two years ago. He (smoke) for 30 years. 

We were extremely tired at the end of the journey. We___ (travel) for more 


than 24 hours. 


9. A: Ihaven't finished this letter yet. 


B: It must be along letter. You (write) since lunch-time. 
10. Our game of tennis was interrupted. We (play) for about half an hour 
when it started to rain. 
XV. Supply the correct verb form: Past tenses. 
1. A few days ago I (see) a man at a party whose face (be) very familiar. 
At first I couldn’t think where I (see) him before. Then suddenly I 
(remember) who it (be). 
2. I went to John's room and (knock) on the door but there (be) no 
answer. Either he (go) out or he (not/ want) to see anyone. 
3. Yesterday afternoon Sharon (go) to the station to meet Paul. When she 
— _ (get)there, Paul (already/ wait) for her. His train 
(arrive) early. 
4. When I got home, Bill (lie) on the sofa. The television was on but he 
(not/ watch) it. He (fall) asleep and (snore) loudly. 
I (turn) the television off and just then he (wake) up. 
5. Last night I Gust/ go) to bed and (read) a book when suddenly I 
(hear)anoise.I ^ ^ (get) up to see what it wasbutI ^ (not/see) 
anything, so I (go) back to bed. 
6. Mary (have to) go to New York last week, but she almost (miss) the 
plane. She (stand) in the queue at the check-in desk when she suddenly 


(realize) that she 
doesn't live very far from the airport, so she 
to get it. She (get) back to the airport just in time for her flight. 


(leave) her passport at home. Fortunately, she 
(have) time to take a taxi home 


To. d (meet) George and Linda yesterday as I (walk) through the 
park. They (be) to the Sports Center where they (play) tennis. 
They (go) to a café for a drink and (invite) me to join them 


but I (arrange) to meet a friend and (not/ have) time. 
XVI. Complete the questions, using a suitable verb. 


1. A: Im looking for Paul. him? 
B: Yes, he was here a moment ago. 
2. A: Why to bed so early last night? 
B: Because I was feeling very tired. 
3. A: Where ? 
B: Just to the postbox. I want to post these letters. 
4 A: | 1 television every evening? 
B: No, only if there's a good program on. 
5. A: Your house is very beautiful. How long here? 
, B: Nearlyten years. 
6. A: How was your holiday? a nice time? 
B: Yes, thanks. It was great. 
To oS Julie recently? 


12. 


DPW PUP Oh wb mg 


Yes, I met her a few days ago. 
Can you describe the woman you saw? What ? 
A red sweater and black jeans. 
I’m so sorry to keep you waiting. long? 
No, only about ten minutes. 5 
How long you to get to work in the morning? 
Usually about 45 minutes. It depends on the traffic. 
with that newspaper yet? 
No, I’m still reading it. 
2 to the United States? 
No, never, but I went to Canada a few years ago. 


XVII. Complete the sentences, using the notes in brackets. The verbs can be present 


ONGA ONH 


H 
e oO 


NO O OH -- Pee e 
E Ot 0 -0 OOIt 


ESR 


to 
e 
D> D> 


tenses or past tenses. 

We bought this picture a long time ago. (we/ have/ it) for ages. 

Sandra finds her mobile phone very useful. (she/ use/ it) all the time. 
There’s a new road to the motorway. (they/ open/ it) yesterday. 

We decided not to go out because ——  (it/rain) quite hard. 

Vicky doesn’t know where her watch is. (she/ lose/ it). 

We had no car at that time. ^ ^  (we/sell/our old one). 

I bought a new jacket last week but (I/ not/ wear/ it) yet. 

Claire is on a skiing holiday. ^ ^ (she/ enjoy/ it), she says on her postcard. 
The color of this paint is absolutely awful. (I/ hate/ it). 


. Henry is annoyed. (he/ wait) a long time for Claire. 

. These figures certainly should add up. (I/ check/ them) several times already. 
. Sandra and Laura like tennis. (they/ play/ it) every weekend. 

. Sorry, I can't stop now. (I/ go) to an important meeting. 

. l'd like to see Tina again. It's a long time since 
. I’ve got my key. I found it when (I/ look) for something else. 


(I/ last/ see/ her). 


(I/ read) the book you lent me but (I/ not finish/ it) yet. 
I wasn't hungry at lunchtime because (I/ have/ a big breakfast). 


. Ann is sitting on the ground. She's out of break. (she/ run). 
. Where's my bag? I left it under this chair. 
. No breakfast for Mark, thanks. (he/ not eat/ breakfast). 
. We were all surprised when Jenny and Andy got married last year. 


(somebody/ take/ it) 


(they/ only/ know/ each other) for a few weeks. 

Suddenly I woke up. I was confused and didn't know where I was. (I/ dream) 
Michelle looked really sunburnt. (she/ lie) in the sun for too long. 
What : (this word/ mean)? 

I've no idea. (I/ never/ see/ it) before. 
(David drive) you home last night? 

Yes, (he/ stop/ offer/ me) a lift while (I/ wait) 
for a bus outside the town hall. . 


XVIII. Put the verbs in the present tense for the future: simple present or simple progressive. 
1, A: Are you free on Friday? 

B: No, we're very busy now. We (have) a party on Sunday. Would you 
like to come? 
What time (your train/ leave) tomorrow? 3 
Seven twenty-three in the morning. It (get) into Paris at eleven twenty-three. 

(the film/ begin) at 3.30 or 4.30? 
It — .  (begin)at3.30.I (pick) you up at 3 o'clock. 
I (go) to an ice hockey match this evening. Would you like to come? 
Yes, I'd love to. What time (the match/ start)? 
It (start) at half past seven. 
When (the art exhibition/ open)? 
The art exhibition (open) on 3 May and (finish) on 15 July. 
What time (you/ finish) work tomorrow? 
I (not/ go) to work tomorrow. I (stay) at home. 
(you/ do) anything tomorrow morning? 

Yes, I (go) to the airport to meet Richard. He 
weekend. His plane (arrive) at eight fifteen. 
Where (you/ go) on your holiday? 
We______ (leave) for Paris next week. The train___ (leave) early 
on Tuesday morning. : 
: I’m bored with this program.When___(it/ finish)? 
It (last) till 2:30. 
: How about going across the street for a cup of coffee? 
I can’t. I (meet) Jennifer at the library. 


XIX. Read the situations and complete the sentences. Use w///, or be going to. 
1. It’s your day off. You have intention to look round the museum. 

Your friend: Do you have any plans for this afternoon? 

You : Yes, I (look round) the museum. 
2. You hate dogs. Dogs always attack you if they get a chance. 

Your friend: That dog doesn't look very friendly. 


TƯ Bi pr UM pepe m Hips tue 


(stay) here for the 


oo 
v 


9. 


10. 


D> bờ 


You : It’s coming towards us. It (attack) us,  * 
8. The phone rings and you answer. Somebody wants to speak to Jim. 
Caller : Hello. Can I speak to Jim, please? 
You : Just a moment. I (get) him. 
4. It'saniceday. You've decided to sit in the garden. Before going outside, you tell your friend. 
You : The weather's too nice to stay indoors. I (sit) in the garden. 


Your friend: That's a good idea. I think I (join) you. 
5. Your friend is worry because she has lost an important letter. 
You : Don't worry about the letter. I’m sure you 
Your friend: I hope so. 
6. You predict the landing of aliens on the earth in the next ten years. 
Your friend: All this talk about aliens is complete nonsense, isn't it? 


(find) it. 


You : Is it? I think aliens (land) on the earth in the next ten years. 
7. There was a job advertised in the paper recently. At first you were interested but then 

you decided not to apply. 

Your friend: Have you decided what to do about the job that was advertised? 


You : Yes, I (not/ apply) for it. 

8. You and a friend come home very late. Other people in the house are asleep. Your 
friend is noisy. 
You : Shhh! Don’t make so much noise. You, (wake) everybody up. 


9. You know that Michelle has decided to get married. 
Your friend: Have you heard about Michelle? 
You : Well, I heard that she : (get) married. 
10. Your friend has two young children. She wants to go out tomorrow evening. You 
offer to look after the children. 
Your friend: I want to go out tomorrow evening but I haven't got a baby-sitter. 


You : That's no problem. I (look after) them. 
11. You have an appointment with the dentist for Friday morning. 

Friend : Shall we meet on Friday morning? 

You : I can't on Friday. I (go) to the dentist. 


12. John has to go to the airport to catch a plane tomorrow morning. 
John : Ann, I need somebody to take me to the airport tomorrow morning. 


Ann : That's no problem. I (take) you. What time is your flight? 
John : 10.50. 
Ann : OK. We (leave) at about 9 o'clock then. 


Later that day, Joe offers to take John to the airport. 
Joe :John, do you want me to take you to the airport? 
John : No, thanks, Joe. Ann (take) me. 
XX. Choose the correct answer. 
1. A: Why are you working so hard these days? 
B: 


Because a car, so I’m saving as much as I can. 
a. I'll buy b. I’m going to buy c. I buy 
2. A: Oh, I’ve just realised. I haven’t got any money. 
B: Haven’t you? Well, don’t worry. you some. 
a. I'll lend b. I’m going to lend c. I’m lending 
3. A: Could I have a word with you, please? 
B: Sorry, I’m in a big hurry. Mytrain — — in fifteen minutes. 
a. is going to leave b. will leave c. leaves 
4. A: Let's go to the carnival. 
B: Yes, good idea. I expect fun. 
a. it'll be b. it's c. it's being 
5. A: Have you decided about the course? 
B: Yes, I decided last weekend. for a place. 


a. I apply b. I’m going to apply c. I'll apply 


6. A: 
B: 
EAS 
B: 
8. A: 
B: 
6... A: 
B: 
10. A: 
B: 
11. A: 
B: 
12. A: 
B: 
13. A: 
B: 
14. A: 
B: 
15. A: 
B: 
16. A: 
B: 
17. A: 
B: 
18. A: 
B: 
19. A: 
B: 
20. A: 


It's a public holiday next month. 
Yes, I know. anything special? 
a. Are you doing b. Do you do c. Will you do 
Do you mind not leaving your papers all over the table? 
Oh sorry. I'll take them all with me when: 
a. Tl go b. I’m going c.Igo 
a party next Saturday. Can you come? 
Yes, of course. 
a. We'll have b. We're having c. We have 
I'm trying to move this cupboard, but it’s very heavy. 
Well, you, then. 
a. ll help b. I'm going to help c. I help 
Excuse me. What time to London? 
Seven thirty in the morning. 
a. will this train leave b. is this train goingtoget c. does this train get 
T've decided to repaint this room. 


Oh, have you? What color it? 

a. does you paint b. are you going to paint c. will you paint 
Why are you putting on your coat? somewhere? 

No, I just feel rather cold. 

a. Are you going b. Do you go c. Will you go 
Did you post that letter for me? 

Oh, I'm sorry. I completely forgot. ^ ^ ^ itnow. 

a.Ido b. I'm doing c. Ill do 


You look very happy. What is happening? 
Well, I've got a new job. my new job on Monday. 


a. I'm starting b. I'm going to start c.Istart 
Someone told me you've got a place at university. 

That's right. maths at St Andrews, in Scotland. 
a. I'll study b. I’m going to study c. I study 


The alarm’s going. It’s making an awful noise. 
OK, it off. 
a. I am switching b. I am going to switch c. Pll switch 


Did you buy this book? 
No, Emma did. it on holiday. 
a. She’ll read b. She is going to read c. She reads 


Is the shop open yet? 
No, but there’s someone inside. I think 5 
a. it opens b. it's about to open c. it will open 


Have you heard anything about Jane? 
Yes. She's engaged. married in June. 
a. She's getting b. She'll get c. She's about to get 


I’m just going out to get a paper. 


B: What newspaper ? 


a. will you buy b. are you buying c. are you going to buy 

XXI. Put in the correct form of the verbs, present simple, future simple or future progressive. 

d. UE (meet) you at the airport tomorrow. After you (clear) cus- 
toms, look for me just outside the gate. T (stand) right by the door. 

2. A: When (you/ leave) for Florida? 

B: Tomorrow. Just think! Two days from now I (lie) on the beach in the sun. 

3. Please come and visit today when you (have) a chance. I (shop) 
from 1:00 to 2:30, but I (be) home after that. 

4. A: Would you like to come to our party tomorrow? 

B: Thanks for the invitation, but I (work) all day tomorrow. 

5. A: I (call) you this afternoon. 

B: OK. But don't call me between 3:00 and 5:00 because I (not/ be) home. 
I (study) at the library. 

6. I won't be here next week. I (attend) a seminar in Los Angeles. Ms. 
Gomes (substitute-teach) for me. When I (return), I will expect 
you to be ready for the midterm exam. 

7. A: What (you/ do) in five years' time, I wonder? 

B: I'm going to go into business when I (leave) college. Five years from 
now I (run) a big company. 


(heal), you can play 


8. Just relax, Antoine. As soon as your sprained ankle 
soccer again. At this time next week, you (play) soccer. 
9. A: Are you ready? 
B: Sorry. I'm not ready yet. I 
I (not be) very long. 
10. Trevor and Laura (not/ go) for a picnic tomorrow. They 
(clean) the house. They always (do) it on Sunday. 


(tell) you when I (be) ready. I promise 


XXII. Put the verbs into the correct form, future progressive or future perfect. 
1. Tomorrow afternoon we're going to play tennis from 3 o'clock until 4.30. So at 4 


o'clock (we/ play) tennis. 
2. A: Can we meet tomorrow afternoon? 
B: Not in the afternoon. (I/ work). 
3. A: Will you be free at 11.30? 
B: Yes. (the meeting/ finish) by that time. 
4. Tom is on holiday and he is spending his money very quickly. If he continues like 
this, (he/ spend) all his money before the end of his holiday. 
5. A: How can I get in touch with you? 
B: Ifyou need to contact me, (I/ stay) at the Lion Hotel until Friday. 
6. We're late. (The film/ already/ start) by the time we get to the cinema. 
7. Next Monday, (Chuck/ be) in Britain for exactly three years. 


8. A: Isit all right if I come at about 8.30? 
B: No, (I/ watch) the football then. 


A: Well, what about 9.30? 


B: Fine. (the match/ finish) by then. 

9. Jane is from New Zealand. She is traveling around Europe at the moment. So far 
she has traveled about 1,000 miles. By the end of the trip, (she/ 
travel) more than 3,000 miles. 

10. A: (you/ pass) the post office on your way home? 


B: Probably. Why? 
A: Ineed some stamps. Could you get me some? 
B: The post office (close) by the time I get home, I'm afraid. 
XXIII. Choose the correct form of the verbs. 
1. A: Id better go. I'm eycling/ I cycle home, and I haven't got any lights on my bike. 
: Oh, yes. It'll be/ It/ll have been dark soon. 
Ihear the rent on your flat is very expensive. 
Yes, it is. IIl move/ I'm going to move, I've decided. 
Td like a photo of Martin and me. 
TH take/ I'm going to take one with your camera, then. 
Have you booked on holiday yet? 
Yes, we go/ we're going to Spain. 
Can I borrow your bike on Monday? 
I'm sorry, but I'll be using/ I’ll have used it. I always cycle to work. 
Oh dear, I've spilt my coffee. 
I get/ I'll get a cloth. 
What's that man doing up there? 
Oh no! He'll jump/ He's going to jump! 
It's quite a long way, isn't it? 
Yes. We'll be walking/ We'll have walked about five miles by the time we get back. 
It just said on the radio that it's snowing/ it's going to snow. 
Oh, did it? I'll take/ I am taking my big coat then. 
How long have you been working here? 
By November I will be working/ will have worked for this company for 6 years. 
Are you busy this weekend, Sam? 
Not, particularly. I revise/ I'm revising until Wednesday because I've got an 
exam, but that only lasts/ that is only lasting until midday and then I'm free. 


2. 


UbPU»RURUPRUPEDPEUPE»UPUD 


12. A: Will you finish/ Will you have finished your work by 9 tonight? 
B: No, I’m going to have/T!l be having a meeting at that time. 
18. A: What time does your evening class finish/ is your evening class finishing? 
B: Half past nine. 
A: Shall I come/ Do I come and collect you? 
B: Thanks, but I meet/ I'm meeting my sister for a drink. 
14. A: I need some help. 
B: What can I do, Andy? 
A: Igo/I'm going to a job interview this afternoon, and I don't have a decent tie to wear. 


?> tÉ? 


TH lend/ I’m going to lend you one of mine. 

How soon are you/ will you be ready to leave? 

Oh I can't go out until it will stop raining/ it stops raining. I haven't got a raincoat. 
OK. I don't think it goes/ it will go for long. I tidy/ I'll tidy my desk while we're 
waiting/ we wait. i 


XXIV. Complete the conversations. Put in the correct form of each verb. 


iG 


15. 


16. 


DP 


BER 


UbRbURUPERUEBPREPREDL 


BpuU»PpUPU»U»U» 


(you/ buy) anything at the antiques sale yesterday? 
No, (I/ want) to buy some jewellery, but (I/ leave) my credit 
card at home. 


: Are you still copying those addresses? 


No, that's all of them. (U finish) now. 

The train is never going to get here. 

How long (we/ wait) now? 

At least half an hour. (we/ be) here since ten to five. 

Did you have a nice chat with Tessa? 

No, not really. When (we/ drink) our coffee, (she/ hurry) off home. 
: It’s terrible about that plane crash, isn’t it? 

Yes, awful. (I/ have) breakfast when (I/ hear) the news. 

So you sing in a rock band, do you? How long (you/ do) that? 

Oh, since I was sixteen. (we/ do) about a dozen concerts. 


Do you know what Polly was upset about yesterday? 
No, I don’t. But I’m sure (she/ cry). Her eyes looked red. 


Perhaps (she/ have) some bad news. 
The shooting was very frightening, I suppose. 
It certainly was. When (we/ hear) the shot, (we/ throw) 


ourselves to the floor immediately. 
I rang at once, but you weren’t in your office. 
No, /. ÀJ)  .(Ihave)lunch at that time. 


: You look tired. 


Yes, I expect I do. (I/ work) all day. 
Is Laura at home? 
No, (she/ go) out about an hour ago. 
(I/ not/ finish) this letter yet. 

It must be a long letter. (you/ write) it since lunchtime. 
I see you've got some new neighbors. 
Yes, a young couple. (they/ move) in last month. 
Did Tom drive you home? 
Yes, (he/ stop) and offered me a lift while (I/ wait) for a 
bus outside the town hall. 

(you/ arrive) at the theatre in time for the play last night? 
No, we were late. By the time we got there, (it/ already/ begin). 


: Could you tell me your address? 


B: Well, (I/ live) in a friend's house at the moment. Luckily qu 
find) a place of my own now, but I can't move in until next week. 
17. A: What did Angela say to you? 
B: She asked me how to use a computer. ____ _ (she/ never/ use) 
it before, so (she/ not/ know) what to do. 
18. A: Isthis your CD? 

B: No,it isn't mine. (I think) (it/ belong) to Peter. 

19. A: Why can't you wash your dirty plates sometimes? (you/ leave) 
them in the sink most of the time. 

B: OK, sorry. The last few weeks __ (I/ have) so little time. 

(I/ rush) around all the time. 
20. A: I’ve decided to try and learn a foreign language. 

B: Have you? Which language (you/ learn)? 

A: Spanish. 

B: When (the Spanish course/ start)? 

A: (it/ start) next week. 

B: That's great. I'm sure (you/ enjoy) it. 

A: Ihope so. But I think (it/ be) quite difficult. 

21. A: (I/ have) a party next Saturday. Can you come? 
B: On Saturday? I'm not sure. Some friends of mine (come) to stay with 
me next week but I think ` (they/ go) by Saturday. But if 
(they/be)stillhere, — 1 à à (/ not/ be) able to come to the party. 
A: OK. Well, tell me as soon as (you/ know) 
B: Right. — ^ (T/ phone) you during the week. 
XXV. Choose the correct answer. 
l. It was a boring weekend. anything. 

a. I won't do b. I don't do c. I didn't do d. I'm not doing 
2. I'm busy at the moment. on the computer. 

a. I work b. I'm work c. I’m working d. I worked 
3. My friend ___ the answer to the question. 

a. ïs know b. know c. is knowing d. knows 
4. I think Ill buy this shoes. really well. 

a. They fit b. They have fit c. They're fitting d. They were fitting 
5. Where |. . thecar? 

a. did you park b. have you parked c. parked you d.you parked 
6. At nine o'clock yesterday morning we — for the bus. 

a. wait b. is waiting c. was waiting d. were waiting 
7. When I looked round the door, the baby quietly. 

a. is sleeping b. slept c. was sleeping d. were sleeping 
8. Here's my report. — 1 — itatlast. 

a. I finish b. I finished c. I'd finished d. I've finished 


9. The earth on the sun for its heat and light. 


10. 


1E 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


Ei 


18. 


19. 


20. 


2 


[e 


2 


N 


23. 


24. 


25. 


a. is depended b. depends c. is depending d. has depended 


We to Ireland for our holiday last year. 
a. go b. are going c. have gone d. went 
Robert ill for three weeks. He’s still in hospital. 
a. had been b. has been c. is d. was 
My arms are aching now because since two o'clock. 
a. m swimming b. I swam c. I swim d. I've been swimming 
I'm very tired. over four hundred miles today. 
a. I drive b. I'm driving c. I've been driving d. I've driven 
When Martin the car, he took it out for a drive. 
a. had repaired b. has repaired c. repaired d. was repairing 
Janet was out of breath because 5 
a. she'd been running b. she ran c. she’s been running d. she’s run 
Don’t worry. I here to help you. 
a. be b. will be c. am going tobe d. won't be 
Our friends meet us at the airport tonight. 
a. are b. are going to c. go to d. will be to 
a party next Saturday. We've sent out the invitation. 
a. We had b. We have c. We'll have d. We're having 
I'll tell Anna all the news when her. 
a. Ill see b.Imgoingtosee c. I see d. I’m seeing 
At this time tomorrow over the Atlantic. 
a. we're flying b. we'll be flying c. we'll fly d. we're to fly 
. Where's Robert? a shower? 
a. Does he have b. Has he c. Has he got d. Is he having 
. Your birthday party was the last time myself. 


a. I've really enjoyed b. I really enjoyed c. I'd really enjoyed d. I really enjoy 
tomorrow, so we can go out somewhere. 

a. I’m not working b.Idon't work c. I won't work d. I'm not going to work. 

It's two years Joe. 

a. that I don’t see b.thatIhaventseen c.sinceldidn'tsee d. since I saw 

Linda has lost her passport again. It’s the second time this j 

a. has happened b. happens c. happened d. had happened 


SỰ PHÓI HOP THÌ 
(THE SEQUENCE OF TENSES) 


Một câu có thé bao gồm một mệnh dé chính (main clause) và một hoặc nhiều mệnh 
dé phu (subordinate clause). Khi trong câu có từ hai mệnh dé trở lên, thì các động từ 
phải có sự phối hợp về thì. 


I. Sự phối hợp của các động từ trong mệnh dé chính (Main clause) và mệnh 
đề phụ (Subordinate clause) 
Present simple Present simple 
Future simple Present reese} Present tenses 
Present perfect 

Future simple 


am/ is/ are + going to + V (bare-inf.) 
Past simple (có thói gian xác dinh ở quá khứ) 
Past simple Past simple 


Past perfect } Past tenses 
Past progressive 

Future in the past (would + bare-inf.) 

was/ were + going to + V (bare-inf.) 

Present simple (dién tá mót chán lj, mót su that 
hiển nhiên, hoặc một thói quen ở hiện tai) 


Present perfect 
Past perfect 


Ex:I work so hard that I am always tired. 
(Tói làm viéc vát vá dén nói tói luón cám tháy mét mói.) 
She will think that I have taken her book. 
(Có ta sé nghi ráng tói dà láy cuón sách cüa có ta.) 
Tom promises that he will visit me again. 
(Tom hita rằng anh ấy sẽ đến thăm tôi lần nữa.) 
He says that he is going to eat it. (Anh ta nói rằng anh ta sé ăn nó.) 
She says she was born in 1980. (Cô ấy nói cô ấy sinh năm 1980.) 
We knew that the bridge was unsafe. 
(Chüng tói dà biét ráng cáy cáu này khóng an toàn.) 
I thought that she was cooking then. 
(Lüc dó tói cit nghi là có ta dang náu dn.) 
He saw that he had made a mistake. 
(Anh ta nhán ra ráng anh ta dà lám.) 
We thought that it would rain. (Chúng tôi đã nghĩ rằng trời sẽ mua.) 
My teacher said that the moon circles the earth every 28 days. 
(Giáo viên của tôi đã nói rằng mặt trăng xoay quanh trái đất mỗi 
vóng 28 ngày.) 


Ex 
| MAII LAUSE 


I have forgotten what he looks like. 
(Tói dà quén anh ta tróng nhu thé nào.) 
They had done all that was necessary. 
(Ho dà lam tát cá nhitng diéu cán làm.) 


II. Sự phối hợp của các động từ trong mệnh dé chính (Main clause) và mệnh 
dé trạng ngữ chỉ thời gian (Adverbial clause of time) 
Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thường được bắt đầu bằng các liên từ chỉ thời 
gian nhu: when, while, whenever, as, before, after, as soon as, till/ until, just as, 
since, no sooner... than, hardly... when, as long as, once, by the time, .v.v. 
Cách phối hợp thì trong câu có mệnh dé trang ngữ chi thời gian 
Past tenses 
Future tenses Present tenses 
1. Present tenses: Tất cả các thì hiện tại (tùy theo ngữ cảnh của câu). 
Ex: He never goes home before he has finished his work. 
(Anh ta không bao giờ vé nhà trước khi làm xong công uiệc.) 
I often read a newspaper while I am waiting for the bus. 
(Tôi thường đọc báo trong khi đợi xe buýt.) 
Wait here until I come back. (Hãy đợi ở đây cho đến khi tôi trở lại.) 
I'm starting a job in sale after I finish/ have finished college. 
(Tôi sé bắt đầu công viéc kinh doanh sau khi học xong cao dáng.) 
2. Past tenses: Tất cá các thì quá khứ (tùy theo ngữ cánh). 
Ex: It was raining hard when I got there. 
(Khi tôi đến đó trời dang mua rát to.) 
They arrived at the station after the train had left. 
(Họ đến nhà ga sau khi xe lửa đã rời ga.) 
He slammed the door as he went out. 
(Khi anh ta di ra, anh ta đóng sâm cửa lại.) 
He had no sooner arrived than he was asked to leave again. 
(Anh ta uừa đến lại được yêu cầu phải lên đường ngay.) 
Would you follow me wherever I went? 
(Em hãy di theo anh đến bát cứ nai nào nhé?) 
By the time I arrived, they had already left. 
(Lúc tôi đến ho đã di rôi.) 
3. Future tenses: Tất cá các thi tương lai (tùy theo ngữ cảnh). 
Ex: We will give you a call as soon as we arrive/ have arrived. 
(Chúng tôi sẽ gọi điện cho anh ngay khi chúng tôi đến.) 
After she graduates, she will get a job. 
(Sau khi tốt nghiệp cô ấy sẽ di làm.) 
By the time he comes, we will have already left. 
(Lúc anh ta đến thì chúng ta sẽ đã di rồi.) 
On Sunday I will be lying on the beach while you are studying. 


ATL. OLA Lst denne Lhi hae Annee han thi 4Ai dana năm tran hãi hiển Ì 


Present. tenses 
Past tenses 


* Lưu ý: 

— Không dùng các thi tương lai (Future Tenses) trong các mệnh dé trạng ngữ chỉ thời gian, 
thì Simple Future được thay bằng Simple Present; thì Future Perfect hoặc Future Perfect 
Continuous được thay bằng thì Present Perfect hoặc Present Perfect Continuous. 

- Trong trường hợp dùng liên từ since phải lưu ý: 

+ Động từ trong mệnh dé chính thường được chia ở thì hiện tại hoàn thành (present 
perfect) hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn (present perfect progressive), động từ trong 
mệnh dé phụ có since thường được chia ở thì quá khứ don (past simple). 


§ + V (present perfect/ present perfect pro.) + e + S + V (past simple) - 
Ex: We haven't seen her since she left school. 
(Chúng tôi không gặp cô ta từ khi cô ta rời trudng.) 
She has been playing tennis since she was eight. (CÓ ta chơi quần vợt từ năm lên tám.) 


> EXERCISES 

I. Supply the correct verb form. 

1. Hethinks that it (rain) tonight. 

2. She said that she (get) married soon. 

3. Bill said that he (lose) his bicycle. 

4. He knew that I (come) the following week. 

5. I was taught that the sun ( be) bigger than the moon. 

6. The boy knew that an hour (have) sixty minutes. 

7. I didn’t know what time it (be), sol (turn) on the radio. 
8. I wondered whether I (lock) the door or not. 

9. They hoped that they (end) soon. 

10. This is the house that Jack (build) three years ago. 
11. He is saving his money so that he (take) a long vacation. 
12. I see that Henry (write) his composition now. 

13. The students had thought that the test (be) rather difficult. 

14, They have found that the road (be) very long. 

15. I saw that I (make) a mistake. 

16. We find that we (take) a wrong way. 

17. I want to know how long she ___ (live) here. 

18. I didn’t know who (help) him. 

19. Do you hear what she Gust, say)? 

20. They believed that the police (capture) the thief soon. 
21. I wonder what changes the new president (introduce). 
22. Mrs Smith complains that her neighbor (make) too much noise. 
23. Tom promised he (not do) it again. 

24. Miss White swears that she (never see) that man before. 
25. She has told me her name (be) Mary. 

Il. Choose the correct form of the verbs in brackets. 

1. I see that Tom (writes/ is writing) his composition. 

2. He says that he (looks/ will look) for a job next week. 


oum 


They think he (was/ would be) here last night. 

He tells us that he (was/ has been) to the mountains before. 

I hoped that he (will be/ would be) able to attend. 

He wants to do it before his father (will come/ comes). 

People have said that the sun (rise) in the East. 

He says he (does/ will do) it some time. 

He asked the guard what time the train usually (starts/ started). 


. He told me in the morning that he (is going/ was going) with us the following day. 

. He says that he (finished/ will finish) the project by May. 

. I realized that they (are/ were) older than they looked. 

. I hear that Kate (accepted/ has accepted) a new position. 

. They told me they (have never seen/ had never seen) her before. 

. We know that you (move/ will move) to France next year. 

. In Britain, the weather is very varied. People (never know/ have never known) what 


it (is/ will be) like the next day. 


. He (is/ had been) ill for a long time before he died. 

. She didn't tell me the reason why she (didn't come/ hadn't come) to school the day before. 
. I hàd no map, that's why I (got/ get) lost. 

. I hope it (does not rain/ will not rain) when we start early tomorrow. 


Complete these sentences, using the future simple or the present simple of the 
verbs in brackets. 


I (phone) you when I (get) home from work. 

I want to see Margaret before she (go) out. 

We're going on holiday tomorrow. I (tell) you all about it when we 
(come) back. 

Brian looks very different now. When you (see) him again, you 


(not/ recognize) him. 


We must do something soon before it (be) too late. 


I don’t want to go out without you. I (wait) until you (be) ready. 
Sue has applied for the job but she isn't very well qualified for it. I ______ (be) sur- 
prised if she (get) it. 

I'd like to play tennis tomorrow if the weather (be) nice. 

I'm going out now. If anybody (phone) me while I (be) out, can 


you take a message? 


. It's raining hard. We (get) wet if we (go) out. As soon as it 
(stop) raining, we (leave). 
Complete the sentences with the correct tense of the verbs in brackets. 
While Dad (watch) TV last night, Mum (read) the newspaper. 
They'll have stopped serving meals by the time we (get) to the restaurant. 
WhenI - (finish) all this work, I'll go for a walk. 
She got a job after she (graduate). 
I had a cup of tea before I (leave) for work. 
I (be) late to work three times since my watch (break). 


7. Mohammad (never/ hear) about Halloween before he came to the U.S. 
8. As Pauline (get) out of bed, she fell over. 

9. The village (have) no electricity until a new generator is installed. 

10. By the time I (leave) the room, I had turned off the lights. 

11. The first time I (go) to New York, I saw a ballet. 

12. Have a good time when you (go) to Paris next week. 

13. While I (make) Sandy’s birthday card, I cut my finger. 

14. David (not/ be) able to work since he (break) his leg. 

15 By the time he comes, we (already/ leave). 

16. When Sandra found the letter, someone (already/ open) it. 

17. Whenever I (see) her, I say hello. 

18. I will never speak to him again as long as I (live). 

19. As soon as we (see) the tornado, we ran to the basement of the town hall. 
20. We're going to tidy after everyone (go). 


21. Trevor tried to fix the shelves while Laura 
22. By the time we got to the party, most of the other guests (go). 


23. You have to wait until the light 


24. As soon as the other passengers get on the bus, we 


(be) out shopping. 


(change) to green. 


(leave). 


25. After the old man (seem) unwell for some time, he died. 


V. Use the words in brackets, make logical connections between the ideas in column 
A with the ideas in column B. Punctuate carefully and pay attention to verb tenses. 


Example: 1. As soon as our taxi gets here, we can leave. 
2. I turned off the TV before I left the room. 


A 

. Ourtaxi will get here. (as soon as) 

. I turned off the TV. (before) 

. I parachuted from a plane. (the first time) 

. My boss stormed into my office. (while) 

. Ceylon had been independent for 24 

years. (after) 

6. Jack fell off his bicycle. (since) 

7. Ms Johnson will return your call. (as 
Soon as) 

8. John will learn how to use a computer. 
(once) 

9. I won't return this book to the library. (until) 

10.Sue dropped a carton of eggs. (as) 

11. Anna will go to class. (the next time) 

12.The flooding river raced down the 
valley. (when) 

13. The rice will be done. (just as soon as) 

14. When I go to bed at night, I like to read. 
(until) 

15. I must get to the post office. (before) 


©t d> C2 b9 


FOr pm me ae op 


T 


B 
She was leaving the store. 


. It destroyed everything in its path. 


We can leave. 


. I get sleepy. 


Ileft the room. 
Its name was changed to Sri Lanka. 
We can eat. 


. She'll have some free time. 


TIl finish my research project. 
I was both terrified and exhilarated. 


. I was talking on the phone to an impor- 


tant client. 
It closes. 
He'll be able to work more efficiently. 


. He's had to use crutches to walk. 
. She’ll remember to take her grammar 


book. 


VI. Choose the correct answer. 


1, 


2. 


3. 


4. 


15. 


16. 


TA 


18. 


19. 


As soon as Martina saw the fire, she the fire department. 

a. was telephoning b. telephoned c. had telephoned d. has telephoned 
Before Jennifer won the lottery, she any kind of contest. 

a. hasn’t entered b. doesn’t enter c. wasn’t entering d. hadn’t entered 
Every time Prakash sees a movie made in India, he homesick. 

a. will have felt b. felt c. feels d. is feeling 

Since I left Venezuela six years ago, I to visit friends and family several times. 
a. return b. will have returned c. am returning d. have returned 
While he was washing his new car, Mr. Brown. a small dent in the rear fender. 


a. has discovered b. was discovering  c.is discovering d. discovered 
Yesterday while I was attending a sales meeting, Matthew on the company’s 
annual report. 

a. was working b.had been working c. has worked d. works 

After the horse threw her to the ground for the third time, Jennifer picked herself 


up and said, “I___ on another as long as I live." 
a. never ride b. have never ridden c. will never ride d. do not ride 
Ever since Maurice arrived, he quietly in the corner. Is something wrong? 
a. sat b. has been sitting c. had been stting d. will have sit 
After Nancy for twenty minutes, she began to feel tired. 
a. jogging b. had been jogging c. has been jogging d. has jogged 
. Peter, since you got home from football practice? 
a. have you eaten b. will you eat c. are you eating d. do you eat 
. By the time the young birds the nest for food, they will have learned how to fly. 
a. will leave b. will have left c. are leaving d. leave 
. The last time I in Athens, the weather was hot and humid. 
a. had been b. was c. am d. will have been 
. After Jessica her degree, she intends to work in her father’s company. 
a. will finish b. will have finished c. finishes d. is finishing 
. By the time I go to bed tonight, I my work for the day. 
a. will finish b. have finished c. will have finished d. finish 
When my parents for a visit tomorrow, they will see our new baby for the 
first time. 
a. will arrive b. arrived c. will have arrived d. arrive 
Susan looked down to discover a snake at her feet. When she saw it, she 
a. was screaming b. had screamed c. screamed d. screams 
By the time Alfonso finally graduated from high school, he seven different 
schools because his parents moved frequently. 
a. attended b. was attending c. had attended d. had been attending 
Until you learn to relax more, you. ^ your ability to speak English. 
a. haven't improved b.arentimproving c. don’t improve d. won’t improve 
I borrowed four books on gardening the last time I to the library. 


a. go b. went c. had gone d. have gone 


. Before I started the car, all of the passengers their seat belts. 


a. will buckle b. had buckled c. buckle d. have buckled 
. It seems that whenever I travel abroad, I to take something I need. 
a. forgot b. am forgetting c. forget d. had forgotten 
. When I see the doctor this afternoon, I him to look at my throat. 
a.willhave asked b. asked c. will ask d. ask 
. After ancient Greek athletes won a race in the Olympics, they a simple 
crown of olive leaves. 
a.werereceiving b. had received c.received d. have received 
After the race , the celebration began. 
a. had been won b. is won c. will be won d. has been won 
. I'll return Bob's pen to him the next time I him. 
a. will have seen b. will see c. see d. have seen 
LI all of the questions correctly since I began this grammar exercise on 
verb tenses. 
a. am answering b. answered c. answer d. have answered 
- A small stone struck the windshield while we. — down the gravel road. 
a. drive b. were driving c. had driven d. had been driving 
. When you in London again, you must come and see us. 
a. will be b. will being c. are d. have been 
. As soon as Laura the house, it started to rain. 
a. had been leaving b. had left c. was leaving d. left 
. Andy.  outoftherestaurant when he Jenny. 
a. came/ saw b.iscoming/saw c. came/ was seeing d.wascoming/had seen 


VII. Complete each of the following sentences with an adverbial clause of time. 


64719 01692 RQ S 


10. 


. They had already left by the time 


Don't say anything while 
We will leave as soon as 


You have to wait until 
Tve known her since k 
What are you going to do after ? 
We were having dinner when 
I think of you whenever 
She sprained her ankle while 
The phone rang shortly after 


VIII. Read the conversation. Write the correct answer in each space. 


>> 


> 


: Where's Sonia? I (1) her lately. 

: She (2) at home. 

: Oh? What (3) from? 

: She (4) her back while she (5) volleyball last week in the game 


against South City College. 


: What happened? How (6) her back? 


16. 


PPPPPDPPPbP»omPMmP 


: She(7) to spike a ball when she (8). with another player and (9) to the 


ground. She (10) hard and (11) her back. 


: Gosh, that's too bad. I'm sorry to hear that. How's she doing? 
: Well, she's pretty uncomfortable. She (12) 


a special brace on her back for 
able to play volleyball since her 


the last five days. Needless to say, she (13). 


injury. She probably (14). able to play again for at least a month. 

: (15) her to play in the national tournament at the end of the summer? 

: She (16) the brace on her back for more than seven weeks by then, so I 

think he will. 

: I hope so. 

a. didn't see b. haven't seen c. am not see d. hadn't seen 
isrecuperating b. recuperated c. recuperates d. has recuperated 
did she recuperate b. has she recuperated 
is she recuperating d. does she recuperate 
has hurt b. was hurting c. hurt d. hurts 
was playing b. is playing c. has been playing d. played 
has she hurt b. does she hurt c. had she hurt d. did she hurt 
was trying b. tries c. has been trying d. had tried 
was colliding b. collided c. has collided d. had collided 
fell b. has fallen c. falls d. had fallen 
has landed b. was landing c. landed d. had landed 
twisted b. is twisted c. has twisted d. had been twisting 
wears b. was wearing c. weared d. has been wearing 
isn't b. hadn't been c. hasn't been d. won't be 

. a, hasn't been b. won't be c. isn’t d. isn't going to be 
. a. Will her doctor allow b. Does her doctor allow 

c. Has her doctor allowed d. Is her doctor allowing 

a. is having b. has c. has had d. will have had 


IX. Put the verbs into the correct form. 


L 


Last night I (go) to a party. When I (get) there, the room was full of 
people. Some of them (dance), and others (talk). One young woman 
(stand) by herself. I — (never/ meet) her, so I 

(introduce) myself to her. 

Next month I have a week's vacation. I (plan) to take a trip. Firstl_ 

(go) to Madison, Wisconsin, to visit my brother. After I (leave) Madison, I 
(go) to Chicago to see a friend who (study) at the university there. 

She (live) in Chicago for three years, so she__ — (know) her way around the 

city. She (promise) to take me to many intereting places. I 

(never/ be) in Chicago, so I (look) forward to going there. 

Hello. This_ — (be) Kitty Beamish. I ____ (speak) to you from Oxford, where the 

finals of the World Quiz Championships will be held tomorrow. The favorite is 

Claude Jennings of Cornwall, the man who___ (know) everything. Twelve months 

ago no one (hear) of Claude Jennings, although he (take) part in quiz 


. The weather has been terrible lately. It 


competitions for years. Now suddenly he is a big star. So far this year he 
(answer) every single question correctly. And he is popular, too. When he 
(arrive) here two days ago, hundreds of fans (wait) at the station to 
welcome him. Since his arrival Claude (read) encyclopedias in his 
hotel bedroom. He is clearly the man to watch. And now back to the news desk. 
It (happen) last August at the airport. A few weeks before, a group of us 

(decide) to go to Greece together for a holiday. We (wait) in the 
queue at passport control when suddenly I (realize) that I (for- 
get) my passport.It ^^ (be) quite a shock. I (hurry) to a phone and 
(ring) my parents. They (work) in the garden, but luckily my mother. — . 
(hear) the phone. They ___ (find) the passport and immediately (drive) to 
the airport with it. I (meet) them at the information desk. We (have) 
no time to talk, but I (say) goodbye to them earlier that morning. I 
(run) all the way to the plane. I was just in time. When I (get) there, the 
passengers (sit) on their seats ready for take-off. When they (see) 
me, everyone (start) clapping. 


(rain) off and on for two days, and 
the temperature (drop) drastically. It (be) really cold today. Just 
three days ago, the sun (shine) and the weather (be) pleasant. 
The weather certainly (change) quickly here. I never know what to expect. 
Who know? When I__ — (wake) up tomorrow morning, maybe it (snow). 

. Mark Twain, the author of the ‘The Adventures of Tom Sawyer’, (be) one of 
America’s best-loved storytellers. He (grow) up in a small town on the Missis- 
sippi River. As a young boy, he (greatly/ admire) the pilots of the riverboats 
and dreamed about being a riverboat pillot on the mighty river. He pursued his 
dream, and by the age of 22, he himself (become) a riverboat pilot. Later in 
life, when he (become) a writer, many of his stories (contain) ele- 
ments of his own experiences. He (write) many humorous stories and articles 
about life on the Mississippi River before he (die) in 1910 at the age of 74. 
Sadly, Twain (work) on a new story for several months before his death, but 
he (finish/ never) it. Over the years since his death, his boyhood home in 
Hannibal, Missouri, (become) a favorite place for Americans to visit to learn 
about Twain and life on the Mississippi at the turn of the 19th century. 

The actress Vanessa Kemp (disappear). Yesterday she ____ (fail) to arrive 
at the Prince Charles Theatre in London’s West End for her leading role in the 
comedy ‘Don’t look now". Ms Kemp, who (live) in Hampstead, _ (leave) 
home at four o'clock yesterday afternoon for the theatre, a journey she (make) 
several times the week before. Two people who. ^ ^. (walk) past her home at the 
time (see) her leave. But no one (see) her since then. At half past 
seven she still (not/ arrive) at the theatre. At eight o'clock the theatre 
manager had to break the news to the audience, who (wait) patiently for the 
play to start. Since yesterday, theatre staff and friends (try) to contact Ms 
Kemp, but they (have) no success so far. The police (take) the matter 
seriously, but they (believe) that she is unlikely to be in any danger. Her 
friends all (want) to hear from her soon. 


H ĐỀ VÀ CUM TW (CLAUSES ANDP 


'MỆNH DE SAU WISH VÀ IF ONLY 
CLAUSE AFTER WISH AND IF ONLY) 


Wish (ước gi, mong) va if only (ước gi, giá mà) thường được dùng dé diễn 
dat ước muốn (f only manh hon và rõ ràng hon wish). Sau wish và if 
only là một mệnh dé chi sự ao ước hoặc một diéu không có thật. Mệnh dé 
sau wish và if only được xem như một mệnh dé danh từ (noun clause). 
Sau wish và if only có 3 loai ménh dé dugc ding dé chi su ao uóc 6 tuong lai, 
hiện tại và quá khứ. 
1. Ao ước ở tương lai (Future wish): mong muốn diéu gì đó xảy ra hoặc 
muốn người nào đó làm điều gì đó. 
Subject + wish(es) 
If only 
Ex: I wish you would stop smoking. (Tôi mong anh bỏ thuốc lá.) 
Tom wishes his neighbors wouldn’t make so much noise. 
(Tom ước gi những người hàng xóm của anh ấy không ôn ào nhu thế.) 
If only Jane would take the trip with me next Sunday. 
(Ước gì Chủ nhật tới Jane di du lịch vói tôi.) 
If only it would stop raining. (Ước gi trời ngừng mua.) 
* Liu ý: 
- Chù ngữ của wish không thể cùng chủ ngữ với would do đó chúng ta không thé nói / 
wish | would .., nhưng chúng ta có thể dùng could. 
Ex: | wish | could attend your wedding next week. [NOT }wish+weuld-attend...] 
(Ước gi tuần tdi tôi có thể tham dự đám cưới của các ban.) 
— | wish... would .* được dùng khi nói về hành động và sự thay đổi, would không được 
dùng khi nói về một tình trạng. 
Ex. | wish something exciting would happen. 
(Tôi mong điều gì đó thú vị sẽ xảy ra.) > cho hành động ở tương lai 
But: My life isn't interesting. | wish my life was more interesting. [NOT my-ife-would-be-aore--.] 
(Cuộc sống của tôi thật buồn tả. Ước gì cuộc sống của tôi thú vị hơn.) 
2. Ao ước ở hiện tại (Present wish): diễn dat mong ước về một điều không 
có thật hoặc không thể thực hiện được trong hiện tại. 
Subject +  wish(es) 
If only 
Ex: I wish I was/ were rich. (Ước gi tôi giàu.) + but I am poor now. 
I wish I could swim. (Ước gi tôi biết bơi.) > but I can't. 


+ subject + would (not) + verb (hare-inf.) 


+ subject + verb (past simple) 


If only Ben was/ were here. (Ước gi có Ben ở đây.) > but Ben isn't here. 
If only we knew where to look for him. 
(Giá mà chúng tôi biết phải tim anh ta ở đâu.) > but we don't know. 
* Luu ý: 
- Would không được dùng dé diễn dat mong-ước vé hiện tại, nhưng chúng ta có thể 
dùng could. 
Ex | feel so helpless. If only | could speak the language. [NOT 
(Tôi cảm thấy minh thật vô dụng. Giá mà tôi nói được ngón ngữ đó.) 
— Were có thể được dùng thay cho was (I, he, she, it was/ were), nhất là trong lối văn 
trịnh trọng. 
Ex | wish | was/ were taller, | might be better at basketball. 
(Ước gì tôi cao hơn, tôi có thé chai bóng rổ hay hon.) 
3. Ao ước ở quá khứ (Past wish): diễn dat mong ước về một điều đã xảy ra 
trong quá khứ hoặc diễn dat sự hối tiếc về một điều gì đó đã không xảy ra. 
Subject +  wish(es) 
If only 
Ex:I wish I hadn't failed my exam last year. 
(Giá nhu năm ngoái tôi đã không thi rót.) — but I failed my exam 
last year. 
She wishes she had had enough money to buy the house. (Có ta uóc 
có ta dà có dü tión dé mua nhà.) — but she didn't have enough 
money to buy it. 
If only I had met her yesterday. 
(Giá như hôm qua tôi đã gặp cô ấy.) — but I didn’t meet her. 
If only David had been a bit more carefully, he'd have been all right. 
(Giá nhu David cán thán hon mót chüt, thi anh ta dà binh yén vó 
su rói.) 
* Lưu ý: 
Chúng ta có thể dùng could have + past participle để diễn tà mong ước về quá khứ. 
| wish | could have been at the wedding, but | was in New York. 
(Tôi uóc tôi dà có thể dự dám cưới, nhưng tôi đã ở New York.) 
- Mệnh dé có if only có thé đứng một mình hoặc trong câu điều kiện. 
Ex If only | wasn't/ weren't so fat. (Giá mà tôi không quá mập.) 
If only | weren't so fat, | would be able to get into this dress. 
(Giá mà tôi không quá mập, thì tôi dà có thể mặc chiếc áo dám nay.) 
— Wish có thể được dùng ở quá khứ mà không thay đổi thé giả dinh. 
Ex He wished he knew her address. (Anh ta ước gì anh ta biết địa chỉ của cô ấy.) = He was 
sorry he didn't know her address. 


subject + (past perfect) 


gE' 


P» EXERCISES 


OCHAAAPRONE = 


Au 
H o 


fn 9 qe OUR 


k o m - -- 
AUNO“ 


15. 
16. 


Complete the sentences with an appropriate verb form. 

Our classroom doesn't have any window. I wish our classroom windows. 
The sun isn't shining. I wish the sun : right now. 

I didn't go shopping. I wish I shopping. 

I can’t swim. I wish I so I would feel safe in the boat. 

I don’t know how to dance. I wish I how to dance. 

I live in the country. I wish I in a big city. 

You didn’t tell them about it. I wish you them about it. 

It’s cold today. I’m not wearing a coat. I wish I a coat. 

I don’t have enough money to buy that book. I wish I enough money. 


. It’s raining and I want it to stop. I wish it raining. 
. Elena is tired because she went to bed late last night. She wishes she 


to bed earlier last night. 


. Ann has a beautiful voice, so I want her to sing. I wish Ann a couple of songs. 
. I'm not lying on the beach in Hawaii. I wish I on a beach in Hawaii. 

. The teacher is going to give an exam tomorrow. I wish he us an exam tomorrow. 
. Jack didn't drive to work. I wish Jack to work. I'd ask him for a ride home. 
. Bill didn't get the promotion. I wish Bill the promotion. He feels bad. 

. It isn't winter. I wish it winter so that I could go skiing. 

. We're going to the concert tonight. I wish you with us. 

. I quit my job. I wish I my job until I'd found another one. 

. My friend won't ever lend me his car. I wish he 


me his car for my date 


tomorrow night. 
Put the verbs into the correct form. 


I feel sick. I wish so much cake. (I/ not/ eat) ` 
I'm fed up with this raining. I wish raining. (it/ stop) 
It's a difficult question. I wish the answer. (I/ know) 
I should have listened to you. I wish your advice. (I/ take) 
I wish here. She'd be able to help us. (Ann/ be) 

Aren't they ready yet? I wish . (they/ hurry up) 


It would be nice to stay here. I wish to go now. (we/ not/ have) 
When we were in London last year, I didn't have time to see all the things we 


wanted to see. I wish more time. (we/ have) 
It's freezing today. I wish so cold. I hate cold weather. (it/ not/ be) 
. What's her name again? I wish remember her name. (I/ can) 
. What I said was stupid. I wish anything. (I/ not/ say) 
. You're driving too fast. I wish a bit. (you/ slow down) 
. It was a terrible film. I wish to see it. (we/ not/ go) 
. You're always tired. I wish to bed so late. (you/ not/ go) 
I spent all my money. I wish it. (I/ save) 


Vicky's work isn't going well. She wishes better. (it/ be) 


17. I looked everywhere for the key. I wish it. (I/ find) 

18. The phone has been ringing for five minutes. I wish it. (somebody/ answer) 
19. It’s very crowded here. I wish so many people. (there/ not/ be) 

20. I wish me about the dance, I would have gone. (you/ tell) 


Ill. For each situation, write a sentence with wish or if only. 
Ann isn't here. I need to see her now. 
John would like to be a pilot when he grows up. 
I'm sorry I didn't come to the party last night. 
Iregret that you didn't give me a chance to tell you the truth. 
Mary is afraid she won't be able to attend your wedding next week. 
I regret I didn't learn to play a musical instrument. 
You drive too fast. I'd like you to drive more slowly. 
It is raining. I want to go out, but not in the rain. 
Td like to buy this book but I don't have enough money to buy it. 
. I live in a big city, but I don't like it. 
. Nam was sorry that he didn't accept the job. 
. I have to work tomorrow but I'd like to stay at home. 
. I feel sick because I ate too much ice-cream. 
. It's pity that you were not here last week. 
. A lot of people drop litter in the street. 
. I'd like to take some photographs but I didn't bring my camera. 
. It's cold and I hate cold weather. 
. I can't go to the party and I'd like to. 
. I regret I didn't apply for that job. 
20. My life isn't interesting. 


IV. Choose the correct answer. 
1. A: Could you lend me some money? 


(0 S3 eS 


H 
HO: 


H oki - -_- i e = 
£O O0 -31 O» C' & wh 


B:IwishI you some money for your rent, but I'm broke myself. 
a. can lend b. would lend c. could lend d. will lend 
2. A: Are we lost? 
B:Ithink so. I wish we a map with us today. 
a. were bringing b. brought c. had brought d. would bring 
3. A: What are you doing later this afternoon? 
B:IwishI the answer of that question. 
a. knew b. know c. could know d. would know 
4. A:Itold your mother that you had left your job. 
B: Well, I wish you her. It's none of your business. 
a. wouldn't tell b. didn't tell c. hadn't told d. doesn't tell 
5. A:Iwish you making that noise. It's bothering me. 
B: Sorry, I'll stop it right now. 
a. would stop b.aregoingtostop c. stop d. can stop 


6. A: These figures are too complicated to work out in your head. 
B: Yes, a calculator. 


7. A: 
B: 


a. I wish we would lave b. if only we had 


c. if only we had had d. I wish we have 
You look so tired. 
Yes, I’m really sleepy today. I wish I Bob to the airport late last night. 


a. didn’t have totake b.weren'ttaking c. hadn't had to take d. didn't take 


: It's raining. I wish it 
: Me too. If only the sun so that we could go swimming. 
a. stopped/ shined b. would stop/ were shining 
c. had stopped/ had shined d. would stop/ would shine 
: Did you study for that test? 
: No, but now I wish I because I flunked it. 
a. had studied b. studied c. would study d. have studied 
: My feet are killing me! I wish I _____ more comfortable shoes. 
: Yeah, me too. I wish I that we were going to have to walk this much. 
a. had worn/ knew b. am wearing/ had known 
c. were wearing/ would know d. wore/ had known 


CUM TU VÀ MENH DE CHÍ MUC DICH 
(PHRASES AND CLAUSES OF PURPOSE) 


I. Cum từ chí mục dich (Phrases of purpose) 


Để diễn đạt muc dich của một hành động, ta dùng cum từ bắt đầu bằng 
to-infinitive hoặc in order/ so as + ats havent 


Ex: He went to France to spree of sanh. 


(Anh ấy đã đi Pháp để học tiếng Pháp.) 


The staff are working at weekends in order to complete the project in 


time. (Các nhân vién sé làm viéc cá những ngày cuối tuần để hoàn 
thành du án düng thói han.) 

He does morning exercise regularly so as to improve his health. 
(Ong ta thường xuyên tập thể duc buổi sáng để sức khoẻ tốt hon.) 


Để diễn đạt mục đích phủ dinh ta dùng cum từ bắt đầu bằng in order 


not/ so as not + to-infinitive (không dùng not + to-infinitive). 
Ex: She is hurrying in order not to miss the bus. 

(Có ta dang di vói dé khóng bi là xe buyt.) 

[NOT She-is-hurry-not-to-miss-the-bus.] 

He studied hard so as not to fail in the exam. 


(Anh ấy học chăm chỉ để không bi thi rớt.) [NOT ...hard-net-te-failin...] 
Tuy nhiên, trong các câu nêu bật sự tương phản ta có thể dùng no£ + 


to-infinitive, but + to-infinitive. 


Ex: I came to see you not (in order/ so as) to complain, but (in order/ 
so as) to apologize. (Tôi gặp anh không phải dé phan nàn, mà là 
dé xin lói.) 

— For + noun cũng có thé được dùng đều nói đến mục đích của ai khi làm 
điều gì đó. 

Ex: I went to the store for some bread. [= I went to the store to buy some 
bread.] (Tói di dén cita hàng dé mua mót ít bánh mi.) 

Chúng ta có thé dùng to-infinitive hoặc for + uerb-ing dé nói vé công 

dung cüa mót vát. 

Ex: This knife is only used to cut/ for cutting bread. 

(Con dao này chỉ được dùng để cát bánh mì.) 

Nhưng chúng ta không dùng for + verb-ing dé nói về một hành động cụ thể. 

Ex: I used this knife to cut bread. (Tói dùng con dao này để cắt bánh mì.) 
[NOT Leased this knife for eatting bread. | 

Cau tric for + object + to-infinitive có thé dugc ding dé nói dén muc 

đích liên quan hành động của một người nào khác. 

Ex: I left the door unlocked for Harry to get in. 

(Tôi dà không khóa cửa dé Harry vào được.) 


II. Mệnh dé trang ngữ chí muc đích (Adverb clauses of purpose) 
Mệnh dé trạng ngữ chi mục dich là mệnh dé phu được dùng để chi mục dich 
của hành động ở mệnh dé chính. Mệnh dé trạng ngữ chi mục đích thường 
được bắt đầu bằng so that hoặc in order that. 


so that will/ would j 
S+V+ + S+ can/could + V (bare-inf) 


in order that may/ might 


Ex: I'll try my best to study English in order that I can find a better job. 
(Tôi sẽ cố hoc tiếng Anh để có thé tìm được một công viéc tốt hơn.) 
He wore glasses and false beard so that nobody would recognize him. 
(Anh ta mang kính và râu giả để không ai nhận ra anh ta.) 

- Will| can/ may được dùng để diễn đạt mục dich ở hiện tai (present 
purpose) và would/ could/ might được dùng để diễn dat mục đích ở quá 
khứ (past purpose). 

Ex: Put the milk in the refrigerator so that it won't spoil. 
(Hãy cho sữa vào tủ lạnh để sữa không bị hu.) 
We moved to London so that we could visit our parents more often. 
(Chúng tôi chuyển đến London để có thể thăm cha mẹ thường 
xuyên hơn.) 

- Đôi khi thì hiện tại don (present simple) mang nghĩa tương lai cũng có 
thể được dùng sau so that/ in order that. 

Ex: Send the letter express so that she gets (= will get) it before Tuesday. 
(Hãy gửi thư nhanh để cô ấy nhận được vào trước thứ Ba.) 


* Trong lối nói thân mật chúng ta có thé bó that sau so, nhung không được 
bó £hat sau in order. 


+ Luu ý: Khi mệnh dé chính và mệnh để trạng ngữ chỉ mục đích không cùng chủ ngữ thì 
không nên dùng cụm từ chỉ mục đích (phrase of purpose). Nhung ta có thể dùng cấu trúc for 
+ object + to-infinitive. 
Ex: | left the door unlocked so that Harriet could get in. 
Or | left the door unlocked for Harriet to get in. 


» EXERCISES 


BADAPWNE 


H o 
5s 


BONAarhonp 


Make a new sentence with a sentence from column A and a sentence from column 
B. Use fo, im order to or so as fo. : 


A B 
. I hurried. I want to go abroad for a holiday. 
. We took off our boots. We didn't want to get cold. 
I'm saving money. I wanted to report that my car had been 
. Lynn unplugged the phone. stolen. 
. I phoned to the police station. I didn't want to be late for the meeting. 
. The staff are working at weekends. I wanted to see the parade better. 
. I stood on tiptoes. We didn't want to make the floors dirty. 
. Alioften writes down the time and date | She didn't want to be interrupted while 
of his appointment. she was working. 
Tom turned on the radio. They want to complete the project in time. 
.We wore warm clothes. He wanted to hear the football results. 


He doesn't want to forget to go. 


Combine the ideas, using a clause of purpose. 


Rachel wanted to watch the news. She turned on the TV. 
T'll post the card today. I want it to get there on Daniel's birthday. 


. Please turn down the radio. I want to be able to get to sleep. 


She locked the door. She didn't want to be disturbed. 
I gave her my address. I wanted her to contact me. 
I'm going to cash a check. I want to make sure that I have enough money to go shopping. 
Please arrive early. We want to be able to start the meeting on time. 
I slowed down. I wanted the car behind to be able to overtake. 
Jackson is planning to take a semester off. He wants to travel in Europe. 
. The man spoke very slowly. He wanted me to understand what he said. 
. I whispered. I didn't want anybody else to hear our conversation. 
. TH give you a map. I want you to find the way all right. 
. Please be quiet. I want to be able to hear what Sharon is saying. 
. The little boy pretended to be sick. He wanted to stay home from school. 
. I turned off the TV. I wanted my roommate to study in peace and quiet. 


Ill. Change phrases of purpose to clauses of purpose or vice versa. 
Melanie was hurrying in order not to miss her bus. 
Ali borrowed an eraser so that he could erase a mistake in his composition. 
Most people work to earn money. 
I wish we had a garden for the children to play in. 
She is learning English so that she can study in the United States. 
The staff are working at weekends so as not to delay the project any further. 
Can we stop for me to buy a newspaper? 
We moved to London so that we could visit our parents more often. 
We're having to borrow money in order to pay our bills. 
. Ileft the door open so that Harry could get in. 
. I'm going to be very careful so that I won't have an accident. 
. The government took these measures in order to reduce crime. 
. He wore glasses and false beard so that he wouldn't be recognized. 
. I lowered the volume on the TV set so as not to disturb my neighbors. 
15. Yesterday I took my umbrella so that I wouldn't get wet. 


IV. Comment on what each person says. Use the word in brackets. 
1. Ilona :I'mlearning English. I want to get a better job. (to) 
Ilona is learning English to get a better job. 


 ' tO Œœ - O0 O  » C2 bộ mn 


Bee 
A 05 So) 


Claude : I study encyclopedias. Then I can answer quiz questions. (so that) 
Vicky : I'm saving up. I'm planning a holiday. (for) 
Nick : I keep a dog. It guards the house. (to) 
Olivia : I booked a babysitter. I wanted to go out for the evening. (so that) 
Jessica : I’m going on a diet. I want to lose weight. (in order to) 
Trevor : I often switch off the heating. It saves money. (to) 
Sarah : I had to go to Birmingham. I had a business meeting. (for) 
Emma: I wore boots because I didn't want my feet to get wet. (so that) 
. Mark: I’m saving my money. I'm planning to travel in Europe next summer. (in 
order to) 


Complete the following sentences. 
I had to go to the post office to 


© ONS 9 po ko 


m 
eo 


so that she improves her English. 


I gave her my telephone number so that 


in order to see the World News. 


I took the meat out of the freezer so that 
We may go to Canada for 


so as not to be late for the meeting. 
:so that you won't be lost. 


Ð mi 0t 6ð € 


I studied very hard in order that 
10. They put video cameras in shops in order to 


CUM TỪ VÀ MENH DE CHỈ KET QUA 
(PHRASES AND CLAUSES OF RESULT) 


I. Cum từ chí kết qua (Phrases of result) 
1. TOO (quá .. khóng thé): dugc düng truóc tính tit (adjective) hoác trang tit 


(adverb). 

Ex: He is too short to play basketball. 
(Anh ta quá tháp khóng thé choi bóng ró duoc.) 
Tim spoke too quickly to understand. 
(Tim nói nhanh quá khóng thé hiéu duoc.) 

Too much và too many thuéng duge düng truóc danh tit (noun). 

Ex: Andrew spent too much time working. 
(Andrew dà dành quá nhiéu thói gian cho cóng viéc.) 
There are too many people at the entrance. (Có quá nhiều người ở lối 
ra vào.) 


2. ENOUGH (đủ .. để có thé): được dùng sau tính từ và trang từ. 


Ex: Mary is old enough to do what she wants. 
(Mary dà dü lón dé có thé làm nhüng gi có ta muón.) 
He didn't jump high enough to win a prize. 
(Anh ta nhảy chua đủ cao để có thể đoạt giải.) 
Enough thường đứng trước danh từ. 


Ex:I have enough strength to lift that box. (Tôi đủ khỏe để nhấc cái 
thùng đó.) 
We haven't got enough money to go on holiday. 
(Chúng tôi không có đủ tiền dé di nghi mát.) 
Enough có thể được dùng không có danh từ theo sau nếu như nghĩa của 
câu đã rõ ràng. 
Ex: I’ll lend you some money if you haven't got enough. 
(Tôi sẽ cho ban mượn ít tiền nếu ban khóng có đủ.) 


* Lưu ý: Cum từ với for có thể được dùng sau too và Bán 
too + adj/adV... 32 ase 
_adj/ adv + enough Ma id 3 
Ex: This game is too difficult for children. tò chơi này na khó đổi với bọn trẻ.) 

The coffee is too hot for me to drink. (Cà phê nóng quá tôi không uống được.) 

He wasn't experienced enough for the job. 

(Anh ay khóng dü kinh nghiém dé làm công việc dó.) 

Do you think it's warm enough for the snow to melt? 

(Ban có nahi rằng thời tiết đủ ấm để tuyết tan không?) 


II. Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả (Adverb clauses of result) 
Mệnh dé trạng ngữ chỉ kết quả là mệnh dé phụ được dùng để chỉ kết quả do 
hành động của mệnh đề chính gây ra. 
1. SO .. THAT (quá .. đến nỗi; đến nỗi mà) 
Subject + verb + so + adj/adv + fhơf + subject + verb 
es LS 
main clause adverbial clause of result 
Ex: It was so dark that I couldn't see anything. 
(Trời tối đến nói tôi không thé nhìn thấy gì.) 
He spoke so fast that nobody could understand him. 
(Anh ta nói nhanh đến nỗi không ai hiểu được.) 
The little girl looks so unhappy that we all feel sorry for her. 
(Tróng có bé dé khón khó dén nói tát cd ching tói déu tháy tói 
nghiép nó.) 
She walked so quickly that I couldn't keep up with her. 
(Có ấy di nhanh đến nói tôi không thể theo kip.) 
Khi tính từ là much, many, few, little thì có thể có danh từ theo sau: 


somany/few + plural countable noun + that 
so much/ little + uncountable noun + that 
Ex: She had so many children that she couldn’t remember their dates 
of birth. (Ba ta có nhiều con đến nỗi bà ta không thể nhớ ngày sinh 
của chúng.) 
There were so few people at the meeting that it was canceled. 
(Có ít người tham du cuộc hop đến nói nó bị hủy bỏ.) 
He has invested so much money in the project that he can't aban- 
don it now. (Anh ta dà dáu tu vào du án này nhiéu tién dén nói bay 
giờ anh ta không thể từ bó nó.) 
I have got so little time that I can't manage to have lunch with you. 
(Tôi có ít thời gian đến nỗi tôi không thu xếp để ăn trưa uới anh được.) 
» Một cấu trúc khác của “SO .. THAT" 


S + V + so + adj + a + singularcount. noun + that 


Ex: It was so hot a day that we decided to stay indoors. 
(Trời nóng đến nói chúng tôi quyết định ở nhà không di đâu cá.) 
It was so interesting a book that he couldn't put it down. 
(Cuón sách hay dén nói anh ta khóng thé dat nó xuóng.) 


2. SUCH .. THAT (quá .. đến nói) 


S + V + such + (a/an) + adjective + noun + that + S + V 


Ex:It was such a heavy piano that we couldn't move it. 
(Chiéc duong cám náng dén nói chüng tói khóng thé di chuyén nó.) 
They had such fierce dogs that no one dared to go near their house. 
(Ho có những con chó dữ đến nỗi không ai dám di gân nha ho.) 
It was such horrible weather that we spent whole day indoors. 
(Thời tiết khó chịu đến nỗi chúng tôi ở trong nhà suốt ngày.) 


Chúng ta cũng có thể dùng such trước danh từ không có tính từ. 
Ex: She's such a baby that we never dare to leave her alone. 
(Nó tré con dén nói chüng tói khóng bao gió dám dé nó mót minh.) 
He showed such concern that people took him to be a relative. 
(Anh ta tỏ ra lo lắng đến nói moi người tưởng anh ta là họ hàng 
thán thích.) 
* Lưu ý: : 
— Không dùng a/ an trước danh từ số nhiều (plural nouns) và danh từ không đếm được 
(uncountable nouns). 
Ex: They are such old shoes. [NOT ... such-an-eld-shoes] 
It was such lovely weather. [NOT ...-such-a-lovely-weather] 
So được dùng với many, much, few, little; such được dùng với a lot (of). 
Why did you buy so much food? = Why did you buy such a lot of food? 
That có thể được bỏ. 
She was so angry (that) she couldn't speak. 
| had such bad luck (that) you wouldn't believe it. 
Đôi khi so được đặt đầu câu để nhấn mạnh, và theo sau là hình thức đảo ngữ của 
động từ. 
Ex: So terrible was the storm that whole roofs were ripped off. 


> EXERCISES 


zmoOoormugo. m G2 lọ 


Complete these sentences using foo, foo many, too much or enough with one of 
the following adjectives or nouns: clearly, complicated, difficult, expensive, food, 
hastily, mistakes, rain, sweet, traffic. 

You should stop to think first. You always acted 

This quiz is rather easy. The questions aren't 

Can I have some more sugar in my coffee, please? It isn't 

I can’t afford a new stereo. It would be 

There's a water shortage. There just hasn't been 

I can't read your writing. You don't write 

Try to be more careful, please. You're making 

The roads are very crowded. There's simply 

I can't understand these instructions. They're 

Thousands of people are starving because they can't get 


Complete the answers to the questions. Use foo or enough with the word in brackets. 
A: Is she going to get married? 


B: No, she's not . (old) 
A: I need to talk to you about something. 
B: Well, I'm afraid I'm to you now. (busy) 


A: Let's go to the cinema. 
B: No, it's to the cinema. (late) 


Chúng ta cũng có thé dùng such trước danh từ không có tính từ. 
Ex: She's such a baby that we never dare to leave her alone. 
(Nó trẻ con đến nỗi chúng tôi hông bao giờ dám để nó một minh.) 
He showed such concern that people took him to be a relative. 
(Anh ta tó ra lo láng dén nói moi nguói tuóng anh ta là ho hàng 
thán thích.) 
* Luu y: A 
- Không dùng a/ an trước danh từ số nhiều (plural nouns) và danh từ không đếm được 
(uncountable nouns). 
Ex: They are such old shoes. [NOT ... such-an-old- shoes] 
It was such lovely weather. [NOT ...-such-a-levely-weather] 
So được dùng với many, much, few, little; such được dùng với a lot (of). 
Why did you buy so much food? = Why did you buy such a lot of food? 
That có thé được bỏ. 
She was so angry (that) she couldn't speak. 
| had such bad luck (that) you wouldn't believe it. 
Đôi khi so được đặt đầu câu để nhấn mạnh, và theo sau là hình thức đảo ngữ của 
động từ. 
Ex. So terrible was the storm that whole roofs were ripped off. 


Er KE 


> EXERCISES 


Eh 89700 Or Đề 09 D rS 


Complete these sentences using foo, foo many, too much or enough with one of 
the following adjectives or nouns: clearly, complicated, difficult, expensive, food, 
hastily, mistakes, rain, sweet, traffic. 

You should stop to think first. You always acted 

This quiz is rather easy. The questions aren't 

Can I have some more sugar in my coffee, please? It isn’t 

I can't afford a new stereo. It would be 

There's a water shortage. There just hasn't been 

I can't read your writing. You don’t write 

Try to be more careful, please. You're making 

The roads are very crowded. There's simply 

I can't understand these instructions. They're 

Thousands of people are starving because they can't get 


Complete the answers to the questions. Use foo or enough with the word in brackets. 
A: Is she going to get married? 


B: No, she's not . (old) 
A: I need to talk to you about something. 
B: Well, I'm afraid I'm to you now. (busy) 


A: Let's go to the cinema. 
B: No, it's to the cinema. (late) 


12. He's difficult to understand because he speaks quickly. 
13. She made. — many mistakes that she failed the exam. 
14. I can't decide what to do. It's problem. 
15. A: Sorry I’m late. We had lot to do at work. My boss gets in 
. apanic about things. She makes ^ ` big fuss. 
B: You shouldn't do much. You shouldn't be willing to work 
long hours. No wonder you're tired. Youll make yourself ill, you know. 


Combine the sentences using so ... that. 

The weather was hot. You could fry an egg on the sidewalk. 

I couldn't understand her. She talked too fast. 

Grandpa held me tightly when he hugged me. I couldn't breathe for a moment. 
There were few people at the meeting. It was canceled. 

Ted couldn't get to sleep last night. He was worried about the exam. 

Jerry got angry. He put his fist through the wall. 

I have many problems. I can use all the help you can give me. 

I can't figure out what this sentence says. His handwriting is illegible. 

It took us only ten minutes to get there. There was little traffic. 

10. Too many people came to the meeting. There were not enough seats for everyone. 


VI. Combine the sentences using such ... that. 

We took a walk. It was a nice day. 

It was an expensive car. We couldn’t afford to buy it. 

I don't feel like going to class. We're having beautiful weather. 

The classroom has comfortable chairs. The students find it easy to fall asleep. 
The tornado struck with great force. It lifted automobiles off the ground. 
This is good coffee. I think I'll have another cup. 

Karen is a good pianist. I’m surprised she didn't go into music professionally. 
It was a good book. I couldn't put it down. 

We did a lot of gymnastics. We couldn't walk afterwards. 

10. They were beautiful flowers. We took a photograph of them. 


= 


@ ¡710.0106219 £* 


(Ð @ 13 @ Ơi G2 kộ 


VII. Match the sentences and combine them, using so or such. 


" A B 
1. Sarah was late home. - All the tickets sold out. 
2. Mike hadn't cooked for a long time. - He wouldn't speak to anyone. 
3. The piano was heavy. - He'd almost forgotten how to. 
4. Tom was annoyed about United losing. | - It kept all the neighbors awake. 
5. The band was a big attraction. - Mark had already gone to bed. 
6. Vicky had a lot of work to do. - You could hear it from miles away. 
7. The party made a lot of noise. - We spent the whole day indoors. 
8. She speaks English well - Mike and Harriet couldn't move it. 
9. It was horrible weather. - She was sure she'd never finish it. 


10.The music was loud. - You would think it was her native language. 


VIII. Use your own ideas to complete the sentences. 
The exam was so difficult that... 

I was so tired that... 

They've got so much money that... 

My father is such a busy man that.. 

It was such lovely weather that... 

He spoke so quickly that... 

We had such a good time on holiday that... 
I've got so many things to do that... 

These shoes are so expensive that... 

10. It was such an aes story that... 


CoN Hi CO Ro p 


I. ocn từ x chỉ nguyên nhân hoặc lý do Win’ of cause or reason) 
Cum từ chi nguyên nhân hoặc lý do thường được bắt đầu bằng các giới từ 
because of, due to hoặc owing to (do; vi; bởi vi). 
because of 
due to/ owing to 
Ex: We didn't go out due to the cold weather. 
(Vi trói lanh nén chüng tói khóng di choi.) 
They are here because of us. (Ho ở đáy vi chüng tói.) 
Owing to his carelessness we had an accident. 
(Do sự bát cẩn của anh ta mà chúng tôi bi tai nạn.) 
She stayed home because of feeling unwell. 
(Có ấy ở nhà vi cảm thấy không khoẻ.) 
II. Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân hoặc lý do (Adverb clauses of cause 
or reason) 
Mệnh dé trạng ngữ chỉ nguyên nhân hoặc lý do thường được nối với mệnh 
dé chính bằng các liên từ: because, since, as, seeing that (do; vi; bởi vi). 


because/ since/ as/ seeing that + subject + verb 


Ex: He came ten minutes late because he missed the bus. 
(Anh ta đến trễ mười phút vi anh ta bi lỡ xe buýt.) 
Since it was too dark to go on, we camped there. 
(Chúng tôi đóng trại ở đó vi trời quá tối không thể đi tiếp.) 
As you weren't there, I left a message. 
(Vi anh không có ở đó nén tôi đã dé lại lời nhắn.) 
Seeing that/ Seeing as the weather was bad, they didn't take part 
in the trip. (Bói vi thói tiét x&u, ho dà khóng tham gia chuyén di.) 


noun/ pronoun/ gerund phrase 


— For, in that, inasmuch as cüng có thé dugc ding dé dua ra ly do trong 
lối nói trang trọng hoặc trong văn chương. 
Ex: The film is unusual in that it features only four actors. 
(Bó phim la vi chi có 4 dión vién.) 
— Now (that) = because of the fact that 
Ex: Now (that) the exams are over I can enjoy myself. 
(Vì ky thi dà qua nên tôi thấy rất thoải mái.) 
Lưu ý: 
— Since, as, seeing that thường được dùng khi người nghe/ người doc đã biết lý do hoặc 
lý do không phải là phần quan trọng trong câu. Sự nhấn mạnh thuộc mệnh để chính. 
Ex. We watched TV all evening as we had nothing to do. 
(Chúng tôi xem tivi suốt buổi tối vì chúng tôi chẳng có việc gi để làm.) 
- Because được dùng để nhấn mạnh lý do, cung cấp thông tin mới mà người nghe/ 
người đọc chưa biết. Sự nhấn mạnh thuộc mệnh để chỉ lý do. 
Ex: Because they live near us, we see them quite often. 
(Vì họ sống gần chúng tôi nên chúng tôi thường gặp ho.) 
- Mệnh để bắt dau bằng for không giải thích tại sao hành động được thực hiện, mà chi 
giới thiệu thêm thông tin giải thích hành động. Trước for phải có dấu phẩy. 
Ex: The days are short, for it is now December. 
(Vì bay già là tháng Mười Hai, nên ngày thật ngắn.) 
— Mệnh để trạng ngữ chỉ lý do có thể đứng trước hoặc sau mệnh để chính. Khi mệnh dé 
trạng ngữ đứng trước, giữa hai mệnh để có dấu phẩy (,) 
Ex. Because it was cold, | turned the heating on. Or: | turned the heating on because it was cold. 
- Khi đổi từ mệnh dé sang cụm từ, nếu 2 chủ ngữ giống nhau ta có thé dùng cum danh 
động từ (gerund phrase). 
Ex She stayed at home because she was sick. — She stayed at home because of being sick. 


> EXERCISES 


QD 00:53 OY Ox i CUR S 


Complete the sentences with either because or because of. 


We delayed our trip the bad weather. 

Sue's eyes were red she had been crying. 

My mother is always complaining the untidiness of my room. 

The water in most river is unsafe to drink it's polluted. 

The trees were bend over the wind. 

You can't enter this secure area you don't have an official permit. 
It's unsafe to travel in that country the ongoing civil war. 

Several people in the crowd became ill and fainted the extreme heat. 
Mark didn't go to work yesterday he didn't feel well. 


10. We couldn't get into the disco the enormous crowd. 


II. Match the two halves of the sentence. Then write the full sentence, using the word 
in brackets. Add commas where necessary. 


A B 

1. Yesterday was a public day - she was very popular. (since) 
2. We didn't want to wake anybody up | - we ate óut. (as) 
3. We didn't know what time it was - it explains everything very clearly. (because) 
4. It was a nice day - none of us had a watch. (because) 
5. The door was open - the teacher decided to give it again. (since) 
6. You paid for the theater tickets - she missed the bus. (because) 
7. Oilisan irreplaceable natural resource| - we went for a walk by the sea. (as) 
8. We didn't see Lisa for a long time - we didn't recognize her. (because) 
9. Lilian was late for work - we must do whatever we can to conserve it. (since) 
10.Sonia was tired - we came in very quietly. (as) 
11.Eve had an attractive personality - she felt weak. (because) - 
12. Mother had burnt the dinner - we didn't have to go to work. (since) 
18.Its a really useful book - please let me pay for our dinner. (as) 
14.Ellie hadn't fully recovered yet - she'd been working very hard. (because) 
15.All the students had done poorly on| - I walked in. (since) 

the test 


Ill. Rewrite these sentences, using because. 


Due to the cold weather, we stayed home. 

Most people hear jogging is a good exercise, so they begin to jog. 

People like to live in this country because of its healthy climate. 

A computer can be used for various purposes, so it becomes very popular nowadays. 
Stacey retired in 1987, partly because of ill health. 

We were late for the meeting due to the heavy traffic. 

Harry had to stay in hospital because of his broken leg. 

Our leader couldn’t attend the meeting, so it was canceled. 

The young couple decided not to buy the house because of its dilapidated condition. 
10. I always enjoyed mathematics in high school, so I decided to major in it in college. 


pe 


OPNA Ww 


. Change clauses of reason to phrases of reason. 


Jim had to give up jogging because he had sprained his ankle severely. 

The water in most rivers is unsafe to drink because it's polluted. 

We had to stay in London an extra day because it was foggy at the airport. 
Bill has to do all of the cooking and cleaning because his wife is ill. 

We all have received the best of everything because our parents are generous. 
I couldn't get to sleep last night because it was noisy in the next apartment. 
John has to sit in the front row in class because he has poor eyesight. 

We stopped our car because the traffic lights turned red. 

She couldn't see the road because the wall was too high. 

10. We postponed our trip because the driving conditions were bad. 

11. Sarah will not walk across a bridge because she's afraid of heights. 

12. Mark's doctor has advised him to exercise regularly because he is overweight. 


SPOBNAaPronr a 


13. Piranhas can devour an entire cow in several minutes because their teeth are extremely sharp. 
14. Most students couldn't do the final exam because it was extremely difficult. 
15. John succeeded in his exam because he worked hard and methodically. 


CUM TỪ VÀ MENH ĐỀ CHỈ SU NHƯỢNG BO 


(PHRASES AND CLAUSES OF CONCESSION) 


l. Cum từ chỉ sự nhượng bộ (Phrases of concession) 


Cum từ chỉ sự nhượng bộ thường được bắt đầu bằng các giới từ in spite of 
hoặc despite (mặc dù, cho dù, bát vn 


Ex: Despite/ In spite of his mes henge he has boni a successful 
businessman. 
(Mặc dù tật nguyén, anh ấy van trở thành một doanh nhân thành 
công.) 
Kitty wanted to report on the war in spite of/ despite the danger. 
(Bất chấp nguy hiểm, Kitty uẫn muốn viét bài vé chiến tranh.) 
I wasn't tired in spite of/ despite working hard all day. 
(Tôi không cám thấy mệt dù làm uiệc vat vá cá ngày.) 
She wasn't well, but in spite of/ despite this she went to work. 
(Cô ấy không được khỏe, nhưng dù váy có ấy van di làm.) 
In spite of/ Despite what I said yesterday, we're still good friends. 
(Dù hôm qua tôi đã nói gi di nữa thi chúng ta ván mãi là bạn thân.) 
In spite of/ despite the fact (that)... được theo sau bởi một mệnh dé (clause). 
Ex: I couldn't sleep in spite of/ despite the fact (that) I was very tired. 
(Tói khóng thé ngü dü thát su là tói rát mét.) 
X Lưu ý: Cum từ chi sự nhượng bộ có thể được đặt ở trước hoặc sau mệnh để chính. 
Ex In spite of the rain, we enjoyed our holiday. Or: We enjoyed our holiday in spite of the rain. 


II. Mệnh dé trang ngữ chí sự nhượng bộ (Adverb clauses of concession) 
Ménh dé trang ngü chi su nhugng bó là ménh dé phu chi su tuong 
phan của hai hành động trong câu. Mệnh dé này thường được bắt đầu 
bằng các từ: though, although, even though, no matter, whatever! 
whoever! wherever’ ... 


1. Though, although, even though (dà, mặc dù, cho dù) 


_although/ though/ even thoug 
Ex: Although the weather was very bad, we had a wonderful holiday. 
(Mac dù thời tiết xấu, chúng tôi cũng đã có một ky nghỉ tuyệt vòi.) 
Though they lack official support, they continue their struggle. 
(Dù cho họ không được chính quyền ủng hộ, họ uẫn tiếp tục đấu tranh.) 


Even though you dislike Jessica, you should try to be nice to her. 
(Dù là anh không thích Jessica, anh cũng nén cố tử té vói cô ta.) 

— Trong đàm thoại, chúng ta có thé ding though nhu một trang từ (thường 
đứng ở cuối câu) với nghĩa tương đương với but hoặc however. 

Ex: The house isn't very nice. I like the garden though. (Ngôi nhà không 
đẹp lắm. Thé nhung tôi thích khu uườn.) [= but I like the garden] 

— Khi mệnh dé tương phán và mệnh dé chính có cùng chủ ngữ, ta thường 
có thể lược bó chủ ngữ và động từ ‘be’ trong mệnh dé tương phán. 

Ex: (ADthough a disabled girl, she was quite confident and independent. 
(Mac dù là một có gái tàn tật, cô ấy khá tự tin và độc lập.) 
{= Although she was a disabled girl] 
(ADthough not huge, the garden needs constant attention. (Du khóng 
rộng lớn, nhưng khu uườn cán được chăm sóc thường xuyên.) 
[= (Although it is not huge...] 
Davidson fought bravely, and (al)though badly wounded, he refused 
to surrender. (Davidson đã chiến đấu rất dũng cám, va dù bi thương 
rất nặng, ông ván không đầu hàng.) [= ... although he was badly 
wounded...] 

— Though (hoặc as) có thé được dùng trong cấu trúc đặc biệt sau một tính 
từ, trang từ hoặc danh từ: adjective/ adverb/ noun + though! as + clause. 
Ex: Rich though/ as he is, he is unhappy. 

(Dù rất giàu, ông ta van không hạnh phúc.) 

{= Although he is rich, he is unhappy.] 

Bravely though/ as they fought, they had no chance of winning. 
(Dù chiến đấu rất dũng cám ho van không thể tháng.) 

X Luu y: Even though được dùng dé nhấn manh sy tương phán (nét nghĩa mạnh hơn 
although/ though). 

Ex Even though | didn't understand a word, | kept smiling. 
(Dù chẳng hiểu một từ nào, tôi vẫn mỉm cười.) 
2. No matter, whatever (Dù cho, bất kể) 


No matter * what/ who/ when/ where/ why/ how (adj/ adv) * subject verb 
Whatever (+ noun)/ whoever/ whenever/ wherever/ however (+ adj) + subject + verb 
Ex: No matter who you are, I still love you. 
(Dù em có là ai di nữa, anh van yêu em.) 
Don't trust him, no matter what he says. 
(Bát ké anh ta nói gi cüng düng tin anh ta.) 
Phone me when you arrive, no matter how late it is. 
(Hay goi điện cho tôi khi anh đến cho dù có trễ máy di chăng nữa.) 
Whatever problems you have, you can always come to me for help. 
(Bát kể ban gặp van đề gi, ban luôn có thé đến nhờ tôi giúp đỡ.) 
Whatever you say, I don't think he's the right man for you. 
(Cho dù bạn có nói gi di nữa tôi cũng nghi anh ta không phải là 
người thích hợp vói ban.) 


I'm not opening the door, whoever you are. 
(Dù ông là ai di nữa tôi cũng sẽ không mở của.) 
However much he eats, he never gets fat. 
(Dù anh ta có ăn nhiều thé nào di nữa anh ta cũng không bao giờ bi 
béo phì.) 
* Lưu ý: 
- Mệnh để bắt đầu bằng although, though, even though có thé đúng trước hoặc sau 
mệnh dé chính. 
- Mệnh dé bát dáu bằng mo matter hoặc whatever thường được đặt trước mệnh dé 


chính. 
P» EXERCISES 
I. Complete the sentences with a/though/ in spite of/ because/ because of. 
L it rained a lot, we enjoyed our holiday. 
2. Daniel forgot his passport having it in his list. 
3. Icouldn't get to sleep the noise. 
4. I had nothing for lunch but an apple, I ate dinner early. 
5. A lot of things went wrong all our careful plans. 
6. She wasn’t wearing a coat it was quite cold. 
7. He only accepted the job the salary, which was very high. 
8. I went home early I was feeling unwell. 
9. I knew the truth, I decided not to tell them. 
10. The villagers refused to leave the drought. 
11. We decided not to go out fora meal — ^ we were simply too tired. 
12. Have you really got no money the fact that you've had a job? 
13. Sarah can't climb up the tree her fear of heights. 
14. Matthew looked quite fresh, he'd been playing squash. 
15. his age, John was not hired he had the necessary qualifications. 


SOPH adio m Eo oos 


10. 
11. 
12. 
13. 
14. 


15 


Make one sentence from two. Use the word(s) in brackets in your sentences. 
Ienjoyed the film. The story was silly. (in spite of) 

We live in the same street. We hardly ever see each other. (despite) 

My foot was injured. I managed to walk to the nearest village. (although) 
They have very little money. They are happy. (in spite of) 

Igot very wet in the rain. I had an umbrella. (even though) 

I couldn't sleep. I was tired. (despite) 

He liked the sweater. He decided not to buy it. (though) 

I didn't get the job. I had all the necessary qualifications. (in spite of) 

Nick used to smoke. He seems to be in good health. (although) 

I had turned on the air conditioner. It was still hot in the room. (even though) 
Laura wants to fly. She feels afraid. (in spite of the fact) 

Trevor didn't notice the sign. It was right in front of him. (even though) 

I'm no better. I've taken the pills. (despite the fact) 

Matthew doesn't know any French. It was one of his school subjects. (though) 
Hanrw’c friend is a millinnaire He hates spending monev. (despite) 


16. 
17. 
18. 
19. 
20. 


fo O0 SD Ov d CO TO 2 


25 


10. 
V. 


E 


OSS Dti Co ko 


We couldn't get tickets. We queued for an hour. (in spite of) 

I'd met her twice before. I didn't recognize her. (although) 

Laura felt unwell. She went on working. (in spite of this) 

I told the absolute truth. No one would believe me. (even though) 

The good were never delivered. We had received the promise. (despite) 


Complete the sentences. Use in spite of/ despite and even though/ although/ though 
+ a phrase or a sentence from the box. 


its inherent dangers its many benefits 


it has been shown to be safe not playing very well 
| had never seen her before the low salary 
his fear of heights her grades were low 


It was sunny he has a very important job 


, he isn't particularly well-paid. 

Nuclear energy is a clean and potentially inexhaustible source of energy 

, it was quite a cold day. 

, the use of chemotherapy to treat cancer has many severe side effects. 
Many people avoid using a microwave oven for fear of its rays 

, I recognized her from a photograph. 
Mark accepted "ils job 

, she was admitted to s university. 

, Carl enjoyed his helicopter trip over the Grand Canyon in Arizona. 


. United were 10 winners 


Change clauses of concession to phrases. 

Mr. Pike doesn’t wear glasses though he is over sixty. 

Although he had much experience in machinery, he didn’t succeed in repairing 
this machine. 

Although it got dark, they continued to work. 

Although it was noisy, I kept on studying. 

Although it rained heavily, I went to school on time. 

Although he is strong, I’m not afraid of him. 

Everybody has great regard for him though he is poor. 

Although he had not finished the paper, he went to sleep. 

Though he had been absent frequently, he was managed to pass the test. 
He didn’t stop his car though the traffic lights turned red. 


Rewrite the sentences, using the word in brackets. 
They are very rich, but they aren’t happy. (no matter) 
Pd rather have a room of my own though it's small. (however) 
He got good jobs, but he was not satisfied. (no matter) 
If you should do any job, you should do it devotedly. (whatever) 
Anyone who gains the most points wins the competition. (whoever) 
Although he had taken any kinds of exercise, he got fatter and fatter. (whatever) 
Although he lived anywhere else, he always thought of his homeland. (no matter) 
My roof leaks every time it rains. (whenever) 


9. Hemay say something, but don't trust him. (no matter) 

10. You should study hard although you encounter difficulties. (whatever) 

11. Although she is very intelligent, she can't answer my question. (no matter) 

12. She would still love him even though he behaved very badly. (however) 

13. Although the papers print any nonsense, some people always believe it. (whatever) 
14. I'll find him, wherever he has gone. (no matter) 

15. Phone me when you arrive, no matter how late it is. (however) 


AS IF, AS THOUGH, IT'S HIGH TIME, 


IT’S TIME, WOULD RATHER 


1. AS IF, AS THOUGH 
a. As if, as though được dùng để diễn dat một người hoặc một vat nào đó 
trông như thế nào, nghe như thế nào, cảm thấy như thế nào (thường 
dùng với động từ look, sound, feel). 
Ex: That house looks as if/ as though it's going to fall down. 
(Tróng ngói nhà dó có vé nhu sáp sáp.) 
Mary sounded as if/ as though she had just run all the way. 
(Giọng Mary nghe có vé nhu cô ấy vita chay suốt quãng đường.) 
I feel as if/ as though I am dying. (Tói cám tháy nhu thé minh sáp chét.) 
— Chúng ta cũng có thé ding It looks as iff as though... hoặc It sounds as if/ 
as though... 
Ex: Do you hear that music next door? It sounds as if they're having a 
party. (Ban có nghe tiéng nhac phát ra tit nhà bén canh khóng? 
Nghe có vé nhu họ dang mở tiệc.) 
— Chúng ta có thé dùng as if/ as though với những động từ khác dé nói 
cách một người làm một việc gi. 
Ex: He ran as if he was running for his life. 
(Anh ta chay nhu thé dang gdp nguy.) 
After the interruption, he went on talking as if nothing had happened. 
(Sau khi bị ngắt lời, ông ta tiếp tuc nói nhu thể không xảy ra chuyện gi.) 
b. As if, as though có thể được dùng để diễn đạt một điều không thật hoặc 
trái với thực tế. 
e Điều không có thật ở hiện tại 


Ex: He tảlks as though he knew where she was. 
(Anh ta nói nhu thé anh ta biết cô ta ở đâu.)  — but he doesn't know 
He orders me about as if I was his wife. 
(Anh ta sai tôi nhu thể tôi là vg anh ta.) > but I'm not 
So sánh: She acts as if she owns the place. (Perhaps she owns the place.) 
She acts as if she owned the place. (But she definitely doesn't 
own it.): 


e Điều không có thật ở quá khứ 


S + V + asif/asthough + S + V(pastperfect) 


Ex: Tom looked tired as if he had worked very hard. 
(Tróng Tom có vé mệt mỏi như thé'anh ta đã làm viéc rất uất vá.) 
— but he didn't work hard. 
He talked as if he had seen the accident yesterday. 
(Anh ta nói nhu thé hôm qua anh ta đã chứng biến tai nan đó váy.) 
: — but he didn't see it. 
* Lưu ý: 
— Were có thể được dùng thay thế was (với các chủ tử /, he, she, if) trong mệnh dé giả định. 
Ex Gary's only 40. Why do you talk about him as if he were/ was an old man? 
(Gary mới 40. Sao anh lại nói vé anh ta như thé anh ta là một ông lão vậy?) 

- Bóng từ đứng trước as if/ as though có thể ở thì hiện tại hoặc quá khứ mà không có sự 
thay đổi thì trong mệnh để giả định. 

Ex He talks/ talked as if he knew everything. (Anh ta nói như thể anh ta biết mọi chuyện.) 
He looks/ looked as though he hadn't had a decent meal for a month. 

(Tróng ông ta như thể cả tháng nay chẳng có bữa ăn tuam tat nào.) 

- Trong mệnh dé so sánh (mệnh dé chỉ cách thức và mệnh dé chính có cùng chủ ngữ), 
chúng ta có thé dùng as if/ as though theo sau bởi một phân từ (present/ past participle) 
hoặc động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive). 

Ex. He ran off to the house as if escaping. 

After scoring, Fowler fell to the floor as if hit by a bullet. 
As if to remind him, the church clock struck eleven. 


2. IT'S TIME, IT'S HIGH TIME 
It's time/ It's high time có thé được theo sau bởi: 


a. Động từ nguyên máu có to (to-infinitive) 


It's time/ It's hightime + «(for« object) + to-infinitive 
Ex: It's time to buy a new car. (Đã đến lúc phải mua xe mới rôi.) 
It's high time for the children to go to bed. 
(Da dén gid bon tré di ngü rói.) 
b. Mệnh dé (động từ chia ở quá khứ nhung mang nghĩa hiện tai) 


Ex: Ten o'clock - It's time we went home. 
(10 giờ rói - Da đến lúc chúng ta phái vé nhà.) 
It's time the children were in bed. (Da đến giờ bon trẻ di ngủ.) 
It's high time you got a job. (Đã đến lúc anh phải tìm một công uiệc.) 
It's about time I was leaving. (Đã đến lúc tôi phái đi rôi.) 


3. WOULD RATHER 
a. Would rather (thich...hon) được dùng để diễn dat những gi mà một 
người nào đó muốn thực hiện trong một tình huống cụ thể (không được 
dùng trong trường hợp tổng quát). Would rather (do sth) = would 
prefer (to do sth). ' 


. ő hién tai hoác tuong lai 


S + wouldrather(+not) + V bare-inf. 
Ex: I would rather stay at home tonight. (Tối nay tôi thích ở nhà hon.) 


Would you rather have tea or coffee? 

(Ban thích düng trà hay cà phé hon?) 

I'm tired. ld rather not go out this evening. 

(Tôi mệt. Chiều nay tôi không thích di chơi.) 

[NOT Lweuldn't-rather-go...] 

John would rather go for a swim than play tennis. 
(John thích di bơi hơn choi quán vot.) 

We'd rather walk than take a bus. 

(Chüng tói thích di bó hon là di xe buyt.) 


. Ö quá khứ 


S + wouldrather(+not) + have + V past participle (+ than) 


Ex: We went by sea but I'd rather have gone by air. 
(Chúng tôi dà di bằng tàu thủy nhung tôi thích di bằng máy bay hon.) 
+ I wanted to go by air but I didn't get my wish. 
Tommy would rather have gone skiing than fishing last weekend. 
(Ky nghi cuói tuán truóc, Tommy dà thích di trugt tuyét hon là di cáu.) 
— but he didn't get his wish 
b. Would rather (mong; muốn) còn được dùng dé diễn dat nghĩa một người 
muốn người khác làm điều gì hoặc muốn một điều gi đó xảy ra. 
e Ở hiện tại hoặc tương lai. 
S + wouldrather (that) + S + V (past simple) 


Ex: I'd rather you went home now. (Tôi muốn anh vé nhà ngay bây giờ.) 

[NOT Pd-rather-you-go-home-now]. 
Shall I open a window? - I'd rather you didn't. 
(Tôi mở cửa sổ nhé? ~Tôi muốn bạn đừng mở.) 
Tomorrow's difficult. l'd rather you came next weekend. 
(Ngày mai thi khó đấy. Tôi muốn ban đến vào cuối tuân tới.) 
I feel embarrased about what happened and would rather the event 
was/ were forgotten. (Tôi thấy bối rối vè những chuyện bức xảy ra và 
mong rừng sự viéc này sẽ được quên di.) 

X Lưu ý: Were có thể được dùng thay thế was (với các chủ tử !, he, she, if). 


e Ở quá khứ 
S + wouldrather (that) + S + V (past perfect 


Ex: Roberto would rather we hadn't left yesterday. 
(Roberto muón hóm qua chüng tói dà khóng ra di.) — but we left 
yesterday 
I would rather you had met my future wife. 
(Tôi muốn là ban đã gặp vg sắp cưới của tôi.) — but you didn't meet. 


Tuy nhiên, trong trường hợp này wish thường được dùng hon would rather. 
Ex: I wish you had met my future wife. 


> EXERCISE 
I. Use the sentences in the box to make sentences with as if. 


it has just been cut he hadn't eaten for a week 
it never gets fed I'm going to be sick 

she was enjoying it she didn't want to come 
he's been up all night he meant what he was saying 
they're going to get married someone has been smoking here 


1. Carol had a bored expression on her face during the concert. She didn't look 


2. Idon't think he was joking. He looked 
3. The grass is very short. It looks 
4. 
5 


. That poor dog looks 
I've just eaten too many chocolates. Now I'm feeling ill. 
I feel 
6. I phoned Emma and invited her to the party but she wasn't very enthusiastic about 
it. She sounded 
Tom looks really awful. He looks 
8. Peter was extremely hungry and ate his dinner very quickly. 
He ate 
9. From what Emma said, it sounds 
10. Do you smell something burning? It smells . 


II. Complete the sentences with as if/ as though. 


n 


1. Tim isn't the boss but he acts the boss. 

2. The hole in my shirt wasn't made by a bullet, but it looks by a bullet. 

3. Barbara has met me many times before, but she looked at me_ never 

me before. 

4. I'm 20 years old, so please don’t talk tome .  —  achild. 

5. Sheheard everything I said, but she went right on talking a word I'd said. 

6. Markhas many friends, but he looks so depressed a friend in the world. 

7. It was a long time ago that we first met but I remember it yesterday. 

8. Steve has only met Nicole once but he talks about her a close friend. 

9. When Joanna came in from the rainstorm, she looked a shower with 
her clothes on. 

10. She will be here, but she spoke here. 


Ill. Read the situation and write sentences with /f/s time + clause (somebody did something). 
You think the children should be in bed. It's already 11 o'clock. 

You haven't had a holiday for a very long time. You need one now. 

You're waiting for Mary. She is late. Why isn't she here yet? 

You're sitting on a train waiting for it to leave the station. It’s already five minutes late. 
You enjoy having parties. You haven't had one for a long time. 


AP o tap 


The company you work for is badly run. You think there should be some changes. 
It's 10 o'clock and Tim is still in bed. You think he should get up now. 

You want your parents to stop treating Tommy like a child. He's 18 years old. 

You and your friends enjoy the picnic. But it's too late. You must go home immediately. 


. The windows are very dirty. You think they should be cleaned now. 


Complete the sentences with the suggestions in the list. 
be an engineer study Chinese 
not go out stay home 3 Cd AR 
lie on the beach not tell you 

go to an opera go out with their friends ... 


I went to the movies last night. I prefer opera to movies. I would rather 


stay home with their parents 


I studied French when I was in high school only because my parents wanted me to. 
I would rather 
Jack’s parents want him to become a doctor but he'd rather 


I know you want to know, but I'd rather . I told Marge that I'd 
keep it a secret. 

Sometimes teenagers would rather than 

I would rather right after dinner at the restaurant last SED but 
my friends insisted on going to the cinema. 

Tonight, I'd really rather . I want to get a good night's sleep for 


the first time all week. 

I don't want to do anything energetic. I'd rather 

Use your own ideas to complete these sentences. 

A: ShallItell Ann the news? 

B: No, I'd rather she 

Tdlike to see you again, but I'm busy CIS Pd rather you at the weekend. 
I'd rather we that horror film - I had a nightmare that night. 

A: I told her a few facts about herself. 

B: Oh dear! I’d rather you that. That might have been upset her a lot. 
This is a private letter addressed to me. I'd rather you it. 

It's quite a nice house but I'd rather it a bit bigger. 

A: Do you mind if I turn on the radio? 

B: Td rather you . Pm trying to study. 

Mary left my party very early last night. I'd rather she so early. 

It's a secret - I'd rather you anyone what I said. 


. A: I'm sorry I didn't come yesterday. 


B: Yesterday's difficult. I'd rather you 


VI. Choose the correct answer. 


il 


2. 


3. 


John would rather free tomorrow. 

a. is b. was c. be d. will be 

I would rather he her to his birthday party last Sunday. 

a. have invited b. had invited c. invited d. would inyite 
We'd better take an umbrella with us because it looks as if it 

a. is going torain b. would rain c. is raining d. rained 


It's time we all now. 


a. had gone b. go c. should go d. went 

It's high time you the tea ready. 

a. have got b. got c. get d. had got 

I don’t like Nick. Hetalksasifhe. ^ ^ :everything. 

a. knew b. had known c. knows d. will know 
I'd rather you me now. 

a. had paid b.is paying c. paid d. pay 


You're very selfish. It's high time you that you're not the most important 


person in the world. 


a. realize b. had realized c. have realized d. realized 
When I told them my plan, they looked at me as if I ^ — mad. 
a. Was b.am ^ c. had been d. will be 

. Jack spent his money as if he a lottery. 
a. won b. had won c. has won d. wins 

. Peter would rather on a mattress than on the floor. 
a. to sleep b. sleeping c. sleep d. have slept 

. The medicine made me feel dizzy. I felt as though the room ____ around and around. 
a. were spinning b. will spin c. spins d. is spinning 

. It's time for everybody to bed. 
a. go b. to go c. goes d. went 

. Did you go to the concert last night? ~ Yes, but I'd rather. — ^ to the concert. 
a. not go b. haven't gone c. not have gone d. not had gone 


. It was so quiet that it seemed as if the earth 


a. had stopped b. would stop c. stopped d. had been stopped 


Vil. Write the sentences, beginning with the words given. 


1. 


2. 


3. 


Xt 


8. 


I wasn't run over by a ten-ton truck. 
I feel terrible. I feel as if 

Ilike to eat at home better than to go to the restaurant. 
I'd rather 

I'd rather to go to the concert tonight. 

I'd prefer 
He spent his money like a billionaire. 
He spent his money as if 
We must go home now, it's a little late. 
It's high time 
You should review your lessons for the exams. 
It's time you 
English is not her native tongue. 
She speaks English as if 
I want you to stop fighting. 
Iwish 


9. They didn't tell me the truth. 


10. 


Td rather 
I want him to come to my house tonight. 
I'd rather 


3. 


MENH DE DANH TU (NOUN CLAUSES) 


Mệnh dé danh từ (noun clause) là một mệnh dé phu có chức năng của một 
danh từ. Mệnh dé danh từ thường được bắt đầu bằng that, các nghi vấn từ 
(question words) who, whose, what, which, where, when, why, how hoác 
whether, if. 
Một mệnh dé danh từ có thể làm: 
Chủ ngữ trong câu (subject of a sentence) 
Ex: That Tom can't come is disappointing./ It is disapointing that 
Tom can't come. (Tom không đến được khiến moi người that vong.) 
What he was talking about was interesting. 
(Những điều anh ấy nói thật thú vi.) 
How the prisoner escaped is a complete mystery. 
(Người tù trốn thoát bằng cách nào là một diéu hoàn toàn bi mật.) 
Whether she comes or not is unimportant to me. 
(Với tôi, cô ấy đến hay không cũng chẳng có gi quan trọng.) 


. Tân ngữ của động từ (object of a verb) 


Ex: I know that you must be tired after a long journey. 
(Tôi biết rằng anh chắc hẳn rất mệt sau một chuyến đi dài.) 
Please tell me where you live? (Hãy cho tôi biết anh dang sống ở đâu.) 
I wonder if he needs help. 
(Tôi tự hỏi không biết anh ấy có cần giúp gì không.) 

Tân ngữ cho giới từ (object of a preposition) 

Ex: We argued for hours about when we should start. 
(Chúng tôi thảo luận hàng giờ vé uiệc chúng tôi nén khởi sự lúc nào.) 
Pay careful attention to what I am going to say. 
(Hãy chú ý những điều tôi sắp nói.) 


. Bổ ngữ cho câu (complement of a sentence) 


Ex: What surprised me was that he spoke English so well. 
(Điều làm tôi ngạc nhiên là anh ta nói tiếng Anh rất hay.) 
That is not what I want. (Đó không phái là những gì tôi cán.) 


. Mệnh dé đồng cách cho danh từ (in apposition to a noun) 


Ex: The news that we are having a holiday tomorrow is not true. 
(Tin ngày mai chüng ta dugc nghi là khóng düng.) [that we are 
having a holiday tomorrow là mệnh đề đồng cách của the news] 
Your statement that you found the money in the street will not 
be believed. (Lời khai của anh rằng anh đã nhặt được số tiền này 
trên đường sẽ không làm ai tin được.) 

* Lưu ý: 

— 0ó thể bỏ từ nối that trong mệnh dé that (that-clause) khi mệnh dé danh từ làm tân 
ngữ trong câu. Nhưng không được bó that khi mệnh dé danh từ làm chủ ngữ. 

Ex We know (that) the world is round. (Chúng ta biết trái đất tron.) 


That she doesn't understand spoken English is obvious. 
(Rõ ràng là cô ấy không hiểu được tiếng Anh đàm thoai.) 

—_ Trong mệnh dé danh từ, chủ ngữ đứng trước động từ. Không dùng trật tự từ trong câu 
nghi vấn trong mệnh dé danh từ. 

Ex. | couldn't hear what he said. (Tôi không nghe được những gì ông ấy nói.) 
[NOT } couldnt hear what did he say. ] 
| wonder whose house that is. (Tôi ty hỏi không biết ai là chủ nhân của ngôi nhà đó.) 
[NOT Hwenderwhese-house is that] 


pP» EXERCISE 


. (will it rain?) I wonder ; 
. (Where did she go?) is none of your business. 


Complete each sentence by changing the question in parentheses to a noun clause. 


(How far is it from New York to Jakarta?) I wonder 
(Which one does he want?) Let's ask him 

(Who is coming to the party?) I don't know 

(Has Susan ever been in Portugal?) I wonder 

(How many letters are there in the English alphabet?) 

I don't remember 

(Why did they leave the country?) is a secret. 
(Can birds communicate with each other?) Do you know 


. (How much does it cost?) I can't remember 


Choose the correct answers. 


I don't know how many , but it sounds like they have a dozen. 
a. children do they have b. children they have 

c. do they have children d. they have children 

Do you know ? I myself have no idea. 

a. how many years the earth is b. how long is the earth 

c. how old the earth is d. how old is the earth 
There's too much noise in this room. I can't understand what 

a. is the professor saying b. that the professor is saying 
c. is saying the professor d. the professor is saying 


"Is it true that you fell asleep in class yesterday?" 

"Unfortunately, yes. is unbelievable! I'm very embarrassed. 

a. That I could do such a thing it b. I could do such a thing it 

c. That I could do such a thing d. I could do such a thing 

Is it true the law says there is no smoking in restaurants in this city? 

a. that what b. what c. if d. that 

“What are you going to buy in this store?” "Nothing. ^. want is much too expensive. 
a. That I b. What I c. That what I d. What do I 

Does anybody know on the ground? 

a. how long this plane will be - b. how long will this plane be 


1 


c. how long will be this plane d. that how long this plane will be 


. Did you remember to tell Marge she should bring to the meeting tomorrow? 
a. that b. what c. if d. that what 
saying was so important that I asked everyone to stop talking and listen. 
a. What the woman was b.“That the woman was 
c. The woman was d. What was the woman 
. Somebody forgot this bag. I wonder — ^. 


eo 


a.whoseisthisbag b. whose bagis c.whosebagthisis d. is this whose bag 


MENH DE QUAN HE (RELATIVE CLAUSES) 


Ménh dé quan hé (relative clauses) cón dugc goi là ménh dé tính ngü 
(adjective clauses), là mệnh dé phu được dùng dé bổ nghĩa cho danh từ đứng 
trước. Mệnh đề quan hệ đứng ngay sau danh từ mà nó bổ nghĩa và được bắt 
đầu bằng các dai từ quan hệ (relative pronouns) who, whom, which, whose, 
that hoặc các trang từ quan hé (relative adverbs) when, where, why. 
Ex: The man who lives next door is very friendly. 
(Người dàn ông sóng ở nhà bên cạnh rất thân thiện.) 

Cách dùng đại từ quan hệ và trạng từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ 
(Uses of relative pronouns and relative adverbs in relative clauses) 


. Dai từ quan hé (Relative pronouns) 


Khi các dai tit who, whom, whose, which, that dugc düng dé giói thiéu ménh 
dé quan hé, chüng dugc goi là dai tit quan hé (relative pronouns). 
a. Who: được dùng làm chủ ngữ (subject) hoặc tân ngữ (object) thay cho 
danh từ chỉ người. 
Ex: The man who is standing over there is Mr. Pike. 
(Người đứng ở kia là ông Pike.) 
That is the girl who has won the medal. 
(Dó là có gái dà doat huy chuong.) 
They are visiting the woman who they met on holiday. 
(Ho sẽ đến thăm người phụ nữ mà ho đã gặp trong chuyến di nghỉ.) 
The girl who you saw at the concert is John's sister. 
(Có gái mà ban gặp trong buổi hòa nhac là em gái của John.) 
b. Whom: có thé được dùng làm tân ngữ thay cho who. Nhung Whom thường 
chỉ được dùng trong lối văn trang trong. 
Ex: The boy whom/ who we are looking for is Tom. 
(Cáu bé mà chüng tói dang tim tén là Tom.) 
Do you know the girl whom/ who Tom is talking to? 
(Ban có biét có gái Tom dang nói chuyén khóng?) 
c. Which: được dùng làm chủ ngữ hoặc tân ngữ thay cho danh từ chi đồ vật, 
con vật hoặc sự việc. 
Ex: This is the book which I like best. (Day là cuốn sách tôi thích nhất.) 


The cat which I recently bought is a tri-colored cat. 

(Con méo tói vita mua là mót con méo tam thé.) 

The car which won the race looked very futuristic. 

(Chiéc xe tháng cuóc dua có vé rát hién dai.) 

The accident which Daniel saw wasn't very serious. 

(Tai nan Daniel dà chứng kiến không nghiêm trọng lắm.) 


d. That: được dùng thay cho cả danh từ chỉ người và danh từ chỉ vật. That 


có 


thể thay thế who, whom, which trong mệnh dé quan hệ xác dinh 


(defining relative clauses). 


Ex: 


The architect who/ that designed this building is very famous. 
(Kiến trúc sư thiết kế toa nhà này rất nổi tiếng.) 

That is the bicycle which/ that belongs to Tom. 

(Đó là chiếc xe dap của Tom.) 

My father is the person who(m)/ that I admire most. 

(Cha tôi là người tôi ngưỡng mộ nhất.) 

The movie which/ that we saw last night wasn't very good. 
(Bộ phim chúng tôi xem tối qua không hay lắm.) 


- Whose: được dùng để chỉ sự sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật đứng 


trước. Whose được dùng như từ hạn dinh đứng trước danh từ thay cho các 
tính từ sở hữu Ais, her, its, their. Whose + noun có thể làm chủ ngữ 
hoặc tân ngữ trong mệnh để quan hệ. 


Ex: 


* Luu 


The boy whose bicycle you borrowed yesterday is Tom. 

(Cáu bé mà hóm qua ban mugn xe tén là Tom.) 

John found a cat whose leg was broken. 

(John đã tìm thấy một con mèo bi gãy chán.) 

Round the corner was a building whose windows were all broken. 
(Gan đây có một tòa nhà mà tất cá cửa sổ đều bi và.) 

It was a meeting whose purpose I did not understand. 

(Đó là buổi hop mà tôi không hiểu được muc đích của nó.) 

ý: 

Dùng that sau tiền tố hỗn hợp (gồm cả người lẫn vật, sự vật); sau các đại từ bất định 
nothing, everything, something, anything; sau all, little, much, none được dùng như dai 
từ và sau dang so sánh nhất (superatives). Which cũng có thé được dùng làm chủ ngữ 
sau something và anything, nhưng ít phổ biến hon. 


Ex We can see farmers and cattle that are going to the field. 


(Chúng ta có thể thấy nóng dân và gia súc đang trên đường ra đồng.) 
He just said anything that came into his head. 
(Anh ấy chỉ nói ra những gi minh nghi) [rather than ... which came into his head] 


These walls are all that remain of the city. (Whững bức tường này là tất cả những gì 
còn lại của thành phố này.) [NOT ...-whi i ity] 


She's one of the kindest people (that) | know. 

(Bà ay là một trong những người tốt bụng nhất mà tôi quen.) [NOT ... whe-Lknew] 
Trong mệnh để quan hệ xác định (defining relative clause), các đại từ làm tân ngữ 
Who(m), which và that thường được bỏ, nhất là trong lối văn thân mật. 


Ex The boy we are looking for is Tom. [- The boy who(m)/ that we are...] 
The cat I recently bought is a tri-colored cat. [= The cat which/ that | ...] 
— Thay vi dùng whose, ta có thể dùng of which để chi sự sở hữu của vat (of which kém 
trang trong hon whose). 
Ex He's written a book whose name I’ve forgotten. = He's written a book the name of 
which I've forgotten. (Ông ta đã viết một cuốn sách mà tôi không nhớ tên của nó.) 
2. Trạng từ quan hệ (Relative adverbs) 
Các trạng từ when, where và why có thể được dùng để giới thiệu mệnh dé 
quan hệ sau các danh từ chỉ thời gian, nơi chốn và lý do. 
a. Where (= in/ at which): được dùng thay cho danh từ chỉ nơi chốn. 
Ex: This is the place where the accident happened. 
(Đây là nơi tai nan đã xảy ra.) [= at which] 
We then moved to Paris, where we lived for six years. (Sau dó 
chúng tôi chuyển đến Paris, chúng tôi đã sống ở đó sáu năm.) 
[ = in which] 
b. When (= on/ at/ in which): được dùng thay cho danh từ chi thời gian. 
Ex: I'll never forget the day when I met her. 
(Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày mà tôi gặp có ấy.) [= on which] 
That was the time when he managed the company. 
(Đó là lúc ông ta quán lý công ty.) [= at which] 
Spring is the season when flowers of all kinds are in full bloom. 
(Mùa xuân là mùa muôn hoa nở rộ.) [= in which] 
c. Why (= for which): thường được dùng chi lý do, thay cho the reason. 
Ex: Please tell me the reason why you are so sad. 
(Hày cho tói biét lj do tai sao ban buón dén thé.) 
The reason why I didn't phone you was that I didn't know your phone 
number. (Ly do tói khóng goi dién cho ban là vi tói khóng biét só dién 
thoại của ban.) 
* Lưu ý: 
— _ Trong mệnh dé quan hệ xác dinh, when và why có thể được bỏ, hoặc thay bằng that. 
Ex l'Il never forget the day (when/that) | met her. 
The reason (why/that) | didn't phone you was that | didn't have your phone number. 
- Where có thé bó hoặc thay bang that khi where đứng sau các từ somewhere, anywhere, 
everywhere, nowhere, và place (không được bỏ khi where đứng sau các từ khác). 
Ex Have you got somewhere (where/that) | can lie down for an hour? 
(Ban có chỗ nào cho tôi ngả lưng một tiếng đồng hồ không?) 
We need a place (where/that) we can stay for a few days. 
(Chúng tôi cán một nơi để ở lại vài ngày.) 
[NOT We-need-a-house-(that)-we-can-stay-for-a-few-days.] 
- Không dùng giới từ (prepositions) trong mệnh dé quan hệ bắt dau bằng các trang từ 
quan hệ where, when và why. 
Ex The building where he lives is very old. [NOT...in-wherg-he-lives or where-he-lives-in] 
But: The building in which he lives is very old. 


But: 


Ex 


l'Il never forget the day when | met you. [NOT ...ea-whe-Laetyou or when-I-metyou-en] 
I'll never forget the day on which | met you. 


Where có thé được dùng mà không có danh từ chỉ nơi chốn di trước. 
Put it where we can all see it. (Hay đặt nó ở nơi mà tất cả chúng ta đầu nhìn thay.) 


II. Giới từ trong mệnh dé quan hé (Prepositions in relative clauses) 


Trong 


mệnh dé quan hé (relative clauses), khi đại từ quan hệ làm tân ngữ 


(object) của giới từ thì giới từ thường có hai vị trí: trước các dai từ quan hệ 


whom 
1. Trong 


và which hoác sau dóng tü. 
lối văn trang trong, giới từ đứng trước các dai từ quan hé whom 


và which. 


Ex: 


2. Trong 


The man to whom my mother is talking is my form teacher. 
(Người dàn ông mà mẹ tôi dang nói chuyện là giáo uiên chủ nhiệm 
của tôi.) 

The restaurant to which we normally go is closed today. 

(Nhà hàng mà chúng tôi thường đến hôm nay đóng cửa.) 

Mr. Carter, to whom I spoke on the phone last night, is very inter- 
ested in our plan. (Ong Carter, người mà tôi đã nói chuyện điện 
thoại tối qua, rất quan tâm đến ké hoạch của chúng ta.) 
Fortunately we had a map, without which we would have got lost. 
(May thay chüng tói có mót tám bán dó, khóng có nó chác hán chüng tói 
dà bi lac duong.) 

lối nói thân mật, giới từ thường đứng sau động từ trong mệnh dé 


quan hệ. 


Ex: 


Trong 


That's the man who(m)/ that I was talking about. 

(Đó là người mà tôi thường nói đến.) 

The picture that/ which she was looking at was famous. 

(Bức tranh mà cô ấy đang xem rất nổi tiếng.) 

Sandra, who(m) we had been waiting for, finally arrived. 

(Cuối cùng thi Sandra, người mà chúng tôi đang đợi, cũng đã đến.) 
Yesterday we visited the City Museum, which I'd never been to before. 
(Hóm qua ching tói di tham quan Nhà báo tàng thành phó, noi mà 
truóc dáy tói chua bao già dén.) 

mệnh dé xác dinh, các đại từ quan hé làm tán ngữ của giới từ 


(who(m) | which /that) thường được bó và giới từ luôn đứng sau động từ. 


Ex: 


*Luu y: 


be 


That’s the man I was talking about. 

The picture she was looking at was famous. 

Was that the restaurant you normally go to? 

(Có phái kia là nha hang mà bạn thường đến ăn?) 


Giới từ không được đặt trước that hoặc who. 

She is the woman who | told you about. 

(Bà ấy là người mà tôi đã nói với ban.) [NOT ... the-woman-about-who ..] 
The bus that I’m waiting for is late. 


(Chuyén xe buyt mà tói dang doi dén trễ.) [NOT The-bus-for that ...] 
Mr. Jones, who | am working for, is very generous. 
(Ong Jones, tôi dang làm việc cho ông ta, rất tốt bung.) [NOT ...,-fer-who-l'm-werking....] 


Với cụm động từ (phrasal verb) thì giới từ.không được dùng trước whom và which. 
Did you find the word which/ that you were looking up? 

(Anh đã tim ra từ mà anh muốn tra chua?) 

[NOT .. the-word-up-which-you-were-looking] 

The child who(m)/ that | have looked after for a year is very naughty. 

(Đứa bé mà tôi đã chăm sóc một năm nay rất buóng binh.) 

[ NOT The-ehild-after-whom-Lhave-looked—-] 


Giới từ without không được dùng ở vi trí sau động từ. 
The woman without whom | can't live is Jane. 
(Người phu nữ mà tôi không thể sống thiếu cô ấy chính là Jane.) 
[NOT The-woman-who(m)-LeanˆLlive-without...] 
3. Trong mệnh dé không xác định, các cụm từ chỉ số lượng all of/ most of / 
neither of/many ofl... có thé được dùng với whom, which và whose. 
Ex: Mary has three brothers, all of whom are married. 
(Mary có 3 anh em trai, tất cả đều đã lập gia dinh.) [NOT alLe£whe] 
Tom tried on three jackets, none of which fitted him. 
(Tom thử 3 chiếc áo vét, không chiếc nào vita vói anh ấy.) 
[NOT nene-ef-that] 
Two men, neither of whom I had ever seen before, came into my office. 
(Hai người dàn ông, những người mà trước đây tôi chua bao giờ gdp, 
bước vào van phòng của tôi.) 
She had a teddy-bear, both of whose eyes were missing. 
(Cô ấy có một con gấu nhôi bông, cá hai con mắt của nó đều bị mất.) 
III. Các loại mệnh đề quan hệ (Kinds of relative clauses) 
Có hai loại mệnh dé quan hệ: mệnh dé quan hệ xác dinh (defining relative 
clause) và ménh dé quan hé khóng xác dinh (non-defining relative clause). 
1. Ménh dé quan hé xác dinh (Defining relative clauses) 
Ménh dé quan hé xác dinh là ménh dé dugc düng để xác dinh danh từ đứng 
trước nó. Mệnh dé xác dinh là mệnh dé cán thiết cho ý nghĩa của câu, 
không có nó câu sẽ không đủ nghĩa. 
Ex: The man who robbed you has been arrested. 
(Người dàn ông lấy trộm dé của bạn đã bi bắt.) 
The woman who(m) you met yesterday works in advertising. 
(Người phụ nữ mà anh gặp hôm qua làm uiệc trong ngành quảng cáo.) 
The river which/ that flows through Hereford is Wye. 
(Con sóng cháy qua Hereford là sóng Wye.) 
The book which/ that you lent me was very interesting. 
(Cuón sách mà anh cho tói mugn rát hay.) 


pe 


EU 


Which is the European country whose economy is growing fastest? 
(Nước nào ở châu Âu có nén kinh tế tăng trưởng nhanh nhất?) 

Do you remember the day when we met each other? 

(Anh có nhớ cái ngày mà chúng ta gặp nhau không?) 

- Trong mệnh dé quan hé xác định, chúng ta có thé bó các đại từ quan hệ 
làm tân ngữ who(m), which, that và các trang từ when, why, nhất là 
trong lối văn thân mật. 

Ex: The woman you met yesterday works in advertising. 

The book you lent me was very interesting. 
Do you remember the day we met each other? 

2. Ménh dé quan hé khóng xác dinh (Non-defining relative clauses) 
Mệnh dé quan hệ không xác dinh là mệnh dé cung cấp thêm thông tin vé 
một người, một vật hoặc một sự việc dà được xác định. Mệnh dé không xác 
định là mệnh dé không nhất thiết phái có trong câu, không có nó câu vẫn 
đủ nghĩa. Mệnh đề quan hệ không xác định được phân ranh giới với mệnh 
dé chính bằng các dấu phẩy (,) hoặc dấu gạch ngang (-). 

Ex: That man, who lives in the next flat, looks very lonely. 

(Người dàn ông đó, người sóng trong cán hộ kế bên, có vé rất có dan.) 
Sarah, who(m) you met last night, is my colleagué at the university. 
(Sarah, người mà ban đã gặp tối qua, là bạn đông nghiệp của tôi ở 
trường đại học.) 

The book “Jane Eyre", which I was reading, is really good. 

(Cuón “Jane Eyre", cuón sách mà tói dang doc, rát hay.) 

This is George, whose sister is my best friend. 

(Đây là George, chi cia cậu ấy là bạn thân của tôi.) 

We went to the Riverside Restaurant, where I once had lunch 
with Henry. (Chúng tôi đến Nhà Hàng Riverside, noi mà trước đây 
tôi đã ăn trưa uới Henry.) 

- Không dùng đại từ quan hé that trong mệnh dé quan hệ không xác định 
(non-defining relative clause). 

Ex: Ms Smith, who(m) you met at our house, is going to marry next week. 
(Có Smith, người mà anh đã gặp tai nhà chúng tôi, sẽ kết hôn vào 
tuân tới.) 

[NOT .., that-yeu-met-at-eur-heuse; ...] 

Harry told me about his new job, which he's enjoying very much. 
(Harry ké cho tói nghe vé cóng viéc mói mà anh ta rát thích.) 
[NOT .., that-he's-enjeying-very-mueh] 

- Không thé bó các đại từ quan hé làm tân ngữ who(m), which, và các 
trang tit where, when, why cüa ménh dé quan hé khóng xác dinh (non- 
defining relative clause). 

Ex: Peter, who(m) everybody suspected, turned out to be innocent. 
(Peter, người bị mọi người nghi ngờ, hóa ra không có lội.) 


[NOT Beter;-everybody-suspeeted; ...] 


We stayed at the Grand Hotel, which Ann recommended to us. 
(Chúng tôi ở tại khách sạn Grand mà Ann đã giới thiệu.) 
[NOT ... the-Grand-HoteL-Ann-reeommended-to-us] 
- Trong ménh dé quan hé khóng xác dinh (non-defining clauses), which có 
thé dugc düng dé bó nghia cho cá cáu. 
Ex: It rained all night, which was good for the garden. 
(Mua suốt đêm, điều đó tốt cho khu uườn.) 
[which có nghĩa ‘the fact that it rained all night] 
Max isn't home yet, which worries me. 
(Max chua vé nhà, điều này làm tôi lo lắng.) 

IV. Dạng rút gọn của mệnh dé quan hệ (Reduced forms of relative clauses) 
Mệnh dé quan hé có thé được rút gon bằng cách dùng cum phân từ 
(participle phrases), cum danh từ (noun phrases) hoặc cụm động từ nguyên 
mẫu (infinitive phrases). 

1. Cụm phân từ (Participle phrases) 

Mệnh đề quan hệ có thể được rút gọn bằng cụm phân từ hiện tại hoặc quá 
khứ (present/ past participle phrases). 
a. Hiện tại phân từ (present participle) có thể được dùng khi: 
- Động từ trong mệnh dé quan hệ ở thì tiếp diễn. 
Ex: That man, who is sitting next to Mandy, is my uncle. 
— That man, sitting next to Mandy, is my uncle. 
(Người dang ngôi canh Mandy là chú của tôi.) 
A lorry which was carrying pipes has overturned. 
— A lorry carrying pipes has overturned. (Chiếc xe tái chở ống đã bị lật.) 
- Động từ trong mệnh dé quan hệ diễn dat hành động hoặc sự việc có tính 
thường xuyên, lâu dài. 
Ex: The road that joins/ joined the two villages is/ was very narrow. 
— The road joining the two villages is/ was very narrow. 
(Con đường nói liền hai ngôi làng rất hẹp.) 
Boys who attend/ attended this school have/ had to wear uniform. 
— Boys attending this school have/ had to wear uniform. 
(Nam sinh hoc trường này phái mặc đồng phuc.) 
- Động từ trong mệnh dé diễn đạt ước muốn, hy vong, mong đợi, v.v. 
Ex: Fans who hope to buy tickets have been queuing all night. 
— Fans hoping to buy tickets have been queuing all night. 
(Những người hâm mộ hy vong mua được vé đã xếp hang suốt đêm.) 
Bill, who wanted to make an impression on Ann, took her to the 
Portrait Gallery. 
— Bill, wanting to make an impression on Ann, took her... 
(Bill, người muốn gây án tượng vói Ann, đã dua cô ấy đến phòng 
trưng bày ảnh chân dung.) 


X Luu ý: Không dùng hiện tai phân từ để diễn dat hành động đơn trong quá khứ. 
Ex The police wanted to interview the people who saw the accident. 
(Cảnh sát muốn thẩm vấn những người chứng kiến vụ tai nạn.) 
[NOT ... the-people-sesing-the-accident] 
b. Quá khứ phân ti (past participial) được dùng khi động từ trong mệnh dé 
quan hé ở dang bị động (passive form). 
Ex: The boy who was injured in the accident was taken to the hospital. 

— The boy injured in the accident was taken to the hospital. 

(Cậu bé bị thương trong vu tai nan đã được dua tới bệnh vién.) 
Most of the goods which are made in this factory are exported. 

— Most of the goods made in this factory are exported. 

(Phân lớn hàng hóa được sản xuất tại nhà máy này đều được xuất khẩu.) 
Some of the people who have been invited to the party can't come. 
— Some of the people invited to the party can't come. 
(Một số người được mời dự tiệc không đến được.) 
2. Cụm danh từ (Noun phrases) 
Mệnh đề quan hệ không xác định (non-defining relative clause) có thể được 
rút gọn bằng cụm danh từ. 
Ex: George Washington, who was the first president of the United 

States, was a general in the army. 

— George Washington, the first president of the United States, 
was a general in the army. (George Washington, tóng thóng dáu tién 
của Hoa Kỳ, từng là một vi tướng trong quân đội.) 

We visited Barcelona, which is a city in northern Spain. 
— We visited Barcelona, a city in northern Spain. 
(Chúng tôi đến tham quan Barcelona, một thành phố ở miền bắc Tây 
Ban Nha.) 
3. Cum động từ nguyên mẫu (Infinitive phrases) 
Mệnh để quan hệ xác định (defining relative clause) có thể được rút gọn 
bằng cụm động từ nguyên mẫu (to-infinitive hoặc for + object + to-inf). 
To-infinitive có thể được dùng: 
- Sau các từ first, second,..; last, next; only; và dạng so sánh nhất 
(superlatives). 
Ex: The captain was the last man who left the ship. 
— The captain was the last man to leave the ship. 
(Thuyền trưởng là người cuối cùng rời tàu.) 
New Zealand was the first country which gave women the vote. 

— New Zealand was the first country to give women the vote. 

(New Zealand là quốc gia đâu tiên công nhộn quyền báu cit của phu nữ.) 
The guest on our show is the youngest golfer who won the Open. 

— The guest on our show is the youngest golfer to win the Open. (Khách 
mời của chương trinh la uận động vién choi gón trẻ tuổi nhất vita đoạt 
giải mở rộng.) 


» 
L 


SOKO STE? (m s. £o PO Ft 


H 
H. o 


Pee Ee 
ar G2 bộ 


posue B o5 


- Khi muón dién dat muc dích (purpose) hoác su cho phép (permission). 
Ex: The children need a big yard which they can play in. 

— The children need a big yard to play in. 
(Bon tré cán mót cái sán róng dé choi düa.) 
Here is a form that you must fill in. 

— Here is a form for you to fill in. (Dáy là máu don dé anh điền vào.) 
I don't like him playing in the streets; I wish we had a garden that 
he could play in. 

—I don't like him playing in the streets; I wish we had a garden for 
him to play in. (Tói không thích nó chơi đùa ngoài đường; tôi ước gì 
chúng tôi có một khu uườn để nó choi đùa trong sân.) 


EXERCISES 


Complete the sentences. Put in relative pronouns only if you have to. If the sentence 
is correct without relative pronouns, write @. Also add commas where necessary. 
The man paid for the meal was a friend of Tom's. 

The meeting we had to attend went on for three hours. 

My office, is on the second floor of the building, is very small. 

Jane works fora company — makes shoes. 

The woman I was sitting next to talked all the time. 

This school is only for children first language is not English. 

Laura had a wooden box, —— she kept her photos in. 

I don't know the name of the woman to___ I spoke on the phone. 

Towns attract tourists are usually crowded in the summer. 


. Somewhere I've got a photo of the mountain we climbed. 
. The sun, 
. I thought I recognized the assistant served us. 

. Which is the European country economy is growing the fastest? 
. John, speaks French and Italian, works as a tour guide. 

. The detective lost sight of the man he was following. 

16. 
. Sarah, 
. I'm afraid the numbers I chose didn't win the prize. 
. Electronics is a subject about I know very little. 


is one of millions of stars in the universe, provides us with heat and light. 


She told me her address, I wrote down on a piece of paper. 
you met yesterday, works in advertising. 


Mark, car had broken down, was in a very bad mood. 


Use a relative pronoun to combine each pair of the sentences. If the relative 
pronoun can be omitted, write it in brackets. 

Professor Wilson is an excellent lecturer. He teaches Chemistry. 

The man is a famous actor. You met him at the party last night. 

There are some words. They are very difficult to translate. 

The student writes well. I read her composition. 


Jim's sister is a famous architect. You met her yesterday. 

I received two job offers. I accepted neither of them. 

I was looking for a book this morning. I've found it now. 

Mrs Smith does volunteer work at the hospital. She is a retired teacher. 
Ilive in a dormitory. Its residents come from many countries. 


. Lake Prespa is a lonely beautiful lake. It's on the north Greek border. 

. The little girl ate candy the whole way. She sat next to me on the coach. 

. The police blocked off the road. That caused a traffic jam. 

. Felix Reeve is a journalist. His tape recorder was stolen. 

. This famous picture is worth thousands of pounds. It was damaged during the war. 
. The village has around 200 people. The majority of them are farmers. 

. I don't know the name of the woman. I spoke to her on the phone. 

. We often go to visit our friends in Bristol. It is only 30 miles away. 

. I have to call the man. I accidentally picked up his umbrella after the meeting. 
. Louis knows the woman. The woman is meeting us at the airport tomorrow. 

. The scientist has won the Nobel Prize. He discovered a new planet. 

. The river is the Wye. It flows through Hereford. 

. We climbed to the top of the tower. We had a beautiful view from there. 

. A few days ago I met Diana. I hadn't seen her for ages. 

. This is a photograph of our friends. We went on holiday with these friends. 

. This famous painting was damaged during the war. Its value is inestimable. 


Choose the correct explanation of the meaning of each sentence. 


The students, who attend class five hours per day, have become quite proficient in 
their new language. 

a. All of the students attend class for five hours per day. 

b. Only some of the students attend class for five hours per day. 

The students who attend class five hours per day have become quite proficient in 
their new language. 

a. All of the students attend class for five hours per day. 

b. Only some of the students attend class for five hours per day. 

The orchestra conductor signaled the violinists, who were to begin playing. 

a. All of the violinists were to begin playing. 

b. Only some of the violinists were to begin playing. 

The orchestra conductor signaled the violinists who were to begin playing. 

a. All of the violinists were to begin playing. 

b. Only some of the violinists were to begin playing. 

I put the vase on the top of the TV set, which is in the living room. 

a. I have more than one TV set. 

b. I have only one TV set. 

I put the vase on the top of the TV set which is in the living room. 

a. I have more than one TV set. 


10. 


TT, 


12. 


fO @ 3 .@ Gn op 60 Ro px 


H 
eo 


pH g 


b. I have only one TV set. 

Trees which lose their leaves in winter are called deciduous trees. 
a. All trees lose their leaves in winter. 

b. Only some trees lose their leaves in winter. 

Pine trees, which are evergreen, grow well in a cold climate. 

a. All pine trees are evergreen. 

b. Only some pine trees are evergreen. 

The teacher thanked the students, who had given her some flowers. 
a. The flowers were from only some of the students. 

b. The flowers were from all of the students. 

The teacher thanked the students who had given her some flowers. 
a. The flowers were from only some of the students. 

b. The flowers were from all of the students. 

Roberto reached down and picked up the grammar book, which was lying upside 
down on the floor. 

a. There was only one grammar book near Roberto. 

b. There was more than one grammar book near Roberto. 

Roberto reached down and picked up the grammar book which was lying upside 
down on the floor. 

a. There was only one grammar book near Roberto. 

b. There was more than one grammar book near Roberto. 


Complete the sentences. Use the sentences in the box to make relative clauses 
with where or when. 


he was born there people are burried there 


I can buy some postcards there the weather is usually the hottest then 
I first met you then we had the car repaired there 
we spent our vacation there you phoned then 


the revolution took place then 


people can have a really good meal there 


I can't remember the name of the garage 
July is the month 
I'll never forget the day : d 
The restaurant is Martin's. 
Unfortunately I wasn't at home the evening 
The old man wants to go back to the village 
The cemetery is a place 


1960 is the year 
Hawaii, , İs a famous vacation spot. 
. Is there a shop near here? 


Combine the sentences by using relative adverbs. 
This is the place. The accident cccurred there. 
7:05 is the time. My plane arrives at that time. 


T’ll show you the second-kand bookshop. You can find valuable books in this shop. 
The reason is to invite you to my party. I'm phoning you for this reason. 

Mark likes to travel at night. The roads are quiet at that time. 

The Riverside Restaurant is very beautiful. I once had lunch with Henry in this restaurant. 
She doesn't want to speak to the cause. She divorced her husband for this cause. 
The days were the saddest ones. I lived far from home on those days. 

A café is a small restaurant. People can get a light meal there. 

10. You didn't tell us the reason. We had to cut down our daily expenses for that reason. 


VI. Complete the advertisement. Put in who, whom, whose, which, where or why. 
The town of Keswick, (1) ^  liesatthe heart of the Lake District, is the per- 
fect place for a holiday, and the Derwent Hotel, (2) overlooks the town, is the 
perfect place to stay. Robin and Wendy Jackson, (3) ^ bought this small hotel 
three years ago, have already won an excellent reputation. Robin, (4) cooking 
is one of the reasons (5) the Derwent is so popular, was once Young Chef of the 
Year. The comfort of the guest, (6) the owners treat almost as members of the 
family, always comes first. Peter Ustinov, (7) ^ once stayed at the hotel, de- 
scribed it as ‘marvellous’. And the Lake District, (8) ^ ^ has so much wonderful 
scenery and (9). the poet Wordsworth lived, will not disappoint you. 


I3 a MP w 


Vil. Use a relative pronoun or relative adverb to combine each pair of sentences. 
The student is from China. He sits next to me in the English class. 
"The Old Man and the Sea' is an interesting novel. It was written by Ernest Hemingway. 
The professor is excellent. I'm taking his course. 
Mr. Smith said he was too busy to speak to me. I had come to see him. 
The man is my father. I respect this man most. 
Do you know the reason? Marta left for this reason. 
Tom has three sisters. All of them are married. 
Irecently went back to Paris. It is still as beautiful as a pearl. 
Irecently went back to Paris. I was born in Paris nearly 50 years ago. 
. Laura couldn't find the box. She kept her photos in that box. 
. Art Golding was a famous actor. He played the ship's captain in ‘Iceberg’. 
. The police want to know the hotel. Mr Foster stayed there two weeks ago. 
. I’ve sent him two letters. He has received neither of them. 
. That man is an artist. I don't remember the man's name. 
. Do you still remember the day? We moved to this town on that day. 
. The reason hasn't been told yet. The President will come to that city for this reason. 
. Vicky didn't get the job. It's made her very depressed. 
. My uncle usually goes to work by bus. You met him at the bus stop this morning. 
. That car belongs to Dr. Clark. Its engine is very good. 
. He gave several reasons. Only a few of them were valid. 
. Charlie Chaplin died in 1977. His films amused millions of people in the world. 
. The taxi driver is friendly. He took me to the airport. 


$00.23 30g G2 Rồi t 


NNN PR RP oL kA BÍ e 
ôm Ct© œ ¬1lI Ơ Œéị G2 6 BC 


23. I ran into a woman. I had gone to elementary school with her. 

24. The house is empty now. I used to live there. 

25. Do you remember the year? The First World War ended in that year. 

26. A girl was injured in the accident. She is now in hospital. 

27. Mrs. Bond is going to spend a few weeks in Sweden. Her daughter lives in that country. 
28. We stayed at the Grand Hotel. Ann recommended it to us. 

29. My sister was looking after a dog. Its leg had been broken in an accident. 

30. The street I live in is very noisy at night. This makes it difficult to sleep. 


Vill. Put in the relative clause. Sometime there is more than one possible answer. 
1. Someone knows all about it - the secretary. 


The person is the secretary. 
2. Vicky's name was missed off the list, so she wasn't very pleased. 
Vicky, , wasn't very pleased. 
3. Laura painted a picture, and it's being shown in an exhibition. 
The picture is being shown in an exhibition. 
4. We're all looking forward to a concert. It's next Saturday. 
The concert is next Saturday. 
5. One week Mike and Harriet went camping. It was the wettest of the year. 
The week was the wettest of the year. 
6. Aunt Joan is a bit deaf, so she didn't hear the phone. 
Aunt Joan, , didn't hear the phone. 
7. Youll meet Henry tomorrow. He's also a member of the board. 
Henry, ,is also a member of the board. 


8. I'll see you near the post office. We met there the other day. 
I'll see you near the post office, 
9. Zedco has 10,000 employees. It's an international company. 


Zedco, ,is an international company. 
10. I didn't know your adress, so I didn't write to you. 
The reason was that I didn't know your address. 


IX. Change the relative clauses to phrases. 

1. Do you know the woman who is coming toward us? 

2. The road that joins the two villages is very narrow. 

3. Most of the goods that are made in this factory are exported. 

4. My grandmother, who is old and sick, never goes out of the house. 

5. Kuala Lumpur, which is the capital city of Malaysia, is a major trade center in 
Southeast Asia. 

6. The woman who lived here before us is a romantic novelist. 

7. The scientists who are researching the causes of cancer are making progress. 

8. Our solar system is in a galaxy that is called the Milky Way. 

9. All students who don't hand in their papers will fail in the exam. 

10. Simon Bolivar, who was a great South American general, led the fight for indepen- 
dence early in the 19th century. 


J————————— ——HáÁÉÓ P MR 


XI. 


X 
2. 


. Some of the people who have been invited to the party can't come. 
. Ann is the woman who is responsible for the error. 
. Mr. Jackson, who has been working in the company for over ten years, was nomi- 


nated as the new director. 


. English has an alphabet that consists of 26 lettérs. 
. We noticed a pile of stones which had been left in the road. 


Change the relative clauses to phrases, using to-infinitive or infinitive phrases 
(for + 0 + to-infinitive). 


We used to have a room in which we could play music. 

The child will be happier if he has someone tliat he can play with. 

David was the only person who offered his help. 

We had to sit on the ground because we hadn't anything that we could sit on. 
She didn't have anyone to whom she could send cards. 

There is a big yard that your children can play in. 

Emma Thompson is the most famous actress who will appear on stage here. 
We have some picture books that children can read. 

He was the second man who was killed in this way. 


. Here are some novels that she should read. 


Comment on each situation. Use the to-infinitive structure. 


David offered his help. No one else did. 

David was the only person to offer his help. 

Oliva's daughter swam a length of the pool. No other girl as young as her did that. 
Oliva's daughter was 
The secretaries got a pay rise. No one else did. 
The secretaries were 


. The pilot left the aircraft. Everyone else had left before him. 


The pilot was 
Mrs. Harper became Managing Director. No other woman had done that before. 
Mrs. Harper was 
Daniel applied for the job. No other candidate as suitable as him applied. 
Daniel was 


. Janet solved the puzzle. She did it before everyone else. 


Janet was 
Mark wrote a letter of thanks. No one else did. 
Mark was 


Complete the sentences, using present participle, past participle or to-infinitive of 
the verbs in the box. 


overlook blow call strike live offer read ring sit 
study work leave fill survive play block publish 


An obstacle is something your way. 
I was woken up by a bell 


3. Baseball is a game mainly in the USA. 

4. Here is an application form for you in. 

5. Somebody Jack phoned while you were out. 

6. Ianhas got a brother in a bank in London and a sister economics at 
the university in Manchester. : 

7. There was a tree down in the storm last night. 

8. Thecaptain was the last the sinking ship. 

9. Life must be very unpleasant for people near busy airport. 

10. When I entered the waiting room, it was empty except for a young man 
by the window a magazine. 

11. The photographs in the newspaper were extraordinary. 

12. The air-hostess was the only person the plane crash. 

13. Two out of three people by lightning survive. 

14. We have an apartment the park. 

15. A few days after the interview, I received a letter me a job. 


XIII. Make one sentence from two. Use one of them as a relative phrase. 
Astronomy is one of the world oldest sciences. It is the study of planets and stars. 
The vegetables are grown without chemicals. They are sold in supermarkets. 
People have marched to London. They are protesting against pollution. 
The police never found the money. It was stolen in the robbery. 
There was a big red car. It had been parked outside the house. 
Lybya is a leading producer of oil. It is a country in North Africa. 
A chemical company has gone bankrupt. It employed 4,000 people. 
A new drug may give us eternal youth. It was developed at a British university. 
A new motorway is planned. It will cost £500 million. 
. Some weapons belong to the IRA. They are found at a flat in Bristol. 
. John Quincy Adams was born on July 11, 1767. He was the sixth president of the 
United States. 
. There were some children. They were swimming in the river. 
. Tennis fans have been queuing all night at Wimbledon. They hope to buy tickets. 
. Some paintings haven't been found yet. They were stolen from the museum. 
15. Two languages, Finnish and Swedish, are used in Helsinki. It is the capital of Finland. 


XIV. Each of these sentences contains errors in it. Write the correct sentence. 
There were a lot of people waited in a long line outside the box office. 

This isn't the bus on that I normally travel. 

Baseball is the only sport which I am interested in it. 

The reason because I didn't know was that no one had told me. 

I didn't know the name of the man helped me. 

I've met many people, some of them are from my country. 

Hiroko was born in Sapporo that is a city in Japan. 


a 


(D. 00 53,0». Et. He 60 BO. Fe 


Be 
H o 


ra 
t 


ee 
» G2 


S CO BS in fe 


Dr. Darnell was the only person to whom I wanted to see. 
Rupert knows the family who's house is for rent. 


. Students who living on campus are close to their classroom and the library. 

. Einstein who failed his university entrance exam discovered relativity. 

. The person we talked to was very friendly. 

. The bridge building only two years ago has been declared unsafe. 

. It's the President makes the important decisions. 

. I can't find my diary, what is a real nuisance. 

. Outside the door was a pair of boots covering in mud. 

. Lake Superior, that lies on the US Canadian border, is the largest lake in North America. 
. My favorite place in the world is a small city is located on the southern coast of Brazil. 
. I would like to live in the country which there is plenty of sunshine. 

. The nice couple with who we went on holiday has just moved in next door. 


XV. Choose the correct answer. 


1 


12. 


What’s the name of the man gave us a lift? 


a. he b. what c. which d. who 
Were you able to locate the person wallet you found? 
a. which b. that his c. whose d. that's 
My friend Nigel, works in the city, earns much more than I do. 
a. that b. which c. who d. whose 
Everyone the building was searched by the police. 
a. enter b. entered c. entering d. enters 
Yesterday was the hottest day remember. 
a. that can b. which can c. which I can d.Ican 
Florida, the Sunshine State, attracts many tourists every year. 
a.is b. known as c. is known as d. that is known as 
There was little we could do to help her. 
a. which b. what c. that d. when 
. Atlanta is the city the Olympic Games were held in 1996. 

a. that b. when c. where d. which 
Ann quit her job at the advertising agency, surprised everyone. 
a. which b. that c. who d. that it 

. Is this the address you want the package sent? 
a. that b. to that c. to which d. to 

. What was that notice 7 
a. at that you were looking b. you were looking at 
c. you were looking at it d. which you were looking 
Little Women, in 1868, is my favorite book. 
a. is a novel published b. a novel published 


c. a novel was published d. was a novel published 


18. 


14. 


15. 


16. 


LT, 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


I have three brothers, are businessmen. 


a. all of which b. all of those c. all of whom d. all of who 

The chemistry book was a little expensive. 

a.thatIboughtit  b.Iboughtthat c. what I bought d. I bought 

We passed shops windows were decorated for Christmas. 

a. the b. their c. which d. whose 

‘Why do you get up at 4:00 am? ‘Because it’s the only time _ — without being interrupted. 
a. when I can work on my book b. when I can work on my book at 

c. when I can work on my book then d. at when I can work on my book 

I didn't believe them at first but in fact everything was true. 

a. they said b. that they said to c. what they said d. to which they said 


That book is by a famous anthropologist. It’s about the people in Samoa 
for two years. 


a. that she lived b. that she lived among them 

c. among whom she lived d. where she lived among them 

Do you remember Mrs. Goddard, taught us English composition? 
a. who b. whom c. that d. which 

Only a few of movies on TV are suitable for children. 

a. which show b. showing c. shown d. are shown 

Do you have the book ___ the teacher? 

a. that it belongs to b. to which belongs to 

c. to which belongs d. that belongs to 

York — à last year, is a nice old city. 

a. I visited b. that I visited c. which I visited d. whom I visited 
Neil Armstrong, the first person ^ ^ on the moon, reported that the surface 
was fine and powdery. 

a. that set foot b. set foot c. setting foot d. to set foot 
They left me at the bus stop they had met me the week before. 

a. where b. which c. when d. that 
Thanksgiving is a time everyone eats turkey in America. 


a. at that time b. when c. that d. b and c 


Chương 4 


ÂU (SENTENCES) 


l. Định nghĩa (Definition) 
Câu là một nhóm từ thường bao gồm một chủ ngữ và một động từ, diễn đạt 
một lời nói, câu hỏi hoặc mệnh lệnh. 


II. Phân loại câu (Classification of sentences) 

Câu có thể được phân loại theo cấu trúc hoặc công dụng. 

1. Phân loại câu theo cấu trúc (Sentence classified according to structures) 
Khi phân loại theo cấu trúc, câu gồm 4 loại: câu đơn, câu hợp, câu phức và 
câu phức hợp. 

1.1. Câu don (Simple sentences): Câu đơn là câu chỉ có một động từ được 
chia (finite verb). 
Ex: The child cried. (Dita bé khóc thét lén.) 
Hurricanes and other tropical storms are both frightening and 
dangerous. 
(Báo lóc và các con bào nhiét dói khác vita dáng sg vira nguy hiém.) 
1.2. Câu hợp (Compound sentences): Câu hợp là câu gồm hai hoặc nhiều 
mệnh dé độc lập được kết nối với nhau bằng liên từ (and, but, for, nor, or, 
so, yet, ...) hoặc bằng một dấu chấm phẩy. 
Ex: She told a folk-tale and we all listened to her. 
(Bà ấy kë một câu chuyện dân gian và tất cả chúng tôi đều lắng nghe.) 
We moved to Florida in 1978; however, we stayed only five years and 
then returned to Ohio. (Chúng tôi chuyển dén:Florida vào năm 1978; 
tuy nhiên, chúng tôi chi ở đó năm năm rói lại chuyển vé Ohio.) 
Câu hợp có thể được rút gọn bằng cách bỏ đi chủ ngữ và trợ động từ (nếu 
có) trong mệnh dé thứ hai nếu chúng giống với mệnh dé thứ nhất. 
Bx: We ask him now or (we) wait until tomorrow. 
(Chúng ta hỏi anh ấy ngay bây giờ hay để đến mai.) 
He is sitting and (he is) listening to me. (Anh ấy đang ngôi nghe tôi nói.) 
1.3. Câu phức (Complex sentences): Câu phức là câu gồm một mệnh dé 
chính (main clause) và một hay nhiều mệnh dé phu (subordinate clause) 
Ex: The thief ran away when he saw a policeman. 
main clause subordinate clause 
(Tén tróm bó chay khi hán ta tháy cánh sát.) 
The little girl whom you saw yesterday is my youngest sister. 
subordinate clause 
(Có bé bạn gặp hôm qua là em gái üt'cüa tôi.) 
1.4. Câu phức hợp (Composite sentences): Câu phức hợp là câu có hai hay 
nhiều mệnh dé chính và một hay nhiều mệnh dé phụ. 


Ex: As they trusted me, they gave it to me and asked me to preserve it. 
(Vi ho tin tói nén ho dua nó cho tói và yéu cáu tói báo quán nó.) 

* Câu trên có một mệnh dé phu: As they trust me; hai mệnh dé chính: 
they gave it to me và (they) asked me to preserve it. 
When the sky darkened and the cold wind blew, she hurriedly crossed 
the forest and tried to find a footpath. (Khi báu trời tối sâm lại và gió 
lạnh bát đâu thói, cô ấy uội băng rừng có tim một con đường mòn.) 

* Câu trên có hai mệnh dé phu: When the sky darkened và the cold 
wind blew; hai ménh dé chính: she hurriedly crossed the forest và 
(she) tried to find a footpath. 

2. Phán loai cáu theo cóng dung (Sentence classified according to usage) 
Khi phán loai theo cóng dung, cáu góm 4 loai: Cáu trán thuát, cáu nghi 
van, cáu ménh lénh va cáu cám than. 

2.1. Càu trán thuát (Declarative sentences) 
Câu trần thuật là câu dùng dé nói lén ý nghĩ, tinh cám của mình hoặc 
để thuật lại một sự việc nào đó. Câu trần thuật có thé ở dang kháng 
định (affirmative) hoặc phủ định (negative). 
Ex: He speaks English very well. (Anh ấy nói tiếng Anh rất hay.) 
I like to go shopping. (Tôi thích di mua sắm.) 
Câu phủ định được tao thành bằng cách thêm not vào trợ động từ (be, 
have, do, must, can, .. ) hoặc dùng các trang từ phủ dinh never, hardly, 
scarely, .. truóc dóng tit chính. 
Ex: They don't work on Saturday. (Thứ Bảy ho nghi làm.) 
I will never agree to their demands. 
(Tôi sẽ không bao giờ đồng ý vói những yêu câu của họ.) 
Câu phủ định cũng có thể được thành lập bằng cách thêm no trước danh 
từ hoặc tính từ + danh từ; động từ ở dạng khẳng định. 
Ex: No music is allowed after eleven. (Không được mở nhạc sau 11 giờ.) 
[= Music isn't allowed after eleven.] 
There are no new houses in the village. (Trong làng cháng có ngói 
nhà nào mới cá.) [= There aren't any new houses in the village.) 
2.2. Càu nghi ván (Interrogative sentences) 
Cáu nghi ván là cáu düng dé hói. Cáu nghi ván góm các loai sau: 
a. Câu hỏi Có — Không (Yes — No questions) 
Câu hỏi Có — Không là dạng câu hỏi mà câu trả lời là có (yes) hoặc không (no). 
+ Câu hỏi xác định (Affirmative questions) 
Trong dạng câu hỏi này, trợ động từ (auxiliary verbs: be, have, will, can, 
may, must, ..) thường được đặt trước chủ ngữ (subject): 

Auxiliary verb + subject + verb? - 

Ex: Is it raining ? ~Yes, it is./ No, it isn't. 

(Có phải trời dang mua không? -Váng, đúng uậy.! Không, không phải.) 
Have you received my letter yet? ~Yes, I have./ No, I haven't. (Ban 
đã nhận duoc thư của tôi chua? ~Vông, tôi nhận được rôi| Chưa, tôi 


nahira nhân Aitan Ì 


Will Tom be here tomorrow? - Yes, he will./ No, he won't. (Ngày mai 
Tom sé đến chứ? ~Vang, anh ấy sẽ dén./ Không, anh ấy sẽ không đến.) 
Can Emma drive? ~ Yes, she can./ No, she can't. 
(Emma có biết lái xe không? ~ Có, cô ấy biét./ Không, có dy không biết.) 
- Nếu trong câu không có trợ động từ, tá dùng trợ động từ do (do, does, 
did) để đặt câu hỏi. 
Ex: Do you like Mozart? ~Yes, I do./ No, I don't. 
(Anh có thích nhac Mozart không? ~ Có, tôi thich/ Không, tôi không 
thích.) 
Does the bus run down town ? ~Yes, it does./ No, it doesn't. 
(Xe buýt này có chay xuống phố không? ~ Có/ Không.) 
Did you go climbing last weekend? ~Yes, we did./ No, we didn't. 
(Cuối tuần rôi các bạn có di leo núi không? ~ Có, chúng tôi có di./ 
Khóng, chüng tói khóng di.) 
- Động từ chính be cũng đứng trước chủ ngữ trong câu hỏi. 
Ex: Is she a student? ~Yes, she is./ No, she isn't. 
(Cô ấy là học sinh phải không? ~Vâng, đúng vày/ Không, không phải.) 
» Cách trả lời cho câu hỏi xác định: trả lời Yes có nghĩa là đúng và No có 
nghĩa là không đúng. 
Ex: Are you a student? (Bạn có phải là hoc sinh không?) 
~ Yes, I am. (Vâng, đúng váy.) 
~ No, I am not. I left school last year. 
(Không, không phải. Tôi đã tốt nghiệp năm ngoái.) 


+ Câu hỏi phủ định (negative questions) 
Câu hỏi phủ định được thành lập bằng cách thêm not (n't) vào sau trợ 
động từ. 
Ex: Isn't she a doctor? (Cô ấy không phải là bác sĩ sao?) 
Doesn't the bus run down town? (Xe buýt này không chạy xuống phố à?) 
Can't you swim? (Anh không biết bơi sao?) 
Câu hỏi phủ định thường được dùng: 
- Diễn đạt sự ngạc nhiên (vì điều gì đó không xảy ra). 
Ex: Didn't you hear the bell? I rang it four times. 
(Anh không nghe tiếng chuông sao? Tôi đã bấm chuông bốn lân.) 
Isn't he at home? (Không có ông ấy ở nhà sao?) 
— Khi người nói mong đợi người nghe đồng ý với mình (như dạng câu hỏi đuôi). 
Ex: Aren't you a friend of Harriets? [= You re a friend of Harriet's, 
aren't you?] 
(Chẳng phái anh là bạn của Harriet sao?) 
Haven't we met somewhere before? [= We have met somewhere 
before, haven't we?] (Chẳng phải trước đây chúng ta đã gặp nhau ở 
đâu đó rồi sao?) 
Isn't it a lovely day? [= It's a lovely day, isn't it?] 
(Hôm nay chẳng phải là một ngày dep trời sao?) 


> Cách trả lời cho câu hỏi phủ định: trả lời No có nghĩa là đúng và Yes có 
nghĩa là không đúng. 
Ex: Haven't you repaired the car yet? (Anh chua sửa xe sao?) 
- No. I haven't had time. (Chua. Tói khóng có thói gian.) 
~ Yes, I did it yesterday. (Rồi, t6i đã sửa nó hôm qua.) 


X Luu ý: Bói khi câu hỏi yes/ no, đặc biệt là các câu hỏi với các động từ tình thái, được dùng 

để đưa ra lời gợi ý, lời yêu cầu, lời để nghị, lời mời hoặc xin phép. 

Ex Shall we eat out tonight? (Tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé?) — lời gợi ý (suggestion) 
Could you wait a moment, please? (Anh vui lòng đợi một chút có được không?) 
— lời yêu cầu (request) 
Can I carry your bag? (Tôi xách hộ túi cho bạn nhé?) — lời dé nghi (offer) 
Would you like to come to the party? (Anh đến du tiệc nhé?) — lời mời (invitation) 
May | go out? (Tôi có được phép ra ngoài không?) — xin phép (asking permission) 

b. Cáu hói Wh- (Wh — questions) 
Câu hỏi Wh- là loại câu hỏi bát đầu bằng các nghi vấn từ (question 
words) who, whom, which, what, where, when, why, how, ... 


(Question word + auxiliary verb + subject + verb?) 
Ex: Who are you talking about? (Các ban dang nói vé ai vay?) 
When will the war be over? (Khi nào chién tranh sé két thüc?) 
What can we do for the poor? 
(Chúng ta có thé lam được gi cho người nghèo?) 
Where do you come from? (Các ban từ đâu đến?) 

~ Khi who, what, which làm chủ ngữ của câu hỏi, không dùng trợ động từ 
do (do, does, did) và trật tự của từ giống trong câu trần thuật. 

Ex: Who telephoned you last night? (Tối qua ai đã gọi điện cho anh véy?) 
[NOT i =] 
What will happen next? (Chuyện gi sẽ xảy ra nữa đây?) 
Which bus goes to the city center? 
(Xe buyt nào di vào trung tam thành phó?) 
[NOT Whieh-bus-does-go—] 

- Động từ chính be cũng đứng trước chủ ngữ trong câu hỏi. 

Ex: Where is Kitty? (Kitty đâu?) 
What was that noise? (Tiếng ôn đó là tiếng gi vây?) 

* Một số cum từ dùng để hỏi: what time, what kind of, what sort of, what 
colour, how often, how long, how far, how high, how much, how many, 
how old, v.v. 

Ex: What time is your friend arriving? (Máy giờ bạn của anh sẽ đến?) 
How much money did you spend? (Anh dà tiéu hét bao nhiéu tién?) 

* Luu ý: Khi chúng ta hỏi vé thông tin, chúng ta thường nói Do you know...? hoặc Could you 

tell me...? v.v. Nếu bạn bắt đầu câu hỏi bằng các cụm từ này, thì trật tự của từ trong 
câu sẽ khác với câu hỏi đơn. 

Ex Where has Tom gone? (Tom đi đâu vậy?) 

But. Do you know where Tom has gone? (Anh có biết Tom di đâu không?) 
Who is that man? (Người đàn ông đó là ai vậy?) 

But: Can you tell me who that man is? (Anh có thể cho tôi biết người đàn ông đó là ai không?) 


. Cáu hói duói (Tag questions/ Question tags) 
Cáu hói duói (question tags) là cáu hói ngán dugc thém vào cuói cáu trán 
thuật (statements). Câu hỏi đuôi thường được dùng dé kiểm tra điều gi đó 
có đúng hay không, hoặc để yêu câu sự đồng ý. 
Ex: You haven't seen Mary today, have you? 

(Hóm nay anh chua gáp Mary phái khóng?) 

It was a good film, wasn't it? ~ Yes, I really enjoyed it. 

(Đó là một phim hay phái không? ~ Vang, tôi rất thích nó.) 
Câu hỏi đuôi thường được dùng trong văn nói, và đôi khi trong văn viết 
thân mật. 
Hình thức (form) " 
Câu hỏi đuôi được thành lập bằng một trợ động từ (hoặc động từ be) và 
một đại từ nhân xưng (chỉ chủ ngữ của câu). 


auxiliary verb (+not) + pronoun 


Câu hỏi đuôi phủ dinh (negative question tag) được dùng sau câu trần 
thuật xác định (positive statement). Hình thức phủ định thường được rút 


gọn (not = n't). 
positive statement + negative tag 


Ex: The children can swim, can't they? (Bon tré biét boi phái khóng?) 
Cáu hói duói kháng dinh (positive question tag) dugc düng sau cáu trán 
thuát phü dinh (negative statement). 


Ex: David hasn't got a car, has he? (David khóng có ó tó phái khóng?) 
Nếu trong câu trần thuật có trợ động từ (hoặc động từ be) thì trợ động từ 
này được lặp lại trong câu hỏi đuôi. 
Ex: Mary will be here soon, won't she? (Mary sẽ đến đây sớm phải không?) 
The meeting is at ten, isn't it? 
(Cuộc hop bát dáu lúc 10 giờ phải không?) 
I shouldn't laugh, should I? (Tôi không nên cười phải không?) 
We don't have to pay, do we? ; 
(Chúng tôi không phải trả tiền phải không?) 
Nếu câu trần thuật không có trợ động từ, dùng trợ động từ do (do/ does/ did). 
Ex: You live near here, don't you? (Bạn sống gân đây phải không?) 
Karen plays the piano, doesn't she? (Karen choi duong cám phái khóng?) 
You locked the door, didn't you? (Anh đã khóa cửa rói phái không?) 
Cách trả lời câu hỏi đuôi: Câu trả lời YES có nghĩa câu kháng định là 
đúng, và NO có nghĩa câu phủ dinh là đúng. 
Ex: Claire is married, isn't she? (Claire đã kết hôn phải không?) 
~ Yes, she has just married. (Vang, có dy vita mdi két hón.) 
~ No, of course she isn't. (Không, di nhiên là cô ấy chưa hết hôn.) 
Andrew hasn't got many friends, has he? 
(Andrew khóng có nhiéu ban phái khóng?) 


- No. (Vang) [= He hasn't got many friends.] 
~ Yes. (Không phải) [= He has a lot of friends.] 
*Luu y: 
Cau hỏi đuôi của / am là aren't I? ; 
| am late, aren't |? (Tôi bj trễ phái không?) [= am | not] 
There có thé làm chủ ngữ của câu hỏi đuôi. 
There's something wrong, isn't there? (Có diéu gì không ổn phải không?) 
Sau Let's... dùng câu hỏi đuôi shall we? 
Let's go for a walk, shall we? (Chung ta di dao nhé?) 
Sau câu mệnh lệnh (Do .../ Don't do ...), câu hỏi đuôi thường là will you? 
Give me a hand, will you? (Giúp tôi một tay được không?) 
Don't make any noise, will you? (Đừng làm 6n dugc khóng?) 
won't you? thường được dùng trong lời mời (nhất là trong tiếng Anh của người Anh). 
Do sit down, won't you? (Mời ngồi.) 
can/ can't you? could you? hoặc would you? cũng có thể được dùng trong câu mệnh 
lệnh khẳng định. 
Wait here a moment, can you? (Đợi ở day một lát, được chứ?) 
Open the window, would you? (Hay mở của số, được chứ?) 
Câu hỏi đuôi khẳng định được dùng sau những câu có các đại từ hoặc trạng từ phủ 
dinh never, nothing, nobody, no, none, hardly, scarely, little. 
Ex You never say what you're thinking, do you? 
(Ban không bao giờ nói ra những điều ban nghĩ phải không?) 
It's no good, is it? (Điều đó không tốt phải không?) 
Nothing was said, was it? (Không ai nói gì phải không?) 
- _ Đại từ it được dùng trong câu hỏi đuôi thay cho all, nothing và everything. 
Ex Everything can happen, can't it? (Mọi chuyện đều có thể xảy ra, đúng không?) 
— __. Đại từ they được dùng thay cho anyone, nobody, no one, somebody, someone, everybody, 
everyone. . 
Ex Someone had recognized him, hadn't they? (Có người đã nhận ra anh ta phải không?) 
No one would object, would they? (Khóng ai phán dói phái khóng?) 
* Y nghĩa và ngữ điệu (meaning and intonation) 
Trong văn nói, ý nghĩa của câu hỏi đuôi tùy thuộc vào ngữ điệu. 
- Nếu bạn xuống giọng ở câu hỏi đuôi có nghĩa là bạn không thật sự đặt 
câu hỏi, bạn chỉ muốn người nghe đồng ý với bạn. 
Ex: It's a nice day, ism& it? ~Yes, lovely. 
(Một ngày đẹp trời phải khóng? ~ Vâng, thật dep.) 
Tom doesn't look well today, doesnt he? ~ No, he looks very tired. 
(Hôm nay Tom có vé không khoẻ phái không? ~Vang, anh ấy có vé một.) 
- Néu lén giong ó cáu hói duói, thi dó là cáu hói thát su. 
Ex: You haven't seen Mary today, haye-sou? ~No, I’m afraid not. 
(Hôm nay anh chua gặp Mary phái không? -Váng, tôi chưa gặp.) 
~ Câu trần thuật phủ dinh + câu hỏi đuôi kháng dinh (negative statement + 
positive tag) thường được dùng để hỏi vẻ điều gì đó, hoặc yêu cầu ai làm 


điền em (lân hải dite lân ơianơ (t nhần nối cán 


PR RB 


+ m+ 
aj 


E 


Ex: You don't know where Karen is, do you? (Bạn không biết Karen ở đâu à?) 
You couldn't lend me a pound, could-you? 
(Anh không thé cho tôi muon một bảng à?) 
. Câu hỏi trần thuật (declarative questions) 
Trong văn nói, chúng ta có thể dùng dạng câu hỏi mang hình thức câu 
trần thuật và lên giọng ở cuối câu. Dạng câu hỏi này có thể được dùng 
khi người nói nghĩ là họ biết hoặc đã hiểu điều gì đó, nhưng muốn hỏi 
lại cho chắc hoặc bày tó sự ngạc nhiên. 
Ex: You're working late tonight? (Tối nay anh sẽ làm uiệc đến khuya à?) 
That's the boss? I thought he was the cleaner. 
(Sếp đó hả? Tôi tưởng ông ta là người quét don chứ.) 
Trật tự từ này thường không thể dùng sau từ để hỏi. 
Ex: Where are you going? [NOT Where-yeu-are-going?] 
. Câu hỏi đáp lai (reply questions) 
Chúng ta thường có thể đáp lại một câu kể bằng một câu hỏi ngắn dé 
biết thêm thông tin. 
Ex: I'm going out. - Who with? (Tôi sẽ di chơi. ~ Với ai?) 

Anne is leaving her job. ~ When? (Anne sẽ thôi uiệc. ~ Khi nào?) 

Can you talk to Tom this afternoon? - Why me? 

(Chiéu nay anh nói chuyén vói Tom dugc khóng? ~ Sao lai là tói?) 
Câu hỏi ngắn gồm trg động từ + dai tit (auxiliary verb + pronoun) cũng có 
thé dugc düng dé bày tó su chá f hoác quan tám. Dang cáu hói này 
không phải dé hỏi thông tin mà chi cho thấy phan ứng của người nghe 
với những điều đã được nói. 

Ex: We had a lovely holiday. ~ Did you? 

(Chúng tôi đã có ky nghỉ thật thú vi. ~Vậy sao?) 

I've got a headache. ~ Have you? I'll get you an aspirin. 

(Tôi bi dau đâu. ~ Thé à? Dé tôi lấy cho bạn một vién aspirin.) 

Để hỏi lai điều mới được nói, ta lặp lại điều nghe được và lên giọng cuối 
câu. Nếu chỉ muốn hỏi một phần trong câu, thì ta có thể đặt từ để hỏi 
thay cho phán ta muốn hỏi. 

Ex: I’m getting married. - You're getting married? 

(Tói sé két hón. ~ Ban sé két hón a?) 

She's invited thirteen people to dinner. ~ She's invited how many? 

(Cô ấy đã mời 13 người đến ăn tối. ~ Cô ấy mời bao nhiêu người?) 
. Câu hỏi tu từ (Rhetorical questions) 
Câu hỏi tu từ được dùng như một bién pháp tu từ dé làm cho câu văn 
hoặc câu nói trở nên bóng bẩy, ngụ ý, và lôi cuốn. Câu hỏi tu từ không 
đòi hỏi câu trả lời. 
Ex: Do you know what time it is? (Anh có biết máy giờ rồi không?) 

[= You're late. (Anh trễ rôi đấy.)] 

Who's a lovely baby? (Đứa bé đáng yêu nào thé này?) 


[= You're a lovely baby. (Con là một đứa bé dáng yêu.)] 
Have you lost your tongue? (Ban bi thut mát lưỡi rôi à?) 
[= Why don't you say anything? (Sao ban không nói gì uậy?)] 
Câu hỏi Yes - No phủ định thường ám chi một tinh huống khẳng dinh. 
Ex: Haven't I done enough for you? (Tôi làm chưa đủ cho bạn hay sao?) 
[= I have done enough for you.] 
2.8. Câu mệnh lệnh (Imperative sentences) 
Câu mệnh lệnh là câu được dùng dé bảo, ra lệnh hoặc yêu cầu ai làm việc 
gì đó. Câu mệnh lệnh được chia thành hai loại: mệnh lệnh khẳng định 
và mệnh lệnh phủ định. 
a. Câu mệnh lệnh kháng dinh (Affirmative imperative) thường bắt đầu 
bằng động từ nguyên mẫu không to (bare-infinitive). 


Verb (bore-inf) + objecl/preposilion _ 


Ex: Bring another chair. (Hãy mang lại cái ghế khác.) 
Open the door. (Hãy mở cửa.) 
Get out of here. (Hày ra khói dáy.) 
Hurry up or we'll be late. (Hay nhanh lén nếu không chúng ta sẽ bị trễ.) 
- Do có thể được đặt trước động từ nguyên máu để nhấn manh câu mệnh 
lệnh khẳng định. 
Ex: Do sit down. (Ngôi xuống di.) 
Do be quiet. (Im láng nào.) 
b. Cáu ménh lénh phü dinh (negative imperative) dugc thành láp báng do 
not (don't) + dóng tit nguyén: máu. 


Don’t + verb (bare-ir 


Ex: Don't be silly! (Dung ngóc thé!) 
Don’t throw trash on the street. (Đừng vit rác trên đường.) 
Don't do that again or you'll be in trouble. 
(Đừng lặp lại chuyện đó nếu không ban sé gặp rắc rối đấy.) 

» Câu mệnh lệnh thường không có chủ ngữ, nhưng chúng ta có thể dùng 
danh từ hoặc đại từ để nhấn mạnh hoặc chỉ rõ chúng ta đang nói với ai. 
Ex: Somebody tell me the truth. (Ai đó hãy cho tôi biết sự thật di.) 

Mary come here - everybody else stay where you are. 
(Mary đến đây - còn những người khác hãy ở nguyên vi trí.) 
Don't anybody say a word. vd ai dugc nói lói nào.) 
[NOT Anybedy-den't-say .. 

— You dugc düng truóc cáu ménh i dé nhán manh su thuyét phuc hoác 
su gián dü. 

Ex: You take your hand off me. (Anh hãy lấy tay ra khói người tôi.) 
You sit down and relax for a bit. (Ban hày ngói xuóng nghi mót lát.) 
Don't you believe it. (Anh đừng tin điều đó) [NOT Yeu-den't-believe-it.] 
— Chủ từ có thể được diễn dat bằng một danh từ đứng cuối cum từ. 


X 


Ex: Eat your breakfast, boys. (Các cậu bé, hãy ăn điểm tám di.) 

Come in, Tom. (Vào di Tom.) 
Always và never có thé đứng trước câu mệnh lệnh. 
Ex: Always remember what I told you. 

(Hãy luôn nhớ những điều tôi đã nói vói anh.) 

Never speak to me like that again. 

(Đừng bao giờ nói vói tôi nhu thé nữa.) 
Câu mệnh lệnh có thể được thành lập với Let (+ object) + bare-infinitive. 
Ex: Let me see. (Hãy để tôi xem nào.) 

Let's (Let us) go home. (Chúng ta hãy vé nhà.) 

Let's not open the door. (Chúng ta đừng mở cửa.) 

[ Don't let's open the door.] 

Let them go by train. (Hay để ho di bằng xe lita.) 
Please (xin vui lóng) có thé dugc thém vào dáu hoác cuói cáu ménh lénh 
khi muón yéu cáu hoác ra lénh mót cách lich su. 
Ex: Please come in. (Xin mói vào.) 

Wait a moment, please. (Vui lóng dgi mót lát.) 

Please don’t be late. (Xin ditng dén muón.) 
Ngoài ra còn có một số từ hoặc cum từ có thể được dùng để yêu cầu người 
nào đó làm điều gì đó: Can/ Could/ Will/ Would you ..?; Would/ Do you 
mind ..?; Would you be kind/ good enough ..? 
Ex: Will/ Would you (please) shut the door? 

(Vui long đóng giúp cita được không?) 

Could you lend me ten pound? ' 

(Anh có thé cho tói mugn 10 báng khóng?) 

Would/ Do you mind sitting in the back? 

(Anh vui lóng ngói phía sau dugc khóng?) 


2.4. Câu cam than (Exclamatory sentence) 


Câu cám than là câu được dùng để diễn dat cám xúc hay thái độ (ngạc 
nhiên, thán phục, tội nghiệp, khinh miệt, ghê tởm, thú vị,.) của một 
người trước một người, sự vật hoặc sự việc nào đó. 
Ex: How fast he runs! (Anh ấy chạy nhanh thật!) 

What a lovely girl! (Cô gái đáng yêu quá!) 
Câu cám thán thường được thành lập với hou, what, so, such và hinh 
thức câu hỏi phủ định. 


. Câu cám than với how (Exclamations with how) 


Ex: How beautiful! (Dep quá!) 
How dreadful! (Khüng khiép quá!) 


How + adjective/ adverb + subject + verb - 
Ex: How dirty the dog is! (Con chó do quá!) 
How pale she looks! (Có dy có vé xanh xao quá!) 


How well he plays the guitar! (Anh ấy chơi ghi-ta mới hay làm sao!) 
How beautifully you sing! (Ban hat m quá!) 


Ex: How you've grown! (Cháu lón TAR D, 
b. Câu cám thán vói what (Exclamstiong nth tt sal 


Ex: What a terrible noise! (Tiếng fn. ôn kinh khủng quá!) 
What an intelligent girl! (Thật là một cô gái thông mình!) 
What a nuisance! (Thát He todi!) 


Ex: What awful weather! ( Thời tiết khó Te Bo pe 
What lovely flowers! (Hoa dep quá!) 
What niin mu la đô rác rưởi!) 


Ex: What a beautiful murem your sister hist 
(Chị của ban có nụ cười dep quá!) 
What nice shoes you've got on! (Đôi giày bạn dang mang đẹp quá!) 
What rubbish he writes! (Anh ta viét tệ làm sao!) 
c. Cáu cám thán vói so 9 và such — with . so and such) 


Ex: He is so fat! (Anh ta máp quá!) 
It was such a boring speech! (Bài diễn van buôn té quá!) 
She has such an expensive coat! 
(Cô ấy có cái áo khoác đắt tiền làm sao!) 
— Không dùng a/ an trước danh từ số nhiều (plural noun) và danh từ không 
đếm được (uncountable noun). 
Ex: You have such good books! (Ban có những cuốn sách hay làm sao!) 
— Such có thể được dùng trước danh từ không có tính từ. 
Ex: She's such a baby! (Cô ấy trẻ con quá!) 
d. Dạng câu hỏi phủ định (Negative question forms) 
Dạng câu hồi phủ định cũng có thể tạo thành câu cảm thán. 
Ex: Isn't the weather nice! (Thoi tiết dep quá nhỉ!) 
Hasn't she grown! (Có bé lón nhanh thát!) 
lll. Chức năng và trật tự từ trong câu (Function and order of words in the 
sentences) 
1. Chức năng của từ trong câu (Functions of words in the sentences) 
a. Chủ ngữ (Subjects) 
Chủ ngữ là từ hoặc cụm từ chỉ người, sự vật hoặc sự việc thực hiện hoặc 
chịu trách nhiệm cho hành động của động từ trong câu và thường đứng 


trước động từ. Mỗi câu trong tiếng Anh đều phải có chủ ngữ, tuy nhiên 
trong câu mệnh lệnh, chủ ngữ “you” được hiểu ngầm. 
Chủ ngữ có thể là một danh từ hoặc một cụm danh từ. 
Ex: Coffee is delicious. (Cà phê rất ngon.) 
Jane likes shopping. (Jane thích di mua sám.) 
My father is a pilot. (Cha tói là phi cóng.) 
That new red car is John's. (Chiếc xe hơi mới mau đỏ đó là của John.) 
Chủ ngữ có thé là dai từ. 
Ex: I usually get up early in the morning. 
(Tôi thường thức dậy sớm vào buổi sáng.) 
Somebody called while you were out. 
(Khi anh váng nhà có người nào đó đã gọi điện.) 
Chủ ngữ cũng có thể là một động từ nguyên thể (to-infinitive) hoặc danh 
động từ (gerund). 
Ex: To lean out of the window is dangerous. 
(Nghiêng người ra ngoài cửa sổ rất nguy hiém.) 
Refusing invitations is not always easy. 
(Không phải lúc nào từ chối lời mời cũng dé dàng.) 
Trong một số trường hợp, chủ ngữ thật (real subject) không xuất hiện ở vị 
trí bình thường (trước động từ) mà nó đứng sau động từ. It hoặc There được 
dùng làm chủ ngữ giả của câu. 
Ex: It's hard to believe what he says. [= What he says is hard to believe.] 
(Thát khó tin dugc nhüng diéu anh ta nói.) 
There is a man at the bus-stop. [2 The man is at the bus-stop.] 
(Có một người dàn ông ở tram xe buýt.) 


. Động từ (Verbs) 


Động từ là từ theo sau chủ ngữ trong lời nói khẳng định. Động từ diễn đạt 
hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ trong câu. 
Động từ có thể là một từ đơn. 
Ex: John drives too fast. (John lái xe quá nhanh.) 
They speak English fluently. (Ho nói tiếng Anh luu loát.) 
Động từ có thể là một cum từ. 
Ex: We are going to Miami tomorrow. (Ngày mai chúng tôi sé di Miami.) 
Jane has been studying French for 5 years. 
(Jane đã hoc tiếng Pháp được 5 năm rồi.) 


. Bổ ngữ (Complements) 


Bổ ngữ là từ hoặc cụm từ (thường là một danh từ, cụm danh từ, hoặc tính 
từ) được dùng để mô tả chủ ngữ hoặc tân ngữ. 
Ex: My father is a doctor. (Cha tôi là bác si.) 

That cat regards Bill as his father. 

(Con mèo đó xem Bill nhu cha của nó.) 

Leaves turn yellow in Autumn. (Lá ngá vàng vào mua thu.) 


- Bổ ngữ cho chủ ngữ (subject complement) thường di sau các động từ be, 
look, seem, become, get, feel, turn, ... 
Ex: Alice is a ballet dancer. (Alice la dién vién mia ba lé.) 
The weather gets cold in the evening. (Thời tiết lạnh vào buổi tối.) 
— a ballet dancer và cold làm bó ngü cho chü ngü Alice và the weather 
và được gọi là subject complement. 
- Bổ ngữ cho tán ngữ (object complement) thường đứng ngay sau tán ngữ 
mà nó bó nghia. 
Ex: She called her husband a liar. (Bà ta goi chóng minh là ké dói trá.) 
They painted their house blue. (Ho son nhà màu xanh.) 
Why ever did they elect him chairman? 
(Sao ho lai báu óng ta lam chü tich?) 
— a liar, blue và chairman làm bó ngữ cho tân ngữ her husband, their 
house và him và dugc goi là object complement. 
- Bổ ngữ cũng có thé là một từ hoặc cum từ hoàn thành nghĩa của một 
động từ, một danh từ hay một tính từ. 
Ex: We hope to see you soon. (Chúng tôi mong sớm gặp lợi bạn.) 
I have no intention of resigning. (Tôi không có ý định từ chic.) 
Jane is interested in learning to cook. (Jane thích học nấu ăn.) 
d. Tán ngit (Object) 
Tân ngữ hoàn chỉnh nghĩa cho động từ và đứng sau động từ trong câu. 
- Tân ngữ có thé là danh từ, đại từ, hoặc cụm từ chỉ người (trả lời cho câu 
hỏi với who) và vật ( trả lời cho câu hỏi với what). 
Ex: I love Susan. (Tôi yêu Susan.) [Who do you love?] 
He bought a new car. (Anh ấy đã mua xe mdi.) [What did he buy?] 
— Tán ngữ có thể là một động từ nguyên máu (to-infinitive) hoặc một 
danh động từ (gerund). 
Ex: I want to go now. (Tôi muốn di bây giờ.) 
Please stop smoking. (Xin ding hüt thuóc nua.) 
- Tân ngữ cũng có thể là một danh từ, dai từ hoặc cum từ đứng sau giới từ 
và được goi là tân ngữ của giới từ (prepositional object). 
Ex: He was lying on the bed. (Anh ta dang nằm trên giường.) 
— the bed là tân ngữ của giới từ on. 
She talked of applying for another job. 
(Cô ấy nói vé uiệc xin một viéc làm khác.) 
— applying là tân ngữ của giới từ of. 
X Luu ý: Trong câu không nhất thiết phải có tân ngữ. 
Ex The children are playing. (Bon trẻ đang chơi.) 
Tuy nhiên một số động từ có thể có 2 tân ngữ: tân ngữ trực tiếp (direct object) và tân 
ngữ gián tiếp (indirect object). Tân ngữ trực tiếp thường chỉ vật và tân ngữ gián tiếp 
thường chỉ người. 
Ex. My mother gave me a bicycle on my birthday./ My mother gave a bicycle to me on my 
birthday. (Me cho tôi một chiếc xe dap vào ngày sinh nhật tôi.) 
— me là tân ngữ gián tiếp và a bicycle là tân ngữ trực tiếp của động từ gave. 


e. Binh ngü (Adjuncts) 
Định ngữ là trang từ hoặc trang ngữ được dùng dé cho biết thời gian, nơi 
chốn hoặc cách thức của hành động. Định ngữ thường trả lời cho câu hỏi 
với when, where và how. 
Ex: He runs fast. (Anh ấy chạy nhanh.) [How does he run?] 
My father came home yesterday morning. 
(Cha tói vé nhà sáng hóm qua.) [When did your father come home?] 
We work in a hospital. (Chúng tôi làm viéc ở bệnh vién.) 
[Where do you work?] 
. Trát tu tà trong cáu (the orders of words in the sentences) 
Các mẫu câu cơ bán (basic sentence patterns): 


Ex: The ducks ducks are swimm ing. (Những con vit dang boi.) 
She 1 ias ed. (Có is cười. ) 
S V 


Ex: Her sister z longs beautiful, (Chị cô ấy trông có vé xinh xán.) 


Seven is my "ng (Số bảy là con số may mắn của tôi.) 
BS. ay. 


in 

x: Tom can speak English. (Tom biét nói tiéng Anh.) 
V o 

ow her husband. (Tôi quen chóng bà ấy.) 


Ex: She has ree sent him a FEED (Cô ấy vita gửi thu cho anh ấy.) 
V IO DO 
` bought his wife a new car. (Ông ấy mua xe mới cho ug.) 
1O DO 


Ex: She es just sent a letter vs _to_ him. 
V 


S . DO Pre IO 
He bought a new car for his wife. 
S V DO' "Pre 10 


Ex: They named their son Tony. (Ho dat tén cho con trai là Tony.) 
V O OC (noun) 
You make me nervous. (Anh làm tôi căng thẳng quá.) 


n 


S O OC (adjective) 
We found him sleeping on the pavement. 
SUV ue OC (present participle) 
ng tôi thấy anh ta dang ngủ trên via hè) 


I had my hair cut. (Tôi đã di cắt tóc.) 
sv o... 06 oe participle) 


Ex: He fell into the prm (Anh dy roi xuống suối.) 
8 V Pre: 
I was Jongin ng for him to invite me to the party 
O 


trôi Fm mong E ta mời tôi di du tiệc.) 


h. ( Subject + Verb + Object * Adjunct — . 
Ex: We took a taxi to Ben Thanh Market. 
8-. V A 


(Chúng tôi đón taxi đến chợ Bến Thanh.) 
Did you wind the suck up? (Anh dà lên dây đồng hồ phải không?) 
STE A 


p» EXERCISES 
I. Read each situation and write down the question. 


You want to know if it is raining. Is it raining? 
You need to ask Poly where she lives. Where do you live? 
You want to know if Mark has been to Los Angeles. Ask Sarah. 
You would like to ask Nancy where she bought her coat. 
You want to know if Laura plays tennis. Ask Trevor. 
You want to ask Matthew if you can borrow his squash racket. 
On the phone you want to know who you are speaking to. 
You need to know how much video recorders cost. 
You want to ask Adrian what he locked the door for. 
. You need to know if David will be at the club tonight. Ask him. 
. You are wondering if Claire enjoyed her holiday. 
. You need to find out how long the journey takes. 
. You're in town with a friend, and you are wondering where the two of you are going 
to have lunch. 
You want to know if the train is on time. 
. You are wondering if Mike and Harry go camping. Ask David. 
You've forgotten when the course finishes. Ask your friend. 
. You want to ask what happens next. 


| lắng E Pa 


ad 
ONnNHO 


H o o 
SUS. Sue 


18. You want to suggest to Rachel that you both go for a walk. 

19. You want to know if Nick has got a motorbike. Ask him. 

20. You are asking permission to come in. 

Il. Tony is being interviewed for a job. Look at the notes and the Tony's answers, then 
write the questions. 

1. (How old?) I'm 18. 

2. (livelocally?) Yes, I do. 

8. (where/ live?) 5, Sanker St. 

4. (when/leave school?) Last year. 

5. (which school/ go?) Benham School. 

6. (work/now?) Yes, I am. 

7. (who/ work for?) Millers Limited. 

8. (howlong?) For six months. 

9. (enjoy/ present job?) Yes, I do. 

10. (why/ want/ leave?) The pay isn't good. 

11. (work/ Saturdays?) Yes, I can. 

12. (how/travel/work?) — By motorcycle. 

13. (get/ car?) No, I haven't. 

14. (When/ start?) Right now. 


Write the questions to which the underlined words are the answers. 
Christopher is going to London by train. 

The Smiths have got three cars. 

Janet works at the supermarket. 

Anne is learning English because she will need it in her job. 
The film was really romantic. 

The meeting will take place next Tuesday. 

Tessa switched off the computer. 

Mr Johnson's burglar alarm was ringing. 

Ann went to the dance with Martin. 

10. The Olympic games are held every four years. 

. I weigh seventy-five kilos. 

. My father is an engineer. 

. I earn about £250 a week. 

It's about 200 meters from here to the post office. 

. The Vietnamese flag is red and yellow. 

. I bought a box of chocolates. 

. My friends are arriving at half past eight. 

. The meeting will last an hour. 

. Susan works in a toy shop. 

20. We bought this computer magazine to read about business software. 


IV. Complete the conversations using the words given. 
1. A: Do you know ? (football boots) 


c1. .a. sac 


b pi pd pd ¬-_- ed a 
OMDIAAMARONE 


_ 
e 


= 


Con oor 6 Io 


10. 
. The weather forecast wasn't very good, — ? ~ No, it wasn't. 


ki ki i 
A wN 


B: In your sports bag, I expect. 


A: Can you tell me ? (this jacket) 
B: £59.99. 
A: Pd like to know . (books about Russia) 
B: They're on the third shelf, beside the window. 
A: Do you happen to know ? (the last bus) 
B:Ithink it leaves at half past ten. 
A: Could you explain ? (this coffee machine) 
B: It's quite simple. You put a coin in here and press the red knob. 
A: Can you tell me ? (the airport) 
B: It's not far from here. About three kilometers. 
A: Please tell me __ . (the manager’s office) 
B: It’s on the first floor, at the end of the corridar. 
A: Do you know ? (the first Olympic Games) 
B: 776 BC. 
. A: I can’t remember . (your sister) 

B: She was seventeen last March. 

. A: I can’t understand . (the car) 


B: You've run out of petrol, that's why! 
Put a question tag on the end of these sentences. 


These sausages are delicious, ? ~ They certainly are. 
You haven't lived here long, ? ~ No, only 3 months. 
It's quite a big garden, ? ~ Yes, there's plenty of room. 


There aren't many people here yet, ^ ? ~ No, but it's still quite early. 
Those are Rachel's friends, ___? ~ Yes, I suppose. 

Tom won’t be late, ^^ ? ~ No, he's never late. 

Listen, ? ~ OK. I'm listening 

You arrived at 10:30, —— ? ~ That's right. 

These burgers look good, __ _ ? ~ I can’t wait to try them. 

We can sit on the grass, __? ~ I think it's dry enough. 


Let’s go to the shade, ? ~ Yes, let’s. 


. I’m late, ? ~ Yes, ten minutes. 

. Don’t drop that vase, ? ~ No, don’t worry. 
15. 
. He won’t mind if I use his phone, ? ~ No, of course he won't. 
. Give me the pepper, ? ~ Yes, here it is. 


You have never had a barbecue before, ? ~ No, this is the first time. 


You don't know where Karen is, ? ~ Sorry I've no idea. 
Melanie speaks French very well, ? ~ Yes, she lived in France for three years. 
There will be enough coffee for everyone, ? ~ Yes, of course. 


What would you say in these situations? Write sentences with a question tag. 


. You look out of the windew. The sky is blue and the sun is shining. (beautiful day). 


It isa beautiful day, isn't it? 


8. 
9. 
10. 


. You've just come out of the cinema with a friend. You really enjoyed the film. (great) 


The film 

You and your friend are listening to a woman singing. You like her voice very much. 
(a lovely voice) She 

You are trying on a jacket. You look in the mirror and you don't like what you see. 
(not/ look/ very good) It 
Your friend's hair is much shorter than when you last met. (have/ your hair/ cut) You 


You and your friend are walking over a wooden bridge. It's very old and some parts 
are broken. (not/ very safe) This bridge 


- Youare with a friend outside a restaurant. You're looking at the prices, which are 


very high. (expensive) It 
Suggest to Vicky that you both listen to some music. Let's 
Warn David not to do anything silly. Don't 
Ask Rachel to pass you the salt. Pass 


VII. Read the conversation. Then choose the correct answer. 


Judy: (1) 
Lisa: (2) 
Judy: Susan. You know her, (3) 
Lisa: I'm (4) 
Judy: Yes, she (5) " 
Lisa: (7) 


we go to the party tonight? 

giving a party? 

you ? 

sure. Has she got long dark hair? 

And she's quite tall. (6) you spoken to her? 

. But I know who you mean. There are two sisters, Susan and Janet. 
They're twins, (8) ? 


Judy: Yes, that's right. 


Lisa: (9) one is Susan? 

Judy: Oh, I (10) know. They both look the same. I can't always tell them apart. 
Lisa: (11) can I. In any case, I haven't been invited to the party. 

Judy: That (12) matter. 

Lisa: OK. (13) go to it then, shall we? 

1. a.Do b. Shall c. Would d. Are 

2. a. What's b. Whose c. Who's d. When is 

3. a. don't b. do c. didn't d. aren't 

4. a. don't b. not c. no d. so 

5. a.got b. has c. does d. is 

6. a. Having b. Don't c. Haven't d. Aren't 

7. a. No b. Yes c. Not d. I have 

8. a. do they b. are they c. don’t they d. aren’t they 
9. a. What b. Which c. Who d. Whose 

10. a. not b. don't c. am not d. no 

11. a. Neither b. Either c. No d. So 

12. a. doesn't b. isn't c. not d. no 
13.a.Shall . b. Could c. Let's d. We 


VIII. Write the sentences correctly. 


BONAR ON + 


¬¬~---= ¬ 
oci G2 b2 jïC 


OONAAPR OYE 


Would like you to go sailing? 

Do you be a student here? 

How many cakes you have eaten? 

I’m too impatient, am I? 

Enjoyed you your trip? 

Where have gone your friends? 

Does Peter plays tennis? 

Don’t drop those plates, do you? 

It’s hardly rained at all this summer, hasn’t it? 


. What has it happened? 

. Who this calculator belongs to? 

. Didn’t you watch ‘Frankenstein’ last night? ~ Yes, I hate horror film. 
. What of these magazines would you like? ~ This one, please. 

. For what are you looking? 

. Let’s sit in the garden, haven’t we? 

. Have ever you been to Thailand? 

. Would you like to exlain what is the problem? 

. How long did it you take to get there? 

. Which color are you going to paint it? ~Oh, I don’t know yet. 

. Why people in your country don’t show more respect to the elderly? 


Fill in the blanks with the imperative form (positive or negative) of these verbs: 
place (2), clean, eat, make, switch, use, put, leave, keep. 
How to set up your computer 

your computer on a flat table or desk. 

sure your chair is a comfortable height. 

a screen to protect you from dangerous X-rays. 

it near a fire or the central heating. 

your computer in the sun. 

liquids (water, ect.) on the computer; they may get inside. 

while you’re working; food can fall into the keyboard. 

the computer and dust it regularly. 

the floppy disks clean and in their box. 


10. Always off the computer and the screen when you finish. 
X. Turn into exclamatory sentences. Beginning as shown. 


1. The boy is very clever. What ! 
2. She is very tall. Isn’t ! 
3. The novel was interesting. How ! 
4. They wrote slowly. Didn't ! 
5. The horses are fast. What ! 

! 


6. The dress is expensive. How 


7. The film was frightening. Wasn't 
8. It was warm weather. What 


9. They work effectively. How 
10. 
11. 
. Those trousers are dirty. How 
. The noise is awful. What 
. It's very cold today. How 


OPPN Bye 


kè i pè pi a 
arwondr © 


My friend has a lovely cat. What 


He looks like his father. Doesn’t 


You've got on nice shoes. What 


. I feel tired. How 
. The house is very old. What 
. That's a great song. Isn't 
. Marta sings very beautifully. How 
. She has a beautiful smile. What 


! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 


Write sentences, put these words into the correct order. Do not add or omit any words. 


Helen/ giving/ some cassettes/ Jack/ is/ on his birthday. 
some new jeans/ recently/ bought/ I. 

doesn’t/ this climate/ me/ suit. 

Diana/ beautiful/ these days/ is becoming/ more and more. 
a bright yellow/ have painted/ they/ their front door! 

my purse/ under the bed/ I/ found. 


sold/ yesterday/ to our next door neighbor/ the old Renault/ Dad . 


our friend/ some tulips/ us/ by express mail/ sent. 
in town/ Bob/ crossing/ saw/ Mary/ the street . 


. a bus/ took/ we/ to the airport 

. answering/ all the time/ hates/ she/ the phone. 

. her/ to be/ all the neighbors/ a widow/ supposed. 

. living/ her/ her father/ alone/ would not/ in a big city/ consent to. 
. you/ me/ can/ a few minutes/ spare/ of your valuable time? 

. important/ regularly/ is/ to go/ it/ to school. 

16. 
. short of/ is/ we/ are/ money/ the trouble/ that. 
. no one/ leave/ the house/ John/ heard. 

. John/ we/ are/ for/ waiting/ to arrive. 


we/ the encyclopedia/ must/ back/ them/ give/ to. 


the bus/ knocked/ down/ him. 


HINH THUC NHAN MANH (EMPHASIS) 
Hinh thức nhấn manh (emphasis) thường được dùng khi chúng ta muốn bày 
tỏ cảm xúc mạnh về điều đang nói (nhấn mạnh xúc cảm), nêu lên sự tương 
phản (nhấn mạnh nêu bật sự tương phản) hoặc cho thấy điều mong đợi đã 
xảy ra. 

. Nhấn mạnh trong phát âm (Emphasis in pronunciation) 

Trong lời nói, chúng ta có thể nhấn mạnh từ bằng cách đọc lớn hơn và với 

ngữ điệu cao hơn. Chúng ta cũng có thể kéo dài nguyên âm, hoặc ngưng lại 

trước từ được nhấn mạnh. 

. Nhấn mạnh trong cách viết (Emphasis in writing) 

Trong văn bản, những từ nhấn mạnh thường được in nghiêng, in đậm, viết 

hoa hoặc gạch chân. 

Ex: This is the last opportunity. (Đây là cơ hội cuối cùng.) 
He lives in France, not Spain. 
(Anh ta sống ở Pháp chứ không phái Tây Ban Nha.) 
Mary, I'm IN LOVE! Please don't tell anybody! 
(Mary này, tôi đang yêu! Đừng nói vói ai nhé!) 

a. Nhấn mạnh động từ (Emphasize verbs): Để làm cho câu nghe mạnh hơn 
hoặc để nêu bật sự tương phản, chúng ta thường nhấn mạnh trợ động từ 
(auxiliary verbs). 

Ex: I am telling the truth - you must believe me! 
(Tôi dang nói thật đấy - bạn phải tin tôi!) 
You really should drive more carefully. We almost had an accident. 
(Anh phải lái xe cán thận hon chứ. Suýt chút nữa chúng ta bi tai 
nạn rồi.) 

— Nếu trong câu nhấn mạnh không có trợ động từ, ta có thể dùng trợ động 
từ to do. 


Ex: John visited her yesterday. 
- John did visit her yesterday. (Hôm qua John đã đến thăm có ta.) 
She likes you. — She does like you. (Có ta rất thích anh.) 
You look nice today. — You do look nice today! (Hôm nay trông ban 
xinh quá!) 
— Cấu trúc What ... do cũng có thể được dùng để nhấn manh động từ. Hinh 
thức của động từ có thể thay đổi. 
Ex: He screamed. -› What he did was (to) scream. 
(Diéu mà anh ta dà làm là thét lén.) 
She writes science fiction. > What she does is (to) write science fiction. 
(Việc mà bà ấy làm là viét truyện khoa học vién tưởng.) 
*k Luu ý: Khi trợ động từ được nhấn mạnh thì trật ty từ có thé thay đổi (trang từ thường được 
đặt trước từ nhấn mạnh). 
Ex. You have certainly grown. + You certainly have grown! (Cháu hẳn đã trưởng thành rồi!) 


b. Nhấn manh tính từ (Emphasize adjectives): Tinh từ thường được nhấn 
manh bằng cấu trúc 
__Wls/W 


Ex: Travelling by air is fast. 
>It is fast to travel by air. (Bi bằng máy bay thật là nhanh.) 
Learning a foreign language is necessary. 
— It is necessary to learn a foreign language. 
(Hoc ngoại ngữ rát cán thiết.) 
We found that getting a visa was difficult. 
— We found that it was difficult to get a visa. 
(Chúng tôi nhận thấy rằng thật khó xin hộ chiếu.) 

c. Nhấn manh danh từ, đại từ hoặc trang từ (Emphasize nouns, pronouns 
or adverbs): Để nhấn mạnh danh từ, đại từ hoặc trạng từ, ta có thể 

- Dùng các đại từ nhấn mạnh (emphatic pronouns) nhu myself, yourself, 
himself, itself, v.v. để nhấn mạnh cho danh từ (nouns) hoặc dai từ nhân 
xưng (personal pronouns). Đại từ nhấn mạnh thường đứng ngay sau từ 
được nhấn mạnh hoặc ở cuối câu. 

Ex: The house itself is nice, but the garden is very small. 
(Bán thân ngôi nhà thi đẹp, nhung khu uườn thi nhỏ xíu.) 
My sister designs all these clothes herself. 

(Chính chi tói thiét ké tát cá quán áo này.) 
I'll come and see the manager himself. 
(Tôi sẽ đến gặp chính giám đốc.) 

— Dùng What ... is/ was .. để nhấn manh danh từ chi sự vật hoặc sự việc; 
the person who .. is/ was .. nhấn manh danh từ chỉ người; the place 
where, the day when/ that, the reason why ... is/ are ... nhấn manh danh 
tit chi noi chón, thói gian, ly do. 

Ex: I need a good rest. 

—> What I need is a good rest. 

(Những gì tôi cán là sự nghi ngơi thoải mái.) 
She kept some old photos in this wooden box. 

— What she kept in this wooden box was some old photos. 
(Những gi có ta cát giữ trong chiếc hộp gỗ này là vài bức ánh.) 
Nancy keeps a parrot in her bedroom. 

— The person who keeps a parrot in her bedroom is Nancy. 
(Chính Nancy là nguói nuói con vet trong phóng ngü cüa minh.) 
Jack went to London on Tuesday to see Colin. 

— The day when Jack went to London to see Colin was Tuesday. 
(Ngày Jack di London gặp Colin là thứ Ba.) 

— The reason why Jack went to London was to see Colin. 

(Lý do Jack di London là dé gặp Colin.) 


X Luu y: Các từ được nhấn mạnh cũng có thé đuợc đặt ở đầu câu. 
Ex A good rest is what | need. (Sự nghỉ ngơi thoải mái là điều tôi cần) 


— Dùng cấu trúc It is/ was .. để nhấn manh một danh từ, dai từ poke trang - 


Ex:I be you. — It’s you that I lows: (Người anh yêu chính là 8 
John paid for the drinks. — It.was John who paid for the drinks. 
(Chính John dà thanh toán tiền nước.) 

Brazil won the World Cup in 2002. — It was Brazil that won the 
World Cup in 2002. 
(Chính Brazil đã đoạt được cúp Thé giới vào năm 2002.) 
The robbery happened yesterday evening. — It was yesterday 
evening that the robbery happened. 
(Vu cuóp xáy ra düng vào chiéu hóm qua.) 

— Đưa trang từ hoặc cum trang từ phủ định ra đầu câu và đảo ngữ. 

Ex: Hardly had I arrived when trouble started. 
(Vụ rắc rối xảy ra ngay khi tôi tới.) 
Not until much later did she learn who her real father was. 
(Mãi sau này cô ấy mới biết ai là cha ruột của minh.) 
*Luu ý: 

— Khi từ nhấn mạnh là một đại từ hay danh từ chỉ người, chúng ta cần chú ý chức năng 
làm chủ ngữ hay tân ngữ của nó để dùng who hoặc that cho thích hợp. 

Ex We want to see the manager. — It’s the manager that we want to see. 

(Chüng tói muón gáp chính giám dóc.) 
The manager welcomed us to the hotel. — It was the manager who welcomed us to the 
hotel. (Chính giám dóc dà chào dón chüng tói dén khách san.) 

— Dang câu có 2 mệnh dé. 

Ex | need water. | don't need milk. — It is water, not milk that | need. 

(Cái tôi cán chính là nước chứ không phải sữa.) 

| saw Hoa. | didn't see Lan. — It was Hoa, not Lan that | saw. 

(Người tôi gặp chính là Hoa chứ không phải Lan.) 

Peter lent us the money. Paul didn't. — It was Peter who lent us the money, not Paul. 
(Peter chính là người đã cho chúng ta mượn tiên, không phái Paul.) 


3. Nhấn mạnh trong câu mệnh lệnh (Emphasis in Commands) 
a. Câu mệnh lệnh khẳng định (Affirmative commands) 
( Do + Verb(bare-int) | 
Ex: Sit down. > Do sit down! (Hãy ngôi xuống di!) 
Say you'll stay for dinner. > Do say you'll stay for dinner! 
(Hãy nói là anh sẽ ở lại ăn tốt di!) 
b. Câu meni lạng phủ Eu Deal commands) 


Ex: Don't talk i in wem > Don’t you talk in class. 
(Khóng dugc nói chuyén trong lóp.) 
Don't make too much noise. ^ Don't you make too much noise. 
(Khóng dugc gáy ón ào.) 


» 
i L 
1. 


Qo ct 0m pude fo) px 


EXERCISES 


Complete the answers. Use a pronoun + emphatic do + a verb. 
A: Melanie is always helping people, isn’t she? 

B: Yes, she does help a lot of people. › 

A: How much did that dress cost? 

B: Well, rather a lot. 

A: Someone once told me I look like a singer Arlene Black. 
B: Well, a bit like her, actually. 

A: This train doesn’t stop at our station. 

B: Are you sure? I think there. 

A: Why didn't you go to the match on Saturday? 

B: What do you mean? to the match. 

A: Matthew and Emma never quarrel. 

B: Oh yes, . All the time, in fact. 

A: Emma says Matthew doesn't care about her. 

B: But he says : 

A: Did you enjoy the concert last night? 


B: Yes, it. It was really good. 
A: You are worried about something, aren't you? 
B: You know, about my job prospect. 


. A: Have you ever seen a ghost? 


B: Never. But Vicky is quite sure that 


Write sentences with /f and an adjective followed by a to-infinitive. 
Buy a Compex computer. It isn't expensive. 

Using a computer is very simple. 

Understanding the handbook isn't difficult. 

You can run any kind of software. It's easy. 

Exploring the world of Compex is absolutely fascinating. 

Try the ultimate computer experience. Are you ready? 

Don't play on ladders. It isn't safe. 

Making such a fuss was silly. 


a ghost. 


lll. Add a sentence with an emphatic pronoun, e.g. myself. Use these verbs: bake, 


clean, decorate, cut, develop, grow, paint, service, type, make. 


1. I don't take the car to the garage. I service it myself : 
2. Laura didn't buy those pictures. 

3. Tom doesn't have his windows cleaned. 

4. My bread doesn't come from a shop. 

5. My friends eat lots of fresh vegetables. 

6. We finished the dinning-room yesterday. 


. T. Mark doesn't dictate his letters to a secretary. 
8. I don't pay to have my photos done. 


9. My sister doesn't pay for her clothes. 
10. We didn't have the lawn mowed. 


IV. Emphasize the underlined words, using what . 


pa 


WONOaron 


m 
eo 


= 


£O o -3 Ov d Go lò p 


10. 


s 


(0.192 me Apos 


Rachel's stereo kept me awake. What kept me awake was Rachel’s stereo. 
Vicky is looking for a job in television. 

I want to make a fresh start. 

You must pay attention to the details. 

They booked a holiday together. 

You have to think about your profit. 

You must know the needs of your customers. 

Your news made me happy. 

You should work towards a realistic target. 


. You need to plan ahead. 


Look at each question and answer and write a sentence with /f is/ was ... + relative clause. 
Who invented radio? - Marconi. It was Marconi who invented radio. 
When did Columbus sail to America? ~ In 1492. 

What does Tiger Woods play? ~ Golf. 

Where did the Olympic Games first take place? - In Greece. 

Which is nearest the sun, Venus or Mercury? ~ Mercury. 

Who designed the Eiffel Tower? - Alexandre. G. Eiffel. 

What was discovered by Crick and Watson? ~ The structure of DNA. 
Who built the Pyramids? ~ The Ancient Egyptians. 

Which is the highest mountain in the world? ~ Mount Everest. 

Who was the 35th President of the US? ~ John F. Kennedy. 


Rewrite the imperatives in emphatic forms. 
Bring another chair. 

Don’t be silly. 

Send me a copy of your catalogue. 

Don’t make so much noise. 

Be quiet. I’m trying to concentrate. 

Do not lean out of the window. 

Forgive me - I didn’t mean to interrupt. 
Don’t do that again or you'll be in trouble. 
Give me a hand. 


10. Don’t tell anybody what happened. 


Vil. Emphasize the underlined words. 
1. Ted broke the news to me. 
2. Knowing your limitations is important. 


They want money. They don't want affection. 
He misunderstood my intentions. 


_I remembered her name after she had gone. 


I did my English test very well. 

Does Mary wash up every day? 

She first heard the news from Francis. 
We need pilots, not ground staff. 


. To be early is better. 

. Beter lent us money. Paul didn't. 

. We found that getting a visa is impossible. 

. Mike's uncle died on Thursday. 

. Bad roads don't cause accidents. Speed does. 
. Teasing animals is cruel. 

. I love you; I love you; I love you. 

. England won the World Cup in 1966. 

. We enjoyed ourselves. 

. Income tax will be reduced. This is unlikely. 

. The countryside is most beautiful in the Fall. 
. I saw Ann. I didn't see Mary. 

. Remember to lock the door before you leave. 
. I think that taking up Yoga is not a good idea. 


He was kind to help me. 


. Visit us again some time. 

. Don't make too much noise. 

. I did my English test very well. 

. I'm eating chocolate cake. 

. David teaches in a Technical College. 
. Don't let me wait so long. 


Chương 5 


e Mệnh dé chính (Main clause) là mệnh dé chỉ kết quả. 
e Mệnh dé If (If- clause) là mệnh dé phu chỉ điều kiện. 


I. Các loại câu điều kiện (Types of conditional sentences) 

Có 3 loai cáu diéu kién chính 

1. Diéu kién có that trong hién tai hoác tuong lai (Real condition in the 
present or future): có thé thuc hién dugc trong hién tai hoác tuong lai vi 
hành dóng trong ménh dé If hoàn toàn có thé xáy ra. 

2. Diéu kién khóng có that trong hién tai (Unreal condition in the present): 
không thé thực hiện được trong hiện tai hoặc tương lai vi hành động 
trong mệnh đề If không thể xảy ra (giả định trái ngược với thực tế trong 
hiện tại). 

3. Điều kiện không có thật trong quá khứ (Unreal condition in the past): 
không thể thực hiện được trong quá khứ vì hành động trong mệnh đề If 
đã không xảy ra (giả dinh trái ngược với thực tế trong quá khi). 


II. Thì của động từ trong câu điều kiện (Verb forms used in conditional 
sentences) 
+ Loai 1: Real Condition 
a. Bé nói vé tình huống có thể xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai, chúng ta 
dùng thì hiện tai đơn (present simple) trong mệnh dé if và will + động 
từ nguyên mẫu (will + infinitive) trong mệnh dé chính. 


IF-CLAUSE MAIN CLAUSE 
Present simple will + infinitive 
Ex: If it doesn’t rain, we will have a picnic. 
(Nếu trời không mua, chúng ta sé di dà ngoai.) 
The cat will scratch you if you pull her tail. 
(Con méo sé cdo ban néu ban kéo duói nó.) 

b. Thi hién tai don (present simple) dugc ding trong cá hai ménh dé dé chi 
mót su that hién nhién, mót quy luát tu nhién hoác mót hành dóng xay 
ra thuüng xuyén. 

Ex: If you heat ice, it turns to water. 
(Nếu bạn dun nóng nước dá nó sẽ tan thành nước.) 
If you press this switch, the computer comes on. 
(Néu ban nhán vào nüt này, máy tính sé bát.) 
If Daniel has any money, he spends it. 
(Néu Daniel có tién anh ta sé tiéu xài hét.) 


c. Các động từ tinh thái can, may, might, should, ought to, have to, musi,.. 


có thé dugc düng trong ménh dé chính (main clause) dé nói dén khá 
nang, su chác chán, su cho phép, su bát buóc hoát su cán thiét. 
Ex: If it rains, we are going to stay home. 
(Nếu trời mua, chúng tôi sẽ ở nhà.) , 
If you need a ticket, I can get you one. 
(Néu ban cán vé tói có thé mua cho ban mót tám.) 
If Matthew goes to a job interview, he should wear/ ought to 
wear a tie. 
(Néu Matthew di phóng ván xin viéc, anh &y nén deo cà vat.) 
If you want to see clearly, you must wear your glasses. 
(Nếu bạn muốn thấy rõ, ban phải mang kính.) 
If Henry jogs regularly, he may/ might lose weight. 
(Néu Henry chay bó thuóng xuyén, anh Gy có thé giám cán.) 


d. Đôi khi chúng ta có thé dùng should trong mệnh dé điều kiện (If-clause) 


để gợi ý một điều gi đó không chắc chắn. 

Ex: If you should change your mind, please phone me. 
(Hãy gọi điện cho tôi nếu ban đổi ý.) 
If anyone should call, please take a message. 
(Nếu có ai goi đến, vui lòng ghi lai lời nhắn.) 


* Luu ý: Không dùng will trong mệnh để điều kiện (If-clause). 


Ex If we hurry, we'll catch the bus. [NOT I-we"II-hury.-we"II-catch-the-bus-] 

(Néu vói, chüng ta sé dón xe buyt.) 
Nhung will có thé được dùng trong mệnh dé điều kiện khi ta dua ra lời yêu cầu. 
Ex If you'll just wait a moment, I'll find someone to help you. 

(Vui lòng đợi một lát, tôi sẽ tìm người đến giúp.) [= Please wait.a moment ...] 


+ Loại 2: Present Unreal Condition 
a. Dé nói vé tình huống không có thật hoặc không thé xảy ra trong hiện 


ana 


tại hoặc tương lai, chúng ta dùng thi quá khứ don (past simple) trong 
ménh dé if va would + dóng tit nguyén máu (would+ infinitive) trong 
ménh dé chính. 


IF-CLAUSE | MAIN CLAUSE __ 


Ex: If I knew her name, I would tell you. 
(Nếu tôi biết tên có ấy, tôi sẽ nói cho anh biết.) — but I doesn't know 
her name. 
If we didn't have a car, we would find it's difficult to get about. 
(Néu ching ta khóng có 6 t6, chüng ta sé tháy khó khán trong viéc di 
lai.) > but we have a car. 
If my dog had six legs, it would run very fast! 
(Nếu con chó của tôi có sáu chán, nó sẽ chạy rất nhanh.) 


Á. . - 


b. Could và might cüng có thé dugc düng trong ménh dé chính dé nói dén 

khá náng có thé xáy ra. 

Ex: If she had a camera, she could take some photos. 
(Giá như có máy ảnh, cô ấy có thể chup vài tám hinh.) [could take = 
would be able to take] ; 
If Rachel worked harder, she might do even better at her studies. 
(Giá nhu Rachel học chăm hơn thì kết quá học tâp của cô ấy có thể 
còn tốt hơn nữa.) 

c. Were thường được dùng thay cho was (với các chủ từ I, he, she, it) trong 
mệnh dé if. Cấu trúc If I were you thường được dùng dé dua ra lời khuyên. 
Ex: If Nick were rich, he would have a yacht. [OR ... If Nick was rich,...] 

(Néu Nick giàu có, anh dy sé mua mét chiéc du thuyén.) 
I'd go out if it weren't raining. [OR ... it wasn't raining] 
(Giá như trời không mua thi tôi sẽ di chơi.) 
If I were you, I would accept their invitation. 
(Nếu tôi là anh, tôi sẽ chấp nhận lời mời của họ.) 
* Luu ý: Không dùng would trong mệnh dé điều kiện (if-clause) 
Ex If | ate cake, I'd get fat. [NOT 1£-I-weuld-eat-cake,...] 
(Nếu tôi ăn bánh, tôi sẽ bị map.) 
Nhung would có thể được dùng trong trong mệnh dé if khi chúng ta đưa ra lời yêu cầu. 
Ex If you'd like to come this way, the doctor will see you now. 
(Vui lòng di lối này, bác sĩ sẽ khám cho ba.) [= Please come this way ...] 


+ Loại 3: Past Unreal Condition 
a. Dé nói về một tình huống đã không xảy ra trong quá khứ, chúng ta dùng 


Ex: If he had studied hard, he would have passed his exam. 
(Giá nhu anh ta hoc hành chăm chi thì anh ta đã đậu rồi.) 
— but he didn't study hard so he failed. 
If I had known of your arrival, I would have met you. 
(Giá mò tôi biết anh đến thì tôi đã di đón anh rồi.) 
— but I didn't know so I didn't come. 
b. Could have và might have cüng có thé dugc düng dé chi khá náng dà có 
thé xáy ra. 

Ex: If I had had my cellphone yesterday, I could have contacted you. 
(Giá nhu hôm qua tôi có dem theo điện thoại thi tôi dà có thể liên lac 
vói anh.) 

[could have contact = would have been able to contact] 

We just caught the train. If we had stopped to buy a paper, we 
might have missed it. (Chúng ta vita kip tàu. Nếu nhu chúng ta 
dừng lại mua báo, thi có thể chúng ta da bi là tàu.) 


*Luu ý: 
- Không dùng would trong mệnh dé diéu kiện (if-clause). 
Ex If you hadn't made that mistake, you'd have passed your test. 
NOT i-you-would-have-made-inat-mistake 
v mà bạn không bi lỗi đó thi ban dà qua d kỳ thi rồi.) 
— Dang rút gọn 'd có thể dùng cho cả had và would. 
: |f you'd asked me, I'd have told you. 
(Giá mà bạn hỏi tôi thì tôi đã nói cho bạn biết rồi.) 


* Khai quát các thì cơ bản được dùng trong câu điều kiện (Overview of basic verb 
forms used in conditional sentences) 


m 
>< 


TYPE. | MAIN CLAUSE — 
will 
" can 
1. Real in the Hà VI av | À 3 2tr ti 
present/ MESH 
Bu Present simple: chi su that, quy luàt 
hoặc thói quen. 
2. Unreal in the | would $ ? 
present could } + Veare.inr) ast simple 
might 
3. Unreal in the | would 
past could } + have + Vipast part.) roh perfect 
might ' ad + Vis part.) 


+ Các thì được nêu trong bảng trên đây là phán cán bán của những thi 
trên thuc té đang được sử dung, nhung theo quan điểm ngữ pháp mới 
chúng ta có thể biến đổi thì trong câu điều kiện như sau: 

a. Dùng các thì tiếp diễn (progressive tenses) để diễn tả hành động đang 
xảy ra, một sự sắp xếp trong tương lai hoặc giả định một hành động 
đang xảy ra trong hiện tại hoặc quá khứ. 

Ex: If you are waiting for a bus, you should join the queue. 

(Néu ban dang dgi xe buyt, thi ban nén xép hàng.) [present action] 
If you are staying for another night, I'll ask the manager to give you 
a better room. (Néu bà 6 lai mót dém nua, tói sé xin giám dóc cho bà 
phóng tét han.) [future arrangement] 

We are going by air and I hate flying. If we were going by boat I 
would feel much happier. (Chúng tôi dang di máy bay và tôi ghét di máy 
bay. Giá như chúng tôi dang di tau thủy thì tôi sẽ thấy thích thú hơn.) 
If I were on holiday, I might be touring Italy too. 

(Giá nhu dang trong ky nghỉ thi có thé tôi cũng dang di du lịch ở Y.) 
I was wearing a seat belt at that time. If I hadn't been wearing one 
I would have been seriously injured. (Vào lúc đó tôi dang thắt dây an 
toàn. Nếu tôi không mang dây an toàn thi tôi đã bị thương nặng rói.) 


At the time of the accident I was sitting in the back of the car 
because Tom's little boy was sitting beside him in front. If Tom's boy 
hadn't been there I would have been sitting in front. (Lúc xdy ra 
tai nạn tôi dang ngôi ở băng ghé sau vi cậu con trai nhỏ của Tom 
đang ngôi cạnh anh ấy ở phía trước. Nếu cậu con trai của Tom không 
ngôi ở đó thì tôi sẽ đang ngôi ở phía trước.) 

b. Dùng thì hiện tại hoàn thành (present perfect) trong mệnh để diéu kiện 
(if-clause) để diễn tá hành động hoàn tất. 

Ex: If he has written the letter, I'll post it. 
(Néu anh ta dà viét xong lá thu thi tói sé gui nó.) 
If they haven't seen the museum we'd better go there today. 
(Néu ho chua tham quan vién báo tàng thi hóm nay chüng ta nén 
dén dó.) 

c. Düng be going to dé dién dat hoác du doán mót su viéc sé xáy ra trong 
tương lai. 

Ex: If it’s going to rain, I'd better take an umbrella. 
(Néu trói sáp mua thi tót hon hét là tói nén mang theo du.) 
If they try to cut down the trees, there's going to be a big protest. 
(Néu ho có dón bó nhüng cáy này thi sé bi chóng dói hich liét.) 

d. Nếu thời gian trong mệnh dé điều kiện (if-clause) và thời gian trong 
mệnh để chỉ kết quả (main clause) không giống nhau: một mệnh đề ở 
hiện tại và mệnh để kia ở quá khứ, thì ta có thể kết hợp điều kiện loại 
2 và điều kiện loại 3. 

Ex: I didn't eat breakfast this morning, so I am hungry now. 

— IfI had eaten breakfast this morning, I would not be hungry now. 

(past) (present) 

(Nếu sáng nay tôi ăn điểm tâm, thi bây giờ tôi sẽ không đói bụng.) 
He is not a good student. He did not study for the test. 

— If he were a good student, he would have studied for the test. 

(present) (past) 

(Néu nó là mót hoc sinh ngoan thi nó dà hoc bài cho bài kiém tra.) 
If he had taken my advice he would be a rich man now. (Giá nhu 
anh ấy nghe theo lời khuyên của tôi, thi giờ anh ấy đã trở thành 
người giàu có.) 
[But he didn't take my advice and now he isn't rich.] 
If I didn't have all this work to do, I would have gone out for a 
picnic yesterday. (Giá nhu tôi không phải làm tất cá những viéc này, 
thì hôm qua tôi đã di dã ngoại.) [But I have all this work to do, so I 
didn't go out for a picnic yesterday.] 


* Luu ý: Mệnh dé chỉ điều kiện (If-clause) có thé đứng trước hoặc sau mệnh dé chính (main 
. clause). Nếu muốn nhấn mạnh điều kiện, ta đặt /f-clause ở đầu câu và có dấu phẩy (,) 
giữa hai mệnh để. Nếu muốn nhấn mạnh kết quả, ta đặt main clause ở đầu và giữa hai 
mệnh dé không có dấu pháy. . 
Ex |f! don't practise my golf, | won't get any better. 
Or | won't get any better if | don't practise my golf. 


III. Những cách khác dé diễn tả điều kiện (Other ways of expressing 
conditions) 


1. Unless (tr khi; nếu .. không) 
— Trong câu diéu kiện có that (real conditionals), ta có thé thay liên từ if 
bằng unless. Unless tương đương với ‘if .. not’ hoặc ‘except if (trừ khi). 
Ex: Unless you study hard, you'll fail in the exam. 
(Nếu ban không hoc hành chăm chi, ban sẽ thi rớt.) [= If you don't 
study hard, you'll fail in the exam.] 
My grandma can't see unless she wears glasses. (Bà tói khóng thé 
nhin tháy néu khóng mang kính.) [= My grandma can't see if she 
doesn't wear glasses.] 

Tuy nhiên, chúng ta ding if... not chứ không ding unless 

+ khi su viéc trong ménh dé if là nguyén nhán chính gay ra tinh huóng 
mà chüng ta dang nói dén. 

Ex: She'd look nicer if she didn't wear so much make-up. 
(Tróng cô ấy sẽ dễ thương hon nếu cô ấy không trang điểm dám thế.) 
[NOT —unless-she-wore-se-mueh-make-up.] 
My wife will be very upset if I don't get back tomorrow. 
(Nếu ngày mai tôi không vé thi vg tôi sẽ rất lo lắng.) 
[NOT—unlesst _get_backtemerrow.] 
+ trong cau hdi. 
Ex: What will you do if you don’t pass the test? 
(Néu thi rót ban sé làm gi?) 
- Chúng ta thường dùng unless khi dua ra lời cánh báo. 
Ex: You will be late unless you hurry! 
(Néu ban khóng khán truong lén thi ban sé bi muón dáy.) 

— Ta thường không ding unless trong câu dièu kiện không có that (unreal 
conditionals). Tuy nhiên, unless có thể được dùng khi mệnh dé chính ở 
thể phủ định. 

Ex: I don't like fish. I wouldn't eat it unless I was extremely hungry. 
(Tôi không thích cá. Tôi sẽ không ăn cá trừ khi quá đói.) 
She wouldn't have gone to university unless her parents had insisted. 
(Nếu cha mẹ cô ấy không nhất quyết thì cô ấy đã không học dai hoc.) 

*Lưu ý: 

— Mệnh dé có unless luôn ở thể khẳng định. 

Ex Come tomorrow unless | phone. (Nếu tôi không gọi điện thì ngày mai bạn đến nhé.) 
[NOT Come-tomorrow-unless Ldon"Lphone. | 

- Không dùng thì tương lai trong mệnh dé có unless; thì hiện tại thường được dùng để 
chỉ tương lai. 

Ex I'll be in all day unless the office phones. (Nếu công ty không gọi đến thì tôi sẽ ở nhà 
cả ngày.) [NOT ...upless-the-office-will phone) 


2. Đảo ngược chủ ngữ và trợ động từ (Đảo ngữ) 


3. 


Ta cũng có thể diễn đạt câu điều kiện mà không cần dùng if hay unless bằng 
cách đảo chủ ngữ ra sau các động từ were, had và should.trong mệnh đề điều 
kiện (if-clause). 
Ex: If I were rich, I would buy that villa. 
— Were I rich, I would buy that villa. [NOT-Was-I-rieh;...] 
(Nếu tôi giàu thi tôi sẽ mua ngôi biệt thu đó.) 
If they had asked me, I could have given them some advice. 
— Had they asked me, I could have given them some advice. 
(Giá nhu họ hỏi tôi thi tôi đã có thé cho ho vài lời khuyên.) 
If anyone should call, please take a message. 
— Should anyone call, please take a message. 
(Néu có ai goi dién, xin hay ghi lai tin nhán.) 
X Luu ý: Không dùng dang rút gon (contracted forms) trong mệnh dé đảo ngữ phủ định. 


Ex Had the plane not been diverted, they would have arrived early. (Néu máy bay khóng 
bay trệch hướng thì họ đã đến sớm.) [NOT-Hadn't-the-plane-been-diverted--.] 


Imagine (that), provided/ providing (that), on condition (that), as/ so 
long as, (miễn là, uới điều kiện là), suppose/ supposing (that) (gid sử nhu), 
only if (chi vói điều kiện là), otherwise (nếu không thi), but for + noun 
(nếu không), .. có thé dùng thay cho If trong câu điều kiện. 
Bx: I will come only if nothing is said to the press. 
(Tôi sẽ đến uới điều kiện là không được nói gì uới báo chí.) 
You can use my car provided that/ as long as you drive carefully. 
(Anh có thé dùng 6 tô của tôi miễn là anh lái cẩn thận.) 
We must be back before midnight; otherwise we'll be locked out. 
(Chúng ta phải vé trước 12 giờ đêm, nếu không chúng ta sé bị nhót 
ở ngoài.) 
[= If we are not back by midnight, we'll be locked out.] 
Suppose the plane is late? (Néu chuyén bay bi tré thi sao?) 
[= What if/ What will happen if the plane is late?] 
But for the storm, we could have arrived earlier. (Néu khóng bi báo 
thi chúng ta dà đến sớm hon.) [ = If it hadn't been for the storm,...] 


> EXERCISES 


Popp m 


Put the verbs into the correct form. 

If you (find) a wallet in the street, what would you do with it? 

I must hurry. My friend  ' (be) annoyed if I (not/ be) on time. 
IfI (be) a bird, I (not/ want) to live my whole life in a cage. 


. I didn’t realize that Gary was in hospital. fI —— — — (know) he was in hos- 


pital, I (go) to visit him. 


9 >1 œ m 


22. 


23. 


. Ken gotto the station in time to catch his train. If he 


B: 

. A: You look tired. 
B: 
I 


If you (pour) oil on water, it (float) 


. If the phone (ring), can you answer it? 


IfI (have) wings, I (not/ have to) take an airplane to fly home. 
(miss) it, he 


(be) late for his interview. 
A: What shall we do tomorrow? 
Well, if it (be) a nice day, we 


(go) to the beach. 


Well, if you (not/ wake) me up in the middle of the night, 
(not/ be) tired. 


. This soup isn’t very good. It (taste) better if it (not/ be) so salty. 


Unfortunately, I didn't have my address book with me when I was in New 
York. If I (have) your address, I (send) you a postcard. 

I think there are too many cars. If there (not/ be) so many cars, 
there (not/ be) so much pollution. 

A: Ithink I left my watch at your house. Have you seen it? 
B: No, but I'll have a look. fI. ^  (find)it, I. (tell) you. 


. Mark and Carol are expecting us. They (be) disappointed if we 


(not/ come). 
The accident was your fault. Ifyou_—  — (drive) more carefully, it 
(not/ happen). 
A: Why do you read newspapers? 
B: Well,ifIl_ ^ ^.  (not/read)newspapers,.I ^ (not/ know) what was 
happening in the world. 
If you (have) enough money to go any where in the world, where 
(you/ go)? 


. This box has got to be in Chicago tomorrow. I'm sure if I (send) it today 


by express mail, it (arrive) in time. 


People ____ (be) able to fly if they (have) feathers instead of hair. 
Last night Alex ruined his sweater when he washed it. If he (read) 
the label, he ____ (not/ wash) it in hot water. 
A: Is Trevor a practical person? 


B: Trevor? No, he isn’t. If he (be) practical, he 
a bit quicker. It took him ages. 


(put) those shelves up 


A: United didn’t play very well today. 
B: We were awful. But if Hacker (take) that easy chance, we (win). 
. A: Why are you sitting in the dark? 
B: Let's just say that if I (pay) my electricity billlast month, I (not/ 
be) in the dark now. 


. A: Would you like a cup of coffee? 


B: No, thanks. If I (drink) coffee late at night, I (sleep). 


Complete the conversation. Choose the correct form of the verbs. 


Adam is a music student. He rents a room from Mr Day. 


Mr Day: Can't you stop playing that trumpet? You're making an awful noise. 
Adam : Well, if I (1) don't practise/ didn't practise, I won't pass my exam. 
Mr Day: But why at night? It's half past twelve. If you (2) played/ had played it in the 


daytime I (3) couldn't hear/ couldn't have heard you because I'd be at work. If you 
(4) told/ had told me about this trumpet when you first came here, I (5) wouldn't 
let/ wouldn't have let you have the room. I'm afraid it's becoming a nuisance. If 
you (6) don't play/ didn't play so loud, it (7) may not be/ might not be so bad. 


Adam : I'm sorry, but you can't play a trumpet quietly. 
Mr Day: If I (8) realized/ had realized a year ago what you were going to do, then I (9) 


SN a2... 


would throw/ would have thrown you out long ago. If you (10) go/ went on mak- 
ing this noise at night, I (11) will have/ would have to complain to your college. 


Write a sentence with /f for each situation. 


. You should take more exercise because that's the way to get fit. 
. The accident happened because the driver in front stopped so suddenly. 


I haven't got a key, so I can't get in. 

Throw a stone into water and it sinks. 

I didn't have any breakfast, and now I'm hungry. 

Road travel is cheaper than rail travel in this country, so we have lots of traffic jams. 
Martin failed his driving test last week. He was very nervous and that's why he failed. 
You may want a chat, so just give me a ring. 

I didn't finish my report yesterday, so I can't begin a new project today. 


. The wind is blowing hard, so I won't take the boat out for a ride. 

. I'm sorry I disturbed you. I didn't know you were busy. 

. It might rain. If it does, everyone can eat inside. 

. We don't visit you very often because you live so far away. 

. Margaret wasn't injured in the crash because she was wearing a seat belt. 

. I have to work tomorrow evening, so I can't meet you. 

. I don't know anything about plumbing, so I didn't fix the leak in the sink myself. 
. Is Matthew going to enter the race? He'll probably win it. 

. We should have bought that picture five years ago because it would be quite valuable now. 
. I feel better now because you talked to me about my problems last night. 

. Carol didn't answer the phone because she was studying. 


IV. Write a new sentence with the same meaning. Use UNLESS in your sentence. 


1 
2 
3. 
4 
5 


. You don’t get there in time if you don’t hurry. 
. We can't do the job if we don't get help. 


You are allowed into the club only if you're member. 
I don't like fish. 1 wouldn't eat it if I wasn't extremely hungry. 


. Don’t leave the TV on if you aren't watching it. 


Fr OON D 
55 CA, 


1o G23. £m ue CÓ MJ E2 **- 


m 
5:5 


VI. 


ONDA 


10. 


The doctor will see you today only if it's an emergency. 
I wouldn't have bought the picture if I didn’t like it. 


- You can’t get a driver's license if you're not at least eighteen years old. 


I'm going to the party only if you go with me. 


. The dog will attack you only if you move suddenly. 


Make sentences with the same meaning by omitting if. 

If you should need more money, go to the bank before six o'clock. 

If I were you, I wouldn't do that. 

Ifthey had realized the danger, they would have done it differently. 

If I were your teacher, I would insist you do better work. 

If you should change your mind, please let me know immediately. 

She would have gotten the job if she had been better prepared. 

Your boss sounds like a real tyrant. If I were you, I would look for another job. 
If you should need to reach me, I'll be at the Hilton Hotel in Seoul. 

I wouldn't have known about your new job if I hadn't talked to your mother. 


. If she were ever in trouble, I'd do anything I could to help her. 


Choose the best correct word or expression for each sentence. 
Rachel will be pleased if/ unless she passes her driving test. 
You can use my car unless/ as long as you drive carefully. 

The bus won't stop unless/ providing you ring the bell. 


. You'd better take a coat if/ in case it gets cold. 
. Don't bother to ring me unless/ in case it's important. 


Children are allowed to use the swimming pool unless/ provided they are with an adult. 
TH make myself an omelette when/ if I get home tonight. 

I don't mind if you come in late unless/ so long as you come in quietly. 

You won't have to leave unless/ if you can pay your bill. 

Write the name down in case/ provided you forget it. 


VII. Complete the following sentences with your own ideas. 


$9 0 3199 Rt1IHpDp 


10. 


I like to walk to work in the morning unless 
What would happen if I 
You can borrow the money providing 
Take a sandwich with you in case 
You wouldn’t have felt ill if you 

If he had listened to my advice, he 


. You won't pass the exam unless 


If you see Jane, 


Were I your doctor 
There would be less pollution if 


VIII. Choose the correct answer. 


1 


2. 


12. 


13. 


If I were you, I that coat. It’s much too expensive. 

a. won't buy b. don't buy c. wouldn't buy d. didn't buy 
If I could speak Spanish, I next year studying in Mexico. 

a. will spend b. had spent 

c. would have spent . d. would spend 

It would have been a much more serious accident ^ fast at the time. 

a. was she driving b. she had driven 

c. had she been driving d. if she drove 


. ‘Can I borrow your car this evening?’ ‘Sure, but Nora's using it right now. If she 


it back in time. You're welcome to borrow it.’ 
a. brought b. would ring c. will bring d. brings 


If energy inexpensive and unlimited, many things in the world would be 
different. 

a.is b. will be c. would be d. were 

We the game if we'd had a few more minutes. 

a. could have won b. won c. had won d. will win 

I. William with me if I had known you and he didn't get along with each other. 
a. hadn't brought b. didn't bring 

c. wouldn't have brought d. won't bring. 


The lecturer last night didn't know what he was talking about, but if Dr. Mason 
I would have listened carefully. 


a. lectured b. had been lecturing c. was lecturing d. would lecture 
If you to my advice in the first place, you wouldn’t be in this mess right now. 
a. listened b. will listen c. had listened d. listen 
10. interested in that subject, I would try to learn more about it. 

a. IfI am b. Should I c. I was d. Were I 

. IfI the same problems you had as a child, I might not have succeeded in life 
as well as you have. k 
a. have b. would have c. had had d. should have 
I you sooner had someone told me you were in hospital. 
a. would have visited b. visited 
c. had visited d. visit 

more help, I could call my neighbor. 

a. Needed b. Should I need c. I have needed d. I should need 


14. 


15. 


then what I know today, I would have saved myself a lot of time and trouble 
over the years. 
a. If I know b. If I would know c. Did I know d. Had I known 
Do you think there would be less conflict in the world if all people the same 
language? 
a. speak b. will speak c. spoke d. had spoken 


16. 


Tu 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


If you can give me one good reason for your acting like this, this incident again. 
a. I don't mention b. I will never mention 

c. Inever mention d. will I never mention 

I didn't know you were asleep. Otherwise, I so much noise when I came in. 
a. didn't make b. wouldn't have made c. won't made d. don't make 
Unless you all of my questions, I can't do anything to help you. 

a. answered b. answer c. would answer d. are answering 
Had you told me that this was going to happen, I it. 

a. would never have believed b. don't believe 

c. hadn't believed d. can't believe 

If Jake ^ — to go on the trip, would you have gone? 

a. doesn’t agree b. didn’t agree c. hadn't agreed d. wouldn't agree 

If you , I would have brought my friends over to your house this evening to 
watch TV, but I didn't want to bother you. 

a. had studied b. studied 

c. hadn't been studying d. didn't study 

If I weren't working for an accounting firm, I in a bank. 

a. work b. will work c. have worked d. would be working 
*Here's my phone number.’ ‘Thanks. I'll give you a call if I some help tomorrow.’ 
a. will need b. need c. would need d. needed 

— you, I'd think twice about that decision. It could be a bad move. 

a. If I had been b. WereI c. Should I be d. If I am 

‘Was Pam seriously injured in the accident? ‘She broke her arm. It much 
worse if she hadn’t been wearing her seat belt.’ 

a. will be b. would have been c. was d. were 

If my candidate had won the election, I happy now. 

a. am b. would be c. was d. can be 

Page 12 of the manual that came with the appliance says, “ any problem with 
the merchandise, contact your local dealer.” 

a. Do you have b. Had you c. Should you have d. You have 

‘Why didn't Bill get the promotion he was expecting?’ ‘He may not be qualified. If he 
were, he that promotion last year.' ^ 

a. would have been given b. was given 

c. would be given d. had been given 

Hurry! We've got to leave the house immediately. Otherwise, the opening 
ceremony. 

a. we'd miss b. we'd have missed 

c. we miss d. we're going to miss 
Ifeveryone___, how would we control air traffic? Surely, we'd all be crashed 


into each other. 
a. can fly b. will fly c. flies d. could fly 


I. Lời nói trực tiếp v và lời nói gián tiếp (Direct. and indirect odii 
Có hai cách dé thuật lại những gi mà một người nào đó đã nói: truc tiếp và 
gián tiếp. 


1. Lời nói trực tiếp (direct speech) là sự lặp lại chính xác những từ của 


người nói. 
Ex: Bill said, ‘I don't like this party.’ 
(Bill nói, “Tôi không thích bữa tiệc này.") 
- Lời nói truc tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép và sau động từ chính có 
dấu phẩy (,) hoặc dấu hai chấm (:). 
- Đôi khi mệnh dé chính cũng có thể đặt sau lời nói trực tiếp. 
Ex: ‘I don’t like this party,’ Bill said. 


2. Lời nói gián tiếp (indirect/ reported speech) là lời tường thuật lại ý của 


người nói, đôi khi không cần phải dùng đúng những từ của người nói. 
Ex: Bill said (that) he didn't like that party. 
(Bill nói ráng anh &y khóng thích bua tiéc dó.) 
II. Câu trần thuật trong lời nói gián tiếp (Statements in indirect speech) 
Khi chuyển một câu tran thuật từ truc tiếp sang gián tiếp, chúng ta cán lưu 
ý đến những thay đổi sau: 


1. Dùng động từ giới thiệu say hoặc tell: say that; say to somebody that; tell 


somebody that. Động từ giới thiệu trong lời nói gián tiếp thường ở quá khứ 
và liên từ that có thể được bỏ. 
Ex: Tom said (that) he was feeling ill. (Tom nói anh ấy thấy khóng khóe.) 
I told her (that) I didn't have any money. 
(Tôi nói vói có ấy là tôi không có tiền.) 
X Luu ý: tell + tân ngữ (object) thường được dùng hơn say to + tân ngữ. 


2. Đổi các đại từ nhân xưng, đại từ hoặc tính từ sở hữu sao cho tương ứng với 


chủ ngữ hoặc tân ngữ của mệnh đề chính. 
a. Đại từ nhân xưng (personal pronouns) 


Chủ ngữ (subject) Tân ngữ (object) 

I > he, she me — him, her 

we > they us > them 

you > I, we you > me, us 
b. Dai tit sé hüu (possessive pronouns) 

mine > his, hers 

ours > theirs 


yours > mine, ours 


c. Tính từ sở hữu (possessive adjectives) 


my E his, her 
our — their 
your E my, our 


* Luu ý: Khi tường thuật lại lời nói của chính mình, đại từ và tính từ sở hữu không đổi. 


Ex | said, ‘I like my new house.’ 


— said (that) I liked my new house. (Tôi nói rằng tôi thích ngôi nhà mdi của minh.) 
. Đổi thi của động từ thành thi quá khứ tuong ứng. 


5 : E 7A 


Present simple 

Tom said, ‘I never eat meat.’ 
Present progressive 

He said, ‘I’m waiting for Ann.’ 
Present perfect 

She said, ‘I’ve seen that film.’ 
Present perfect progressive 
Andrew said, ‘T’ve been learning 
Chinese for 5 years.’ 

Past simple 

They said, ‘We came by car." 
Past Progressive 

He said, ‘I was sitting in the park at 
8 o'clock." 


Past perfect 

Daniel said, ‘My money had run out.’ 
Future simple 

Judy said, TU phone you.’ 

Future progressive 

He said, Till be playing golf at three 
o'clock tomorrow.’ 

Modal verbs 

+ Can 

She said, ‘You can sit there’. 

+ May 

Claire said, T may go to Bali again.’ 

+ Must 

He said, ‘I must finish this report.’ 


Tom said (that) he never ate meat. 
Past progressive 

He said he was waiting for Ann. 

Past perfect 

She said she had seen that film. 

Past perfect progressive 

Andrew said he had been learning 
Chinese for 5 years. 

Past simple/ Past perfect 

They said they came/ had come by car. 
Past progressive/ Past perfect 
progressive 

He said he was sitting/ had been 
sitting in the park at 8 o'clock. 

Past perfect 

Daniel said his money had run out. 
Future in the past , 

Judy said she would phone me. 
Future progressive in the past 

He said he would be playing golf at three 
o'clock tomorrow. 

Modals in the past 

+ Could 

She said we could sit here. 

+ Might 

Claire said she might go to Bali again. 
+ Must/ Had to 

He said he must / had to finish this report. 


* Một số trường hợp không thay đổi động từ trong lời nói gián tiếp 


a. 


Động từ trong mệnh dé chính ở thì hiện tại đơn (say/ says), hiện tại tiếp 
diễn (is/ are saying), hiện tại hoàn thành (have/ has said) hoặc tương lai 
don (will say). 

Ex: The farmer says/ is saying, ‘I hope it will rain tomorrow.’ 

— The farmer says/ is saying (that) he hopes it will rain tomorrow. 
(Người nóng dán nói | dang nói rằng ông ấy mong ngày mai trời sẽ mua.) 
She has said/ will say, “The questions are very difficult.’ 

— She has said/ will say (that) the questions are very difficult. 

(Cô ấy dà/ sẽ nói rằng các câu hỏi rất khó.) 


. Lời nói trực tiếp diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chán lý, một thói 


quen ở hiện tại, một sự việc cố định hoặc vẫn chưa thay đổi. 
Ex: Tom said ‘New York is bigger than London." 
— Tom said (that) New York is bigger than London. 
(Tom nói New York lón han London.) 
The teacher said, "The moon moves around the earth." 
— The teacher said (that) the moon moves around the earth. 
(Tháy giáo nói rằng mặt tráng xoay quanh trái đốt.) 
Jim said, ‘I always drink coffee for breakfast.’ 
— Jim said he always drinks coffee for breakfast. 
(Jim nói rằng anh ấy luôn uống cà phê trong bta sáng.) 
Paul said, ‘My new job is very interesting.’ 
— Paul said (that) his new job is very interesting. [it's still interesting] 
(Paul nói rằng công uiệc mới của anh ấy rất thú vi.) 
Ta cũng có thể đổi động từ sang quá khứ. 
Ex: Tom said (that) New York was bigger than London. 
The teacher said (that) the moon moved around the earth. 


. Lời nói trực tiếp có các động từ tình thái could, would, should, might, ought 


to, used to, had better. 
Ex: Tom said, ‘You had better not contact her.’ 
— Tom said (that) I had better not contact her. 
(Tom nói tót hon tói khóng nén gdp có ta.) 
He said, ‘They should/ ought to widen this road.’ 
— He said they should/ ought to widen this road. 
(Anh ấy nói họ nên mở rộng con đường này.) 
Must có thể được giữ nguyên hoặc đổi thành had to (bón phận được thực 
hiện ngay) hoặc would have to (bổn phận tùy thuộc vào một hành động nào 
đó ở tương lai khá xa). 
Ex: An said, “I must go for a job interview tomorrow." 
— An said (that) he must/ had to go for a job interview the following day. 
(An nói ngày mai anh &y phái di phóng ván xin viéc.) 
She said, “When you leave school you must find a job.” 
— She told me (that) when I left school I must/ would have to find a job. 
(Bà ấy nói vói tôi rằng khi học xong tôi phải tim uiệc làm.) 


d. Lời nói trực tiếp là câu điều kiện không có that (unreal conditionals) hoặc 
mệnh dé giả định theo sau wish, would rather, would sooner, it's time. 
Ex: He said, “If I were you I wouldn't wait.” 

— He said if he were me he wouldn't wait. 

(Anh ấy nói rằng nếu anh ấy là tôi anh ấy sẽ không chờ doi.) 
*We wish we didn't have to take exams,” said the children. 

— The children said they wished they didn't have to take exams. 
(Bọn trẻ nói chúng ước gi chúng khóng phải làm bai kiểm tra.) 
He said, “It’s time we began planning our holidays." 

— He said that it was time they began planning their holidays. 
(Anh ấy nói rằng đã đến lúc ho bắt đâu lên kế hoạch di nghỉ.) 

e. Thì quá khứ đơn (past simple) hoặc quá khứ tiếp diễn (past progressive) 
trong mệnh đề chỉ thời gian. 

Ex: He said, ‘When I saw them, they were playing tennis.’ 

— He said when he saw them they were playing tennis. 
(Anh ấy nói khi anh ấy gặp họ thì ho dang choi tennis.) 

Thì quá khứ đơn có thể giữ nguyên không đổi, nhất là khi mối quan hệ thời 

gian quá khứ rõ ràng (không gây nham lẫn với hành động ở hiện tại). 

Ex: She said, ‘Ann arrived on Monday. — She said Ann arrived/ had 
arrived on Monday. (Bà ấy nói Ann đến hôm thứ Hai.) 

But:He said, ‘I loved her. > He said he had loved her. (Anh dy nói anh 
ấy đã từng yêu có ta.) [NOT He-said-hedoved-her.] 

4. Đổi một số tính từ chi định và trang từ hoặc cum trang từ chi nơi chốn, 
thời gian. 


DIRECT (Trực tiếp) | INDIRECT (Gian tip) ^. 
this that 

these those 

here there 

now then; at that time 

today that day 

yesterday the day before; the previous day 

the day before yesterday | two days before 

tomorrow the dey after; the next/ following day 
the day after tomorrow two days after; in two days’ time 

ago before 

this week that week 

last week the week before; the previous week 
next week the week after; the following/ next week 


Ex: He said, ‘I saw her yesterday.’ 
— He said he had seen her the previous day. 
(Anh ấy nói hôm trước anh ấy dà gặp cô ta.) 


TII do it the day after tomorrow,’ he promised. 


— He promised that he would do it in two days' time. 


(Anh ấy hứa hai ngày sau anh ấy sẽ làm uiệc đó.) 
Daniel said, ‘I got my driving licence last Tuesday.’ 


— Daniel said he'd got his driving licence the Tuesday before. 


(Daniel nói anh áy dà có bang lái hóm thit Ba tuán truóc.) 
They said. "We'll return to Paris next month.’ 


— They said they would return to Paris the month after/ the next 


month. 
(Ho nói tháng sau ho sé vé Paris.) 
* Luu y: 
a. Nếu thời điểm được dé cập trong lời nói trực tiếp vẫn chưa đến, thi của động từ và 


Lp gate R 


pue 


trang từ chi thời gian trong lời nói gián tiếp vẫn giữ nguyên. 


: Jane said, ‘l'Il go to Bali by the end of this month.’ 


(Jane nói, “Cuối tháng này tôi sẽ đi Bali.”) 

Câu nói của Jane được thuật lại trước cuối tháng nay. 

Jane said she will/ would go to Bali by the end of this month. 

Câu nói được thuật lại sau đó vài tháng. 

Jane said she would go to Bali by the end of that month. 

Nếu dia điểm được dé cáp trong lời nói trực tiếp cùng địa điểm với người tường thuật, 
trạng từ chỉ nơi chốn trong lời nói gián tiếp không đổi. 

The old man said, ‘I've lived in this village for over 80 years.’ 

Thông thường chúng ta chuyển sang gián tiếp 

The old man said he had lived in that village for over 80 years. 

(Ông lão nói ông đã sống trong ngôi làng đó hơn 80 năm.) 

Nhưng nếu người tường thuật đang ở trong ngôi làng đó thì trạng từ chỉ nơi chốn không đổi. 
The old man said he had lived in this village for over 80 years. 

(Ông lão nói ông đã sóng trong ngôi làng này hơn 80 nam.) 


Ill. Câu hỏi trong lời nói gián tiếp (Questions in indirect speeches) 
Có hai loai cáu hói: cáu hói Yes-No và cáu hói Wh- 


1. Cáu hói Yes-No (Yes-No questions) 
Khi đổi câu hỏi Yes-No từ trực tiếp sang gián tiếp, ta cần luu ý những điểm sau: 


Dùng động từ giới thiệu ask, inquire, wonder, want to know. Ask có thể 
được theo sau bởi tân ngữ trực tiếp (He asked me ..), nhưng inquire, won- 
der, want to know thì không có tân ngữ theo sau (NOT He-wondered-me—) 
Dùng if hoặc whether ngay sau động từ giới thiệu của mệnh đề chính. 
If! whether có nghĩa ‘có .. hông” 

Đổi cấu trúc câu hỏi thành câu trần thuật. 


Đổi đại từ, tính từ sở hữu, thì của động từ và các trạng từ chỉ thời gian, 
nơi chốn (giống cách đổi trong câu trần thuật). 
"Subject + asked(*objech - 


Ex: He said, ‘Do you know Bill? 


— He asked (me) if/ whether I knew Bill. 
(Anh áy hói tói có quen Bill khóng.) 
‘Will Tom be here tomorrow?’ Marta wondered. 
— Marta wondered if/ whether Tom would be there the day after. 
(Marta tự hỏi không biết ngày hôm sau Tom có đến đó không.) 
The visitors asked, ‘Can we take photos?” 
— The visitors wanted to know if/ whether they could take photos. 
(Nhüng du khách này muón biét ho có dugc phép chup hinh khóng.) 
2. Cáu hói Wh- (Wh - Questions) 
Cáu hói wh- là loai cau hói dugc mó dáu bang các nghi v&n tit who, what, 
where, when, why .. .Trong lời nói gián tiếp loại câu hỏi này được chuyển 
đổi như sau: 
— Dùng các động từ giới thiệu ask, inquire, wonder, want to know. 
— Lap lại từ dé hỏi (what, when, where ..) sau động từ giới thiệu. 
— Đổi trật tự câu hỏi thành câu trần thuật. 
— Đổi đại từ, tính từ sở hữu, thì của động từ và các trạng từ chỉ thời gian, 
nơi chốn. 


Ex: He said, ‘What time does the film begin? 

— He wanted to know what time the film began. 
(Anh ấy muốn biết máy giờ phim bắt đâu.) 
‘What will happen if she can not find her passport? he wondered. 

He wondered what would happen if she could not find her passport. 
(Anh ấy tự nhủ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy không tim được 
hộ chiếu.) 
He said, ‘Mary, when is the next train? 

— He asked Mary when the next train was. 
(Anh ấy hỏi Mary khi nào có chuyến xe lửa kế Đền) 


*Lưu ý: 

— Khi tường thuật lại các câu hỏi có cấu trúc who/ what/ which + be + bổ ngữ 
(complement), be có thể được đặt trước hoặc sau bổ ngữ. 

Ex Who's the best player? 

— She asked me who was the best player./ She asked me who the best player was. 
Which is my seat? 

— She wondered which was her seat./ She wondered which her seat was. 

— Động từ giới thiệu trong mệnh dé chính ở thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại 
hoàn thành và tương lai đơn — thì của động từ trong câu gián tiếp không đổi. 

Ex ‘Has the taxi arrived yet?’ — She is wondering if/ whether the taxi has arrived yet. 
(0ô ấy tự nhủ không biết taxi dà đến chua.) 
"Where can we stay?’ — They want to know where they can stay. 
(Họ muốn biết họ sẽ ở dau.) 


IV. Câu mệnh lệnh, câu yêu cầu, câu dé nghị, lời khuyên, v.v. trong lời nói 
gián tiếp (Orders, requests, offers, advice ect. in indirect speeches) 
Câu mệnh lệnh, câu yêu cầu, câu dé nghi, lời khuyên, v.v. trong lời nói gián 
tiếp thường được tường thuật lại bằng động tw nguyên máu có to (to- 
infinitive) hoặc tán ngữ + động từ nguyên mẫu có to (object + to-infinitive). 

1. Câu mệnh lệnh và câu yêu cầu (Orders and requests) 

Để chuyển câu mệnh lệnh, câu yêu cáu từ trực tiếp sang gián tiếp ta làm 

như sau: 

— Dùng động từ giới thiệu ask, hoặc tell. 

- Đặt tân ngữ (object) chỉ người nhận lệnh hoặc người được yêu cầu sau 
động từ giới thiệu. 

— Dùng dạng nguyên mẫu có fo (to-inñnitive) của động từ trong câu trực 
tiếp. Trong câu phủ dinh, not được đặt trước to-infinitive. 

— Đổi các dai từ, tính từ sở hữu và bó tit ‘please’ (néu ce), 


Ex: ‘Stay in bed for a few days,’ the doctor said to me. 
— The doctor asked/ told me to stay in bed for a few days. 
(Bác sĩ yêu cầu bảo tôi nằm nghi vài ngày.) 
‘Please don't tell anybody what happened,’ Ann said to Jim. 
— Ann asked Jim not to tell anybody what had happened. 
(Ann yêu cầu Jim đừng nói cho ai biết những gi dà xảy ra.) 
‘Would you mind turning the music down?’ He said to his neighbors. 
— He asked his neighbors to turn the music down. 
(Anh ấy yêu cầu những người hàng xóm uặn nhỏ nhạc.) 


» Cấu trúc ask + to-infinitive hoặc ask for cũng có thể được dùng. 
Ex: 'Can I see your driving licence, please?' the policeman said. 
— The policeman asked to see my driving licence. 
(Viên cánh sát đòi xem bằng lái của tôi.) 
‘Can I have some brochures, please?’ Judy said. 
Judy asked (the travel agent) for some brochures. 
(Judy hỏi xin [nhân vién du lịch] một vài tập quảng cáo.) 


> Cau mệnh lệnh hoặc câu yêu cầu cũng có thể được tường thuật lai bằng 
một mệnh dé. 
Ex: The doctor told me (that) I had to stay in bed for a few days. 
He asked his neighbors if they would mind turning the music down. 


* Luu ý: Ngoài ask và tell, các động từ order, command, request, beg, implore cũng có thể 
dugc düng. 
Ex ‘Please, please don't take any risks,’ said his wife.. 
— His wife begged/ implored him not to take any risk. 
(Vợ anh ta van xin anh ta đừng có liều lĩnh.) 


2. Lời dé nghị, lời hứa, lời khuyên, lời mời, v.v. (Offers, promises, 
advice, invitations, ect.) : 
Lời dé nghi, lời hứa, lời khuyên, lời mời, v.v. thường được tường thuật bằng 
các động từ giới thiệu: offer, recommend, promise, advise, encourage, invite, 


agree, 


Ex: 
= 


E 


=$ 


remind, warn, urge, . 


They said, ‘We’ll pay for the meal.’ 
They offered to pay for the meal. (Ho dé nghi trả tiền bữa ăn.) 
[= They said that they would pay for the meal.] 

John said, ll write for you.’ 

John promised to write for me. (John hứa sé viét thu cho tôi.) 

[= John promised that he would write for me.] 

Tom said, ‘You should/ ought to take a taxi, Mary.’ 

Tim advised Mary to take a taxi. (Tim khuyén Mary nén di taxi.) 
[= Tim told Mary that she should/ ought to take a taxi.] 

‘Please sit down,’ she said. 

She invited you to sit down. (Ba ấy mời anh ngôi.) 

‘Don’t forget to order the wine,’ said Mrs. Pitt to her husband. 

Mrs Pitt reminded her husband to order the wine. 

(Ba Pitt nhắc chóng gọi rượu.) 

‘Go on, apply for the job,’ said Jack. 

Jack urged/ encouraged me to apply for the job. 

(Jack thúc giuc/ khuyến khích tôi nộp don xin viéc.) 


* Một số động từ giới thiệu được theo sau trực tiếp bởi to-infinitive: offer, 
agree, demand, guarantee, promise, propose, swear, threaten, volunteer. 


Ex: 


She offered to take me to the airport. (NOT She-offered-me-to 
iake-me-..! 


* Một số động từ giới thiệu được theo sau bởi object + to-infinitive: advise, 
ask, beg, command, encourage, expect, forbid, instruct, invite, order, 
persuade, recommend, remind, request, urge, warn. 


Ex: 


She encouraged Frank to take the job. (NOT She-eneeuraged-to 
takethe job.) 


> Danh dong tit (Verb-ing) dugc ding sau admit, advise, apologize for, insist 


on, 
Ex: 
Em 


ey 


recommend và suggest. 

‘I really must have a rest.’ 

Emma insisted on having a rest. (Emma đòi nghi ngơi.) 

‘Shall we go to a cafeteria?’ 

Claire suggested going to a cafeteria. 

(Claire dé nghi dén quán án tu phuc vu.) 

*You should read a number of books before the exam.' 

The teacher advised/ recommended reading a number of books 
before the exam. 


(Tháy giáo khuyên! gợi ý nén doc nhiều sách trước khi thi.) 
[But: The teacher advised/ recommended the students to read a 
number ...] 

» Ménh dé that (that-clause) có thé dugc düng sau admit, advise, agree, 
insist, promise, remind, suggest và warn. 

Ex: Nick promised (that) he would finish the work by the end of this 
week. (Nick hứa la anh ấy sẽ hoàn thành công viéc vào cuói tuán.) 
She warned (that) Nick's dog is very fierce. 

(Cô ấy cánh báo rằng con chó của Nick rất dữ.) 
Trevor admitted (that) he had forgotten the shopping. 
(Trevor thú nhận rùng anh ấy đã quên di chợ.) 

— Chúng ta thường dùng mệnh dé that với should để thuật lại lời khuyên, 
lời yêu cầu, lời gợi ý, v.v. về những việc đáng làm hoặc cần được thực hiện. 
Ex: ‘Why don't you begin to look for another job, Paul?’ 

— dane suggests that Paul should begin to look for another job. 

(Jane gợi ý Paul nén tìm một công viéc khác.) [OR ... that Paul begin/ 
begins to look for...] 

- Khóng ding ménh dé that (ding ménh dé to- infi initive) sau các dóng tif 
intend, long, offer, plan, refuse, volunteer, want. 

Ex: ll drive you to the airport, he said to me. 

He volunteered to drive me to the airport. (Anh dy tinh nguyén dua 
tôi ra phi trường.) [NOT He-velunteered-that-he-would-drive-..] 

*Luu ý: . 

Cấu trúc Can/ Could/ Will/ Would you .. , please? hoặc Would/ Do you mind + V-ing...? 

được xem như câu yêu cẩu. 

Ex: ‘Could you pass me the salt, please?’ 

— He asked/ told me to pass him the salt. (Anh ấy bảo tôi chuyển cho anh ấy lọ mudi.) 

- Cau trúc Would you like ..? được xem như lời mời. 

Ex. ‘Would you like to go to the movies?’ 

~> He invited me to go to the movies. (Anh ấy mời tôi di xem phim.) 

-  CAu trúc Shall I/ we ..? va Can I ..? được xem như lời để nghị. 

Ex. ‘Shall | carry your bags?’ the porter said. 

— The porter offered to carry my bags. (Người khuân vác dé nghị xách túi cho tôi.) 

— _ 0ấu trúc /f ! were .. được xem như lời khuyên. 

Ex ‘If | were you, | would stop smoking.’ 

T 


She advised me to stop smoking. (0ô ấy khuyên tôi bỏ thuốc lá.) 
Gấu trúc Let's ... ; Shall we ..?hoặc Why don't .. ? được xem nhu lời gợi ý và được tường 
thuật lại bằng: suggest + verb-ing/ that clause. 
Ex The guide said, ‘Let's stop for a rest." 
— The guide suggested stopping for a rest. (Ngudi huóng dẫn gợi ý dừng lại nghỉ ngơi.) 
— The guide suggested that we should stop/ stopped for a rest. 
(Người huóng dẫn gợi ý chúng ta nên dừng lại để nghỉ ngơi.) 


V. Câu cám than và câu trả lời yes/ no trong lời nói gián tiếp (Exclamations 
and yes/ no answers in indirect speeches] 
1. Cáu cám thán (Exclamations) , 
Câu cảm thán bắt đầu bằng What (a/ an) .! va How ..| thường được thuật 
lại bằng động từ exclaim/say that. 
Ex: 'What a lovely garden! (Khu uườn đẹp quá) 
— She exclaimed/ said that it was a lovely garden. 
Or: She exclaimed/ said that the garden was lovely. 
(Cô ấy thốt lén rằng khu uườn dep quá.) 
‘How hot it is!’ (Trời nóng quá!) 
— He exclaimed/ said that it was hot. (Anh ta kêu rằng trời nóng quá.) 
*M6t số trường hợp dáng lưu ý 


‘Good!’ he exclaimed — He gave an exclamation with pleasure. 
‘Ugh!’ she exclaimed — She gave an exclamation with disgust. 
He said, ‘Thank you!’ — He thanked me. 

He said, ‘Welcome!’ — He welcomed me. 

He said, ‘Good morning!" — He greeted me. 


He said, ‘Happy Christmas!’ — He wished me a happy Christmas. 
He said, ‘Congratulations!’ — He congratulated me. 

He said, ‘Liar!’ — He called me a liar. 

He said, ‘Damn!’ — He swore. 


2. Câu trả lời Yes/ No (Yes/ No answers) 
Câu trả lời yes và no được diễn dat trong câu gián tiếp bang chủ ngữ va trợ 
động từ tương ứng (subject + auxiliary verb). 
Ex: Daniel said, ‘Is there a café nearby’ and Tom said ‘No’. 
— Daniel asked (Tom) if there was a café nearby and Tom said there 
wasn't. 
(Daniel hói có quán cà phé nào gán dáy khóng và Tom nói khóng có.) 
He said, ‘Can you swim?’ and I said ‘Yes’. 
— He asked (me) if I could swim and I said I could. 
(Anh ấy hỏi tôi có biết bơi không và tôi nói tôi biết.) 


VI. Các loại câu hỗn hợp trong lời nói gián tiếp (Mixed types in indirect 
speeches) 
Câu trực tiếp có thể gồm hai hoặc nhiều loại câu kết hợp với nhau: câu trần 
thuật + câu hỏi; câu hỏi + câu mệnh lệnh; câu mệnh lệnh + câu trần thuật, v.v. 
Khi đổi loại câu hỗn hợp này sang câu gián tiếp, ta có thể đổi theo từng 
phần và dùng các động từ giới thiệu thích hợp riêng cho từng phần. 
Ex:'I have left my watch at home. What time is it now?' he asked. 

— He said (that) he had left his watch at home and asked (me) what 
time it was then. (Anh ấy nói anh ấy dà để quên đồng hô ở nhà và 
hỏi lúc đó là máy giờ.) 

Tm going shopping. Can I get you anything?’ she said. 

— She said she was going shopping and asked if she could get me 

anything. (Cô ấy nói cô ấy sẽ di mua sắm và hói tôi có cán mua gi không.) 


‘Someone’s coming,’ he said. ‘Get behind the screen’ 

— He said that someone was coming and told me to get behind the screen. 
(Anh ấy nói có người đang đến và bảo tôi trốn phía sau tấm man.) 
*Let's shop on Friday. The supormatket will be very crowded on Sat- 
urday, she said. 

—She suggested shopping on Friday and said that the supermarket 
would be very crowded on Saturday. (Có ấy gợi ý di mua sắm vào thứ 
Sáu và nói ráng thit Bay siéu thi sé rát dóng.) 

- Đôi khi động từ giới thiệu thứ hai có thé là một phân từ. 
Ex: ‘Please, please don't drink too much! Remember that you'll have to 
drive home' she said. 

— She begged him not to drink too much, reminding/ and reminded 
him that he would have to drive home. (Có ấy van xin anh ta đừng 
uống quá nhiều và nhắc rằng anh ta còn phải lái xe vé nhà.) 

- Khi ménh dé sau là cáu giái thích cho ménh dé truóc, ta có thé ding as 
thay cho động từ giới thiệu thứ hai. 
Ex: He said, 'You'd better wear a coat. It's very cold out.’ 

— He advised me to wear a coat as'it was very cold out. 

(Anh ấy khuyên tôi nên mặc áo khoác vi bên ngoài trời rất lạnh.) 
‘Let’s shopping on Friday. The supermarket will be very crowded on 
Saturday.’ 

— She suggested shopping on Friday as the supermarket would be very 
crowded on Saturday. 

(Cô ấy gợi ý di mua sắm vào thứ Sáu vi thứ Bảy siêu thị sẽ rất đông.) 


> EXERCISES 


|. Report the sentences. 
1. Mark: I’m taking my driving test tomorrow. 
Mark said he was taking his driving test the next day . 
. Jane to Tom: You play very well. 
. Sue:Ileft school a year ago. 
Charlie to Helen: I haven't seen Diana recently. 
Rachel to us: You can come and stay at my flat if you are in London. 
John to us: I don't know where Fred is. 
Matthew: My car was stolen last week. 
Judy: I want to go on holiday but I can't afford it. 
Emma: I've only had the new computer since yesterday. 
. Sarah to me: I’m going away for a few days. I'll phone you when I get back. 
. Mark to Sandra: We must finish this report. 
. Nick: I saw Helen at a party last night and she seemed unwell. 
. Claire: I may go to Bali again. 
. Susan: It's the funniest show I've ever seen. 
. Tom to Susan: I woke up feeling ill, so I didn't go to work. 
. Judy: I work for a small publish company. I'm their marketing manager. 
. Mark: Ann might ring today. 


OPNA 


m m 
m oO 


2 bd pd et d pet 
- 0)» CO" C5 t 


18. Sandra: We have to stay home because it has been raining all evening. 

19. Bill to Joanna: When I saw Sarah she was playing tennis. 

20. Nick: I know the place well because I used to live here. 

ll. Complete the replies. The second speaker is surprised at what he or she hears. 
1. A: Emma and I are getting married. s 


B: Really? But you said last week _you weren't getting married . 
2. A:Ilike pop music more than classical music. 
B: I'm sure you told me best. 
3. A:Ican speak a little Japanese. 
B: Can you? I thought you said 
4. A:I'mon a diet. 
B: But you told me 
5. A:Ihaven't finished my project. 
B: Haven't you? I thought you said 
6. A: Im applying for the job. 
B:Ithought you told me 
7. A:My sister enjoys parties. 
B: Surely I remember you saying 
8. A:Tll be here next week. 
B: But you said yesterday 
9. A:Ihada job interview yesterday. 
B: Did you? I thought you told me two days before. 
10. A: We haven't been to the cinema for ages. 
B: Haven't you? I thought you said last week. 


Ill. Write the reported sentence. Beginning He asked (meJ/ wondered/ wanted to know. 
1. What's Peter's address? 

He asked me what Peter's address was . 
Do they like me? 

Where do you live? 

Have you got a driving licence? 

How does she know my name? 

When is the new manager coming? 

Can you lend me some money? 

Why did you come back? 

Will I be ready in time? 

10. Do you have any plans for a holiday? 

. What time is the meeting? 

. How long have you been working in your present job? 
18. Did Susan come the party last night? 
14. Is there any food in the refrigerator? 
15. What are you doing now? 

16. Can I park here? 

17. Am I doing the right thing? 

18. Why did you apply for the job? 

19. What time do the banks close? 


Io ty pm 6 o 


nu 
Ne 


20. 
V. 


$90-ugcocmRomMr 


. I didn't want to delay Ann, so I told 
. John was very much in love with Mary, so he asked 
. They apologized for the crash and offered 


Where has Tom gone? 

Choose one of these to complete each sentence below. Use reported speech. 
Don't wait for me if I'm late. Stay in bed for a few days. 
Can you open your bag, please. Please slow down! 

Don't touch the electric wires! 4 Don’t worry, Sue. 

Will you marry me? Hurry up! 

Would you like to stay for dinner, Claire? Shall we join an poetry club? 
Could you repeat what you said, please? We'll pay for the damage. 


Would you mind turning the music down? Do you think you could give 
Please don't tell anybody what happened. mea hand, Tom? 
Bill was taking a long time to get ready, so I told him to hurry up.. 
Sarah was driving too fast, so I asked 
Sue was pessimistic about the situation, so I told 
The foremen walked towards the children and warned 
I couldn't move the piano alone, so I asked 
The customs officer looked at me suspiciously and asked 
Jim knocked his neighbors' door and asked 
I had difficulty understanding him, so I told 
It was time for dinner, so I invited 


We were going to take part in a poetry contest, so Susan suggested 
Ann wanted to keep a secret, so she asked 


. The doctor made out a prescription for me, then he advised 


Report the sentences. They were all spoken last week. Use the verbs in racka: 
Laura: Can you move this table, please? (tell) 

The police to us: The road were dangerous. (warn) 

The builders: Everything will be ready on time. (promise) 

The tourist: Which way is the post office? (ask) 

Ann to Janet: Don’t forget to sign the form. (remind) 

Bernard to his wife: Have you seen my car keys? (wonder) 

The policeman to Christ: Stop the car. (order) 


. Tessa: It was me. I ate all the cake yesterday. (admit) 


Adrian: I'm sorry I was rude. (apologize) 


. Simon to Susan: Would you and Melanie like to come to my party? (invite) 

. The Prime Minister: The government had made the right decision. (claim) 

. Tom: Why don't we go for a meal tonight? (suggest) 

. The doctor : You must take more exercise. (advise) 

. Mark: All right. I won't talk about football. (agree) 

. The nurse to the doctor: How did you know my name? (want to know) 

. The boss to his secretary: Would you mind not playing computer games in the office? (ask) 
. Peter: I really must leave. (insist) 

. Martin to Nancy: Did someone ring you an hour ago? (ask) 

. Jessica: We were thinking of selling the house but we have decided not to. (say) 
. Jack: I never eat vegetarian food. (explain) 


VI. Complete the sentences, using the information in the dialogue or the passage. 


1. 


Change the verbs to the suitable form as appropriate. 

Joe asked me, ‘Can we still get tickets to the game?" 

I said, Tve already bought them.’ 

When Joe asked me if we tickets to the game, I told him that 
them. 


. Mrs White said, Janice, you have to clean up your room and empty the dishwasher 


before you leave for the game.’ 

Janice said, 'Okay, Mom. I will." 

Mrs White told Janice that her room and empty the dishwasher 
before she for the game. Janice promised her mom that 


. Joanne asked me, ‘Do you know Dave Clark?’ 


Yes, I replied. Tve known him for many years. Why do you want to know? 
Joanne asked me Dave Clark. I replied that I him for 
many years and asked her to know. 


. I asked Mary, ‘Why do you still smoke?’ 


Mary replied, Tve tried to quit many times, but I just don't seem to be able to.’ 
When I asked Mary , She replied that she many times, 
but she just to be able to. 


. The teacher asked. ‘Bobby, what is the capital of Australia?’ 


Bobby replied, ‘I’m not sure, but I think it’s Sydney’. 
Yesterday in class, Bobby’s teacher asked him . He answered that he 
sure, but that he Sydney. 


. I told Jenny, ‘It’s pouring outside. You'd better take an umbrella.’ 


Jenny said, ‘It'll stop soon. I don’t need one.’ 
I told Jenny that it outside and that she an umbrella. However, 
Jenny said she thought the rain soon and that she one. 


. ‘Where are you going, Ann?’ I asked. 


Tm on my way to the market,’ she replied ‘Do you want to go with me?’ 

Td like to, but I have to stay home. I have a lot of work to do." 

‘Okay’ Ann said. ‘Is there anything I can pick up for you at the market?’ 

‘How about a few bananas? And some apples if they’re fresh?’ 

‘Sure, I'd be happy to’. 

When I asked Ann , she said she 
with her. I said to, but that I home because 

I a lot of work to do. Ann kindly asked me for me at the 

market. I asked her to pick up a few bananas and some apples if they fresh. 

She said 


to the market and 


. "Where are you from?’ asked the passenger sitting next to me on the plane. 


‘Chicago,’ I said. 

"That's nice. I'm from Mapleton. It's a small town in northern Michigan. Have you 
heard of it?’ 

‘Oh yes, I have,’ I said. Michigan is a beautiful state. I've been there on vacation many times.’ 
‘Were you in Michigan on vacation this year?’ 


No. I went far away from home this year. I went to India,’ I replied. 
‘Oh, that's nice. Is it a long drive from Chicago to India?’ she asked me. My mouth fell 
open. I didn't know how to respond. Some people certainly need to study geography. 


The passenger sitting next to me on the plane me from. I her 
I from Chicago. She that she from Mapleton, a small town in 
northern Michigan. She wondered. ——  ofit,andItoldherthatI ^^ .I 
went on to say that I thought Michigan __ — a beautiful state and explained that I 

there on vacation many times. She me in Michigan on 
vacation this year. I replied that I and ____her that I far away, to 
India. Then she asked me a long drive from Chicago to India! My mouth fell 


open. I didn’t know how to respond. Some people certainly need to study geography. 

9. I asked Gary what sort of music he liked, and he told me that he had always liked jazz. 
In fact, he said he played in a jazz band called Sax Appeal. When I asked him where 
the band played, he told me they mainly played in small clubs. I asked him if he had 
ever played a Shakespearian role, and he told me that he had. He had played Othello 
in Stratford in 1989, and he enjoyed it very much. Finally, I asked him if he ever 
wanted to direct a play, and he told me that he hoped to one day, but he didn’t know 
when it could happen because he was so busy acting. 


Interviewer: What sort of music , Gary? 

Gary: I jazz. In fact, called Sax Appeal. 
Interviewer: Where ? 

Gary: We 4 

Interviewer: a Shakespearian role? 

Gary: Yes, . 1 _____ Othello in Stratford in 1989, very much. 
Interviewer: direct a play? 

Gary:.' one day, but 


10.1 asked Celia Young why she had written another idc novel. She said that she 
found romantic fiction easy to write, but that her next novel wouldn't be a romance. 
She was hoping to write something different, possibly a detective story. I told her that 
I was interested in the character of Felix, and I asked if he was anyone she knew from 
real life. Celia laughed and replied that she was glad that she didn't have a Felix in 
her life, and that she had been happily married for over fifteen years to Richard 
Marsh, the politician. I said that she had now written five novels, and I asked when 
she had started writing. She answered that she had written stories and poems all her 
life and that she would continue to write even when she was an old lady. I thanked her 
for talking to me and said that I hoped that Hot Lips would be successful. 


Interviewer: another romantic novel, Celia? 

Celia: Well, — 1 1 1 to write, but my next novel "ii 
something different, possibly a detective story. 

Interviewer: the character of Felix. from real life? 

Celia: No .. erm .. I’m glad I in my life. for over 

fifteen years .. erm .. to Richard Marsh, the politician. . 

Interviewer: You five novels. When ? 

Celia: Well, — — all my life and I an old lady! 


Interviewer: to me. I hope Hot Lips 


VII. Choose the correct answer. 
1. Hello, Jim. I didn't expect to see you today. Solia said you ill. 
a. are b. were c. was d. should be 
2. Thelast time I saw Jonathan, he looked very relaxed. He explained that he 
on holiday the previous week. : 
a. was b. has been c. would be d. had been 


3. Irang my friend in Australia yesterday, and she said it ^ ^ there. 

a.is raining b. rained c. was raining d. would rain 
4. What did that man say 2 

a. at you b. for you c. to you d. you 
5. Ann and left. 

a. said goodbye tome b. said me goodbye c. told me goodbye d. goodbye me 
6. The librarian asked us so much noise. 

a. don't make b. not make c. not making d. not to make 
7. Someone the tickets are free. 

a. said me b. said me that c. told to me d. told me 
8. I wonder the tickets are on sale yet? 

a. whether b. what c. where d. when 
9. She asked me how long in my present job. 

a. I had been working b. I have been working 

c. had I been working d. have I worked 
10. He said he would do it 

a. yesterday b. the following dy c.the previous day d. the day before 
11. He proved that the earth round the sun. 

a. had gone b. was going c. goes d. would go 
12. I don't know why Susan didn't go to the meeting. She said she 

a. will definitely go b. was definitely going 

c. had definitely gone d. would VÉ going 
13. The government has announced that taxes 


a. would be raised b. had been raised c. were =. d. will be raised 
14. Itold you the computer, didn't I? i 

a. to switch off b. don’t switch off c. not switch off d. switch off 
15,.When I rang Tessa some time last week, she said she was busy — . 


a. that day b. the day c. today d. this day 
16. When he was at Oliver's flat yesterday, Martin asked if he use the phone. 
a.can b. could c. may d. must 
17. She said she the next week, but I never saw her again. 
a. will be back b. had been back c. would be back d. is going to be back 
18. Someone was wondering if the taxi yet. 
a. had arrived b. arrived c. arrives d. has arrived 


19. Claire wanted.to know what time 

a. dothe banks close b. the banks closed c. did CR EDS d. the banks would close 
20. Judy suggested for a walk, but no one else wanted to. 

a. to go b. go c. going d. went 


G (PASSIVE SENTENCES 


I. Câu chú động va câu bị động (Active and passive sentences) 


1. Câu chủ động (Active sentences): Câu chủ động là câu trong đó chủ ngữ 
là người hay vật thực hiện hành động. 
Ex: They built this house in 1486. (Họ xáy ngôi nhà này năm 1486.) 
This book will change your life. 
(Cuốn sách này sẽ làm thay đổi cuộc đời ban.) 
2. Câu bị động (Passive sentences): Câu bị động là câu trong đó chủ ngữ là 
người hay vật nhận hoặc chịu tác động của hành động. 
Ex: This house was built in 1486. (Ngôi nhà này được xây năm 1486.) 
Your life will be changed by this book. 
(Cuộc đời ban sẽ được cuốn sách này làm cho thay đổi.) 
a. Hình thức (Form) 


Subject + be + pastparticiple (+by+agent) | 


Ex: This tree was planted by my grandfather. (Cây này do ông tôi tróng) 
S be+ pp O (agent) 
b. Cách düng (Use) 
Câu bi động (passive sentence) được dùng: 
e Khi người hoặc vật thực hiện hành động đã rõ ràng. 
Ex: The streets are swept every day. 
(Những con đường được quét mỗi ngày.) [by street-sweepers] 
e Khi không biết hoặc không cần biết đến người hoặc vật thực hiện hành động. 
Ex: Oil has been discovered at the North Pole. 
(Dáu dà dugc tim tháy ó Bác Cuc.) [ai tim thay khóng quan trong] 
A lot of money has been stolen in the robbery. 
(Mót lugng tién lón dà bi mát trong vu cuóp.) 
[khóng biét ai dà dánh cuóp] 
e Khi người nói muốn nhấn manh người hoặc vat tiếp nhận hành động. 
Ex: This house was built in 1486 by Sir John Latton. 
(Ngôi nhà này được ngài John Latton xây dung năm 1486.) 


. Cách chuyén sang cau bj dóng (Passive transformation) 
Muón chuyén mót cáu chü dóng sang cáu bi dóng, ta thuc hién các buóc sau: 


Active S oae. ll (0) 
S V, 


Passive P by * agent 


1. Lấy tan ngữ (object) của câu chủ động làm chủ ngữ (subject) của câu bị động. 


2. Đổi động từ chủ động (V,) thành động từ bi động (V,). 


Vp: Be + past participle (pp) 


TENSE 


PASSIVE STRUCTURE 


Present simple 

People speak English here. 
Present progressive 

They are painting the house. 

Past simple 

Somebodw.cleaned this room yesterday. 
Past progressive 

My sister was baking the cakes. 
Present perfect 

He hasn't worn the jacket for years. 
Past perfect 

They had destroyed all the 
documents when we arrived. 
Future simple 

THỊ tell you when the time comes. 
Future progressive 

We will be holding talks at this time 
next year. 

Future perfect 

You will have finished this report by 
Tuesday. 

Be going to 

We are going to buy her a gift. 
Modal verbs 

The manager must sign the cheque. 
Present infinitive 

I want you to do it as soon as possible. 
Perfect infinitive 

We hope to have finished the job by 
next Saturday. 

Present participle/ Gerund 


Perfect participle 

Having warned them about the 
bandits, ... ` 

[I had warned (sb) ...J 


I don’t like people telling me what to do.: 


am/ is/ are * pp 

English is spoken here. 

am/ is/ are being * pp 

The house is being painted. 

was/ were * pp 

This room was cleaned yesterday. 
was/ were being * pp 

The cakes were being baked by my sister. 
have/ has been * pp 

The jacket hasn't been worn for years. 
had been + pp 

All the documents had been destroyed 
when we arrived. 

will be * pp 

You'll be told when the time comes. 
will be being * pp 

Talks will be being held at this time 
next year. 

will have been * pp 

This report will have been 

finished by Tuesday. 

am/ is/ are going to be * pp 

She is going to be bought a gift. 

can, should, must,... + be + pp 

The cheque must be signed by the manager. 
to be + pp 

I want it (to) be done as soon as possible. 
to have been + pp 

We hope the job (to) have been finished 
by next Saturday. 

being * pp 

I don't like being told what to do. 
having been * pp | 
Having been warned about the bandits, 


X Luu ý: Đôi khi get có thể được dùng thay cho be để diễn đạt những sy việc gây bat ngờ 
hoặc khó chịu. 
Ex There was an accident in the street but nobody got hurt. 
(Có một tai nan xảy ra trên đường nhưng không ai bj thương.) [= nobody was hurt] 
The eggs got broken. (Trứng đã bj và.) [= were broken] 
3. Chủ ngữ của câu chủ động thành tác nhân (agent) của câu bi động và trước 
nó phải có giới từ by. 
Ex: The President presented the medals. 
— The medals were presented by the President. 
(Huân chương do Tổng thống trao tặng.) 
Chủ ngữ I, you, he, she, it, we, they, one, people, someone, somebody, nobody, 
no one trong câu chủ động thường được bó. Với nobody và no one, đổi 
động từ sang phủ định. 
Ex: Someone left this purse in a classroom. 
— This purse was left in a classroom. 
(Vi tión này dà bi bó quén trong lóp.) 
Nobody saw him leaving the room 
— He wasn't seen leaving the room. 
(Anh ta dà rói khói phóng mà khóng bi phát hién.) 
X Luu ý: Dùng with (không dùng by) dé chỉ dụng cu, công cụ hoặc nguyên liệu được sử dụng. 
Ex He was shot (by the policeman) with a rifle. (Anh ta bị bắn bằng súng trường.) 
The room was filled with smoke. (Can phòng đầy khói.) 
* Vị trí của trạng từ hoặc cụm trang từ trong câu bị động 
- Trạng từ chỉ cách thức thường đứng giữa be và quá khứ phân từ (past 
participle). Các trạng từ khác thường đứng sau trợ động từ đầu tiên. 
Ex: The problem has been carefully studied by the scientists. 
(Ván dé dà dugc các nhà khoa hoc nghién citu ky.) 
She had never been promoted if she wouldn't have changed her job. 
(Nếu cô ấy không đổi uiệc thi cô ấy đã chẳng bao giờ được thăng chức.) 
- Trạng từ hoặc cum trang từ chi nơi chốn đứng trước by + agent. 
Ex: He was found in the forest by the police. 
(Anh ta được cánh sát tim thấy trong rừng.) 
- Trang tif hoác cum trang ti chi thói gian düng sau by + agent. 
Ex: The report was typed by the secretary this morning. 
(Bán báo cáo dà dugc thu ky dánh máy sáng nay.) 


lll. Các cấu trúc bị động đặc biệt (Special passive structures) 

1. Động từ với hai tân ngữ (verb with two objects) 
Khi động từ chủ động có hai tân ngữ — tân ngữ gián tiếp (indirect object) 
chỉ người và tân ngữ trực tiếp (direct object) chỉ vật — thi cả hai tân ngữ 
đều có thể làm chủ ngữ cho câu bị động. 
(a) Verb + indirect object (I.O) + direct object (D.O) 


Ex: He gave the police the information. 
LO D.O 


(b) Verb + direct object + preposition + indirect object 
Ex: He gave the information to the police. 
prep. LO 
> Dạng bị động được thành lập bằng hai cách: 
(a) tân ngữ gián tiếp (indirect object) trở thành chủ ngữ của động từ bị động. 
Ex: The police were given the information. (Cánh sát đã được cung cáp 
tin tức.) 
(b) tàn ngữ truc tiếp (direct object) trở thành chủ ngữ của động từ bi động. 
Ex: The information was given (to) the police. 
(Tin tite đã được cung cáp cho cảnh sát.) 
Việc lựa chọn giữa hai cấu trúc bị động tùy thuộc vào điều đã được nói 
trước đó, hoặc vào điều cần phải nhấn mạnh. Tuy nhiên tân ngữ gián 
tiếp (indirect object) thường được dùng làm chủ ngữ của động từ bị động 
hơn tân ngữ trực tiếp (direct object). 
Bx: They have awarded Andrew a prize for his essay. 
— Andrew has been awarded a prize for his essay. 
(Andrew dugc trao gidi thuóng cho bài tiéu luán cua nó.) 
[phó biến hon ‘A prize has been awarded to Andrew for his essay.'] 
Giới từ £o đôi khi được bó đi trước đại từ làm tân ngữ gián tiếp. 
Ex: Some flowers were sent (to) me by Harry. 
(Tói dugc Harry gui táng vài bóng hoa.) 
* Một số động từ thường dùng trong cấu trúc này gồm: allow, award, ask, 
give, sell, send, show, lend, pay, promise, tell, offer, teach, refuse, write. 


X Luu ý: Không dùng cấu trúc (a) với hai động từ explain và suggest. 
Ex We explained the problem to the children. 
[ NOT We explained the children the problem. | 
— The problem was explained to the children. (Vấn dé đã được giải thích cho bọn trẻ.) 
[NOT The-children were explained the problem. ] 
They suggested a meeting place to us. 
[NOT They-suggested-us-a-maeling-place.] 
— A meeting place was suggested to us. (Người ta dà dé xuất với chúng tôi một noi gặp mat.) 
[NOT We-were-suggested-a-meeting-place. ] 
2. Động từ + tân ngữ + động từ nguyên máu có to (verb + object + 
to-infinitive) 
a. Các động từ chỉ cám xúc hoặc mong ước: like, hate, love, want, wish, 
prefer, hope... + object + to-infinitive + dạng bị động được thành lập 
bằng cách dùng dạng bị động của động từ nguyên ae 


Subject + verb + object + passive in! 
Ex: He wants someone to take photographs. 
— He wants photographs to be taken. 
(Anh ấy muốn những bite ánh được chup.) 


I didn't expect the police to find my car. 
— I didn't expect my car to be found by the police. 
(Tôi không hy vong xe của tôi được cánh sát tìm thấy.) 
Do you wish me to serve dinner now? 
— Do you wish dinner to be served now? 
(Anh có muón büa tói dugc don báy gió khóng?) 
Nếu tân ngữ của động từ nguyên máu chỉ cùng một đối tượng với chủ ngữ 
của câu thì dạng bị động được thành lập không có tân ngữ. 


Ex: He likes people to call him ‘Sir’ 
— He likes to be called ‘Sir’. (Ong ấy thích được gọi bằng ‘Ngai’.) 
I prefer you to call me by my first name. 
— I prefer to be called by my first name. (Tôi thích được gọi bằng tên.) 
b. Các động từ chi mệnh lệnh, sự yêu câu, su cho phép, lời khuyên, lời mời, v.v.: 
ask, tell, request, order, advise, invite, allow .. + object + to-infinitive + dang 
bi động được thành lập bằng cách dùng dang | bi ia Be cua dóng tit chính. 


Subject + passive verb. 


Ex: He asked me to send a stamped ee 4 
—1 was asked to send a stamped envelope. 
(Tói dugc yéu cáu giti mót phong bi có dán tem.) 
They advised us to come early. 
— We were advised to come early. (Chúng tôi được khuyên nên đến 
sóm.) 
Her boss doesn't allow her to use the telephone. 
— She isn’t allowed to use the telephone by her boss. 
(Cô ấy không được ông chủ cho phép dùng điện thoại.) 
He invited me to go out for dinner. 
+I was invited to go out for dinner. (Tôi được mời ra ngoài ăn tối.) 
» Dạng bị động này cũng được dùng cho một số động từ chỉ tri giác: 
believe, consider, think, feel, know, understand .. + object + to-infinitive 
(thường là to be). 
Ex: They believe him to be innocent. 
— He is believed to be innocent. (Anh ta được cho là vô tội.) 
They knew him to be a dangerous criminal. 
— He was known to be a dangerous criminal. 
(Anh ta dugc biét nhu mót tói pham nguy hiém.) 


* Luu ý: Advise, beg, order, recommend, urge + indirect object + to-infinitive + object cũng có thé 
được đổi sang dang bị động bang that... should + passive infinitive. 
Ex He urged the Council to reduce the rates. (Anh ta kiến nghị Hội đồng giảm thuế.) 
— He urged that the rates should be reduced. 
(Anh ta kiến nghị rằng thuế cán phái được giảm bót.) 
— The Council was/were urged to reduce the rates. 
(Hội đồng được kiến nghị cán phải giảm thué) 


3. Động từ + tân ngữ + động từ nguyên máu không £o (verb + object + 
bare-infinitive) 
Các động từ chỉ giác quan: feel, see, watch, notice, hear, listen to .. + object + 
bare-infinitive — dang bi dóng dugc thành láp báng cách düng dang bi 
động của động từ chính và động từ nguyéri máu có to (to-infinitive). 
‘Subject * passive ve to- 
Ex: We saw them go out of the house. 
— They were seen to go out of the house. (Người ta thấy họ ra khói nhà.) 
I heard him run upstairs. 
—He was heard to run upstairs. 
(Nguoi ta nghe tiéng anh ta chay lén láu.) 
> Dang bị động này cũng được dùng cho động từ make va help. 
Ex: They made him tell the truth. 
— He was made to tell the truth. (Anh ta bi buộc phái khai ra sự that.) 
You should help the old carry their heavy bags. 
— The old should be helped to carry their heavy bags. 
(Người già nén được mang giúp những tui nặng.) 
» Let được dùng không có to. 
Ex: They let us go. -> We were let go. (Chúng tôi được dé cho di.) 
Tuy nhiên /et ít được dùng ở dạng bị động, allow thường được dùng thay 
cho let trong câu bị động. 
Ex: We were allowed to go. 


4. Dong từ + tàn ngữ + danh động từ (verb + object + gerund) 
Động từ được theo sau bởi tân ngữ + danh động tit: see, hear, find, stop, keep 
.. + object + verb-ing — dạng bi động được thành lập bằng cách dùng dạng 
bị động của động từ chính. 


Ex: He kept me waiting. 
+I was kept waiting. (Tôi buộc lòng phái chờ đợi.) 
They has stopped traffic going into the scene of the accident. 
— Traffic has been stopped going into the scene of the accident. 
(Xe có bi chán lai khóng cho vào noi xáy ra tai nan.) 
They saw the lorry running down the hill. 
— The lorry was seen running down the hill. 
(Người ta thấy chiếc xe tải lao xuống đồi.) 
Khi tân ngữ của danh động từ chỉ cùng một đối tượng với chủ ngữ của câu 
— dạng bị động được thành lập bằng cách dùng dạng bị động của danh 
động từ. 


_§ubject + verb + passive gerund (being + pp) - 
Ex: He doesn't like people laughing at him. 
— He doesn't like being laughed at. (Anh ấy không thích bi cười nhạo.) 


I remember somebody giving me a toy drum on my fifth birthday. 
— I remember being given a toy drum on my fifth birthday. 
(Tôi nhớ tôi được tặng một cdi trống dé chơi vào sinh nhật lần 
thứ năm.) 
5. Động từ + động từ nguyên mẫu/ danh động từ + tân ngữ (verb + 
to-infinitive/ gerund + object) 
Một số các động từ nhu: advise, agree, insist, arrange, suggest, propose, 
recommend, determine, decide, demand, etc. + to-infinitive/ gerund + object 
thường được diễn dat ở dang bi động bằng mệnh dé that (that clause). 


Ex: He decided to sell the house. 
— He decided that the house should be sold. 
(Ong ta quyét dinh nén bán cán nhà.) 
She suggested taking children to the zoo. 
— She suggested that the children should be taken to the zoo. 
(Có ấy gợi ý rằng nén dua bon trẻ di sở thú.) 
6. Động từ + tân ngữ + bổ ngữ của tân ngữ (verb + object + object 
complement) 
Tân ngữ trực tiếp sau một số động từ có thể được theo sau bởi một bổ ngữ 
của tân ngữ (bổ ngữ có thé là danh từ hoặc tính từ). Trong mệnh dé bị 
động, các bổ ngữ này trở thành bổ ngữ của chủ ngữ và theo sau động từ. 
Ex: They elected Mr. Sanderson president. 
— Mr. Sanderson was elected president. 
(Ong Sanderson được bầu lam chủ tịch.) 
We believed him innocent. 
— He was believed innocent. (Anh ta được cho là uô tội.) 
I will paint the door yellow. 
— The door will be painted yellow. (Cửa ra vào sé được son màu vàng.) 
They regard Kathy as an expert. 
— Kathy is regarded as an expert. (Kathy dugc xem nhu mót chuyén gia.) 
7. Động từ + mệnh dé That (verb + That-clause) 
Khi mệnh dé that (that-clause) được dùng làm tân ngữ cho các động từ 
agree, allege, announce, assume, hope, believe, claim, consider, estimate, 
expect, feel, find, know, report, rumor, say, think, understand, etc. thi dang 
bi dóng có thé dugc dién dat theo hai — 


Ex: People say that he is a good remm 
— He is said to be a good doctor. 
— It is said that he is a good doctor. 
(Người ta nói rằng ông ấy là một bác sĩ giỏi.) 


We know that he was a spy. 
— He is known to have been a spy. 
— It is known that he was a spy. 
(Người ta biết rằng ông ta đã từng là một điệp vién.) 
*k Luu ý: Trong cách đổi thứ nhất (1) chúng ta phải xét đến thời gian xảy ra hành động trong 
mệnh dé that (that-clause) và mệnh dé chính (main clause). 
— Hành động trong mệnh dé that (that-clause) xảy ra đồng thời hoặc xảy ra sau hành 
động trong mệnh chính — dùng present infinitive (to-infinitive). 
Ex People say that Henry is in love with Claire. 
— Henry is said to be in love with Claire. (Moi người nói rằng Henry dang yêu Claire.) 
He didn't consider that she had a different idea. 
(Anh ấy không nghĩ đến việc cô ấy có ý kiến khác.) 
— She wasn't considered to have a different idea. 
They believed that she was living abroad. 
— She was believed to be living abroad. 
(Người ta cho rằng cô ấy đang sóng ở nước ngoài.) 
They expect that the strike will end soon. 
— The strike is expected to end soon. (Người ta mong cuộc bãi công sẽ sớm kết thúc.) 
- Hành động trong mệnh dé that xảy ra trước hành động trong mệnh dé chính — dùng 
perfect infinitive (to have + past participle). 
Ex: They report that two people were injured in the explosion. 
—> Two people are reported to have been injured in the explosion. 
(Có hai người được cho là đã bị thương trong vụ nó.) 
The police alleged that we had brought goods into the country illegally. 
— We were alleged to have brought goods into the country illegally by the police. 
(Chúng tôi bj cánh sát cho là đã nhập khẩu hàng hóa trái phép.) 
8. Câu mệnh lệnh (Imperative sentences) 
Câu mệnh lệnh (imperative sentences): Verb + object/Don't + verb + object 
5 dạng bị động được thành lập bằng cách dùng động từ LET. 


Ex: Write your name TEN > =“ your name le Sailen here. 
(Hãy viét tên anh ở đây.) 
Don't make so much noise. — Let not so much noise be made./ Don't 
let so much noise be made. (Dung gáy nhiéu tiéng ón nhu thé.) 
* Một số động từ không thể chuyển sang bị động 
Chúng ta không dùng cấu trúc bị động với các nội động từ nhu: die hoặc 
arrive và các động từ chỉ trạng thái nhu: fit, suit, have, lack, resemble, look, 
like, hold, contain, mean.. 
Ex: They have a nice house. (Ho có mót ngói nhà dep.) 


(NOT A-niee heuse-is-had-bs—them- | 


These shoes don't fit me. (Dói giày này khóng vita chán tói.) 


[NOT Lamc-net-fitted-by-these-shoes.] 
Sylvia resembles her mother. (Sylvia giống me cô ấy.) 
NOT Her mother-i-—esembles-by Sybvia-i 
They were having dinner. (Ho dang dn téi.) 
[NOT Binner-was-being-had-by-them-] 
This barrel holds 25 litres. (Thing này chứa được 25 lit.) 
[NOT 28-littres-are-held-by-this-barrel.] 
IV. Thé sai khién (The causative form) 
Thé sai khién (causative form) dugc düng dé nói ráng chüng ta sáp xép cho 
một người khác làm điều gi đó cho chúng ta, nghĩa là chủ ngữ không phái 
là người thực hiện hành động; chủ ngữ yêu câu, sai bảo, cầu xin hoặc trả 
tiên cho người khác làm việc đó. 
Ex: He repaired the roof. (Anh ấy sửa mái nhà.) — anh ấy tự làm 
He had the roof repaired. (Anh ấy nhờ người ta sửa mái nhà.) 
— người khác làm 
Thể sai khiến có thể được diễn đạt bằng hai cách: chủ động và bị động. 
1. Chủ động etin khi muón để cập 4 e ngi ibus E end dong. 


Ex: The manager had his LONE i prepare the canal 
(Giám đốc bảo thu ky của ông ấy chuẩn bi bán báo cáo.) 
I'm going to get Harry to repair my car. (Tôi sẽ nhờ Harry sửa ô tô.) 
2. Bi động (Passive): khi không muốn hoặc không cán dé cáp đến người thuc 
hiện m X 


Ex: You alui have your car serviced regularly. 
(Anh nên thường xuyên mang 6 tô di bảo tri.) 
I lost my key. I'll have to get another key made. 
(Tôi đã đánh mát chia khóa. Tôi sẽ phái nhờ người làm chia khóa 
khác.) 


> Cấu trúc have/ get + object + past participle còn được dùng dé nói vé điều 
gì đó (thường không tốt đẹp) xảy ra cho người nào đó. 
Ex: We had all our money stolen while we were on holiday. 
(Ching tói bi mát cáp hét tién khi di nghi mát.) 
[= All our money was stolen] 
George had his nose broken in a fight. 
(George dà bi gãy mũi trong một vu đánh nhau.) 


> EXERCISES 
|. Use the words in the box to complete these passive sentences. Use any appropriate tense. 


SO COTES em PSO EO 


Se m Oti. CoN px 


E 


m adi 
NRO 


cause blow hold collect invite notsteal show = 
translate write — in spell surround build report murder 


An island by water. 

I to the wedding but I couldn’t come. 

Many accidents by reckless driving. 

A new dormitory in the campus at present. 

A lot of the trees down in a storm a few days ago. 
Some politicians by terrorists recently. 

The concert at the university next Sunday. 
This money box for five years. 

The electric light bulb by Thomas Edison. 


. The -ing form of ‘sit with a double t. 

. The accident in the newspaper yesterday. 

. Mickey Mouse cartoons into sixty languages. 

. The election results on television at the end of this month. 
. This program by students at Stanford University. 

. Thank goodness! My jewellery in the robbery last night. 


Put the verbs into the most suitable passive form. 

There's someone behind us. I think we (follow). 

A mystery is something that (can't/ explain). 

We didn't play football yesterday. The match (cancel). 

The television (repair). It's working again now. 

The church tower (restore). The work is almost finished. 
‘How old is the tower?’ 'It ^ 1 ^ (believe) to be over 600 years old. 
If I didn’t do my job properly,I ^ . (would/sack). 

A: I left some papers on the desk last night and I can’t find them now. 
B: They - (might/ throw) away. 

I learned to swim when I was very young. I (teach) by my mother. 
After (arrest), I was taken to the police station. 


. This road (repair), so we have to take another road. 

. Two people (report) to (injure) in an explosion at a factory early this morning. 
. I haven't received the letter. It (might/ send) to the wrong address. 

. The vegetables didn't taste very good. They (cook) for too long. 

. The examination papers are scored by machine. The students (tell) their 


results next week. 


Put these sentences into the passive voice. 

Should they help Jane with the sewing? 

The mechanic is repairing Judy's car. 

Must we finish the test before ten? 

They use a computer to do that job nowadays. 

Employers must pay all travel expenses for this training course. 
Did her story take them in? 


The bank manager kept me waiting for half an hour. 
Has he spelt this word wrongly? 
All his friends will see him off at the airport. 


. They used to drink beer for breakfast in England years ago. 

. Someone might have sent the letter to the wrong address. 

. They were cleaning the floor when I arrived. 

. They are digging the hole on the wrong side of the road. 

. They are going to steal your money if you're not careful. 

. Has anyone ever asked you for your opinion? 

. Alan's knowledge of art doesn't impress me. 

. How do people make candles? 

. They can't make tea with cold water. 

. When is someone going to announce the results of the contest? 


Nobody informed the police that there had been a mistake. 


. Where will your company send you next year? 

. Who looked after the children when you were away? 

. Look! Someone is feeding the seals. 

. Kathy had returned the book to the library. 

. By this time tomorrow, the president will have made the announcement. 

. The pollution in the city was affecting people's breathing. 

. Mrs Andrews hasn't signed those papers yet. Has Mr Andrews signed them yet? 
. Is a student pilot flying that airplane? 

. Where did they hold the 1988 Olympic Games? 

. Do they make those tractors in this country, or do they import them? 


Change active to passive, paying close attention to special structures. 
Parents always give me proper encouragement. 

I remember someone giving me a toy drum on my fifth birthday. 
Someone saw him pick up the gun. 

They asked me some difficult questions at the interview. 

Don't touch this switch. 

He won't let you do that silly thing again. 

The real estate office will send you a copy of the sales contract. 

I didn't expect the police to find my car. 

I rarely hear her call her children bad names. 

Someone seems to have made a terrible mistake. 


. I think they should have offered Tom the job. 

. People say that Arthur robbed a bank a long time ago. 

. They used to make little boys climb the chimneys to clean them. 

. They suggested banning the sale of alcohol at football matches. 

. Take off your coat. 

. They have sent that money to the poor families. 

. He recommended using bullet-proof glass. 

. She loves someone praising her all the time. 

. We believe that he has special knowledge which may be useful to the police. 


You need to have your hair cut. 


The bank manager kept me waiting for half an hour. 
Has he spelt this word wrongly? 
All his friends will see him off at the airport. 


. They used to drink beer for breakfast in England years ago. 

. Someone might have sent the letter to the wrong address. 

. They were cleaning the floor when I arrived. 

. They are digging the hole on the wrong side of the road. 

. They are going to steal your money if you're not careful. 

. Has anyone ever asked you for your opinion? 

. Alan's knowledge of art doesn't impress me. 

. How do people make candles? 

. They can't make tea with cold water. 

. When is someone going to announce the results of the contest? 


Nobody informed the police that there had been a mistake. 


. Where will your company send you next year? 

. Who looked after the children when you were away? 

. Look! Someone is feeding the seals. 

. Kathy had returned the book to the library. 

. By this time tomorrow, the president will have made the announcement. 

. The pollution in the city was affecting people's breathing. 

. Mrs Andrews hasn't signed those papers yet. Has Mr Andrews signed them yet? 
. Is a student pilot flying that airplane? 

. Where did they hold the 1988 Olympic Games? 

. Do they make those tractors in this country, or do they import them? 


Change active to passive, paying close attention to special structures. 
Parents always give me proper encouragement. 

I remember someone giving me a toy drum on my fifth birthday. 
Someone saw him pick up the gun. 

They asked me some difficult questions at the interview. 

Don't touch this switch. 

He won't let you do that silly thing again. 

The real estate office will send you a copy of the sales contract. 

I didn't expect the police to find my car. 

I rarely hear her call her children bad names. 

Someone seems to have made a terrible mistake. 


. I think they should have offered Tom the job. 


People say that Arthur robbed a bank a long time ago. 


. They used to make little boys climb the chimneys to clean them. 

. They suggested banning the sale of alcohol at football matches. 

. Take off your coat. 

. They have sent that money to the poor families. 

. He recommended using bullet-proof glass. 

. She loves someone praising her all the time. 

. We believe that he has special knowledge which may be useful to the police. 


You need to have your hair cut. 


10. 


11. 


A: (you/ pay) your electricity bill yet? 

B: No, but I'd better pay it today. If I don't, my electricity (shut off) 
by the power company. 

A: When (your camera/ steal)? 

B: Two months ago. While I was on my holiday, my camera (disappear) 


from my hotel room. 

: Is the small lot behind your house still for sale? : 

No, it (sell) since last month and a new house (build) on it next month. 

I (leave) some papers on the desk last night and I can’t find them now. 

It (might/ throw) away. 

What a nice garden! It (must/ take) good care of. 

: That's right. We can see that the plants and flowers (water) everyday 

and the grass (cut) regularly. 

Can you come to the police station? The man who. (suspect) of stealing your 

wallet (arrest), and (question) at the moment. The police 

hope he (identify), either by you or another witness. 

The building at the end of the High Street is Barford Hall, which (build) in 

1827. Today the Hall (own) by Bardale Council. It (use) as a 

warehouse when it (buy) by the Council in 1952, and it (not look) 

after very well. Since then a lot of work (do) on it, and these days the Hall 
(use) as an art centre. 

The Eiffel Tower (be) in Paris, France. It (visit) by millions of 

people every year. It (design) by Alexandre Eiffel (1832 - 1923). It 

(erect) in 1889 for the Paris exposition. Since that time, it (be) the most famous 

landmark in Paris. Today it (recognize) by people throughout the world. 

Winton Castle (damage) in a fire last night. The fire, which — — — 

(discover) at about 9 o'clock, spread very quickly. Nobody (injure) but two 

people had to — ^ ^ (rescue) from an upstairs room. A number of paintings 

. . —fbelieve/destroy).]t ^ ^ (not/ know) how the fire started. 

Repair work started yesterday on the Paxham-Longworth road. The road __ 

(resurface) now and there will be long delays. Drivers (ask) to use an alter- 

native route if possible. The work (expect) to last two weeks. Next 

Sunday theroad ^ ^ (close)andtraffic — 1 1 (divert). 

In Paxham yesterday a shop assistant ^ ^ — (force) to hand over £500 after 

(threaten) by a man with a knife. The man escaped in a car which 

(steal) earlier in the day. The car (later/ find) in a car park where 

it (abandon) by the thief. A man (arrest) in connection with the 

robbery and (still/ question) by the police. 


Depp 


VII. Choose the correct verb forms in this news report about a storm. 


Millions of pounds’ worth of damage (1). by a storm which (2) across the 


north of England last night. The River Ribble (3) its banks after heavy rain. Many 
people (4) from the floods by fire-fighters, who (5). hundreds of calls for help. 
Wind speeds (6) ^ ninety miles an hour in some places. Roads (7) by fallen trees, 


and electricity lines (8) 


down, leaving thousands of homes without electricity. 


‘Everything possible (9). to get things back to normal,’ a spokesman (10) ; 


1. 


a. has caused b. has been caused c. caused 


2. a.swept b. was swept c. was being swept 
3. a. was burst b. has been burst c. burst 

4. a. rescued b. were rescued c. be rescued 

5. a. has received b. received c. were received 
6. a. reached b. is reached c. were reached 

7. a.has blocked b. blocked c. were blocked 

8. a. were brought b. brought c. had brought 

9. a. was done b. is being done c. is doing 

10. a. said b. was said c.say 


Vill. Reply to what people say. Use the subject in brackets. 


1. A: The bus fares have been increased. (they) 
B: What? You mean again! 
2. A: Bicycles should be used for short journeys. (people) 
B: Yes, I agree. 
3. A: A new source of energy has been discovered. (someone) 
B: What? Did you say that 
4. A: This building is going to be knocked down. (they) 
B: Well, no one told me that 
5. A: Eggs shouldn't be kept in a freezer. (you) 
B: Really? I didn't know 
6. A: Why isn't litter put in the bin? (people) 
B: Exactly. Why don’t 
7. A: Alot of money was stolen in the robbery. (the robbers) 
B: Really? The papers this morning don't say that 
8. A: The road in front of my house is being resurfaced at the moment. (they) 
B: What? Did you say that 
9. A: A decision will not be made until the next meeting. (the board) 
B: Well, I've heard that 
10.A: How is this word pronounced? (people) 


B: Sorry, I don't know 


IX. Use the words in brackets to complete the sentence. Use the structure Aave some- 


thing done. 
We (the house/ paint) at the moment. 

. I lost my key. I'll have to (another key/ make). 
When was the last time you (your hair/ cut)? 
You look different. (you/ your hair/ cut)? 


(you/ a newspaper/ deliver) to your house or do you go to the shop to buy one? 
A: Can I see the photos you took when you were on holiday? 


B: I'm afraid I (not/ the film/ develop) yet. 
A: What are those workmen doing in your garden? 
B: Oh, we (a swimming pool/ build). 


This coat is dirty. I must — . A (it/clean). 
If you want to wear earrings, why don't you (your ears/ pierce)? 


10. 


x 


m 
o 


(D.00 ed NS fos pops 


10. 
11. 


12. 
13. 
14, 
15. 


A: My car has been serviced recently. 
B: How often (you/ your car/ service)? 


Complete the sentences, using the causative form. 

David went to the hospital. A nurse bandaged his arm. 

He had his arm bandaged. 

Daniel is going to the dentist. He is going to fill his tooth. 

He is going to have the dentist 

I didn’t recognize Sheila. The hairdresser’s dyed her pus 

Shas badher hair 2. _.._ ._... —. 

I’ve been getting a lot annoying phone calls, so the telephone company is going to 
change my number. 

So I’m going to get the telephone company 

Gabrielle broke her leg six weeks ago but she’s much better now. In fact. the doctors 
should be taking the plaster off tomorrow. 

Gabrielle should be having the plaster 
Since Rowland made a lot of money, he's not content with his little SNC so an 
architect's designed him a fine new house. 

Rowland has had an architect 
This room gets too hot when the sun shines so I'm getting someone to fit blinds on the windows. 
I’m having blinds 
Anne is walking around town while her photos are Sang. developed. 

Anne is getting her photos 

We don’t really know what Shakespeare looked like. 1 wish he had asked someone 
to paint his portrait before he died. 

I wish Shakespeare had had his poitrait 


. My sister had always been self-conscious about her nose so she decided to go toa 


clinic for an operation to have it 


Write a second sentence so that it has a similar meaning to the first. Use the word 
in brackets. 

We have to test these products. (be) 

A Belgian called Etienne Lenoir made the first motor car. (by) 
Nigel's passport was taken away from him by the police. (took) 
They pay babysitters a lot of money. (are) 

I hope they'll interview me for the job. (to) 

A mechanic is repairing Judy's car. (having) 

Tessa lost her way. (got) 

Everyone agreed that the plan should go ahead. Gt) 

When did they decorate your kitchen? (get) 

They believe that he is living abroad. (be) 

Pavarotti sang the song. (by) 

Someone is cleaning the floor. (being) 

Do you suppose your brother could have written such a letter? (been) 
Laura had her brother repair her bicycle. (to) 

Don't do that again. (be) 


XII. Choose the correct answer. 


in 


2. 


3. 


4. 


16. 


Aire 


18. 


19. 


20. 


We can't go along here because the road 


a. is repairing b. is repaired c.is being repaired d. repaires 
The story I've just read Agatha Christie. 
a. was written b. was written by c. was written from d. wrote by 
Why don't you have your brother the roof? 
a. repairs b. repair c. repaired d. to repair 
The man died because medical help was not summoned. A doctor should ` 
a. be have called b. been called c. be called d. have been called 
Something funny in class yesterday. 
a. happened b. was happened c. happens d. is happened 
Many US automobiles in Detroit, Michigan. 
a. manufacture b. have manufactured c. are manufactured d. are manufacturing 
A lot of pesticide residue can on unwashed produce. 
a. find b. found | c. be finding d. be found 
We by a loud noise during the night. 
a. woke up b. are woken up c. were woken up d. were waking up 
How did that window ? ~ I don't know. 
a. get broken b. broke c. got broken d. broken 
. Some film stars difficult to work with. 
a. are said be b. are said to be c. say to be d. said to be 
. Last night a tornado swept through Rockville. It everything in its path. 
a. destroyed b. was destroyed c. was being destroyed d. has been destroyed 
. Vitamin C by the human body. It gets into blood stream quickly. 
a. absorbs easily b.iseasilyabsorbing c. is easily absorbed d. absorbed easily 
. Why did Tom keep making jokes about me? I don’t enjoy — at. 
a. be laughed b. to be laughed c. laughing d. being laughed 
. John last week. 
a. had his house painted b. had painted his house 
c. had his father to paint d. had his house paint 


. Today, many serious childhood diseases ___ by early immunization. 


a. are preventing b.can prevent c. prevent d. can be prevented 
E about the eight o'clock flight to Chicago? ‘Not yet.’ 

a. Has been an announcement made b. Has an announcement made 

c. Has an announcement been made d. Has been made an announcement 
‘Has the commitee made its decision yet?’ 

‘Not yet. They are still the proposal.’ 

a. considering b. been considered c. being considered d.considered 

I might watch this programme. It very funny. 

a. supposes tobe b. is supposed being c. is supposed to be d. was supposed be 
Do you get your heating every year? 

a. checking b. check c. be checked d. checked 

Claude Jennings is said his memory. 

a tohave been lost b. to be lost c. to have lost d. to lose 


UONG (EXPRESS 


ON OF QUANTITY )| 


I. Some, Any 


Cá some và any đều được dùng để chỉ một số lượng không xác dinh khi 
không thé hay không cán phải nêu rõ số lượng chính xác. 
. Some (một vài; một ít) 
Some thường được dùng trong câu khẳng dinh, trước danh từ đếm được số nhiều 
(countable plural nouns) hoặc danh từ không đếm được (uncountable nouns). 
Ex: My mother bought some eggs. (Mẹ tôi đã mua vài quả trúng.) 
He is busy. He's got some work to do. 
(Anh ta bán. Anh ta có mót só viéc phái làm.) 
There's some milk in the fridge. (Có mót ít sZa trong tü lanh.) 
I need some stamps. - There are some in the drawer. 
(Tôi cán vài con tem. ~ Có vài con tem trong ngăn kéo.) 
Some được dùng trong câu hỏi khi chúng ta mong chờ câu trả lời Yes (Có). 
Bx: Have you brought some paper and a pen? (Ban có mang theo giấy, 
viét chi?) 
— người nói hy vong người nghe có mang theo giấy và viết. 
Did you buy somẻ oranges? (Bạn có mua cam chứ?) 
— người nói hi vọng người nghe đã mua. 
Some còn được dùng trong câu yêu câu, lời mời hoặc lời dé nghị. 
Ex: Would you like some more coffee? 
(Anh dùng thêm một it cà phê nữa nhé?) 
Can I have some sugar, please? (Vưi lòng cho tôi xin một ít đường.) 
Let's go out for some drink. (Chúng ta hãy di uống nước di.) 
. Any (... nào) 
Any thường được dùng trong câu phủ dinh hoặc nghi vấn, trước danh từ đếm 
được số nhiều và danh từ không đếm được. 
Ex: Have you got any butter? ~ Sorry, I haven't got any butter. 
(Ban có tí ba nào khóng? ~ Rát tiéc la tói khóng có bo) 
There aren't any chairs in the room. (Khóng có cái ghé nào trong phong.) 
[= There are no chairs in the room.] 


Any có nghĩa ‘båt ci? được dùng trong mệnh dé kháng định, trước danh từ số 
ít (đếm được hoặc không đếm được) hoặc sau các từ có nghĩa phủ định 
(never, hardly, scarely, without, ..). 
Ex: You can catch any bus. They all go to the center. 
(Bạn có thể đón bát cứ chiếc xe buýt nào. Tốt cá chúng đều đến khu 
trung tâm.) 
I'm free all day. Come and see me any time you like. 
(Tôi rảnh rỗi cá ngày. Hãy đến thăm tôi bất cứ lúc nào anh thích.) 


He's lazy. He never does any work. 

(Anh ta thật lười nhác. Anh ta chẳng bao giờ làm bát cit viéc gì.) 
They crossed the frontier without any difficulty. 

(Ho uượt qua biên giới không chút khó khăn.) 


Any có thể được dùng trong mệnh dé If (If-clauses). 

Ex: If there are any letters for me, can you send them on to this address? 
(Nếu có lá thu nào gửi cho tôi, bạn có thé gửi chúng đến địa chi này được 
khóng?) 

If you need any more money, please let me know. 
(Nếu anh cán thêm tiền, xin hãy cho tôi biết.) 
*Lưu ý: 

— Khi danh từ đã được xác định, chúng ta có thể dùng some và any không có danh từ 
theo sau. 

Ex Tim wanted some milk, but he couldn't find any. 

(Tim muốn uống sữa, nhung anh ấy không tim được chút sữa nào.) 
If you have no stamps, | will give you some. (Nếu bạn không có tem, tôi sé cho bạn vài con.) 

—. Các dai từ phiếm chi something, anything, someone, anyone, somebody, anybody, 
somewhere, anywhere... dugc düng tuong ty nhu cách düng some và any. 

Ex There's somebody at the front door. (Có ai đó ở cửa trước.) 

Is there anybody here? (Có ai ở day không?) 

Would you like something to drink? (Anh uóng chüt gi nhé?) 
I'm not thirsty. | don't want anything to drink. 

(Tôi không khát. Tôi không muốn uống gì cả.) 

Let's go somewhere for dinner. ~ Is there anywhere we can go? 
(Chúng ta di đâu đó ăn tối di. ~ Chúng ta di đâu đây?) 


II. Much, many, a lot of, lots of, a great deal of, a large number of, .... 


Much, many, a lot of, .. là các từ chi lượng bát dinh, có nghĩa một số lượng 
lón ngudi, vat hoác su viéc. 


_Với danh từ đếm được số nhiều | Với danh từ không đếm 
___ (With countable p (With uncountable nouns. 


a large number of a large amount of 


a great number of a great deal of 
plenty of plenty of 
a lot of a lot of 


lots of lots of 


Ex: I haven't got much time for reading. 
(Tôi không có nhiều thời gian để đọc sách.) 
There are so many people here that I feel tired. 
(Ở đây có nhiều người đến nỗi tôi cảm thấy mệt.) 
A large amount of information is stored in the computer. 
(Một lượng lớn thông tin được lưu trữ trong máy tính.) 


She has got a great deal of homework today. 
(Hôm nay cô ấy có nhiều bài tập vé nhà.) : 
Did you spend much money for the cars? ~ Yes, I spent a lot of 
money for them. But I want to have a lot of cars. 
(Ban có tón nhiéu tién dé mua nhüng chiéc 6t6 này khóng? ~ C6, tói 
đã tốn nhiều tiền để mua chúng. Nhưng tôi thích có nhiều ôtô.) 
Don’t hurry - we have plenty of time. 
(Đừng tội - chúng ta có nhiều thời gian mà.) 
There are plenty of eggs in the fridge. (Có nhiều trứng trong tủ lạnh.) 
He is making lots of money. (Anh ta dang hiếm được nhiều tiền.) 
George used to have lots of friends in New York. 
(Trước đây George có nhiều bạn à New York.) 
A large number of students have part-time jobs nowadays. 
(Ngày nay, nhióu sinh vién làm viéc bán thói gian.) 

— Theo nguyén tác chung, cháng ta düng many, much trong cáu phü dinh 

và câu hỏi và ding a lot of, lots of trong câu kháng định. 

Ex: We didn't spend much money for Christmas presents. But we spent 
a lot of money for the party. (Chúng tôi đã không tốn nhiều tiền mua 
quà Giáng Sinh. Nhung chúng tôi đã tiêu nhiều tiền cho bữa tiệc.) 
Do you know many people here? (Anh có quen nhiều người ở đây không?) 
He's got lots of/ a lot of men friends, but he doesn't know many 
women. (Anh ta có nhiéu ban trai, nhung anh ta khóng quen nhiéu 
ban gái.) 

Tuy nhién trong lói ván trang trong, dói khi chüng ta có thé düng many 

và much trong câu xác dinh. Và trong lối nói thân mát, a lot of cũng có 

thé dugc düng trong cáu phü dinh và cáu hói. 

Ex: Many students have financial problem. 

(Nhiều sinh uiên gặp khó khán vé tài chính.) 
There was much bad driving on the road. 
(Có nhiều xe chay du trên đường.) 
I don't have many/ a lot of friends. (Tôi không có nhiều ban.) 
Do you eat much/ a lot of fruit? (Ban có án nhiéu trái cáy khéng?) 
— Chúng ta dùng much và many (không được dùng a lot of, lots of, plenty 
oƒ,..) sau các tit so, as, và too. 

Ex: There was so much traffic that it took me an hour to get home. 

(Có quá nhiéu xe có dén nói tói phái mát mót gid dóng hó mói vé 
đến nhà.) [NOT ...se-a-let-ef-treffie...] 
You made too many mistakes in your writing. 
(Ban dà pham quá nhiéu lói trong bài viét.) 
Jason has a lot of friends, but I think I have as many friends as him. 
(Jason có nhiéu ban, nhung tói cho ráng tói cüng có nhiéu ban 
khóng kém anh dy.) 

+ Very much thường được dùng trong câu kháng định nhu một trang từ, chứ 

không phải là từ hạn định. 


Ex:I very much enjoy travelling. (Tói rát thích di du lich.) 
— Many of, much of + determiner/ pronoun 
Ex: I won't pass the exam; I’ve missed too many of my lessons. 
(Tôi không thé thi đậu; tôi đã bó quá nhiều bài vå.) 
You can't see much of a country in a week. 
(Trong mót tuán ban khóng thé tham quan dugc nhiéu noi trong 
mót nuóc.) 


Ill. Few, a few, little, a little 
Few và a few được dùng trước các danh từ đếm được số nhiều (countable 
plural nouns). Little and a little được dùng trước các danh từ không đếm 
dugc (uncountable nouns). 
— Feu, little (ít; không nhiều) thường có nghĩa phủ định và chỉ một số 
lượng rất ít (ít hơn những gì bạn muốn hoặc mong đợi). 

Ex: He isn't popular. He has few friends. (Anh ta không được mọi người 
yéu mén. Anh ta có ít ban bé.) [few friends = not many friends] 
Few customers have come into the shop. It has been quiet. (ft khách 
hàng vào cửa hiệu. Nó rất uắng lặng.) [few customers = not many 
customers] 

Hurry up! There is little time. (Nhanh lén nào! Con ít thói gian lám.) 
[little time = not much time, not enough time] 
He spoke little English, so it was difficult to communicate with him. 
(Anh ta nói được ít tiếng Anh, nén rất khó giao tiếp vói anh ta.) ` 
[little English = not much English] 
— A few, a little (mót vài, mót ít) thuóng có nghia kháng dinh và chi mót 
só lugng nhó (gán nghia vói some). 

Ex: I enjoy my life here. I have a few friends and we meet quite often. 
(Tôi thích sóng ở đây. Tôi có vài người ban và chúng tôi rất thường 
gặp nhau.) 

[a few friends = some friends, a small number of friends] 

A few customers have come into the shop. It has been fairly busy. 
(Một số khách hàng vào của hiệu. Nó khá nhộn nhịp.) 

[a few customers = some customers, a small number of customers] 
Let's go and have a drink. We've got a little time before the train leaves. 
(Chüng ta di uóng nuóc nhé. Chüng ta cón mót ít thói gian truóc khi 
tàu chạy.) 

— [a little time = some time, a small amount of time] 

He spoke a little English, so we were able to communicate with him. 
(Anh ta nói dugc mót ít tiéng Anh, nén chüng tói có thé giao tiép vói 
anh ta.) 

— [a little English = some English, a small amount of English] 

Would you like a little salt on your vegetables? 
(Cho một chút muối vào rau của bạn nhé?) 
— [a little salt = some salt, a small amount of salt] 


* Luu y: 
- Only a little và only a few có nghĩa phủ định. 
Ex We must be quick. We've got only a little time. 
(Chúng ta phái nhanh lên. Chúng ta chỉ còn một ít thời gian.) — [only a little = not much] 
Only a few customers have come in. - 
(Chi có mót vài khách hang buóc vào.) — [only a few = not many] 
(a) little of/ (a) few of + determiner/ pronoun. 
: Only a few of the children in this class like math. 
(Chi vài đứa trẻ trong lớp này thích toán.) 
Could | try a little of your wine? (Tôi uống thử một chút rượu của anh có được không?) 


IV. All, most, some, no, all of, most of, some of, none of. 
1. All (tất cá), most (phán lớn; da số), some (một vài), no (không) được dùng 
nhu tit han dinh (determiner) truóc danh tit dém dugc só nhiéu hoác danh tit 


E 


Most cheese is made from cow's milk. 
(Phân lớn phó mát được làm từ sữa bò.) 
Some food makes me ill. (Mót số thức dn làm tôi buôn nôn.) 
There are no rooms available. (Không có phòng trống.) 
Most Swiss people understand French. 
(Đa số người Thụy Sĩ hiểu tiếng Pháp.) 
All classical music sends me to sleep. 
(Tốt cả các loai nhạc cổ điển đều làm cho tôi buôn ngủ.) 
2. All of, most of, some of, none of được dùng trước các từ hạn dinh (determiners: 
a, an, the, my, his, this,..) và các dai tit (pronouns). 

Ex: Have all (of) the plants died? ~No, not all of them. 
(Tất cá cây cối đều chết hết sao? -Khóng, không phải tất cả.) 
Most of her friends live abroad. 
(Phân lớn bạn bè của có ta sống ở nước ngoài.) 
Some of those people are very friendly. 
(Một vài người trong số đó rất thân thiện.) 
These books are all Janes. None of them belong to me. 
(Tất cá sách này là của Jane. Không có cuốn nào của tôi cá.) 

*Lưu ý: : 

— Chúng ta có thể bô of sau all hoặc half khi of đứng trước từ hạn định (không được bỏ 
of khi of đứng trước đại từ). 

Ex. All (of) my friends live in London, but all of them have been to the meeting. 
(Tất cả ban bè tôi đều sóng à London, nhưng tất cả déu đã đến dự cuộc họp mặt.) 
Half (of) this money is mine, and half of it is yours. 
(Phân nửa số tiên này là của tôi, còn phán nửa của anh.) 

— Ching ta thường không dùng of khi không có từ hạn định (mao từ hoặc từ sở hữu) 
đứng trước danh từ. Tuy nhiên trong một vài trường hợp most of cũng có thể được dùng 
mà không có từ hạn định theo sau, ví dụ như trước các tên riêng và địa danh. 


E 


The Romans conquered most of England. 
(Người La Ma đã xâm chiếm phán lớn nước Anh.) 
Các cụm danh từ đứng sau all of, most of, some of,.. thường xác dinh (phải có the, 
these, those ..; hoặc các tính từ sở hữu my, his, her...). 
Ex Most of the boys in my class want to choose well-paid jobs. 
(Phần lớn nam sinh trong lớp tôi muốn chọn công việc được trả lương cao.) 
— Chúng ta có thé bô danh từ sau all, most, some, none nếu nghĩa đã rõ ràng. 
Ex: The band sang a few songs. Most were old ones, but some were new. 
(Ban nhac hát một vài bài. Phần lớn là các bài cū, nhưng cũng có một số bài mới.) 
| wanted some cake, but there was none left. 
(Tôi muốn ăn một ít bánh, nhung chẳng còn tí bánh nào.) 


V. Every, each 
Every và each thường được dùng trước danh từ đếm được ở số ít (singular 
countable nouns). 
Ex: The police questioned every/ each person in the building. 
(Cảnh sát thẩm ván từng người trong tòa nhà.) 
[NOT .. every/-eaeh-people] 
Every/ Each room has a number. (Mỗi phòng đều có số.) 
[NOT Every/-Eaeh-roems] 
Trong nhiều trường hợp, every và each có thể được dùng với nghĩa tương 
tự nhau. 
Ex: You look more beautiful each/ every time I see you. 
(Mỗi lan tôi gặp ban, ban trông xinh hon.) 
Tuy nhién every và each van có su khác nhau vé nghia. 
— Every (mỗi; moi) 
Chúng ta dùng every khi chúng ta nghĩ về người hoặc vật nhu một tổng 
thể hoặc một nhóm (cùng nghĩa với all). A 
Ex: Every guest watched as the President came in. [- all guests] 
(Khi Tóng thóng buóc vào, moi quan khách déu nhin theo.) 
I go for a walk every day. (Tói di dao mói ngày.) [= all days] 
Every có thể được dùng dé nói và ba hoặc nhiều hon ba người hoặc vật, 
thường là một số lượng lớn. 
Ex: There were cars parked along every street in town. [= all the streets] 
(Ô tô đậu doc theo mọi con đường trong thị xà.) 
- Each (mỗi) 
Chúng ta ding each khi chúng ta nghi về người hoặc vật một cách riêng rẽ, 
từng người hoặc từng vật trong một nhóm. 
Ex: Each person in turn shook hand with him. 
(Lân lượt từng người bắt tay vói ông ấy.) 
Each day seemed to pass very slowly. 
(Duong nhu từng ngày trôi qua chậm chap.) 


Each có thé dugc düng dé nói vé hai hoác nhiéu hon hai, thuóng là mót 
nhóm nhó nguói hoác vát. 
Ex: There are four books on the table. Each book was a different color. 
(Trén bàn có 4 cuón sách. Mói cuón có màu khác nhau.) 
There were cars parked along each side of the street. [= both sides] 
(Ó tô đậu doc theo hai bên đường.) 
Each có thé dugc ding mót minh hoác ding vói of (Each of + determiner/ 
pronoun). 
Ex: There are six flats. Each has its own entrance. 
(Có 6 cán hó. Mói cán déu có lói di riéng.) 
Each of the houses has a backyard. (Mói ngói nhà déu có sán sau.) 
Each of us sees the world differently. 
(Mỗi người trong chúng ta có cái nhìn khác nhau vé cuộc đời. ) 


> EXERCISES 


£500 3.69 Ot Qa RS a 


Complete the sentences with some or any. 

We didn't buy flowers. 

This evening I'm going out with friends of mine. 

Ididnthave ^ ^ money, so I had to borrow 

Can I have milk on my coffee, please? 

I was too tired to do work. 

Have you seen good films recently? 

Canyougiveme. ^ information about places of interest in the town? 
With the special tourist train ticket, you can travel on. train you like. 
If there are words you don't understand, use a dictionary. 


. She went out without money. 


Complete the conversations. Put in some, any, anyone, someone, something, 
anything, somewhere, anywhere. 

A: We haven't got bread. 

B: You'd better go to the shop, then. We need 
A: Would you like cheese and biscuits? 
B: Oh, no thank you. That was delicious, but I couldn't eat _ — else. 

A: There's at the door. ^ 
B: Are you expecting visitors? 

A:Has, offered to help you with the tea? 

B: No, but I'd be very grateful for help you can give . 

A: I was looking for ^, and now I can't remember what it was. 

B: You said you were looking for___ matches. 

A: Does mind if I open the window? 

B: No, please do. We all need fresh air. 

A: Where shall we go on holiday? 


tomatoes, too. 


B: Let's go warm and sunny. 
8. A: What happened to Sally last night? 

B: I don’t know exactly. She was upset about and refused to talk to 
9. A: Would you like to eat? : 

B: No, I don’t want _ — to eat. But I’m thirsty, I want to drink. 


A: What would you like? 
B: I don’t mind. 
10. A: Do you live near Jim? 
B: No, he lives in another part of town. 


Ill. Complete the conversation. Put in a /of of, many or much. More than one answer 
may be correct. 
Matthew: There are (1) athletes taking part in the International Games in Lon- 
don. There's been (2) coverage in the papers. 


Daniel : Our runners haven't won (3)  — medals, have they? 

Matthew: No, not as (4) as last time. But there is plenty of time. There are still 
(5) events to come. I'd like to go and see some of the track events, 
but I haven't got (6) time at the moment. 


Daniel : No, not with exams coming up. We're having so (7) lessons to study. 

Matthew : I'm hoping to go at the weekend if I can get a ticket. Apparently there aren't 
(8) seats left. 

Daniel : I've heard the cheapest tickets are £25. I think that’s too (9) á 


IV. Put in a few, few, a little or little. 

I don't think I can lift this box on my own. I need help. 

—— tourists visited Northern Ireland in the 1980s because of the terrorism there. 
The postman doesn't often come here. We receive letters. 

The snow was quite deep. There seemed — hope of completing our journey. 
Trevor doesn't find it easy to fix the shelves. He's having trouble. 
Sarah is exhausted. She's having days' holiday next week. 

David quite likes golf, but unfortunately hehas ^ ability. 

Ican speak words of Swedish, but I'm not very fluent. 

Listen carefully. I'm going to give you advice. 

10. ‘Have you ever been to Paris?’ ‘Yes, I've been there times.’ 


V. Complete this paragraph from the travel book. Put in many, few, much or little. 


10 00.23005010 E62 RO rd 


The main town of the island is very small and does not have (1) important 
buildings. The islanders do not have (2) money, and they have (3) contact 
with the outside world. There is not (4). chance of the place attracting large num- 


bers of tourists. The roads are not very good. There are lots of bicycles but not(5) —— — 
cars. And there are hardly any of the modern facilities which visitors expect. There are 
(6). shops, and there is (7). entertainment. 


VI. Choose the correct words. 
We didn't spend many/ much money. 
You must be quick. We have little/ a little time. 
They've got so much/ lots of money that they don't know what to do with it. 
Did you take much/ many photographs when you were on holiday? 
Would you like less/ fewer coffee than this? 
The tickets cost too much/ too many, so we can't afford them. 
‘Would you like some/ any sugar in your tea?’ ‘Yes, please. Just a little/ a few.’ 
If you have some/ any problems, you can discuss them with your group leaders. 
I take photos, but not as many/ a lot of as I used to. At one time I took many/ a lot. 
10. How much/ How many butter do we put in? 
- 11. Quick, let's go! There's somebody/ anybody coming and I don't want somebody/ 
anybody to see us. 
12. He can speak little/ a little English, so it's not difficult to communicate with him. 
13. My father drinks a lot of/ much tea. 
14. This town is not a very interesting place to visit, so a few/ few tourists come here. 
15. She spent a large number of/ a great deal of time on the project. 
16. A large number of/ A great deal of paintings have been sold. 
17. We get much/ a lot of rain here, but we don't get many/ much storms. 
18. Do you mind if I asked you a few/ a little questions? 
19. The shop is very quiet. There are a few/ only a few customers have come in. 
20. How many/ How much cups of coffee have you taken? 


VII. Choose from the list and complete the sentences. Use of where necessary. 
thatfood myfriends plants achicken HT i 


OPNA Mộ + 


European countries accidents mylife these clothes 
1 Al need water. 
2. None .— .  Á ÁAÁ willbeat the party. 
3. Ihave lived in this town most 
4. Sarah travels a lot. She has been to most 
5. Some from the party was all right, but I tiom. some of it away. 
6. He's eaten two pizzas and most 
7. Many are caused by bad driving. 
8. Not all can fly. For example, the penguin can't fly. 
9. None are in fashion now. 
10. Some can go faster than others. 


VIII. Complete the conversations, use the word in brackets with a//, a// the, most, most 
of the, no or none of the. 

1. A:I wonder where they make this milk. 
B: It isn’t made in a factory, Andrew. ^ (milk) comes from animals. 

2. A: What do you usually do on a Sunday? 


B: Not much. We spend ____ (time) reading the papers. 
3. A:In general, people aren't interested in politics, are they? 
B:Ithink (people) are bored by the subject. 
4. A: These new flats are supposed to be for students. 
B: That's ridiculous. (student) in the world could possibly afford such a high rent. 
5. A: Who's paying for the new ice-rink to be built? 
B: Well, — (money) will come from the government, but the city has to pay a 
quarter of the cost. 
6. A: We should ban cars. (cars) pollute the air, don't they? 
B: Well, except electric ones, I suppose. 
7. A: What kind of fruit should you eat to stay healthy? 
B: I don't think it matters. (fruit) is good for you, isn't it? 
8. A:Iknew there had been a power cut because it was so dark everywhere. 


B: Yes, (lights) in our street went out. 

IX. Put in each or every. Sometimes both are possible. 

1. She had a child holding on to hand. 

2. The World Cup is hold four years. 

3. None of the rooms was the same. room was different. 

4. parent worries about their children. 

5. In a game of tennis there are two or four players. player has a racket. 

6. Melanie is a religious person. She goes to church Sunday. 

7. We had a great holiday. I enjoyed ___ minute of it. 

8. The book is divided into five parts and of these has three sections. 

9. Car seat belts save lives. driver should wear one. 

10. In a football match, team has 11 players. 

X. Fill in each blank with a proper expression of quantity. Use of where necessary. 

1. Ifeellonely here because I have friends in this city. 

2. These books are all Jane's. them belong to me. 

3. Not all the people I work with are very friendly. them are unfriendly at all. 

4. Are those people English? No, just them. 

5. | schools open in September. 

6. Let's go and have a drink. We've got. — time before the train leaves. 

7. Have you got money? ~ Yes, but not 

8. Hurry or we'll be late. We have very time. 

9. I have done the exercises of grammar in this book, so I'm going to buy 
another book. 

10. We all got wet in the rain because us had an umbrella. 

11. We'll have to work quickly because I haven't got time. 


12. I do not know about biology, but I have knowledge about genetics. 


13. The librarian says that you may borrow as books as you want to. 


14. The boys are making too. ^ noise. 

15. I watched the film but not all of it. 

16. I'm very poor. I have money. But my brother is richer than I.Hehas_ — 
money in the bank. à 

17. Before mixing the cake, weight ingredient precisely. 

18. When my rich uncle died, he left ^ ^ his fortune to his cat. He hadn't left 

it to us. 

19. How languages can you speak? And how time do you spend on 
learning English? 

20. When my rich uncle died, heleft ^ ^ his fortune to his cat and the other half to 
a distant cousin! We had never expected to receive it, but we were disap- 
pointed that he hadn't left it to us. 


XI. Choose the correct word or phrase. 

Last week I made the mistake of revisiting the village where I grew up. It was a 
small, friendly community with two farms and a number of old cottages round the 
village green. I realized very quickly that although in (1) many/ few ways it appears 
unchanged, in reality hardly (2) nothing/ anything is the same. (3) All/ Every the pretty 
cottages are there, of course, and (4) both/ most the picturesque farmhouses. But (5) 
none of the/ none of inhabitants are country people. All of (6) they/ them are commut- 
ers, who leave early (7) every morning/ all the morning for the nearby town. (8) Nei- 
ther of/ Neither the farmhouses is attached to a farm these days; the land has been 
sold and is managed by (9) somebody/ anyone in an office (10) anywhere/ somewhere 
who has (11) little/ a little interest in the village itself. There are (12) few/ a few new 
houses, but they have (13) no/ none of local character; you can see the same style (14) 
anywhere/ somewhere in the country. (15) The whole/ Whole of the village, in fact, has 
been tidied up so much that it has become (16) anything/ nothing more than just 

another suburb. 


XII. Choose the correct answer. 


1. Bill is very lazy. He never does work. 
a. some b. any c. no d. few 
2. It was a great party. enjoyed it. 
a. Somebody b. All c. All of us d. Every of us 
8. The bus service is very good. There's abus_ ten minutes. 
a. each b. every c. all d. any 
4. When we were on holiday, we spent too money. 
a. a lot of b. many c. much d. lots of 


5. What would you like to eat? I don't mind. - whatever you've got. 
a. Something b. Anything c. Nothing d. Any food 


6. We couldn't buy anything because of the shops were open. 


a. all b. half c. most d. none 
7. Ithink that lemon juice on fish makes it taste better. 
a. few b. a few c. little d. a little 
8. The village was very small. There were : houses. 
a. afew b. only a few c. some d. only a little 


9. don't visit this part of the town. 
a. The most tourists b. Most of tourists c. Most tourists d. Most the tourists 


10. has left a bicycle outside. 
a. Anyone b. Anything c. Someone d. Something 
11. Ron Mason owns a chain of supermarket. He’s made money. 
a. a lot of b. many c. much d. a great number of 


12. Diana's previous employer gave her a good recommendation because she makes 
mistakes in her work. 


a. a few b. little c. very few d. some 
18. It's so boring here. ever happens in this place. 
a. Anything b. Something c. Things d. Nothing 
14. All the guests were dancing. having a good time. 
a. All were b. Every was c. Everyone was d. Someone were 
15. There's use in complaining. They probably won't do anything about it. 
a. a few b. alittle c. few d. little 
16. I don't want to buy any of these books. I've got g 
a. all b. all them c. everything d. them all 
17. I asked all the children and _ had a different excuse for being late. 
a. every b. each c. no d. some 
18. I spend my spare time gardening. 
a. most b. the most of c. most of d. most of the 
19. We tried a lot of hotel but of them had any rooms. 
a. some b. most c. any d. none 
20.Would you mind waiting — minutes? 


a. a few b.alittle c. few d. little 


UNG HOC (W ORD STUDY) 


CÁCH THÀNH LẬP TU (WORD FORMATIONS) | 


I. Thanh lập danh từ (Noun formations) 

1. Một số danh từ được thành lập bằng cách thêm các hậu tố (suffixes) vào sau 
động từ. 
a. -tion/ -ation 


Ex: to prevent — prevention (sự ngăn ngừa) 
to introduce — introduction (sự giới thiệu) 
to invent — invention (sự phát minh) 
to conserve — conservation (su báo tón) 
to preserve — preservation (sự bdo quán) 
to admire — admiration (sự ngưỡng mộ) 
b. -ment 
Ex: to develop — development (su phát trién) 
to achieve — achievement (thành tựu) 
to employ — employment (viéc làm) 
to disappoint -> disappointment (sự thát vong) 
to improve — improvement (sự cdi tiến) 
c. -ence/ -ance 
Ex: to exist — existence (su tôn tai) 
to differ — difference (su khác nhau) 
to attend — attendance (sự tham du) 
to appear — appearance (su xudt hién) 
d. -er/ -or (chỉ nguói/ vat) 
Ex: to drive — driver (tài xé) to dry — dryer (máy sấy) 
to teach — teacher (giáo vién) to fertilize — fertilizer(phán bón) 
to edit — editor (bién táp vién) 


to instruct — instructor (huấn luyện viên) 

to calculate — calculator (máy tinh) 

-ar/ -ant/ -ee (chỉ người) 

: to beg — beggar (người ăn xin) to lie — liar (kẻ nói dối) 
to assist — assistant (người phụ tá) to employ employee (nhân viên) 
to examine — examinee (thi sinh) 


E" 


f. -ing 
Ex: to teach — teaching (viéc/ nghé day hoc) 
to build — building (viéc xáy dung) 


to understand -> understanding (su hiểu biết) 


g. -age 
Ex: to drain — drainage (su tháo nuóc) 
to use — usage (cách sử dung) 


. Một số danh từ được thành lập bằng cách thêm các hậu tố (suffixes) vào sau 
danh từ. . 


a. -ship 

Ex: friend — friendship (tinh ban) 
owner — ownership (quyền sở hữu) 

b. -ism (nói về chủ nghĩa hoặc học thuyết) 

Ex: capital — capitalism (chủ nghĩa tu bán) 
hero — heroism (chủ nghĩa anh hùng) 
Marx — Marxism (chü nghia Marx) 
ideal — idealism (chü nghia duy tám) 

. Một số danh từ được thành lập bằng cách thêm các hậu tố vào sau tính từ. 

a. -ity 

Ex: possible — possibility (sự có thé, khá năng) 
popular — popularity (tính phó bién) 
responsible — responsibility (trách nhiém) 
special — speciality (đặc tinh) 
real — reality (thuc té) 
national — nationality (quóc tich) 

b. -ism (chủ nghĩa hoặc chế độ) 

Ex: racial — racialism (chủ nghĩa phán biệt chủng tộc) 
common — communism (chü nghia cóng sán) 
social — socialism (chủ nghĩa xã hội) 
surreal — surrealism (chủ nghĩa siêu thuc) 
feudal — feudalism (chế độ phong kiến) 

c. -ness 

Ex: rich — richness (su giàu có) 
happy — happiness (niém/ sự hạnh phúc) 
sad — sadness (su buón bà) 
cold — coldness (su lanh léo) 
willing — willingness (su tu nguyén) 


. Một số danh từ được thành lập bằng cách thêm các tiền tố (prefixes) vào 
trước một danh từ khác. 


a. super- 
Ex: man — superman (siéu nhán) 
market — supermarket (siêu thi) 
star — superstar (siéu sao) 
structure — superstructure (kiến trúc thượng tang) 
store — superstore (cửa hang lớn) 


b. under- 
Ex: current 
growth 
clothes 
pass 
weight 
c. sur- 
Ex: face 
name 
plus 
tax 
d. sub- 
Ex: way 
continent 


committee 


contract 
marine 


undercurrent (dóng nuóc ngám) 
undergrowth (táng cáy tháp) 
underclothes (quán do lót) 
underpass (đường ngám/ chui) 
underweight (nhe cán, thiéu cán) 


TERR 


surface (bé mát, bé ngoài) 
surname (Ao) 

surplus (số tháng du, số thừa) 
surtax (thué lgi tite lity tién) 


Livy 


subway (duóng ngám) 
subcontinent (tiéu luc dia) 
subcommittee (phán ban) 
subcontract (hgp dóng phu) 
submarine (tau ngám) 


Viii 


II. Thành lập tính từ (Adjective Formations) 
1. Một số tính từ được thành lập bằng cách thêm các hậu tố (suffixes) vào sau 


danh từ. 

a. -ful 

Ex: harm 
use 
success 
hope 
beauty 
power 


p 


; child 
odor 
home 
life 
hope 
power 
-ly (có vé 
:man 
friend 
world 
hour 
year 
day 


3i 


zT 
e 
ca 
S 
ae 
T 


Ste 


zi 
5 
25 
3 
E 


harmful (có hai) 

useful (có ích) 

successful (có két quá, thành cóng) 
hopeful (đẩy hy vong) 

beautiful (dep) 

powerful (có/ dáy quyén luc) 


-less (mang nghia phü dinh) 


childless (khóng có con) 
odorless (khóng müi) 

homeless (khóng nhà, vó gia cu) 
lifeless (khóng có su sóng) 
hopeless (khóng có hy vong) 
powerless (khóng có quyén luc) 


có tinh chất, hàng gid/ngay/ tháng ..) 


Vii ilk 


manly (hop vói dàn óng) 
friendly (than thién) 
worldly (có vé tran tuc) 
hourly (hàng gid) 

yearly (hàng năm) 

daily (hàng ngày) 


b. 
Ex: 


c. 
Ex: 


d. 
Ex: 


under- 


current — undercurrent (dòng nước ngầm) 
growth — undergrowth (tang cây tháp) 
clothes — underclothes (quán áo lót) 
pass — underpass (đường ngám/ chui) 
weight — underweight (nhe cán, thiéu cán) 
sur- 

face — surface (bé mặt, bé ngoài) 
name — surname (ho) 

plus — surplus (số tháng du, số thừa) 
tax — surtax (thuế lợi tức liy tiến) 
sub- 

way — subway (đường ngầm) 
continent — subcontinent (tiéu lục dia) 
committee -> subcommittee (phán ban) 
contract — subcontract (hợp đông phu) 
marine — submarine (tàu ngâm) 


II. Thanh lập tinh từ (Adjective Formations) 
1. Mét sé tinh tit dugc thành lap bang cách thém các hau té (suffixes) vào sau 


p 


E* 


— harmful (có hai) 

— useful (có ích) 

success  — successful (có kết quá, thành công) 
hope — hopeful (dáy hy vong) 

beauty ^ — beautiful (dep) 

power => powerful (có/ đẩy quyền lực) 

-less (mang nghĩa phủ định) 


; child — childless (không có con) 


— odorless (khóng müi) 

— homeless (khóng nhà, vó gia cu) 
life — lifeless (không có sự sống) 

— hopeless (khóng có hy vong) 
power — powerless (khóng có quyén luc) 


-ly (có vẻ, có tính chát, hàng gid/ngay/ thang ..) 
: man — manly (hợp vói đàn ông) 

friend — friendly (hân thiện) 

world -> worldly (có uẻ trần tục) 

hour — hourly (hàng giờ) 

year — yearly (hàng nám) 

day — daily (hàng ngày) 


change — changeable (có thé/ dé thay dói) 
eat — eatable (có thé ăn được) 

reduce — reducible (có thé giảm được) 
comprehend — comprehensible (có thé hiểu được) 


3. Một số tính từ được thành lập bằng cách thêm tién tố (prefixes) vào trước 
tính từ. 
a. super- 
Ex: human — superhuman (siêu phàm) 

natural — supernatural (siêu nhiên) 

sonic — supersonic (siêu thanh) 

fine — superfine (siêu hang, thượng hang) 

b. under- 

Ex: nourished > undernourished (hiếu ăn) 
developed — underdeveloped (kém phát triển) 
done — underdone (nửa sóng nửa chin, tái) 

c. over- 

Ex; anxious -> overanxious (quá lo lắng) 
confident — overconfident (quá tu tin) 
bearing — overbearing (độc đoán) 
joyed — overjoyed (quá vui suóng) 
crowded — overcrowded (chát nich, đông nghit) 

d. sub- 

Ex: conscious — subconscious (thuóc tiém thitc) 
atomic — subatomic (thuóc ha nguyên tử) 


4. Một số tinh từ mang nghĩa phủ định được thành lập bằng cách thêm tién 
tố (prefixes) trước tính từ. 


a. un- 

Ex: happy — unhappy (khóng hạnh phúc) 
fortunate — unfortunate (khóng may) 
comfortable — uncomfortable (khóng thodi mái) 
forgettable -> unforgettable (không thé quên) 
certain — uncertain (khóng chác chán) 

b. in- 

Ex: direct — indirect (gián tiép) 
convenient -> inconvenient (bát tiện) 
dependent - independent (độc lập) 
formal — informal (thán mát) 
visible — invisible (vó hinh) 


c. im- (truóc nhüng tit bát dáu báng m hoác p) 
Ex: patient — impatient (thiéu kién nhán) 
possible — impossible (khóng thé dugc) 


mature — immature (non nót, chua chín chán) 
perfect — imperfect (khóng hoàn hdo) 
polite — impolite (vó 1é) 

d. ir- (truóc nhüng tit bát dáu bàng r) 

Ex: regular — irregular (bát thường) ˆ 
religious — irreligious (vô đạo) 
removable — irremovable (không thé di chuyển) 
rational — irrational (không hgp lý, phi lý) 
relevant — irrelevant (không thích dáng) 


e. il- (trước những từ bát đầu bằng /) 

Ex: legal — illegal (bát hgp pháp, phi pháp) 
logical — illogical (khóng lógíc, phi ly) 
literate — illiterate (thất học, mù chữ) 
liberal — illiberal (không hào phóng, hẹp hoi) 

f. dis- 

Ex: honest dishonest (khóng thành thát) 


Lx 
agreeably => disagreeably (khó chịu) 
affected — disaffected (bát bình, bát man) 
courteous  -—> discourteous (bát lich sự) 


5. Một số tính từ kép được thành lập bằng cách kết hợp một danh từ với một 
quá khứ phân từ (noun + past participle -> Adjective). 
Ex: man + made — man-made (nhân tao) 
hand + made — hand-made (lam bằng tay) 
corn + fed — corn-fed (nuôi bằng ngô) 
snow + covered — snow-covered (phủ đây tuyết) 
horse + pulled -> horse-pulled (do ngựa kéo) 
city + run — city-run (do thành phố quản lý) 
6. Ngoài ra ta còn có thé thành lập tính từ bằng cách dùng well hoặc ill kết 
hợp với một quá khứ phán từ (well/ ill + past participle — Adjective). 
Ex: well + done — well-done (ndu kỹ, nấu chin) 
well + prepared — well-prepared (được chuẩn bi tốt) 
well + known — well-known (nổi tiếng) 
ill + prepared — ill-prepared (được chuẩn bị tôi) 
ill + bred — ill-bred (mát day, vô giáo duc) 
ill + founded — ill-founded (vô cán cứ) 


Ill. Thành lập động từ (Verb Formations) 
1. Nhiều động từ được thành lập bằng cách thêm ize hoặc ise vào sau danh từ 
hoặc tính từ. 
Ex: social E socialize (xà hói hóa) 
modern — modernize (hién dai hóa) 
symbol —> symbolize (tugng trung cho) 


‘ 


2. Một số dong từ được thành lập bằng cách thêm tiền tố out- (ở mức độ cao 
hơn, tốt hơn, nhanh hơn, dài hơn, v.v.) vào nội động từ (intransitive verb) 
để tạo thành một ngoại động từ (transitive verb). 

Ex: grow — outgrow (lớn hơn, phát triển nhanh hon) 

live — outlive (sóng láu hon) 

run — outrun (chay nhanh hon) 

weigh — outweigh (ndng hon) 

number -> outnumber (nhiều hơn, đông hon) 

bid — outbid (trå giá cao hơn) 
* Transitive verb: động từ luôn có tân ngữ trực tiếp theo sau. 
* Intransitive verb: động từ không có tân ngữ theo sau. 


3. Một số động từ được thành lập bằng cách thêm tiền tố en- (đưa vào, làm 
cho, gây ra) vào trước tính từ, danh từ hoặc một động từ khác. 
Ex:danger  — endanger (gáy nguy hiểm) 
case — encase (cho vào thüng/ túi..) 
rich — enrich (làm giàu) 
large — enlarge (làm cho róng ra, mó róng) 
courage  — encourage (khuyến khích) 
act — enact (trinh dién, biéu dién) 
force — enforce (thuc thi, ép buóc) 


Hậu tố -en cũng có thé được thêm vào sau một số tính từ dé tao thành động từ. 
Ex: tight — tighten (thdt chát, siết chặt) 

weak — weaken (làm cho yéu di) 

bright — brighten (làm rang rỡ) 

sharp — sharpen (làm cho sác nhon) 


4. Một số động từ được thành lập bằng cách thêm tiền tố vào động từ. 


a. over- 
Ex: act mat overact (cuóng diéu vai dién) 
stay — overstay (ở quá lâu) 
take — overtake (uượt lén) 
throw -> overthrow (i@ đổ) 
work — overwork (làm viéc quá sức) 
pay — overpay (trå tión/ lương quá cao) 
b. under- 
Ex: pay — underpay (trå luong tháp) 
line — underline (gach duói) 
sell — undersell (bán ré hon) 
estimate — underestimate (dánh giá tháp) 
go — undergo (trái qua, chịu dung) 
play — underplay (xem nhe) 


c. super- 


Ex: impose  — superimpose (dat lên trên cùng) 
intend `— superintend (trông nom, giám sát) 
pose — superpose (chóng lén) 
charge — supercharge (tdng nap) 
abound -> superabound (quá thừa thải, du dat) 


IV. Thanh lập trang từ (Adverb Formations) 

Trang từ thường được thành lap bằng cách thêm hậu tố -ly vào sau tính từ. 

Ex: beautiful beautifully (£ót dep) careful— carefully (cán thận) 
careless — carelessly (bát cán) strong— strongly (manh mé) 
bad — badly (xdu, kém) 
nervous — nervously (bón chón, lo láng) 
recent — recently (gân đây, mới đây) 

* Lưu ý: Một số trang từ đặc biệt cán ghi nhớ: 
good — well (giỏi, tốt) ill — ill (xấu, tổi, kém) 
late — late/ lately (trễ, chậm) fast  -> fast (nhanh) 
hard — hard/ hardly (tích cực, khắc nghiệt) 


HINH THÜC CUA TU (WORD FORMS) 


Dưới đây là các cách nhận biết từ loai của một từ khi làm bài tập. 


I. Danh từ (nouns): Danh từ thường được đặt ở các vị trí sau: 
1. Chủ ngữ của câu (Subject of sentence) 
Ex: Computers are being used in all kinds of work. 
(Máy tính được sử dung trong tất cá các loại công viéc.) 
Maths is the subject I like best. (Toán là môn học tôi thích nhất.) 
2. Sau tính từ hoặc tính từ sở hữu (his, my, her, ..) 
Ex: She is a good teacher. (Cô ấy là giáo uiên giỏi.) [adj + noun] 
I parked my car across the road. (Tôi đỗ xe bên kia đường.) 


3. Sau enough 
Ex: He hasn't got enough patience to wait. 
(Anh ấy không đủ kiên nhẫn dé đợi.) 
4. Sau các mao từ a, an, the, hoặc các từ hạn định this, that, these, those, each, 
every, both, no, ... 
Ex: The scientists have become important people in our society. 
(Các nhà khoa học đã trở thành những người quan trong yong: xã 
hội của chúng ta. ) 
This friend of hers is said to be very rich. 
(Nghe nói nguói ban này cüa có ta rát giàu.) 
She can find no solution to her financial troubles. 
(Bà ấy không tim được cách giải quyết những khó khăn vé tài chính.) 


X Luu ý cấu trúc a/ an/ the + adj + noun 
Ex: It's such a long time since | saw you. (Đã lâu lắm rói tói mói gáp lai ban.) 
5. Sau giới từ (in, on, of, with, ..) 
Ex: The robbery is under investigation. (Vu cuóp dang được điều tra.) 
He has a good knowledge of science. (Anh ấy giỏi vé khoa học tu nhiên.) 
6. Sau các từ chỉ vé số lượng (quantifiers): few, a few, little, a little, some, any, 
much, many, most, ... 
Ex: Vicky hasn't made much progress in his study. 
(Vicky không máy tiến bó trong hoc tập.) 
I have a little knowledge about genetics. 
(Tôi biết chút ít vé di truyền hoc) 
Most boys like playing football. 
(Phán lón các cáu bé déu thích choi bóng dá.) 


II. Tính từ (Adjectives): Tính từ thường đứng ở các vi trí sau: 


1. Trước danh từ 


Ex: His father is a mechanical engineer. (Cha anh ấy là kỹ su cơ khí.) 
2. Sau hé tit (linking verb/ copula): be, get, seem, appear, feel, taste, look, smell, 


stay, become. 
Ex: She is beautiful. (Có dy xinh dep.) 
Peter felt upset because he failed the test. 
(Peter cảm thấy buôn buc vi anh ấy thi rớt.) 
Mary looks happy now. (Lúc này trông Mary thật hạnh phúc.) 
This coffee tastes good. (Cờ phê này. ngon. ) 
keep/make + object + ad 
Ex: The news made her happy. (Tin dé làm có dy vui suóng.) 
These gloves will keep your hands warm. 
(Đôi găng này sé giữ ám hai bàn tay của anh.) 


3. Sau too. be/seem/look/taste.. + too + adj. 


Ex: He is too short to play basketball. 
(Anh ấy quá thấp không thể chơi bóng rổ được.) 


4. Trước enough. ( be + adj + enough 
Ex: The water isn't hot enough. It needs to be boiling. 
(Nuóc khóng dü nóng. Nó cán dugc dun lai.) 
Ben is intelligent enough to understand what the problem is. 
(Ben dü thóng minh dé hiéu ván dé à dáy là gi.) 
- that. 


5. Trong cấu trúc so . 


Ex: She was so angry that “she couldn't speak. 
(Ba ấy giận đến mức không nói được.) 


The film is so exciting that I've seen it many times. 
(Phim này hay dén nói tói dà xem nó nhiéu lán.) 
X Luu ý: be có thé được thay bằng các động từ chi giác quan: seem, look, feel, smell, taste, ... 
6. Tính từ còn được dùng dưới dạng so sánh. Tính từ dài (long adjective) 
thường đứng sau more, the most, less, as ..'as. 
Ex: Meat is more expensive than fish. (Thit dát hon cá.) 
This question is the most difficult of all. 
(Trong tất cá các câu hỏi, câu hỏi này khó nhất.) 
He is as deaf as a post. (Ông ta điếc de) 
7. Trong cáu cám thán: How + adj + S + V. " 
What + (a/an) + adj. +N 
Ex: How beautiful the girl is! (Có gái dó xinh quá!) 
What an interesting film! (Phim hay quá!) 


lll. Trang từ (Adverbs): Trạng từ thường đứng ở các vi trí: 
1. Sau trợ động từ (auxiliary verbs) và trước động từ thường (ordinary verbs). 


auxiliary V + adv + V | 


Ex: The pictures have definitely been stolen. 
(Những büc tranh rõ ràng là dà bi đánh cáp.) 
Tom drove carefully along.the narrow road. 
(Tom cán thận lái xe doc theo con đường hep.) 


2. Truóc tính tü. be/feel/look.. + adv + adj | 


Ex: I'm truthfully grateful for your help. 
(Tôi thành thật biết on vé sự giúp đỡ của ban.) 
That man looks extremely sad and tired. 
(Người đàn ông đó có vé rất buôn và mệt mỏi.) 
It’s a reasonably cheap restaurant. 
(Dó là mót nhà hàng giá tuang dói ré.) 


Ex: She came too late to see him yesterday. 
(Hôm qua có ấy đến quá trễ không gặp được anh ta.) 
They walked too slowly to catch the bus. 
(Họ đi quá chậm không thể bắt kịp xe buýt.) 


4. Trong cấu trúc so .. that. 


Ex: Jack drove so fast that he caused an accident. 
(Jack lái xe nhanh dén nói gáy tai nan.) 
She sang so beautifully that everybody applauded. 
(Cô ấy hát hay đến nói mọi BI) đều uỗ tay.) 


ð. Đứng cuối câu. 


Ex: It was raining heavily. (Trời dang mua to.) 
She speaks English perfectly. (Có dy nói tiéng Anh rát gidi.) 
The surgeon performed the operation successfully. 
(Bác si pháu thuát dà thuc hién ca mó thành cóng.) 


(Anh nên uiết rõ rang dé moi người doc được.) 
She plays well enough for the beginner. 
(Cô ấy choi khá hay so vói một người mới tập chơi.) 
7. Đôi khi trang từ có thể đứng một mình ở đầu câu hoặc giữa câu và cách câu 
bằng dấu phẩy (,). 
Ex: Suddenly, he heard a strange voice. 
(Thinh linh, anh ta nghe mót giong nói la.) 
Jane felt ill. She went to work, however, and try to concentrate. 
(Có ấy ốm. Tuy nhiên cô ấy uẫn di làm và cố gắng tập trung.) 
IV. Động từ (Verbs) 
Vị trí của động từ trong câu rất dễ nhận biết vì nó thường đứng sau chủ ngữ. 
Ex: Tom's behaviour improved at his new school. 
S V 
(Cách cu xit cůa Tom dà tién bô ó ngôi truóng mói.) 
I believe her because she always tells the truth. 
(Tôi tin cô &y vi có &y luôn nói thát.) 
The girl sitting beside Tom has won the gold medal. 
V 


S 
(Có gái ngói canh Tom dà doat huy chuong vàng.) 
The film which was shown last night attracted me. 


(Bó phim tói qua dà lói cuón tói.) 


THÀNH NGÜ (IDIOMATIC EXPRESSIONS) 


Thành ngữ thường có cấu trúc: 


Một số thành ngữ thông dụng: 


catch sight of : bắt gặp, nhìn thấy 

give place to : nhường chỗ 

give way to : nhượng bộ, chịu thua 
keep pace with/ keep up with : sánh kip, bắt kip 

lose sight of : mất hút, không nhìn thấy 
make allowance for : chiếu cố đến 

make fun of : ché nhao 


make a fuss over/ about : làm rói tung lén, làm om sóm 


make room for 


: don chó cho 


make use of : dùng, sử dung 
lose touch with : mất liên lạc 
keep/ lose track of : mát dáu 

put a stop to : làm ngừng lại 
take account of : để ý đến, lưu tâm 
take care of : chăm sóc 

take notice of : lưu ý 

pay attention to : chú ý tới 

put an end to : chấm dứt 

set fire to : làm cháy, thiêu 
take advantage of : lợi dụng 

take note of : để ý, ghi chép 
take leave of : từ biệt 

give birth to : sinh con 

make a contribution to : góp phán 


keep correspondence with 
show affection for 


: liên lạc thư từ 
: có cám tình 


feel pity for/ take (have) pity on : thuong xót 


feel regret for 


: hói tiéc, án hán 


feel sympathy for : thóng cám 

make complaint about : hêu ca, phan nàn 
feel shame at : xấu hổ 

have a look at : nhìn ngắm 

get victory over : chiến thắng 

play an influence over : có ảnh hưởng 
have faith in : tin tuóng 


take interest in 


: quan tam, thich thi 


make a decision on/ make up one’s mind: quyét dinh 
Ex: As she stood up she caught sight of her reflection in the mirror. 
(Khi đứng lén cô ấy nhìn thấy hinh phán chiếu của minh trong gương.) 


David takes his interest in modern fashion. 
(David quan tâm đến thời trang hiện dai.) 
Tve made up my mind to be a doctor. 

(Tói dà quyét dinh sé tró thành bác si.) 


P EXERCISES 
Supply the correct word form. 


1. Heisa boy. He is always asking questions. (curiosity) 
2. All the pupils have done the exercises _ - _. (easy) 

3. Keep ! The teacher is explaining the lesson. (silence) 
4. Be in your work! (care) 

5. Time passes when you are alone. (slow) 

6. He carefully. He rarely has accident. (drive) 

7. Ho Chi Minh City is an important center. (commerce) 
8. Wehavea newspaper in this town. (week) 

9. This exercise seems . (difficulty) 

10. Mrs. Green can help Alice to make a good . (choose) 
11. He has bought a new car. (recent) 

12. It's too for me to buy. (expense) 

13. How those shop windows are! (beauty) 

14. She has finished her best. . (perform) 

15. The cartoon last night was very . (interest) 


16. She goes to the pictures with her younger sister. (frequency) 
17. Last night the singer sang very . (good) 

18. The story is about an trip. (excite) 

19. In May the days often . (long) 

20. He got rid of the by opening a window. (smell) 

21. Nobody showed them to their . (sit) 

22. Helen speaks English very . (fluent) 

23. This is the most machine in our field. (value) 

24. We can keep the land in condition by killing weeds. (well) 
25. The huge windows gaveusa — view of the grounds. (splendidly) 
26. The ball was followed with great . (excite) 

27. That was an match, wasn't it? I was to see it. (excite) 
28 

29. 


is a good career. I want to become a . (teach) 
. Rubber trees are very . (use) 
30. Sports are very good for our . (healthy) 
31. Who will take of the baby when you go away? (careful) 
32. Don't worry about her . (complain) 
33. What is the real of the house? (wide) 
34. I want to make new dresses but I don't have a machine. (sew) 
35. She danced so that the audience clapped their hands many times. (beauty) 
36. I'll have Tom repair our electric . (cook) 
37. Water has no color. It is a liquid. (color) 
38. Please don't make . (noisy) 
39. Mr. Green works in this factory as a 


. (account) 


43. I didn't know how you 


. Ky Hoa lake is one of the areas of . (entertain) 

. Butter is one of the of milk. (produce) 

.Heisa person. He often makes me laugh. (fun) 

your birthday party. (celebration) 

. On Christmas day, I often send my close friends cards. (greet) 
He is a famous in this country. (act) 

. He often writes stories. He is a . (write) 

. These flowers look . (nature) 

. Air makes us unhealthy. (pollute) 

. His plays were on the stage in London. (performance) 

. The film is so I'm . (bore) 

. The Sword Lake is one of places in Hanoi. (history) 

. He devoted all his to writing. (live) 

. How the street is! (danger) 

. She lives although she is very poor. (happy) 

. PH help you to some beautiful paintings. (choice) 

. The love for book is. ^  indeveloping the pupils’ knowledge. (help) 
. This public library is to all people. (open) 

. Books help people to get more . (know) 

countries need help from ones. (develop) 


. This stamp is valuable. (collect) 

. The person who takes care of books in the library is a _  .(library) 
. He is very . (friend) 

. She smiles so , doesn't she? (attract) 

. My for your skill is great. (admire) 

. We all held our breath because of that film. (thrill) 

. John is old enough to be — of his parents. (depend) 

. They ride their bicycles to the countryside for . (please) 


Red communist countries. (symbol) 

. May Day is celebrated regularly in countries. (society) 

. Helost the game because of his . (care) 

. The teacher stressed the need for regular . (attend) 

. The cost of must be paid by the buyer. (carry) 

. Our from London to Sydney took 24 hours. (fly) 

. The police are interested in the sudden of the valuable painting. (appear) 
. The master gave Oliver Twist a terrible . (punish) 

. He gave no for his absence. (explain) 

. They were happy because their work was finished . (success) 

. To prepare his works, Karl Marx often spent whole day in the library of the 
British Museum. (science) 


98. 


99 


100. To my 


SCORN FOP ir 


ee 
|o 


12. 
13. 


. They had made a lot of 
. Manchester players have been trying to score another goal, but their efforts are 


He is respected for his . (simple) 
before the game started. (prepare) 


. (succeed) 


. You must make for him because he has been ill. (allow) 

. Several hundred people were affected by the previously virus. (know) 
. Two of these tablets should be taken 
. Dogs are very 
. The Thames flows through green meadows. (gentle) 

. Relax in our chairs and enjoy our excellent tea and hot chocolate. (comfort) 
. I'm so you're going to visit my country. (please) 

. What a naughty boy! He always does things 
. There were ten in the race. (compete) 

. His makes his parents feel sad. (lazy) 

. You should to your teacher. (apology) 

. We're so of her for telling the truth. (pride) 


. (day) 


pets. (faith) 


. (noise) 


Paris is for the Eiffel tower. (fame) 

He worked hard to good crops from poor soil. (product) 

How of you to break that cup! (care) 

His long made us bored and sleepy. (speak) 

He never takes his father's . (advise) 

They sat by the stream. (quiet) 

, the monkey peeled a banana and offered it to me. (amaze) 


Fill in the blank with a suitable idiomatic expression. 


She was furious that she was being 
The house has been remodeled and 


He left home without anybody. 

The woman of whom you _ at the bus stop this morning is my aunt. 

The children are old enough to themselves. 

I. having deceived her. 

Tom and Dick are carrying on a discussion which I want to 

This is a rare opportunity which you should to get a better job. 

Mr. Smith is my old teacher whom I have for a long time. I do not 


know his present address. 


. This man was sent to prison for his house. 
. My father does not like politics. He does not 


political problems and 


current events. 
She always the increase of the price of goods. 
Mary was sad and ashamed because you her. 


. The teacher says that we have to 
. For generations our people 
. The police followed the robbers but finally they them. 
. The Press is called the fourth estate. It 
. I do not long-hair young men. 

. Do you know how to 
. We should the suffering of others. 
. You'd better 
. Have you 
. The boys are miserable. I them. 

. We are looking at the boat in the open sea, and soon we it. 
. Please 
. Did you Paul in the bookshop yesterday? 
. Have you 
. Every citizen has to 
. We know he works very hard. We his success. 
. The difficulties are so great that I have to 
. She a healthy baby last night. 

. Why do you often 
. Anyhow he's a good man. I think we ought to be generous to him and his 


. They are good poor students whom the school has to 
. You have to study harder in order to 


your classmates. 


. This shop is so small that we didn't it. 

. Mrs. Smith is a very clement woman. She — — , orphans and beggars. 
Do you the “No Parking" sign? 

. Now he's grown up, he no longer his stamp collection. 
We have to move this box in order to the new TV set. 

. I have some friends living in USA. I often them. 

. Your manner is quite ridiculous. I it. 


our exam papers before ten. 
many enemies and drove them away. 


the public opinion. 


the computer? 


what the teacher says. 
where to go for your honeymoon? 


this photograph and tell me where your teacher is. 


the day to start off? 
the building of his country. 


them. 


your neighbors? 


family circumstances. 

I haven't sent letters to her for a long time. In fact, we have each other. 
Can you on that shelf more books? 

I tried to run after her, but Icouldnt ^ ^ her. 

Td like to the opportunity to get a new job with higher wage. 


. It's cruel to handicapped people. 


We have to these difficult circumstances. 


. We must not their demands. 


Be calm, and don't such trifles. 


VAN PHONG (STYLES) 


Van phong (style) là cách hành van dé dién dat mót cáu nói. Có nhiéu cách 
dé dién dat, ta có thé ding: 
a. Tinh từ thay cho danh từ (hoặc ngược lại). 
Ex: She had a determination to overcome her difficulties. = She was 
determined to overcome her difficulties. 
(Có ta quyét tám vugt qua moi khó khán.) 
They show no interest in the picture. - They aren't interested in 
the picture. (Ho không thích bức tranh.) 
b. Động từ thay cho danh từ (hoặc ngược lại). 
Ex: Can I have a look at your new dress? = Can I look at your new dress? 
(Tôi có thể xem chiếc áo mới của bạn được không?) 
He had an intention of making a journey with her. = He intended 
to make a journey with her. (Anh ta dinh di du lịch uới cô ta.) 
c. Thé bi động của động từ thay cho thể chủ động (hoặc ngược lại). 
Ex: Mary has finished her homework. 
(Mary dà làm xong bài táp vé nhà.) 
- Mary's homework has been finished. 
(Bài tập vé nhà của Mary đã được làm.) 
We should keep dangerous chemicals in safe places. 
(Chúng ta nén cát giữ hóa chát nguy hiểm ở noi an toàn.) 
- Dangerous chemicals should be kept in safe places. 
(Hóa chát nguy hiểm nén được cát ở noi an toàn.) 
d. Trang từ thay cho tính từ (hoặc ngược lại). 
Ex: He is a careful driver. (Anh ấy là một tài xế cán thận.) 
= He drives carefully. (Anh ấy lái xe cán thận.) 
Tom is a good student. (Tom là một học sinh giỏi.) 
= Tom studies well. (Tom học giỏi.) 
X Lưu ý: Khi đổi cách hành văn, ta cần lưu ý sự thay đổi của giới từ, Vlt 9051 d 
Ex They gave some careful thought to the problem. 
= They thought carefully about the problem. (Ho đã suy nghĩ kỹ về vấn dé này.) 
He has a strong desire to become a doctor. 
= He strongly desires to become a doctor. (Anh ấy ao ước được trở thành bác si.) 


* Một số từ thường được sử dung dưới dạng động từ và danh từ. 
1. to look at : to have a look at (nhìn vào) 
2. to think about/ of : to give thought to (nghi) 
3. to be determined to — : to have a determination to (quyết tâm) 
4. to know (about) : to have knowledge of (biét) 


. to tend to 
. to intend to + inf.: 
. to desire 

. to wish 

. to visit sb 
10.to discuss sth 
11.to decide to 
12.to talk to 
13.to explain sth 
14.to call sb 
15.to be interested in : 
16.to drink 

17.to photograph 
18.to cry 

19.to laugh at 
20.to welcome sb 
21.to kiss sb 

22.to ring sb 

23.to warn 

24.to try to (+ inf.) 
25.to meet sb 

26. to succeed 

27.to be used 

28.to rest 

29. to sleep 

30.to bathe 

31.to examine 
32.to agree 

33.to disagree 
34.to contact sb 
35.to exchange 
36.to argue with sb 
37.to complain about: 
38.to land 

39.to receive sth 
40.to need 

41.to love sb 
42.to brush sth 
43.to arrange with sb: 


«€ Œœ -10» Qt 


: to have a tendency to (có khuynh huóng) 


to have intention of + V-ing (du dinh) 


: to have a desire (ao uóc) 

: to have/ express a wish (ao uóc) 

: to pay a visit to sb/ to pay sb a visit (thám viéng) 
: to have a discussion about sth (thdo luán) 

: to make a decision to (quyét dinh) 

: to have a talk with (nói chuyén) 

: to give an explanation for sth (gidi thích) 

: to give sb a call (goi dién cho...) 


to have interest in (thích) 


: to have a drink (uóng) 

: to have a photograph of (chup hinh) 

: to give a cry (khóc, kéu) 

: to give a laugh at (cười nhao) 

: to give sb a welcome (chào dón) 

: to give sb a kiss (hón) 

: to give sb a ring (goi dién) 

: to give warning (báo dóng, cánh cáo) 

: to make an effort to/ to make an attempt to (có gdng) 
: to have a meeting with sb (gdp ai...) 

: to make a success (thành cóng) 

: to be in use (được sử dung) 

: to have a rest (nghỉ ngơi) 

: to have a sleep (ngủ) 

: to have/ take a bath (tám) 

: to have an examination (khám, kiém tra, xem xét) 
: to be in agreement (dóng y) 

: to be in a disagreement (khóng dóng y) 

: to have contact with sb (liên lac, quan hệ) 

: to have an exchange of (trao dói) 

: to have an argument with sb (ranh cdi vói ai) 


to have a complaint about (phan nan vè...) 


: to make a landing (ha cánh) 

: to be in receipt of sth (nhận...) 
: to have a need of (cán) 

: to fall in love with sb (yéu ai) 
: to give sth a brush (chái) 


to have an arrangement with sb (sdp xép) 


P EXERCISES 


RREFERA 


Rewrite these sentences by using the underlined nouns as verbs or adjectives. 


He had no intention of making a long journey with her. 

Has the city government made a decision to build a hospital for the poor? 

She shows no interest in what she is doing for the company. 

Do most school-leavers have a strong desire to work at a tourist office? 

I don't think they are in disagreement with what we shall do. 

The plan didn't make a success just because most members showed no determina- 
tion of doing it well. 

During the lesson, she always takes a careful look at all the sentences and examples 
the teacher is giving. 

My friend expressed a wish to become a pilot. 

You have no need of answering all the questions in their order. 


. Please give me a call when you arrive, and we'll have a meeting at a certain restaurant. 
. She has no knowledge of what will be because she never gives thought to it. 
. She said she would pay me a visit someday. 

. He made a decision to leave home. 

. I had no intention of staying here. 

. She has a great interest in music. 

. There was an exchange of English lessons between the two schoolgirls. 

. Hetakes a bath every morning. 

. I had an arrangement with the neighbors about feeding the cats. 

. There was no explanation for her plan. 

. She had a medical examination by a doctor. 


Rewrite these sentences, using the nouns corresponding to the verbs. 
I argued with the referee about his decision. 

Ihadan 

Do you agree with John about this? 
Are you in 

She usually brushes her hair before going out. 
She usually gives her hair a 


. She complained about his rudeness. 


She had a number of 
Because of engine trouble, the plane had to land on the fields. 
Because of engine trouble, the plane had to make a 


. Just look at this picture. 


Take a 
Ilove her very much. 
Imin 


. We must start early. 


We must make an 


He received her letter of the 10th. 
He was in 


. After lunch time she usually rests: 


After lunch time she usually takes a 


Rewrite the sentences, beginning with the given words. 


There is a tendency to minimize problems. 
They 


They show a strong desire to put aside the status of the school child. 
They strongly 
They thought much about their work. 
They gave a 


They had little knowledge of the job of their choice. 
They 


There is a determination to overcome problems. 
They are 


He visits us whenever he's in town. 
He pays 
There has been a tendency to choose well-paid jobs. 
They have 
They spend millions of dollars on advertising every year. 
Millions 


It's good for you not to have a contact with her. 
You'd better 


. I slept well last night. 


Ihad 


. Carol Stuart cooks and swims very well. 


Carol Stuart is 


. She has a strong desire for a scholarship. 


She strongly 


. The villagers gave us a cordial welcome. 


The villagers 


. He has no intention of leaving the city. 


He doesn't 


. Sheteaches English well. 


Sheis 


. This job has to be done at once. 


They 


. She types with care. 


Sheis 


. No sooner had we begun our walk than it rained. 


Hardly 


. This woman has very little sleep. 


This woman 


. My grandfather is a lover of music. 


My grandfather 


. He is a careful driver. 


He drives 


. She sings well. 


She is 


All the arrangements have been made. 


They 


24. He is the best football player in his team. 


28. 


30. 


No one 


. She plays tennis well. 


She is 


People speak English in Australia. 
English 


. They are building a hospital for the poor. 


A 


No one has seen her since 1980. 
She 


. He visited his parents last week. 


His 


We decided to go to Boston. 
We had 


dix) 


AMERICAN ENGLISH 


Một số điểm khác nhau thuộc về ngữ pháp giữa tiếng Anh của người Anh 
(Bristish English) và tiếng Anh của người Mỹ (American English). 


BRITISH ENGLISH 


* Danh từ có thể đứng sau các động từ 
appear, feel, look, seem và sound. 
Ex: He seemed (to be) a good pilot. 
It looks (to be) a lovely evening. 
| felt a fool. 
* Thi hién tai hoàn thành (The present 
perfect) dugc düng cho hành dóng xáy ra 
trong quá khứ có kết quả ở hiện tại. 
Ex: Bob has washed the dishes, look. 
Sally isn't here. She's gone out. 


* Thi hién tai hoàn thành dugc düng vói các 
từ just, already, yet, ever, never. 
Ex: We've already eaten our lunch. 
Have you finished your work yet? 
The child has never seen snow before. 


* Will hoác shall có thể được dùng với I/ we. 
Ex: | will/ shall be here tomorrow. 

We will/ shall contact you. 
Shall |..? shall we? được dùng để xin lời 
khuyén, dua ra Idi dé nghi, v.v. 
Ex: Which way shall we go? 

Shall | make the coffee? 


* Có thé düng needn't hoác don't need. 
Ex: We needn't hurry./ We don't need to 
hurry. 


AMERICAN ENGLISH TIẾN 

* To be hoặc like luôn được dùng sau các 

động từ appear, feel, look, seem, sound. 

Ex: He seemed to be/ like a good pilot. 

It looks to be/ like a lovely evening. 
| feit like a fool. 

* Thi hién tai hoàn thành (the present 

perfect) hoác thi quá khü don (the past 

simple) có thé dugc düng. 

Ex: Bob has washed/ washed the dishes, 
look. í 
Sally isn't here. She has gone out/ 
went out. 

* Thi hién tai hoàn thành hoác thi quá 

khứ đơn có thé được dùng. 

Ex: We have already eaten/ already ate 
our lunch. 

Have you finished/ Did you finish 
your work yet? 

The child has never seen/ never 
saw snow before. 

* Shall thuéng khóng dugc düng dé nói 

vé tương lai. 

Ex: | will be here tomorrow. 

We will contact you. 

Should |..? should we..? thường được để xin 

lời khuyên, dua ra lời dé nghi, v.v. 

Ex: Which way should we go? 

Should | make the coffee? 
* Needn't thường không được dùng. 
Ex: We don't need to hurry. 

[NOT .. needn't-te-hurry] 


thuóng dugc düng sau demand, insist, 
suggest, -~ và It's important/ essential that... 
Ex: Tim's parents have suggested that 
he gets/ should get a job. 
It's important that everything goes/ 
should go according to plan. 
| demanded that he apologised/ 
should apologise. 
* Mao từ the được dùng trước nhac khí. 
Ex: | can play the piano. 
* Mao tü the khóng dugc düng truóc 
hospital (to/ in hospital). 
Ex: The injured were taken to hospital. 
* Các danh từ tập hợp nhu: government, 
team, family, crowd,v.v. có thé di với động 
từ số (t hoặc số nhiều. 
Ex: The team is/ are playing well. 
The crowd was/ were getting restless. 
* Can't dugc düng dé nói ráng diéu gi dó 
không thể xảy ra. 
Ex | rang, but there's no reply. They can't 
be at home. 
* at the weekend/ at weekends 
Ex: Will you be here at the weekend? 
* in a street/ road/ avenue 
Ex: Do you live in Bond Street? 
* different from/ to 
Ex: This cup is different from/ to the others. 


* write to somebody 

Ex: Please write to me soon. 

* Các dóng tü burn, learn, smell, spill, 
spoil có thé là động từ có quy tác (burned, 
learned,.) hoặc bất quy tác (burnt, 
learnt, ..) 

Ex: You've spelt/ spelled this word wrong. 
* Quá khứ phân từ (past participle) của 
get là got. 

Ex: Your driving has got better. 

* Have got - have 

Ex: I’ve got two brothers. 


D Thi hiện tại, thì quá khứ hoặc should > Hiên tąi giå dinh (present Eu ünotive) 


thường được dùng. Should thường không 
được dùng sau demand, insist, suggest, .. 
Ex: Tim's parents have suggested that 
he get a job. 
Is important that 
according to plan. 
| demanded that he apologize. 


everything go 


* Mao từ the có thể được bỏ. 
Ex: | can play (the) piano. 
* Mao từ the luôn được dùng trước 
hospital (to/ in the hospital). 
Ex: The injured were taken to the hospital. 
* Các danh từ tập hợp thường đi với 
động từ số ít. 
Ex: The team is playing well. 

The crowd was getting restless. 


* Can't hoặc mustn't có thể được dùng 

để nói điều không thể xảy ra. 

Ex: | rang, but there's no reply. They can't/ 
mustn't be at home. 

* on the weekend/ on weekends 

Ex: Will you be here on the weekend? 

* on a street/ road/ avenue 

Ex: Do you live on Bond Street? 

* different from/ than 

Ex: This cup is different from/ than the 
others. 

* write (to) somebody 

Ex: Please write (to) me soon. 

* Các dóng tü burn, learn, smell, spell, 

spill, spoil thường là động từ có quy tác 

(burned, learned, _) 

Ex: You've spelled this word wrong. 


* Quá khứ phân từ (past participle) của 
get là gotten. 

Ex: Your driving has gotten better. 

* Have got = have 


Ex: I’ve got two brothers 


14. v 
15. Has — Have 
X. 2. leather shoes 
3. a five-year-old boy 
4. working clothes 
5. a factory inspector 


XI. 2. room number 


6. the dining room carpet 
7.the Marketing Director 

8. a glass medicine bottle 
9. shoe shops 

10. a credit card 

5. weather forecast 


Chuong 1 
TU LOAI (THE PARTS OF SPEECH) 
IP NOUNS 
l. 21:0 2.U 3.U 4U 5c 
6.U 7.C 8.U 9.C 10.C 
11.U 12. C 13. U 14. C 15. U 
16. U 17.U 18.U 19.U 20.C 
M. 3. a key T. aletter 11. music 
4. sugar 8. a moment 12. electricity 
5. blood 9. a coat 13. an apple 
6, an interview 10. luck 14. cheese 
15. sand 
II. 1. time 3. a painting 5. an orange 
2. an experience 4. a paper 6. fruits 
WV. 2. a light 9. doesn't 
3. light 10. very good weather 
4, time 11. Your hair is - it 
5. awonderful time — 12. a piece of advice 
6. job 13. stone 
T. experience 14. a paper 
8. any paper 15. means 
V (b 3a 5c 7b 9c Md 13c 15d 
2c 4d 6a 8d 10c 12a 14b 
VI. 1. garbage 4. change 7. traffic 
2. screwdrivers 5. junk 8. music 
3. thunder 6. rivers 9. homework 
10. hardware 
VII.1. were 9, likes 17. are 25. has 
2. has 10. is 18. isn't 26. is 
3. work 11. don't 19. weren't 27. were 
4, are 12.does ordo 20.confirms 28. have 
5, wears 13. isn't 21. is 29. aren't 
6. is 14. works 22. are 30. is 
7. are 15. is 23. is 
8. have 16. has 24. is 
VIII.1. has 6.remember 11. is 
2.Areorls 7.are 12. are 
3, think -is 8. is 13, has 
4, are 9. live 14. is 
5.is 10. is 15. have 


IX. 3. glass > glasses 4. persons — people 


5v 6. was — were 
7. is > are 8. a wonderful news — wonderful news 
9g; v 10. Leafs — Leaves 


11. a new pyjama — new pyjamas/ a pair of new pyjamas 


12. luggages — luggage 
13. are —> is 


3. seat belt 6. newspaper editor 
4, credit card 7. shop window 
8. frying pan 
XII. 3. 20-pound 8. two-year 
4. 15-minute 9. 500-year 
5. 60 minutes 10. five days 
6. two-hour 11. six-mile 
T. five courses 12. 15-year-old 


XIN. 3. Mr. Hill's daughter 

4. the name of this street 

5. our neighbors’ gardens 

6. Don and Mary's children 

7. Helen's friend's wedding 

8. the ground floor of the building 

9. Mike's parents' car 

10. the economic policy of the government/ the government's 
economic policy 

11. the gangsters' money 

12. the horse's tail 

13. the house of the people we met in Spain 

14. the arm of the chair 

15. the monthly meeting of the club/ the club's monthly meeting 

16. last year's work 

17. the death of someone important 

18. the middle of the night 

19. my sisters' room 

20. the door of the garage 

XIV.2. Tomorrow's meeting has been cancelled. 

3. The town's only cinema has closed down. 

4. Britain's exports to the United States have fallen recently. 

5. The region's main industry is tourism. 

6. This year's prices are even lower. 

7. A five minutes' rest is enough for me. 

8. From here it's a two hours' drive. 

9. I'll see you in a week's time. 

10. The yesterday's paper reported... 


B PRONOUNS 

I. 2.We 6. Me - it 10. them - it - they 
3. you - us T. he - him 
4. he - her 8. | - you - them - they 


5. it-it-her-she 9. she - They - you - him 


II. 2. It takes only one hour to travel from London to Brighton | XIII.3. Many people 8. all the time 


by train. 4. Some of the photographs 9. most of the time 
3. It's extremely difficult to understand some parts of 5. Some people 10. Most people 
King Lear. 6. most of the food 11. half (of) the questions 
4. It's clear to everyone but himself that he will fail. 7. all (of) the money 12. None of the shops 
5. It won't be easy to find our way home. XIV. 2. none - All 6. each 10. Both - either - Neither 
6. It was my question that made him angry. 3. both 7. either 
7. It's a good chance to meet each other on this occasion. 4.neither-Both — 8.neither 
8. Do you think itis difficult to explain to him what happened? | — 5. none 9. none - All 
9. Itis thought that he is the best doctor in this city. Xv.1.a 6.b 11.a 
10. It's stupid to fall asleep like that. 2d 7.6 120 
IH.2Thee  5.Thee-lt  8.lt-there-lt-there 3a 8. b 13.d 
3.1 6. there - It 9. there - there 4.d 9. b 14. b 
4. It 7. it 10. There - it 5c 10. c 15.c 
W. 1. your 6. my - mine BP ADJECTIVE 
2. yours - hers 7. Your - hers 1. pleasant, ideal, quiet, short, popular, lovely, friendly, helpful, 
3. Whose - ours 8. theirs good, marvelous, excellent, local 
4. your - Its 9. its M. 1. a.disappointing b. disappointed 
5. our - theirs 10. her - mine 2. a. exhausting b. exhausted 
V. 1. your 2.our 3.his 4.his  5.their 3. a. depressing b. depressed c. depressed 
6. yours 7.mine 8.hers 9. her 4. a. exciting b. exciting ^ c. excited 
VI. 2. hurt himself 6. looked at herself 5. a. bored b. boring 
3. turn itself 7. enjoyed themselves IIl. 2. exciting 11. annoying 
4. locked ourselves 8. express myself 3. embarrassing 12. depressed 
5. burn yourself 9. blame yourself 4. embarrassed 13. exhausting 
10. dry yourselves 5. amazed 14. confusing 
VII.2. me 6. her 10. me - myself 6. astonishing 15. frightened 
3, him 7. himself 11. us - ourselves 7. amused 16. tiring 
4. myself 8. you 12. yourself 8. terrifying; shocked 17. fascinating 
5, us 9. them-themselves 9. bored; boring 18. excited 
VII.1. b 6.d ic 10. boring; interesting 19. thrilling 20. puzzled 
2a 7.b 12. b IV. 2. confusing 5. surprised 8. amusing 
3a 8.a 13.a 3.interested 6. exhausted 9. annoyed 
4c 9.c 14.d 4.boring 7. excited 10. interesting 
5.b 10. c 15.b V. 1. exciting 3. disappointing 5. confusing 
IX. 2. somebody-anybody — 8. something-anybody 2. surprised 4. puzzled 6. bored 
3. any 9. Anybody 7. interesting 
4.something-something — 10. somebody-something VI. 2. tired 5. amused 8. thrilling 
5. anything 11. Anybody 3. relaxing  6.interested 9. exhausting 
6. something 12. some 4. annoyed 7. fascinating 10. shocked 
7. somebody-anybody VII. 2. a lovely old glass vase 
X. 1. nobody 6. anything 3. a new green pullover 
2. Everyone-no one 7. everywhere-nothing 4. a small black metal box 
3. anything 8. nobody 5. an antique silver sugar basin 
4. somewhere-Someone 9. something 6. big black leather shoes 
5. Nothing 10. Nobody-anything 7. a nice new blue dress 
XI. 1. their 4. likes - they — 7. have 8. an attractive wall mirror 
2. his 5. wants - they 8. come 9. an expensive wooden garden seat 
3. are 6. it 9. has - their 10. an interesting old French painting 
10. is 11. a famous Italian opera singer 
XIL.1. of 2. of 3.- 4. - 5.- 12. long straight black hair 
6. of T.of 8.- 9. of 10. of 13. valuable Australian postage stamps 


1t. - 12. - 13. - 14. - 14. red metal kitchen chairs 


15. a splendid old model boat 
16. a long boring train journey 
17. some nice easy quiz questions 
18. a beautiful sunny day 
19. a long wide avenue 
20. a big fat black and yellow cat 

VIII. 2. This is a powerful Japanese business compuler. 
3. This is an excellent small electric fire. 
4. This is a big new chocolate bar. 
5. This is a terrific American television comedy. 
6. These are stylish aluminium garage doors. 
7, Those are wonderful modern sports shoes. 
8. This is a very good German mobile phone. 


IX. 2. feel fine 6. sounded ... interesting 
3, smell nice 7. seemed upset 
4. look wet 8. am getting hungry 
5. became ... boring 9. look terrible 
10. became violent 


X. 2. twelve-storey building 
3. language teachers 
4, three-act play 
5. two-day sale 
6. seventy-nine-piece tool set 
7. sixteen-ounce cans of tomatoes 
8. six-quart pressure cooker 
9. brick houses 
10. ten-speed bicycle 


XI. 2. Every 4. every 6. Each 8 each 10. Each 


3 each 5. every 7. every 9. Every 


XII.1. both 3. either 5. every 
2. Neither 4. each/ every 6. whole 
XIIL.2. alotof 6. a lot of 10. much - much - a lot of 


3. many 7. many 

4,alotof . 8. much 

5. much 9. many - many - a lot of 
XIV. 2. little 5. alittle 8. Few 

3. few 6. a few 9. alittle 

4. a few 7. little 10. a few 
XV.1. many 6. a few 11. much 

2. much 7. much 12. many - much 

3. many 8. A little 13. little 

4 little 9. a few 14. many - much - little 

5. alittle 10. few 15. few - little 
XVI. 1. Are you going on holiday this year? 

2. That was a very good idea of yours 

3. You've got a lot of books, haven't you? 

4. | don't know the time of the meeting. 

5. Nigel has hurt his leg. 

6. All (of) the rooms in the house were cold. 

7. Each of the four doors was locked. 

8. | live my life and my sister lives hers 

9. Both the socks have got holes in them. 

10. Here's a copy of this week's magazine. 


11. This sweater is losing its color. 

12. | want some paper, but there's none in here. 

13. He quickly put a few things into a bag. 
: 14. | take photos, but not as many as | used to. 

15. There were cars parked along every street in town. 
XVII. 2. lve lived here most of my life. 

3. Your house is bigger than ours. 

4. I've forgotten the name of my doctor. 

5. We've had little warning of the changes. 

6. So many people have applied for the job. 

7. | met an old friend of yours at a party. 

8. Neither of the chairs is/ are comfortable. 

9. Every hotel was full. 

10. My holiday starts in ten days' time. 


D ADVERB 

|. Adverb Position Adverb Position 
1. Once front 6. politely mid 
2. often mid T. immediately mid 
3. patiently end 8. again end 
4. Soon front — 9. Suddenly front 
5. dramatically mid 10. even mid 


11. always mid 

M. 3. Wrong: doesn't like coffee very much 

4. Right 

5. Wrong: immediately phoned Tom 

6. Wrong: goto bed late 

7. Wrong: hardly ever gets angry 

8. Right 

9. Wrong: usually has to hurry 

10. Wrong: at school today 

11. Wrong: We were all tired 

12. Wrong: an old friend on my way home 

13. Wrong: tall enough 

14. Right 

15. Wrong: peacefully at his home. 
1.2. am always 

3. has probably gone 

4. would certainly recognize 

5. clearly crossed 

6. will probably rain 

7. didn't fully understand 

8. were both born 

9. were soon working 

10. occasionally visited it/ visited it occasionally 

11. always has to hurry 

12. probably won't be 

13. has obviously forgotten 

14. are usually 

15. surprisingly easy 


IV. 2. We certainly can't afford a new car / Certainly we can't .. 
3. Tom cut the paper carefully.’ Tom carefully cut the paper. 


4. The tourists didn't walk far. 
5. They have lived in the same house for a long time. 
6. I haven't been to the cinema recently. $ 


T. Mrs Brown goes to the bank every Friday. 
8. John/Mrs. Michael occasionally saw Mrs. 
Michael/John in the supermarket last year. 
9. The Queen has visited the show regularly since 1985. 
10. The Prime Minister went to Greek last year. 
11. | didn't see you at the party on Saturday night. 
12. The protesters marched through the streets yestercay. 
13. They arrived at the theater late last night. 
14. Obviously, Olga has been studying hard recently.) Olga 


has obviously been studying hard recently. 
15. Fortunately, they landed safely on a small airfield. 
V. 2. angrily 6. enthusiastically 
3. happily 7. reasonably 
4. automatically 8. securely 
5, publicly 9. unexpectedly 10. well 
VI. A. 2. dark 5. suddenly 8. sadly 
3. terribly 6. quietly 9. curious 
4, badly 7. unhappy 10. foolishly 
B. 1. kind 6. quickly 11. busy 
2. good 7. lately 12. easily 
3. efficiently 8. fluent 13. different 
4. hard 9. near 14. absolutely 
5. surprisingly 10. pleasant 15. good 
16. accurate 
VII.1. quickly 4. happily T. complete 
2. careful 5, fluent 8. perfectly 
3. continuously 6. specially 9. nervous 
10. financially 
VIII. 2. wrong: hardly 9. wrong: badly 
3. wrong: near 10. wrong: free 
4. right 14. right 
5. wrong: well 12. wrong: late 
6. right 13. wrong: high 
7. wrong: slowly 14. right 
8. right 15. wrong: hardly 
AX. 1. hungry 16. hardly 
2. freely 17. difficult 
3. late - badly 18. the disabled 
4. thoughtfully 19. badly 
5. The young man 20. colourful 
6. hard 21. selfishly 
7. scientifically 22. safe 
8. soon 23, hard 
9. sick 24. confused 
10. fascinating 25. late 
11.fast 26. slowly 
12. happily 27. awful 
13. terrible 28. reasonably- good 
14. slightly 29. well 
15. quiet 30. frightened 


X. 2. ... did he think about having a holiday abroad. 
3. ... had he started driving his new car when he had an 
accident. 


4. ... did | realize how dangerous the situation had been. 
5. ... does he play in an orchestra. 

6. ... would he be allowed to set foot in their house. 
7. ... are the designs reproducted exactly as illutrated. 
8. ... will Miss Rose be offered the job. 

9. ... have | heard such nonsense. 

. ... had we walked in the door than the phone rang. 
11. ... should a doctor break his confidence. 

12. ... was Tom late, but he had left all his books behind. 
13. ... you need any help, just call. 

14. ... ran a small stream. 

15. ... was | shown how to operate the machine. 


B COMPARISION 
|. 2. as comfortable as 7. as well as 
3. as quietly as 8. as exciting as 
4. as quickly as 9. as long as 
5. as fast as 10. as expensive as 
6. as often as 11. as soon as 
12. as strong as 
M. 2. larger/ bigger 9. more interesting 
3. more difficult 10. more often 
4. warmer 11. worse 
5. happier 12. more expensive 
6. further/ farther 13. stronger : 
7. better 14, more quietly 
8. more slowly 15. simpler 
MI. 3. more easily 9. more slowly 
4. earlier than 10. longer than 
5. worse 11. more useful 
6. more important than 12. further/ farther than 
7. more carefully 13. more intelligent 
8. more peaceful than 14. busier than 


15. more serious than 
IV. 2. Travelling by car is faster than (travelling) by train. 
3. Joe did worse than Chris. 
4. My friends arrived earlier than ! expected. 
5. The film is longer than the videotape. 
6. The CD is more expensive than the cassette. 
7. | ran further than Dave. 
8. The castle is older than the church. 
9. Harriet is taller than Mike. 
10. Claire is more popular than Andrew. 
11. Mark's car is bigger than Sandra's. 
12. Petronas Twin Towers is higher than Sears Tower. 
13. We were busier than usual at work today./ We were 
busier at work today than usual. 
14. The buses run more frequently than the trains. 
15. Matthew is stronger than Daniel. 
V. 3. the happiest day of 4. the most intelligent student in 
5. the most boring speech — 6. the largest company in 
7. the wettest month of 8. the most delicious meal 
9. the most carefully of 10. the best piayers in 


11. the most famous teams in _ 12. the quickest of 
13. the worst experiences of — 14. the most valuable painting in 
15, the busiest time of 
VI.2. Friday is the busiest day of the week. 
3. This watch is one of the most expensive (watches) in 
the store. 
4. This Beatles album is the best (one) they ever made. 
5. Alan is the most successful saleman in the company. 
6. That was the funniest joke I've ever heard. 
T. Mary is the most patient person of my daughters. 
8. Ten kilometers is the furthest distance he've ever run. 
VII. 3. more and more difficult 4. more and more complicated 
5. more and more 6. longer and longer 
7. more and more nervous 8. worse and worse 
9. better and better 10. heavier and heavier 
11, more and more expensive 12. bigger and bigger. 
VIII. 2. the more quickly you learn 
3. the quieter the roads (are) 
4. the wider the choice (is) 
5. the more confused | get 
6. the more fluently you can speak 
7. the more crowded the beaches get 
8, the more impatient she became 
9. the harder it is to concentrate 
10. the more reliable the product 
IX. 1. as pretty 
2. more expensive 
3. best 
4. happier 
5. the worst 
6. stronger 
7. The eldest/ oldest 
8. better and better 
9. the most delightful 
10. cheaper and cheaper 
11. worse 
12. more ill-prepared/ worse-prepared 
13. the most popular 
14. more fluently 
15. the most badly-bred/ the worst-bred 
X. 1. bigger 
2. the smallest planet - the furthest/ farthest 
3. more interesting than 
4. the best student - the most intelligent - more intelligent 
than 
5. worse - the hottest month 
6. not as warm as/ not so warm as 
7. the highest - further/ farther north than - higher - the 
highest mountain 
8. the most important - more important than 
9. (any) faster - as fast as - shorter than | am 
10. more serious than - healthier - better 
11. no cleaner than 


12. later - earlier here than 

13. much easier than - the best 

14. smaller - less - the least 

15. (any) better - worse - as/ so much money as 
XI. 2. than him/ than he does 

3. as me/ as | do 

4. than us/ than we were 

5. than her/ than she is 

6. as them/ as they have been 

T. as you/ as you do 

8. than me/ | did 
XIL3. ⁄ 

4. quicker — quickest 

5. elder — older 

6. of — in 

7. weter — wetter 

8. more and more hot — hotter and hotter 

9. v 

10.1 — me/| am 

11, as — than/ more — as 

12. Y 

13. rich — richest 

14. much — many 

15. v 


1.c 

2.c 5.d 

3.a 6. b 
XIV. 1. This hotel is the most expensive. 

2. The sun is hotter than the moon. 

3. You are more patient than | am/ me. 

4. The table/ the desk is as big as the desk/the table. 

5. Prices just get higher and higher. 

6. The skirt is more expensive than the dress. 

7. This crossword is the least difficult. 

8. They were getting more and more excited. 

9. It's the most romantic story I've ever read. 

10. A bus is less expensive than a taxi. 


BD VERBS 

|. 3. must 14. have to 
4, had to 15. must/ have to 
5. don't have to 16. don't have to 
6. have to 17. had to 
7. must 18. must 
8. mustn't 19. mustn't 
9. mus have to 20. didn't have to 
10.doesn'thaveto 21. have to 
11. has had to 22. has to/ must 
12. have to 23. don't have to 
13. mustn't 24. mustn't 

25. must 


II. 1. needn't - mustn't 
2. must - mustn't - needn't 


3. needn't - must 
4. mustn't - must 
5. mustn't - needn't 
6. mustn't - must - needn't 
7. must - mustn't 
8. must - needn't 
II. 2. can/ is able to 
3. be able to 
4. can't/ am not able to 
5. was able to 
6. be able to 
7. could/ was able to 
8. couldn't 
9. were able to 
10. been able to - can/ am able to - can/ will be able to 
11. were able to 
12. could 
13. can 
14. couldn't/ wasn't able to 
15, could 
IV. 2. ... should look for another job. 
3, ... should go away for a few days. 
... Shouldn't use her car so much. 
... Should put some pictures on the walls. 
... Shouldn't drive so fast. 
... Shouldn't go to bed so late. 
8. ... should take a photograph. 
V. 1. ought 3. ought 5. shouldn't — 7.oughtn't 
2. shouldn't 4. should 6. should 
VI.3. could rain/ might rain 
4, might have gone/ could have gone 
5. couldn't go 
6. couldn't have seen/ can't have seen 
7. should get 
8. wouldn't recognize/ mightn't recognize 
9. must have heard 
10. should have turned 
VII. 3. You needn't have gone home so early. 
4. He must have forgotten. 
5. It can't be changed now. 
6. She may be watching television. 
7. She must have been waiting for somebody. 
8. he couldn't have done it. 
9. You ought to have been here earlier. 
10. | would have helped you. 
11. You should have been warned. 
12. He might not have been feeling very well./ 
He might not have felt very well. 
XIII. 2. We ought to be careful. 
3. | was able to finish all my work. 
4. It must have been a terrible experience for you. 
5. Players aren't allowed to have a drink. 
6. You'd/ You had better sit down. 


Noo, 


7. The report has to be on my desk tomorrow. 
8. Joanna mightn't have received my message. 
9. Martin can't be jogging in this weather. 

10. Nancy didn't need to clean the flat. 


IX. 1. used to dream 


2. am not used to speaking 
3. get used to living 

4. used to stop 

5. use to work 

6. am not used to drinking 
7. has got used to being 


8. used to have 

9. used to live 

10. am not used to eating 

11. used to have 

12. used to be 

13. didn't use to have - used to be 

14. get used to living 

15. aren't used to driving 

. 2.loorganize 5. to be 8. working 

3. wearing 6. reminding 9. to buy 

4. to approve 7. tobe 10. waiting 
XI.1. to spend 5. staying 9. to hire 

2. lying 6. sitting 10. driving 

3. toget 7. touring 11. to spend 

4. to leave 8. togo 12. taking 
XII 2. showing 6. spending 10. to disappoint 

3.10 go 7. watching 11. phoning 

4. running 8. to work 12. to explain 

5. to make 9. to tell 13. going 
XIII.2. walking - get 9. to phone 

3. changing 10. to be 

4, to change 11. drinking 

5. cry 12. to see 

6. being 13. to be 

7. to go out 14. to think - making 

8. saying 15. to be - playing 

16. being stopped - stealing - driving 

17. work - to press 


18. smoking - to risk - setting 
19. to turn - working 
20. to come - going - to climb - making 


XIV. 2. We must avoid wasting so much time. 


3. It's not worth taking a taxi. 

4. Jane would like to see the Rocky Mountain some day. 
5. | don't fancy going for a walk. 

6. We meant to give Judy a nice welcome yesterday. 

7. Tom doesn't like swimming/ to go swimming much. 

8. | can't face getting up at five tomorrow. 

9. Last year we made an agreement to work together. 
10. Yesterday you promised to carry on shooting the film. 
11. My father seems to be getting better now. 

12. I'd rather you did the shopping. 

13. My mother isn't used to walking so far. 


14. He insisted on showing his photographs to me. 

15. Bill suggested having dinner early. 
XV. 2. in getting hold of the CD? 

3. reading newspapers. 

4. not go out tonight. 

5. me to use his car. 

6. walking/ in walking. 

7. him do what he wants. 

_ 8. him look older. 

9. of being a cheat/ of cheating. 

10. me to apply for the job. 

11. to seeing them again. 

12. not taking your advice/ that | didn't take your advice. 

13. me not to say anything to the police. 

14. to go out with you. 

15. not to believe everything he says. 
XVI. 1. lying 

2. being shouted - to sack 

3. to meet - check 

4. to work - to pass - help 

5. inviting - seeing 

6. to park - parking 

7. to see - to forget 

8. to bother - to ask 

9. to visit - postponing - decorating 

10, talking - to have 


11. finding - worrying 
12. passing -studying 
13. breaking - knock 
14. doing - to write 
15. being - to set 
16. to wear 
17. to keep - waiting - to go 
18. feel - look 
19. to know - read 
20. to be left 
© PHRASAL VERBS 
I. 1.on 8. took 15. out 
2. looking - away 9. looking 16. down 
3. try 10. after 17. give 
4. out/ off 11. pick 18. puts 
5. broke 12. round 19. brought 
6. back 13. fell 20. across 
T. up 14. tum 
M. 1. show... round 11. blow up 
2. made up 12. came across 
3. turn ... down 13. carried out 
4. worn out 14. broken into 
5. put... off 15. cut down 
6. see ... off 16. cross ... out 
7. catch up 17. went on 
8. put out 18. gave up 
9. tum up 19. took ... off 
10. run out of 20. set up 


Ill. 1. reduce 13. display 
2. consider 14. discovered 
3. erect 15. discuss 
4. resemble 16. execute 
5. delete 17. reject 
6. occupy 18. examine - postpone 
7. demolish 19, appear 
8. cancel 20. delay 
9. explode 21. select 
10. return 22. continued 
11. prepare -omit 23. stopped 
12. calculated 24. represent 

25. tolerate 


IV. 1. found out 3. sent out 5. put off 
2. left out 4. throw away — 6. made up 
T. go on/ carry on 
V. 1. I'm looking for my diary. 
2. You're too young to give up working. 
3. This bag belongs to Janet. 
4. The police carried on watching the house. 
5. They discussed the plan. 
6. I've run out of money. 
7. The staff all look up to their boss. 
B. | wouldn't put up with such terrible conditions. 
9. They'll have to put off the game/ put the game off. 
10.1 called on some old friends while | was in Manchester. 
11. I'm trying to cut down (on) the amount of coffee | drink. 
12. We're trying to fix up a holiday together. 
13,The teacher was dictating so fast, we couldn't keep up 
with her. 
14. | always like to go in for quiz competition. 
15. We got some money from the insurance company, but 
nothing could make up for losing my wedding ring. 
16.This film let me down. 
17. | think Jack made up the story about seeing the ghost. 
18. I'm fed up with waiting for her to telephone. 
19. The fire broke out in the early hours of the morning. 
20. If you don't know the number, you can look it up 


in the phone book. 
VI. 1. fixed up 8. closed down 
2. Look out 9. pull down - giving out 


3. bringing in 
4. took off 

5. go away 
6. going up 
T. come about 


10. calis in (on)/ drops in (on) us 
11. went in for 

12. think it over 

13. carry on/ go on 

14. turned it down 

15. look back on 

B PREPOSITIONS 

1. 1.in 6. in 11. at 16. on - in 
2o 7a 12.at-in —17.0n 
3.in 8. on 13.on-in  18.in 

4. on 9.aon 14. in 19. in 

5. in 10. On - at 15. at 20. in 
W.20n 4on in 8on 10in  12at 
3x 5x T.at 9. in 11. on 


MI. 1. on - in T.at-in 
2. until - by 8. at- in 
3. on - in 9. during/ in - since 
4. during - until - by 10. on - at - until 
5. for - since 11. during - for 
6. at-on 12. by - until 
W. 1. in 4. until 7. by 10. at 
2.During 5. By/ At 8. in 11. during 
3. For 6.During/In — 9.for/ Ø 
V. 1.at 11. in/ on 21. at 
2. on - in 12. on/at 22. at 
3. at 13. in 23. on 
4. on 14. on -on 24. in 
5. At 15. at 25. a in - in 
6. on 16. in - on 26. at - at - in 
T.at 17. in 27.in-at 
8. in - in 18. in 28. in 
9. on 19. on 29. at 
10. at 20. on 30. in - at 
VI. 1. near 6. between 11. among 
2. opposite 7. behind 12.in 
3. below 8. outside 13.at 
4, across 9. in 14. at 
5. over 10. beside 15. above 
VII.3. at 9, to- in 15. into 
4.to 10. at 16. in/ into 
5. to 11. to 17. through - in 
6. into 12. into- through — 18. in - to - in 
7. X - to 13. to 19. in/ into 
8. at 14. to 20. in 
VIIL1. by 4. with 7.by 
2. with 5. by - in 8. by - with - on 
3. by 6. on 9. by 
10. in 
IX. 1. at 5. in - in 9. on 13. on 
2. on 6. on - on 10.In-on 14. by 
3. on 7. by - in 11. in 15. on 
4.at 8.at 12. at 
X. 2. advantage of 9. contact with 
3. solution to/ for 10. reason for 
4, increase in 11. invitation to 
5. difference between 12. damage to 
6. attitude tol towards 13. difficulty with 
7. demand for 14. need for 
8. cheque for 15. connection between 
XI.1.of  3.of 5. for 7. for 9. between 
2.t0  4of 6.with 8. of 


XII. 2. afraid of the dark. 
3. bored with the video. 


4. interested in computers. 


5. surprised at/ by the news. 
6. proud of the/ their victory. 


7. annoyed with her/ the children. 

8. satisfied with their pay increase. 

9. nervous of speaking in front of the crowd. 
10. disappointed with the loss. 


XIN. 1. with 14. with/ by — 27. of 
2. of 15. about 28. of 
3. to- to 16. for 29. in 
4. with 17. of 30. of 
5. with 18. for 31. at 
6.to 19. of 32. from 
7. about 20. of - of 33. of 
8. of 21. in 34. for 
9, about 22.10 35. to 
10. for! about -with — 23. of - of 36. on 
11. with - for 24. on 37. to - for 
12. about 25. of 38. of 
13. at/ by 26. with 39. to - for 
40. of 
XIV. 2. used to 6. full of 
3. responsible for 7. interested in 
4. ready for 8. late for 
5. similar to 9. famous for 


XV. 2. prefer water to wine? 
3. blaming Tom for the/ his accident? 
4. thank you for the present? 
5. accuse him/ the head teacher of murder? 
6. provide you with towels? 
7. invite you to her wedding? 
8. congratulate them on the/ their victory? 
9. pointed a gun at Melanie? 
10. punished him/ Mark for hitting an opponent? 


XVI. 1. applied for 4. care about 7. decided on 
2. pay for 5. caring for 8. concentrate on 
3. ask for 6. suffering from 9, agree with 
XVII. 1. d 6.d 11. b 16.a 
2c 7.b 12.a 17.a 
3.a 8. a 13. d 18. b 
4.d 9.b 14.¢ 19.d 
5.a 10.d 15.c 20.c 
XVIII. 2. on 5.at 8. in 11. until/ till 
3. ago 6.at 9. across 
4. on 7.on 10. during 
D CONJUNCTIONS 
1. 2. He loves her and she loves him, so they are getting 
married. 


3. 1 can paint the lounge or (I can) clean the fridge, but | can't 
do both. 

4. Mr Downes seemed poor, but in fact he had a lot of 
money. 

. Tim is sleeping, so you can't speak to him at the moment. 

6. The postman banged the gate and shouted at Lulu, so she 
bit him. 


a 


7. My mother wanted me to become a doctor but | didn't. 

8. Nick didn't understand the lesson, so he couldn't do the 
homework. 

9. A bee flew into the classroom this morning and (it) 
stung me. 

10. You mustn't put this in the washing machine, you must 
wash it by hand or (you must) dry-clean it. 

11. We lay in the sun and we got hot, so we swam and we 
cooled off. 

12.Louis broke her watch, so she borrowed mine. 

13.We might go to Spain or France. 

14.Mike could speak French and Spanish, but he couldn't 


write them. 
15.We went to the museum but it was closed, so we went to 
the cinema. 
M. 2.Although 4. because 6.lf 8. unless 
3.inorderto 5. but T.so 9. In spite of 
10. in case 
W.22a 4g 6b 8d 10i 12k 
Sio. Git 42h rp Mas 


IV. 2. | must get to the post office before it closes. 
3. My leg hurts when | walk. 
4. Mark heard the news on the radio while he was 
driving home. 
5. We're going to tidy up after everyone's gone. 
6. It started to rain as soon as she had left. 
7. You have to wait until the light changes to green. 
8. I've been sad since you left me. 
9, Think of me while l'm away. 
10. Come back before | forget you. 
V. 1.before 4. since — 7.until 
2.while 5 when  8.after 
3. as if 6. since 
VI. 4. after 5. but 
2. as soon as 6. so that 
3. to T. because 
4. since 8. in case 
VIL1. As a result — 4. In other words 
2. Furthermore — 5. On the contrary 
3. however 6. After all 
VIII. 2. Although Nick used to smoke, he seems to be in good 
health. 
3. No one thought our team would win the championship, but 
we won by a large margin. 
4, He was standing in the shadow, so | couldn't see his face 
Clearly, 
5. We couldn't get tickets in spite of queuing for an hour. 
6. Both Tom and Ann were late. 
7. You won't learn to use a keyboard properly unless you 
practise. 
8. The man spoke very slowly so that | could understand 
what he said. 


9. when 
10. as soon as 


9. until 

10. although 
11. if 

12. so 

7. for example 


13. in spite of 


9. We can leave either today or tomorrow. 

10. You can use my car as long as you drive carefully. 

11. Even though she got a B.A. degree, she earned her living 
by selling newspaper. 

12. This prize will mean an honour not only for him but also 
for us. 

13. Since our flight was delay, we decided to take a long 
walk around the terminal, 

14. I'm sorry to say that Paul has neither patience nor sensi- 
tivity to others, 

15. Success in karate requires not only balance and skill but 
also concentration and mental alertness. 


B® ARTICLES 
3a 59 7a 10.a-Ø 13.Ø-a 
4an 6Ø 8.9 11.a 14. Ø 
9.an-Ø 12an  15an-a 
M. 2. the - the 5.0 8. The 
39 6. the 9. the - the 
4. The 7. the - the - Ø 10. Ø - Ø - the 
II. 2.a 7. the 12. the 17, the 
3.the  8.the 13. the 18. an 
4.a 9.a 14. the 19. the 
5. the 10. The 15.a 20. the 
6 The 1.the 16, the 21. the 
IV. 2. a- the - the 9. the - The - a 
3.a-the-a 10.a-a-the-a 
4. the - the 11. the - a 
5. a - the - The 12. the - a - the - the - a - The - a 
6. a- the 13. the - a - a - the - the 
7.a -the 14. a - the - an - the 
8. a - the 15. the -a 
V. 2.intown 9. to the library 
3. at home 10. in prison 
4. in bed 11. at college 
5. in (the) hospital - to the hospital — 12; in the factory 
6. to school 13. to the pub 
7. to church 14. at sea 
8. to work 15. to the cinema 
VI. 1. the football - television - football - the news - the radio 
2. dogs - the dogs 
3. cars - pollution - cars- aeroplanes - the pollution - the 
atmosphere 


4. the birds - birds - wildlife 

5. sports - basketball - skiing 

6. music - The music 

7. breakfast - breakfast 

8. Thanksgiving - November - Christmas 

9. the rich - the poor - the unemployment 

10. history - the history - museums - od buildings 
11. the guitar - the piano 

12. the telescope - the telescope - astronomy 


VII. 2. the Irish Republic — 3. Lake Michigan 
4. Italy 5. The United Kingdom 
6. The Andes 7. Tasmania 
8. The West Indies 9. The River Nile 
10. the North 
VIII. 3. right 4. the United States 
5. The south ... the north 6. right 
7. the Channel 8. the Middle East 
9. right 10. right 
11, the Swiss Alps 12. The United Kingdom 


13. The Seychelles ... the Indian Ocean 
14. The River Volga 
15. The Ritz 
IX. 1. the British Museum 
2. Waterloo Station 
3. the Thames 
4. The Grand Hotel - Baker Street 
. 5. Harrison's 
6. Hyde Park 
7. IBM - British Telecom 
8. the Houses of Parliament 
9. Buckingham Palace 
10. Everest 
11. the States - New York 
12. The Statue of Liberty - New York harbour 
13. West London 
14. Cambridge University 
15. the Metropolitan Museum of Art - Broadway - Macy's 
department store 
X. 1. Ø - a - the 
2.0-a-a 
3.0-9-the 
40-0-0 
5. an - Ø - Ø/ the - Ø - Ø 
6. an - the - Ø - an - the 
7. the - the - The - Ø - the - the 
8. The - a - Ø - The - Ø - Ø - Ø 
9. the - a - the - the - a - The - Ø 
10. The - Ø - Ø - the - the - a 


Chương 2 
THÌ (TENSES) 


I. 1. flows 4. grow 7. is always leaving 
2. belongs 5. isn't raining 8. seems 
3. is biting 6. shines - wakes 9. takes 
10. is bleeding 
M. 1. are you doing - am writing - write 
2. is snowing - doesn't snow 
3. does he live - Do you know - lives - is staying 
4, do you usually finish - finish - am working 
5. do you travel - am going - drive 


6. rises - are traveling 

7, Are you looking - need - think - is talking 
8. want - am saving - cost - is getting 

9. looks - doesn't fit - don't know 

10. are you doing - am tasting - tastes 


“ 11. think - is going - agree 


12. are always fighting - grow 

13. am living - am looking - promise 

14. am always falling - do you go - doesn't make 

15. do you want - don't understand - are being 

1. have you been studying - have been learning 

2. have been waiting - hasn't come 

3. have lost - Have you seen - have just seen 

4. Have you been working - have been studying 

5. Have you seen - haven't seen - has lived/ has been living 

6. have been doing - have finished 

7. has left - has been cleaning - has finished 

8. have been working - have done 

9. have heard - have you been doing - have done 

10.have you been reading - have been reading - haven't 
finished 

11. have you known - have known 

12. Has John always lived - has been living 


. 1. think - is knocking 


2. don't know - hasn't spoken 

3. circles m 

4. are you staring - haven't seen 

5. have you seen 

6. play 

7. is increasing 

B. haven't been waiting 

9. goes - is traveling 

10. are - have been 

11. haven't watered 

12. has lost 

13. haven't finished - have been dealing 
14. does your father do - is - aren't working 
15. Have you ever seen - have seen 


l. 2. have been 


3. want/ are planning/ plan/ have decided 

4. are enjoying/ have been enjoying 

5. have visited 

6. have been wandering/ have been walking 

7. haven't spent 

8. have taken/ have been taking/ have been getting/ have 


been doing 
9. have had 10. has been 
11. say 12. rains 
13. have been/ have come — 14. guest/ suppose 


|. 1. When Don arrived, we were having coffee. 


2. He sat down on a chair while | was painting it. 
3. The students were playing a game when the professor 
arrived. 


4. Felix phoned the fire brigade when the cooker catched fire. | X 1. Have you heard 


5. While he was walking in the mountains, Henry saw 
a bear. 

6. When the starter fired his pistol, the race began. 

7. | was walking home when it started to rain. 

8. When Margaret opened the door, the phone was ringing. 

9. He was sitting in the garden when a wasp stung him on 
the nose. 

10. While he was running for a bus, he collided with a 
lamp post. 

11. Vicky was having a beautiful dream when the alarm 
clock rang. 

12. When Alex saw the question, he knew the answer 
immediately. 

13. The train was waiting when we arrived at the station. 

14. Sarah had an electric shock when she touched the wire. 

15. When the campers woke, they saw the sun was shining. 

VII.1. arrived - was talking 

2. was - left - was falling 

3. called - wasn't - was studying 

4. saw - didn't see - was looking 

5. opened - fell 

6. did you break - slipped - was crossing 

7. were you doing - were driving - heard - drove 

8. met - were going - was going - had - were waiting/ waited 

9. was cycling - stepped - was going - managed - didn't hit 

10. was flying - encountered - dropped - was carrying 

11. were working - discovered - contained - were filming - 
found 

12. was making - started up - was speeding - saw - called 

13. stopped - was speeding - were searching - found - 
was taking 

14. were coming - saw - appeared - stopped - got - were 
walching - flew - disappeared 

15. finally found - was already - were talking - were speaking 
- were conversing - just sat - chose - sat - walked - stopped 


VIII.1. are you doing — 7. are trying 13. lent 

2. I'm looking 8. | hope 14. managed 

3. Do you want 9. aren'tlooking 15, choose 

4. are getting 10. don't have 16. gave 

5. did you decide — 11. We want 17, was looking 

6. were staying 12. did 18. bumped 
IX. 1. have had 11. Have you washed 

2. tidied 12. moved - have been 

3. has lost 13. worked 

4. went 14. have cooked 


5. have finished - did 15. have worked - graduated 


6. has won 16. posted - haven't received 
T. has been 17. was - developed 
8. haven't ridden 18. died - never met 


9. have never met 19. has gone - did he go 
10. has left-rang ^ 20. have you lived - did you live - 
did you live. 


7. told 
2. What's/ What has happened 8. You knew 
3. He s/ He has had 9. you didn't tell 
4. he fell 10. | didn't see 
5. broke 11. | haven't seen 
6. did it happen 12. He's/ He has had 
13. He did 
X. 1. b 2a 3.d 4c 5.b 
6.d 7.a 8. c 9.a 10. b 
XII.1. have never seen 8. had just closed 
2. hadn't cleaned 9. had already seen 
3. had ordered 10. have eaten 
4. have finished 11. haven't seen 
5. had already sold 12. had told 
6. has stopped 13. had become 
7. have turned 14. has started 


15. had done - had made 

XIII.1. got - had gone 

2. turned 

3. Did you meet - had already gone - arrived 

4. felt - had taken 

5. had already given - got 

6. was - had stopped 

7. helped - was 

8. saw - had broken - stopped 

9. arrived - found - had broken - called 

10. went - had never been - didn't take - was 


XIV.1. had been watching 6. has been ringing 
2. has been aching 7. had been smoking 
3. have been waiting 8. had been traveling 
4. had been working 9. have been writing 
5. had been waiting 10. had been playing 


XV. 1. saw - was - had seen - remembered - was 

2. knocked - was - had gone - didn't want 

3. went - got - was already waiting - had arrived 

4, was lying - wasn't watching - had fallen - was snoring - 
lurned - woke 

5. had just gone - was reading - heard - got - didn't see - went 

6. had to - missed - was standing - realized - had left - had 
-got 

7. met - was walking - had been - had been playing - were 
going - invited - had arranged - didn't have 

XVI. 1. Have you seen 

2. did you go 

3. are you going 

4. Do you watch 

5. have you lived/ have you been living/ have you been 

6. Did you have 

T. Have you seen 

8. was she wearing 

9. Have you been wailing/ Have you been here 

10. does it take 


11. Have you finished 
12. Have you (ever) been 
XVII. 1. We have had it 
2. She used it 
3. They opened it 
4. it was raining 
5. She has lost it 
6. We had sold our old one 
7. | haven't wore it 
B. She is enjoying it 
9. I hate it 
10. He has been waiting 
11. | have checked them 
12. They play it 
13, I'm going 
14, | last saw her 
15. | was looking 
16. | have been reading - | haven't finished it 
17. | had had a big breakfast 
18. She has been running 
19. Somebody has taken it 
20. He doesn't eat breakfast 
21. They had only known each other 
22. | had been dreaming 
23. She had been lying 
24. does this word mean - I've never seen it 
25, Did David drive - He stopped and offered me - | was 
waiting 
XVIII. 1. are having 
2. does your train leave - gets 
3. Does the film begin - begins - am picking 
4. am going - does the match start - starts 
5. does the art exhibition open - opens - finishes 
6. do you finish - am not going - am staying 
7. Are you doing - am going - is staying - arrives 
8. are you going - are leaving - leaves 
9. does it finish - lasts 
10. am meeting 
XIX.1. am going to look round 
2. is going to attack 
3. will get 
4. am going to sit - will join 
5. will find 
6. will land 
7. am not going to apply 
8. will wake/ are going to wake 


9. is going to get 
10. will look after 
11. | am going 
12. will take - will leave - is going to take 

XX1. b 2.a 3. c 4a 5.b 
6.a 7.c 8.b 9.a 10.c 
1t. b 12.a 13.¢ 14.¢ 15.c 
16.c — 15b  —18&b 19a  20c 


XXI. 1. will meet - clear - will be standing 
2. will you leave - will be lying 
3. have - will be shopping - will be 
4. will be working 
5. will call - won't be - will be studying 
6. will be attending - will substitute - teach - return 
7. will you be doing - leave - will be running 
8. heal - will be playing 
9. will tell - am - won't be 
10. won't go - will be cleaning - do 
XXII. 1. we'll be playing 
2. I'll be working 
3, The meeting will have finished 
4. he'll have spent 
5. I'l be staying 
6. The film will already have started 
7. Chuck will have been 
8. I'll be watching - The match will have finished 
9. will have traveled 
10. Will you be passing - will have closed 
XXIII. 1. l'm cycling - It'll be 
2. I'm going to move 
3. I'll take 
4. we're going 
5. I'll be using 
6. I'll get 
7. He's going to jump 
8. We'll have walked 
9. it's going to snow - l'Il take 
10. I'll have worked 
11. I'm revising - that only lasts 
12. Will you have finished - I'll be having 
13. does your evening class finish - Shall | come - I'm 
meeting 
14. I'm going - I'll lend 
15. will you be - it stops raining - it will go - I'll tidy - 
we're waiting 
XXIV. 1. Did you buy - | wanted - I'd/ | had left 
2. I'vel | have finished 
3. have we been waiting - We've/ We have been 
4. we'd/ we had drunk - she hurried 
5. | was having - | heard 
6. have you been doing - We've/ We have done 
7. she'd/ she had been crying - she'd/ she had had 
8. we heard - we threw 
9. | was having 
10. I've/ | have been working 
11. she went 
12. | haven't finished - you've/ you have been writing 
13. They moved 
14. he stopped - | was waiting 
15. Did you arrive - it had already begun 
16. I'm/ | am living - I'vef | have found 


17. she'd/ she had never used - didn't know 

18. | think - it belongs 

19. You leave - I've/ | have had - I've/ | have been rushing 

20. are you going to learn - does the Spanish course start - It 
starts - you'll/ you will enjoy - it will be/ it's going to be 

21. l'm having/ l'm going to have - are coming - they'll have 
gone - they're - | won't be - you know - I'll phone 


XXV.1c 2c 3.d 4.8 5.a 


6. d 7.c 8.d 9.b 10. d 
11. b 12.d 13.c 14. a 15.a 
16. b 17. b 18. d 19. c 20.b 
21.d 22. b 23. a 24. d 25. a 


© SEQUENCE OF TENSES 


1. 1. will rain 9. would end 17. has lived 
2. would get 10. built 18. had helped 
3. had lost 11. will take 19. has just said 
4. would come 12. is writing 20. would capture 
5. is 13. was 21. will introduce 
6. has 14. is 22. has made 
7. was - turned 15. had made 23. wouldn't do 
8. had locked 16. have taken 24. has never seen 
25. is 
M. 1. is writing 11. will finish 
2. will look 12. were 
3. was 13. has accepted 
4. has been 14. had never seen 
5. would be 15. will move 
6. comes 16. never know - will be 
7. rises 17. had been 
8. will do 18. hadn't come 
9. started 19. got 
10. was going 20. will not rain 
W. 1. will phone - get 2. goes 
3. will tell - come 4. see - won't recognize 
5. is 6. will wait - are 
7. will be - gets 8. is 
9. phones - am 10. will get - go - stops - will leave 
IV. 1. was watching - was reading 13. was making 
2. get 14. hasn't been -broke 
3. have finished/ finish 15. will have already left 
4. had graduated/ graduated 16. had already opened 
5. left 17. see 
6. have been - broke 18. live 
7. had never heard 19. saw 
8. was getting 20. has gone 
9. will have 21. was 
10. left 22. had gone 
11. went 23. changes 
12. go 24. will leave. 
25. had seemed 


V. 3. The first time | parachuted from a plane, | was both terrified 


and exhilarated. 
4. My boss stormed into my office while | was talking on the 
phone to an important client. 


5. After Ceylon had been independent for 24 years, its name 
was changed to Sri Lanka. 
6. Since Jack fell off his bicycle, he's had to use crutches 
to walk. 
7. Ms Johnson will return your call as soon as she has 
some free time. 
8. Once John learns how to use a computer, he'll be able to 
work more efficiently. 
9. | won't return this book to the library until | finish my 
research project. 
10. Sue dropped a carton of eggs as she was leaving 
the store. 
11. The next time Ann goes to class, she'll remember to take 
her grammar book. 
12. When the flooding river raced down the valley, it de- 
stroyed everything in its path. 
13. Just as soon as the rice is done, we can eat. 
14. When | go to bed at night, | like to read until | get sleepy. 
15. | must get to the post office before it closes. 
M. 1. b 2.d 3.c 4.d 5.d 
6.a 7.c 8.b 9.b 10. a 
id 12.b 13.c 14.¢ 15.d 
16.c 17.c 18. d 19. b 20.b 
21.c 22.c 23.c 24.8 25.c 
26. d 27. b 28.c 29.b 30.a 
VII. Đáp án gợi ý 
1. Don't say anything while l'm eating. 
2. We will leave as soon as it stops raining. 
3. They had already left by the time we got back. 
4. You have to wait until they call your name. 
5. I've known her since | was a child. 
6. What are you going to do after you finish university? 
7. We were having dinner when they arrived. 
8. | think of you whenever | hear that song. 
9. She sprained her ankle while she was playing tennis. 
10. The phone rang shortly after | had gone home. 
Vill. 1. b 2a 3.¢ 4c 5a 
6d 7a 8.b 9.a 10.c 
11.a 12. d 13. c 14. b 15a 16.d 
IX. 1. went - got - were dancing - were talking - was 
standing - had never met - introduced 
2. am planning - am going/ will go - leave - am going/ will 
go - is studying - has lived/ has been living - knows - 
promised/ has promised - have never been - am looking 
3. is - am speaking - knows - heard - had been taking/ has 
been taking - has answered - arrived - were waiting - has 
been reading 
4. happened - had decided - were waiting - realized - had 
forgotten - was - hurried - rang - were working - heard - 
feund - drove - met - had - had said - ran - got - were 
Sitting - saw - started 
5. has been raining - has dropped - is - was shining - was 
- changes - wake - will be snowing 


6. is - grew - greatly admired/ had greatly admired - had 
become - became - contained - wrote - died - had been 
working - never finished - has become 

7. has disappeared - failed - lives - left - had made - were 
walking - saw - has seen - hadn't arrived - had been 
waiting/ were waiting - have been trying/ have tried - 
have had - are taking - believe - want 


Chuong 3 
MENH ĐỀ VÀ CUM TỪ 

(CLAUSES AND PHRASES) 
1. had 11. had gone 
2. were/ was shining 12. would sing 
3. had gone 13. was/ were lying 
4. could swim 14. wouldn't give 
5. knew 15. had driven 
6. lived 16. had gotten 
7. had told 17. were! was 
8. was/ were wearing 18. would go 
9. had 19. hadn't quit 
10. would stop 20. would lend 


|. 1. | hadn't eaten 


2. it'd/ it would stop 

3. | knew 

4. I'di | had taken 

5. Ann were/ was 

6. they'd/ they would hurry up 

7. didn't have 

8, we'd/ we had had 

9. it wasn'/ weren't 

10. | could 

11. | hadn't said 

12. you'd/ you would slow down 

13. we hadn't gone 

14. you wouldn't go/ didn't go 

15. I'd/ | had saved 

16. it was/ were 

17. | had found 

18. somebody would answer 

19. there weren't 

20. you had told 

1. | wish Ann was/ were here. or If only Ann was/ 
were here. 

2. John wishes he could be a pilot when he grows up. 

3. | wish | had come to the party last night. or If only | had 

4. | wish you had given me a chance to tell you the truth. or 
If only you had given ... 

5. Mary wishes she could attend your wedding next week. 

6. | wish | had learned to play a musical instrument. or If only 
| had learned ... 


7. | wish you drove more slowly. If only you drove... 

8. | wish it would stop raining. or If only it would stop... 

9. | wish | had enough money to buy this book. or If only 
| had... 

10. | wish | didn't live in a big city. or If only | didn't live... 

11. Nam wished he had accepted the job. 

12. | wish | wouldn't have to work tomorrow. or If only | 
wouldn't have ... 

13.1 wish | hadn't eaten too much ice-cream. or If only | 
hadn't eaten ... 

14.1 wish you had been here last week. or If only you had 

15.1 wish people didn't drop litter in the street. or If only 
people didn't drop ... 

16. | wish | had brought my camera. orf only | had brought... 

17.1 wish it wasn't/ weren't cold. or If only it wasn't/ 
weren't ... 

18. | wish | could go to the party. or If only | could go ... 

19. | wish | had applied for that job. or If only | had applied... 

20. | wish my life was/ were more interesting. or If only my 


life was/ were ... 
W.1.c 2c 3.a 4.c 5.8 
6.b TẤT 8.b 9.a 10. d 


© PHRASES AND CLAUSE OF PURPOSE 
V. 1. | hurried in order not to be late for the meeting. 
2. We took off our boots so as not to make the floors dirty. 
3. I'm saving money to go abroad for a holiday. 
4. Lynn unplugged the phone in order not to be interrupted 
while she was working. 
5. | phoned to the police station to report that my car had 
been stolen. 
6. The staff are working at weekends so as to complete the 
project in time. 
7. | stood on tiptoes to see the parade better. 
8. Alioften writes down the time and date of his appointment 
in order not to forget to go. 
9. Tom turned on the radio to hear the football results. 
10. We wore warm clothes so as not to get cold. 
II. 1. Rachel tumed on the TV so that she could watch the news. 
2. I'll postthe card today in order that it gets/ will get there on 
Daniel's birthday. 
3. Please turn down the radio so that | can get to sleep. 
4. She locked the door in order that she wouldn't be 
disturbed. 
5. | gave her my address so that she could contact me. 
. I'm going to cash a check in order that | will have enough 
money to go shopping. 
7. Please arrive early so that we can start the meeting 
on time. 
. | slowed down in order that the car behind could 
overtake. 
9. Jackson is planning to take a semester off so that he will 
travel/ travels in Europe. 


10. The man spoke very slowly so that | could/ would 
understand what he said. 
11. | whispered in order that nobody else could/ would hear 
our conversation. 
12. I'll give you a map so that you can/ will find the way 
all right. 
13. Please be quiet so that | can hear what Sharon is saying. 
14. The little boy pretended to be sick in order that he would/ 
could stay home from school. 
15. | turned off the TV in order that my roommate could study 
in peace and quiet. 
MI. 1. Melanie was hurrying so that she wouldn't miss her bus. 
2. Ali borrowed an eraser to erase a mistake in his 
composition. 
3. Most people work in order that they earn/ will eam money. 
4. | wish we had a garden so that the children could/ would 
play in. 
5. She is learning English in order to study in the United 
States. 
6. The staff are working at weekends in order that they 
won't delay the project any further. 
7. Can we stop so that | can buy a newspaper? 
8. We moved to London so as to visit our parents 
more often. 
9, We're having to borrow money so that we can/ will pay 
our bills. 
10. | left the door open for Harry to get in. 
11. I'm going to be very careful in order not to have an 
accident. 
12. The government took these measures so that they could 
reduce crime. 
13. He wore glasses and false beard in order not to be 
recognized. 
14.1 lowered the volume on the TV set so that it wouldn't 
disturb my neighbors. 
15. Yesterday | took my umbrella so as not to get wet. 
IV. 2. Claude studies encyclopedias so that he can 
answer quiz questions. 
3. Vicky is saving up for a holiday. 
4. Nick keeps a dog to guard the house. 
5, Olivia booked a babysitter so that she could go out for 
the evening. 
6. Jessica is going on a diet in order to lose weight. 
7. Trevor often switches off the healing to save money. 
8. Sarah had to go to Birmingham for a business meeting. 
9. Emma wore boots so that her feet wouldn't get wet. 
10. I'm saving my money in order to travel in Europe next 
summer. 
V. Đáp án gợi ý 
1. ... buy some stamps. 
2. Natasha is going to the United States ... 
3. ... she could phone me. 
4. Mike turned on the TV... 


5. ... it would defrost. 
6. ... our summer holiday. 
7. | hurried ... 
8. Well give you a map ... 
9. ... | could/ would pass the final exam. 
10. :.. stop people stealing things. 
© PHRASES AND CLAUSES OF RESULT 


1. 1. too hastily 6. clearly enough 
2. difficult enough 7. too many mistakes 
3. sweet enough 8. too much traffic 
4. too expensive 9. too complicated 
5. enough rain 10. enough food 

M. 1, old enough to get married 6. enough energy to play 
2. too busy to talk 7. too far away to hear 
3. too late to go 8. enough English to read 
4. warm enough to sit 9. too big to put 
5. too nice to be 10. enough qualifications 


Ill. 1. The food was too hot (for us) to eat. 
2. | didn’t have enough money for a taxi. 
3. Sarah is too busy to take a day off. 
4. It's too wet for a picnic./ It's too wet to have a picnic. 
5. The piano was too heavy to move. 
6. This coat isn't warm enough to wear in winter. 
7. | haven't got enough chairs for all my guests. 
8, The situation is too complicated to explain. 
9. This sofa isn't wide enough for three people to sit on. 
10. | had too much equipment to carry. 
11. The wall was too high to climb over. 
12. Natasha is good enough to be a professional musician. 
13. This river isn't clean enough to swim in. 
14. Some things are too small to see without a microscope. 
15. He wasn't experienced enough to get the job. 


IV. 1. such 6. so 11, such 
2. so 7. so - such 12. so 
3.sucha  8.so 13. so 
4. such 9. such a 14. such a 
5.sucha 10. so 


15. A: so - such a - such - such a 

B: so - So - such - so 

The weather was so hot (that) you could fry egg on the 

sidewalk. 

2. She talked so fast (that) | couldn't understand her. 

3. Grandpa held me so tighly (that) | couldn't breathe for 
a moment. 

4, There were so few people at the meeting (thal) it was 
canceled. 

5. Ted was worried about the exam (that) he couldn't get to 
sleep last night. 

6. Jerry got so angry (that) he put his fist through the wall. 

7. lhave so many problems (that) | can use all the help you 
can give me. 

8. His handwriting is so illegible (that) | can't figure out what 
this sentence says. 

9. There was so little traffic (that) it took us only ten minutes 
toget there. 


V. 1. 


10. There were so many people came to the meeting (that) | ID PHRASE AND CLAUSE OF CAUSE OR REASON 


there weren't enough seats for everyone. 


VI. 1. It was such a nice day (that) we took a walk. 
2. Itwas such an expensive car (that) we couldn't afford to 
buy it. 
3. We're having such beautiful weather (that) | don't feel like 
going to class. 
4. The classroom has such comfortable chairs (that) the 
students find it easy to fall asleep. 
5, The tornado struck with such great force (that) it lifted 
automobiles off the ground. 
6. This is such good coffee (that) | think I'll have 
another cup. 
7. Karen is such a good pianist (that) l'm surprised she didn't 
go into music professionally. 
8. Itwas such a good book (that) | couldn't put it down. 
9. We did such a lot of gymnastics (that) we couldn't walk 
afterwards 
10, They were such beautiful flowers (that) we took a photo- 
graph of them, 
VII.1. Sarah was so late home (that) Mark had already 
gone to bed. 
2. Mike hadn't cooked for such a long time (that) he'd almost 
forgotten how to. 
3. The piano was so heavy (that) Mike and Harriet couldn't 
move it. 
4, Tom was annoyed about United losing (that) he wouldn't 
Speak to anyone. 
5. The band was such a big attraction (that) all the tickets 
sold out. 
6. Vicky had such a lot of work to do (thal) she was sure 
she'd never finish it. 
7. The party made such a lot of noise (that) it kept all the 
neighbors awake. 
8. She speaks English so well (tha!) you would think it was 
her native language. 
9. It was such horrible weather (that) we spent the whole 
day indoors. 
10. The music was so loud (that) you could hear it from 
miles away. 
Vill. Đáp án gợi ý 
1. ... most of the students couldn't do it. 
2. ... | fell asleep in the armchair 
3. they don't know what to do with it 
4. ... he doesn't have any free time. 
5. ... we decided to spend the day on the beach. 
6. ... | couldn't understand what he said. 
7. ... we didn't want to come home. 
B. ... | don't have time to go out. 
9. ... | can't afford to buy it. 
10. ... no one believed a word of it. 


IV. 1. 


il 


oa 


1. because of 4. because 7, because of 

2. because 5. because of 8. because of 

3. because of 6. because 9. because 

10. because of 
L'1. Since yesterday was a public day, we didn't 

have to go to work. 

2. As we didn't want to wake anybody up, we came in 
very quietly. 


3. We didn't know what time it was because none of us had 
a watch. 

As it was a nice day, we went for a walk by the sea. 
Since the door was open, ! walked in. 

As you paid for the theater tickets, please let me pay for 
our dinner. 


7. Since oil is an irreplaceable natural resource, we must do 


whatever we can to conserve it. 


8. Because we didn't see Lisa for a long time, we didn't 


recognize her. 


9. Lilian was late for work because she missed the bus. 


10. Sonia was tired because she'd been working very hard. 

11. Since Eve had an attractive personality, she was very 
popular. 

12. As mother had burnt the dinner, we ale out. 

13. It's a really useful book because it explains everything 
very clearly. 

14. Because Ellie hadn't fully recovered yet, she felt weak. 

15. Since all the students had done poorly on the test, the 
teacher decided to give it again. 


. 1. Because the weather was cold, we stayed home. 
2. Most people begin to jog because they hear jogging is a 


good exercise. 


3. People like to live in this country because its climate 


is healthy. 


4. A computer becomes very popular nowadays because 


it can be used for various purposes. 


5. Stacey retired in 1987 partly because his health was ill. 
6. We were lale to the meeting because the traffic was 


heavy. 
7. Harry had to stay in hospital because he broke his leg. 
8. Because our leader couldn't attend the meeting, it was 
canceled. 


9. The young couple decided not to buy the house because 


it was in dilapidated condition, 
10. Because | always enjoyed mathematics in high school, 
| decided to major in it in college. 
Jim had to give up jogging because of his 
severely sprained ankle. 


2. The water in most rivers is unsafe to drink because of its 


pollution. 

3. We had to stay in London an extra day because of the fog 
at the airport. 

4. Bill has to do alll of the cooking and cleaning because of 
his wife's illness. 


5. We all have received the best of everything because of 
our parents’ generosity. 

6. I couldn't get to sleep last night because of the noise in the 
next apartment. 

7. John has to sit in the front row in class because of his 
poor eyesight. 

8. We stopped our car because of the red traffic lights. 

9. She couldn't see the road because of the high wall. 

10. We postponed our trip because of the bad driving 
conditions. 

11. Sarah won't walk across a bridge because of her fear 
of heights. 

12. Mark's doctor has advised him to exercise regularly 
because of his overweight. 

13. Piranhas can devour an entire cow in several minutes 


because of their extremely sharp teeth, 
14, Most students couldn't do the final exam because of 
its difficulty. 
15. John succeeded in his exam because of his hard and 
methodical work. 
B® PHRASES AND CLAUSES OF CONCESSION 
1. 1, Although 6. although 11. because 
2. inspite of 7. because of 12. in spite of 
3, because of 8. because 13. because of 
4. Because  9.Although 14. although 
5. inspite of 10. in spiteof — 15. Because of-although 
M. 1. | enjoyed the film in spite of the silly story. 
2. We hardly ever see each other despite living in the 
same street. 
3. Although my foot was injured, | managed to walk to the 
nearest village. 


. In spite of having very little money, they are happy. 

.. Even though | had an umbrella, | got very wet in the rain. 

. | couldn't sleep despite being tired. 

. Though he liked the sweater, he decided not to buy it. 

. | didn't get the job in spite of having all the necessary 

qualifications. 

9, Although Nick used to smoke, he seems to be in 
good health. 

10. Itwas still hot in the room even though | had turned on the 
air conditioner. 

11. Laura wants to fly in spite of the fact (that) she feels afraid. 

12. Trevor didn't notice the sign even though it was right in 
front of him. 

13. I'm no better despite the fact (that) I've taken the pills. 

14, Matthew doesn't know any French though it was one of 
his school subjects. 

15. Despite being a millionaire, Henry's friend hates 
spending money. 

16. We couldn't get tickets in spite of queuing for an hour. 

17. Although I'd met her twice before, | didn't recognize her. 

18. Laura felt unwell in spite of this she went on working. 

19. Even though | told the absolute truth, no one would 

believe me. 


e-oomr 


20. The good were never delivered despite the promise we 
had received. 
MI. 1. Although he has a very important job, ... 
2. ... in spite of its inherent dangers. 
3. Although it was sunny, ... 
4. Despite its many benefits, ... 
5. ... even though it has been shown to be safe. 
6. Though | had never seen her before, ... 
7. ... in spite of the low salary. 
8. Although her grades were low, ... 
9, Despite his fear of heights,... 
10. ... in spite of not playing very well. 
IV. 1. In spite of being over sixty/ his age, Mr. Pike 
doesn't wear glasses. 
2. Despite having much experience in machinery, he ... 
3. In spite of the darkness, they ... 
4. Despite the noise, |... 
5. In spite of the heavy rain, ... 
6. Despite his strength, | ... 
7. ... in spite of his poverty. 
8. In spite of not having finished the paper, he... 
9. Despite having been absent frequently, he... 
10. ... despite the red traffic lights. 
1. No matter how rich they are, they aren't happy. 
2. I'd rather have a room of my own, however small it is. 
3. No matter what jobs he got, he was not satisfied. 
4. Whatever job you do, you should do it devotedly. 
5. Whoever gains the most points wins the competition. 
6. Whatever kinds of exercise he had taken, he got fatter 
and fatter. 
7. No matter where he lived, he always thought of his 
homeland. 
8. My roof leaks whenever it rains. 
9. Don't trust him, no matter what he says. 
10. Whatever difficulties you encounter, you should study hard. 
11. No matter how intelligent she is, she can't answer 
my question. 
12. She would still love him however badly he behaved. 
13. Whatever nonsense the papers print, some people al- 
ways believe it. 
14. I'll find him, no matter where he has gone. 
15. Phone me when you arrive, however late it is. 
© ASIF/ AS THOUGH ... 
1. 1. as if she was enjoying it. 
2. as if he meant what he was saying. 
3. as if it has just been cut. 
4. as if it never gets fed. 
5. as if I'm going to be sick. 
6. as if she didn't want to come. 
7. as if he's been up all night. 
8. as if he hadn't eaten for a week. 
9. as if they are going to get married. 
10. as if someone has been smoking here. 


II. 1. as iff as though he was/ were 
2. as if it had been made 
3. as if she had ... met 
4. as if | was/ were 
5. as if she hadn't heard 
6. as if he didn't have 
7. as if it was/ were 
8. as if she was/ were 
9. as if she had taken 
10 as if she wouldn't be 
MI. 1. It's time the children were in bed. 
2. It's time | had a holiday. 
3. It's time she was here. 
4. It's time the train left the station 
5. It's time lí we had a party. 
6. It's time some changes were made./ It's time there were 
some changes. 
7. It's time he got up. 
8. It's time my parents stopped treating Tommy like a child. 
9. It's too late. It's time we went home. 
10. It's time the windows were cleaned./ It's time we cleaned 
the window. 
IV. 1. have gone to an opera 
2. have studied Chinese 
3. be an engineer 
4. not tell you 
5. go out with their friends ... stay home with their parents 
6. not have gone out 
7. stay home 
8. lie on the beach/ be lying on the beach 


V. 1. didn't know 3. hadn't seen 
2. came 4. hadn't done 
5. didn't read 8. hadn'tleft 
6. was 9. didn't tell 
7. didn't 10. had come 


VI.1.c 2b 3a 4d 5b 6a 7.c 8d 
9.a 10.b 11.c 12.a 13.b 14.c 15.a 
VII.1. | had been run over by a ten-ton truck 
2. eat at home than go to the restaurant 
3. to go to the concert tonight 
4. he was/ were a billionaire 
5. (for us) to go home/ we went home 
6. reviewed your lessons for the exams 
7. it was/ were her native tongue 
8. you would stop fighting 
9. they had told me the truth 
10. he came to my house tonight 
D NOUN CLAUSES 
1. 1. | wonder if/ whether it will rain. 
2. Where she went is none of your business. 
3. | wonder how far it is from New York to Jakarta. 
4. Let's ask him which one he wants. 
5. | don't know who is coming to the party. 


6. | wonder if/ whether Susan has ever been in Portugal. 

7. | don't remember how many letters there are in the 
English alphabet. 

8. Why they left the country is a secret. 

9. Do you know if/ whether birds can communicate with 
each other. 

10. | can't remember how much it costs. 

I.1.b 2.c 3.d4.c 5.d 6.b 7.a 8.b 9.a 10.c 


B^ RELATIVE CLAUSES 


I. 1. who 7. which 13. whose 
20 8. whom 14. who 
3. which 9. which/ that 15. Ø 
4. which/ that 10.0 16. which 
5.0 11. which 17. who(m) 
6. whose 12. who 18. Ø 
19. which 20. whose 


M. 1. Professor Wilson, who teaches Chemistry, is an 
excellent lecturer. 

2. The man (who) you met at the party last night is à 

famous actor. 

3. There are some words which/ that are very difficult 

to translate. 

4, The student whose composition | read writes well 

5. Jim's sister, who(m) you met yesterday, is a famous 

architect. 

6. | received two job offers, neither of which | accepted. 

7. I've found the book (which/ that) | was looking for 

this morning. 

8. Mrs. Smith, who is a retired teacher, does volunteer work 

at the hospital. 

9. | live in a dormitory whose residents come from many 

countries. 

10. Lake Prespa, which is on the north Greek border, is a 
lonely beautiful lake. 

11. The little girl who sat next to me on the coach ate candy 
the whole way. 

12. The police blocked off the road, which caused a 
traffic jam. 

13. Felix Reeve, whose tape recorder was stolen, is a 
journalist. 

14. This famous picture, which was damaged during the 
war, is worth thousands of pounds. 

15. The village has around 200 people, the majority of whom 
are farmers. 

16. | don't know the name of the woman (who) | spoke 
to on the phone./ ... the woman to whom | spoke on 
the phone. 

17. We often go to visit our friends in Bristol, which is only 
30 miles away. 

18. | have to call the man whose umbrella | accidentally 
picked up after the meeting. 

19. Louis knows the woman who is meeting us at the airport 
tomorrow. 


. The scientist who discovered a new planet has won the 
Nobel Prize. 

21. The river which/ that flows through Hereford is the Wye. 

22. We climbed to the top of the tower (which) we had a 
beautiful view from./ ... the tower from which we had a 
beautiful view. 

23. A few days ago | met Diana, who(m) | hadn't seen 
for ages. 

24. This is a photograph of our friends (who) we went 

on holiday with./ ... our friends with whom we went 


on holiday. 
25. This famous painting, whose value is inestimable, was 
damaged during the war. 
W.i.a 2b 3a 4b 5b 6a 
Tb. Cén Qb Whee din. 12:6 


IV. 1. where we had the car repaired 

2. when the weather is usually the hottest 

3. when | first met you 

4. where people can have a really good meal 

5. when you phoned 

6. where he was born 

7. where people are burried 

8. when the revolution took place 

9. where we spent our vacation 

10. where | can buy some postcards 

V. 1. This is the place where the accident occurred. 

2. 7:05 is the time when my plane arrives. 

3. I'll show you the second-hand bookshop where you can 
find valuable books. 

4. The reason why l'm phoning you is to invite you to 
my party. 

5. Mark likes to travel at night when the roads are quiet. 

6. The Riverside Restaurant, where | once had lunch with 
Henry, is very beautiful. 

T. She doesn't want to speak to the cause why she divorced 


her husband, 
8. The days when | lived far from home were the saddest 
ones, 
9. A cafe where people can get a light meal is a small 
restaurant. 
10. You didn't tell us the reason why we had to cut down our 
daily expenses. 
VI. 1. which 4. whose 7. who 
2. which 5. why 8. which 
3. who 6. who(m) 9. where 
VII.1. The student who sits next to me in the English class is 
' from China. 


2. 'The Old Man and the Sea', which was written by Ernest 
Hemingway, is an interesting novel. 

3. The professor whose course I'm taking is excellent. 

4. Mr Smith, who(m) | had come to see, said he was too 

busy to speak to me. 

The man (who) | respect most is my father. 

Do you know the reason (that/ why) Marta left? 

Tom has three sisters, all of whom are married. 


non 


8. | recently went back to Paris, which is still as beautiful 
as a pearl. 
9. | recently went back to Paris, where | was born nearly 50 
years ago. r 
10. Laura couldn't find the box in which she kept her photos. / 
.., the box (which/ that) she kept her photos in. 
11. Art Golding, who played the ship's captain in ‘Iceberg’, 
was a famous actor. 
12. The police want to know the hotel where Mr Foster 
stayed two weeks ago. 
13. I've sent him two letters, neither of which he has 
received. 
14. That man, whose name | don't remember, is an artist. 
15. Do you still remember the day (that/ when) we moved to 
this town? 
16. The reason (that why) the President will come to that 
city hasn't been told yet. 
17. Vicky didn't get the job, which has made her very 
depressed. 
18. My uncle, who you met at the bus stop this morning, 
usually goes to work by bus. 
19. That car, whose engine is very good, belongs to 
Dr. Clark. 
20. He gave several reasons, only a few of which were 
valid. 
21. Charlie Chaplin, whose films amused millions of people 
in the world, died in 1977. 
22. The taxi driver who took me to the airport is friendly. 
23. | ran into a woman (who/ that) | had gone to elementary 
school with./ ... the woman with whom | had gone to 
elementary school. 
24, The house where | used to live is empty now. 
25. Do you remember the year (that/ when) the First World 
War ended? 
26. The girl who is now in hospital was injured in the accident. 
27. Mrs. Bond is going to spend a few weeks in Sweden, 
where her daughter lives. 
28. We stayed at the Grand Hotel, which Ann recommended 
to us. 
29. My sister was looking after a dog whose leg had been 
broken in an accident. 
30. The street | live in is very noisy at night, which makes 
difficult to sleep, 
Vill. 1. who knows all about it 
2. whose name was missed off the list 
3. (that/ which) Laura painted 
4. (that/ which) we're all looking forward to/ to which we're 
all looking forward 
5. (that/ when) Mike and Harriet went camping 
6. who is a bit deaf 
7. who(m) you will meet tomorrow 
8. where we met the other day 
9. which has ten thousand employees 
10. (tha why) | didn't write to you 


IX. 1. Do you know the woman coming toward us? 

2. The road joining the two villages is very narrow. 

3. Most of the goods made in this factory are exported. 

4. My grandmother, being old and sick, never goes out of 
the house. 

5. Kuala Lumpur, the capital city of Malaysia, is a major 
trade center in Southeast Asia. 

6. The woman living here before us is a romantic novelist. 

7. The scientists researching the causes of cancer are 
making progress. 

8. Our solar system is in a galaxy called the Milky Way. 

9. All students not handing in their papers will fail in 
the exam. 

10. Simon Bolivar, a great south American general, led the 
fight for independence early in the 19th century. 

11. Some of the people invited to the party can't come. 

12. Ann is the woman responsible for the error. 

13. Mr. Jackson, working in the company for over ten years, 
was nominated as the new director. 

14. English has an alphabet consisting of 26 letters. 

15. We noticed a pile of stones left in the road. 

X. 1. We used to have a room to play music in. 

2. The child will be happier if he has someone to play with. 

3. David was the only person to offer his help. 

4. We had to sit on the ground because we hadn't anything 
to sit on. 

5. She didn't have anyone to send cards to. 

6. There is a big yard for your children to play in. 

7. Emma Thompson is the most famous actress to appear 
on stage here. 

8. We have some picture books for children to read. 

9. He was the second man to be killed in this way. 

10. Here are some novels for her to read. 


2. the youngest girl to swim a length of the pool. 
3. the only people to get a pay rise. 

4. the last person to leave the aircraft. 

5. the first woman to become Managing Director. 
6. the most suitable candidate to apply for the job. 
7. the first person to solve the puzzle. 

8. the only person to write a letter of thanks. 


XII. 1. blocking 8. to leave 
2. ringing 9. living 
3. played 10. sitting - reading 
4. to fill 11. published 
5. called 12. to survive 
6. working - studying 13. struck 
T. blown 14. overlooking 
15. to offer 
XIII. 1. Astronomy, one of the world oldest sciences, is the study 
of planets and stars. 


2. The vegetables sold in supermarkets are grown without 
chemicals. 


People protesting against pollution have marched to London. 
The police never found the money stolen in the robbery. 
There was a big red car parked outside the house. 
Lybya, a country in North Africa, is a leading producer 
of oil. 
* T. A chemical company employing 4,000 people has gone 
bankrupt. 
8. A new drug developed at a British university may give 
us eternal youth. 
9. A new motorway costing £500 million is planned. 
10. Some weapons found at a flat in Bristol belong to the IRA. 
11. John Quincy Adams, the sixth president of the United 
States, was born on July 11, 1767. 
12. There were some children swimming in the river. 
13. Tennis fans hoping to buy tickets have been queuing all 
night at Wimbledon. 
14. Some paintings stolen from the museum haven't been 
found yet. 
15. Two languages, Finnish and Swedish, are used in 
Helsinki, the capital of Finland. 
XIV. 1. There were a lot of people waiting in a... 
2. This isn't the bus on which | ... 
3. ... which | am interested in. 
4. The reason why | didn't know... 
5. ... the name of the man who helped me. 
6. ..., some of whom are from my country. 
in Sapporo, a city in Japan. 
... the only person (who(m)/ that) | wanted to see. 
9. ... whose house is for rent. 
10. Students who live on campus... 
11. Einstein, who failed his university entrance exam, dis- 
covered relativity. 
12. ... was very friendly. 
13. The bridge built only ... 
14. It's the President who makes ... 
15. ..., which is a real nuisance. 
16. ... a pair of boots covered in mud. 
17. Lake Superior, which lies ... 
18. ... a small city located on the southern coast of Brazil. 
19. ... the country where there is plenty of sunshine. 
20. The nice couple with whom we ... 


i bagel pe 


XV.1.d 2c 3.c 4c 5.d 
6.b 16 8.c 9.a 10. c 
11. b 12. b 13. c 14. d 15. d 
16. a 17.a 18. c 19. a 20.c 
21.d 22.¢ 23.d 24.a 25.d 

Chuong 4 
CAU (SENTENCES) 


I. 3. Has Mark been to Los Angeles? 
4. Where did you buy your coat? 


5. Does Laura play tennis? 
6. Can | borrow your squash racket? 
7. Who am | speaking to? 
8. How much do video recorders cost? 
9. What did you lock the door for? 
10. Will you be at the club tonight? 
11, Did you enjoy your holiday? 
12. How long does the journey take? 
13. Where are we going to have lunch? 
14. Is the train on time? 
15. Do Mike and Harry go camping? 
16. When does the course finish? 
17. What happens next? 
18. Shall we go for a walk?/ Why don't we go for a walk? 
19. Have you got a motorbike?/ Do you have a motorbike? 
20. May/ Can | come in? 
M. 1. How old are you? 
2. Do you live locally? 
3. Where do you live? 
4, When did you leave school? 
5. Which school did you go to? 
6. Are you working now? 
7. Who do you work for? 
8, How long have you been working there?/ How long have 
you worked there? 
9. Do you enjoy your present job? 
10. Why do you want to leave? 
11. Can you work on Saturdays? 
12. How do you travel to work? 
13. Have you got a car? 
14. When can you start? 
lll. 1. How is Christopher going to London? 
2. How many cars have the Smiths got do the Smiths have? 
3. Where does Janet work? 
4, Why is Ann learning English? 
5, How was the film?/ What was the film like? 
6. When will the meeting take place? 
7. Who switched off the computer? 
8. Whose burglar alarm was ringing? 
9. Who(m) did Ann go to the dance with?/ With whom did 
Ann go to the dance? 
10. How often are the Olympic Games held? 
11. What is your weight?/ How many kilos do you weigh? 
12. What does your father do? 
13. How much money do you earn? 
14. How far is it from here to the post office? 
15. What color is the Vietnamese flag? 
16. What did you buy? 
17. What time are your friends arriving?/ When are your 
friends arriving? 
18. How long will the meeting last? 
19. Which shop does Susan work in?/ What kind of shop 
does Susan work in? 


20. What did you buy this computer magazine for?/ Why did 
you buy this computer magazine? 
IV. 1. where my football boots are 
2. how much this jacket costs/ how much this jacket is 
3. where the books about Russia are 
4. whát time the last bus leaves/ when the last bus leaves 
5. how to use this coffee machine/ how this coffee machine 
works 
6. how far it is to the airport 
7. where the manager's office is 
8. when the first Olympic Games took place 
9. how old your sister is 
10. why the car has stopped/ why the car won't go 


V. 1. aren't they 2. have you 3. isn't it 
4. are there 5. aren't they 6. will he 
7. will you 8. didn't you 9. do they 
10. can't we 11. was it 12. shall we 
13. aren't! 14. will you 15. have you 
16. will he 17. will you 18. do you 
18. doesn't she 20. won't there 


. 2. The film was great, wasn't it? 
3. She has a lovely voice, doesn't she?/ She has got a 
lovely voice, hasn't she? 
4. It doesn't look very good, does it? 
5. You have had your hair cut, haven't you? 
6. This bridge isn't very safe, is it? 
7. It's (very) expensive, isn't it? 
8. Let's listen to some music, shall we? 
9. Don't do anything silly, will you? 
10. Pass me the salt, will you? 


VII. 1. b 2c 3.a 4b 5.b 
6.c 7.a 8. d 9.b 10.b 
fla 12a 13.c 


VIII.1. Would you like to go sailing? 

2. Are you a student here? 

3. How many cakes have you eaten? 

4. l'm too impatient, aren't |? 

5. Did you enjoy your trip? 

6. Where have your friends gone? 

7. Does Peter play tennis? 

8. Don't drop those plates, will you? 

9. It's hardly rained at all this summer, has it? 
10. What has happened? 
11. Who does this calculator belong to? 
12. No, | hate horror film. 

13. Which of these magazines would you like? 
14. What are you looking for? 

15. Let's sit in the garden, shall we? 

16. Have you ever been to Thailand? 

17. Would you like to explain what the problem is? 
18. How long did it take you to get there? 

19. What color are you going to paint it? 


20. Why don't people in your country show more respect to 


the elderly? 
IX. 1. Place. 2. Make 
3. Use 4. Don't place 
5. Don't put 6. Don't leave 
7. Don'teat 8. Clean 
9. Keep 10. switch 
X. 1. What a clever boy! 
2. Isn't she tall! 


3. How interesting the novel was! 
4. Didn't they write slowly! 
5. What fast horses! 
6. How expensive the dress is! 
7. Wasn't the film frightening! 
8. What warm weather! 
9. How effectively they work! 
10, What a lovely cat my friend has! 
11. Doesn't he look like his father! 
12. How dirty those trousers are! 
13. What awful noise! 
14. How cold it is! 
15. What nice shoes you've got on! 
16. How tired | feel! 
17. What an old house! 
18. Isn't that a great song! 
19. How beautifully Marta sings! 
20. What a beautiful smile she has! 
XI. 1. Helen is giving Jack some cassettes on his birth day. 
2. | bought some new jeans recently. 
3. This climate doesn't suit me. 
4. Diana is becoming more and more beautiful these days. 
5. They have painted their front door a bright yellow! 
6. | found my purse under the bed. 
7. Dad sold the old Renault to our next door neighbor 
yesterday. 
8. Our friend sent us some tulips by express mail. 
9. Bob saw Mary crossing the street in town. 
10. We took a bus to the airport. 
11. She hates answering the phone all the time. 
12. All the neighbors supposed her to be a widow. 
13. Her father would not consent to her living alone in a 
big city. 
14. Can you spare me a few minutes of your valuable time? 
15. It is important to go to school regularly. 
16. We must give the encyclopedia back to them. 
17. The trouble is that we are short of money. 
18. No one heard John leave the house. 
19. We are waiting for John to arrive. 
20. The bus knocked him down. 


B EMPHASIS 

L 2.itdidcost 3. you dolook 4. it does stop 
5. | did go 6. they do quarrel — 7. he does care 
8.1 did enjoy. 9. 1 do worry 10. she did see 


Il. 1. It isn’t expensive to buy a Compex computer. 
2. It's very simple to use a computer. 
3. It isn't difficult to understand the handbook. 
4, It's easy to run any kind of software. 
5. It's absolutely fascinating to explore the world of Compex. 
6. Are you ready to try the ultimate computer experience? 
7. It isn't safe to play on ladders. 
8. It was silly to make such a fuss. 
Ill. 2. She painted them herself. 
3. He cleans them himself. 
4. | bake it myself. 
5. They grow them themselves. 
6. We decorated it ourselves. 
7. He types them himself. 
8. | develop them myself. 
9. She makes them herself. 
10. We cut it ourselves. 
IV. 2. What Vicky is looking for is a job in television. 
3. What | want to do is (to) make a fresh start. 
4. What you must pay attention to are the details. 
5. What they did was (to) book a holiday together. 
6. What you have to think about is your profit. 
7. What you must know are the needs of your customers. 
8. What made me happy was your news. 
9. What you should work towards is a realistic target. 
10. What you need to do is (to) plan ahead. 
V. 2.Itwas in 1492 that Columbus sailed to America. 
3. It's golf that Tiger Woods plays. 
4. Itwas in Greece that the Olympic Games first took place. 
5. It's Mercury that is nearest the sun. 
6. It was A. G. Eiffel who designed the Eiffel Tower. 
7. Itwas the structure of DNA that was discovered by Crick 
and Watson. 
8. It were the Ancient Egyptians who built the Pyramids. 
9. It's Mount Everest that is the highest mountain in the world. 
10. It was John F. Kennedy who was the 35th President of 
the US. 
VI. 1. Do bring another chair. 
2. Don't you be silly. 
3. Do send me a copy of your catalogue. 
4. Don't you make so much noise. , 
5. Do be quiet. 
6. Don't you lean out of the window. 
7. Do forgive me. 
8. Don't you do that again or you'll be in trouble. 
9. Do give me a hand. 


10. Don't you tell anybody what happened. 
VII. Dap án gợi y 
1. Ted himself broke the news to me./ The person who 
broke the news to me was Ted./ It was Ted who broke 
the news to me. 


2. It is important to know your limitations. 

3. It is money, not affection that they want. 

4. He did misunderstand my intentions. 

5. It was after she had gone that | remembered her name. 

6. | did do my English test very well. 

7. Does Mary herself wash up every day? 

8. It was from Francis that she first heard the news. 

9. It is pilots, not ground staff that we need. 

10. It is better to be early. 

11. It was Peter who lent us money, not Paul./ The person 
who lent us money was Peter, not Paul. 

12. We found it's impossible to get a visa. 

13. It was on Thursday that Mike's uncle died./ The day 
when Mike's uncle died was Thursday. 

14. Bad roads don't cause accidents. Speed itself does./ It is 
speed, not bad roads that cause accidents. 

15. It is cruel to tease animals. 

16. | do love you; | myself love you; It's you that | love. 

17. It was England that won the World Cup in 1966. 

18. We did enjoy ourselves. 

19. It is unlikely that income tax will be reduced. 

20. It is in the Fall that the countryside is most beautiful. 

21. It was Ann, not Mary (that) | saw. 

22. Do remember to lock the door before you leave. 

23. | think it's not a good idea to take up Yoga. 

24. It was kind of him to help me. 

25. Do visit us again some time. 

26. Don't you make too much noise. 

27. | did do my English test very well. 

28. It's chocolate cake (that) I'm eating./ What I'm eating is 
chocolate cake. 

29. David himself teaches in a Technical College./ It's David 
who teaches .../ David is the person who teaches ... 

30. Don't you let me wait so long. 


Chuong 5 
CÂU DIEU KIÉN 
(CONDITIONAL SENTENCES) 


L. 1. found 


2. will be - am not 

3. were/ was - wouldn't want 

4. had known - would have gone 

5. pour - will float/ floats 

6. rings 

7. had - wouldn't have to 

8. had missed - would/ might have been 
9. is - will can go 

10. hadn't woken - wouldn't be 

11. would taste - wasn' weren't 


12. had had - would have sent 

13. weren't - wouldn't be 

14. find - will tell 

15. would be - didn't come 

16. had driven/ had been driving - wouldn't have happened 
17. didn't read - wouldn't know 

18. had - would you go 

19. send - will arrive 

20. would be able - had 

21. had read - wouldn't have washed 
22. was/ were - would have put 

23. had taken - would have won 

24. had paid - wouldn't be 

25. drink - can't sleep 


M. 1. don't practise 6. didn't play 
2. played 7. might not be 
3. couldn't hear 8. had realized 
4. had told 9. would have thrown 
5. wouldn't have let 10. go 
11. will have 
Ul. 1. If you take more exercise, you'll/ you will get fit. 


2. Ifthe driver in front hadn't stopped suddenly, the accident 
wouldn't have happened. 

3. If! had a key, | could get in. 

4. If you throw a stone into water, it sinks/ itl sink. 

5. If I'd/ | had had (some) breakfast, | wouldn't be 
hungry now. 3 

6. If road travel wasn't/ weren't cheaper than rail travel, we 
wouldn't have lots of traffic jams. or If road travel was/ 
were expensive than rail travel,... 

7. lí Martin hadn't been very nervous, he wouldn't have 
failed his driving test last week. 

8. If you want a chat, just give me a ring. 

9. lfI'd/ I had finished my report yesterday, | could begin a 
new project today. 

10. If the wind weren't/ wasn't blowing hard, I'd/ | would take 
the boat out for a ride. 

11. If l'd/ | had known you were busy, | wouldn't have 
disturbed you. 

12. If it rains, everyone can eat inside. 

13. If you didn't live so far away, we'd/ we would visit you 
more often. 

14. If Margaret hadn't been wearing a seat belt, she'd/ she 
would have been injured in the crash. 

15. If | didn't have to work tomorrow evening, | could 
meet you. 

16. If | knew something about plumbing, | would/ could have 
fixed the leak in the sink myself. 

17. If Matthew enters the race, he'll probably win it. 

18. If we'd/ we had bought that picture five years ago, it 
would be quite valuable now. 


1 


9. | wouldn't feel better now if you hadn't talked to me about 
my problems last night. 


20. If Carol hadn't been studying, she would have answered 


Pons 


Onan 


9 


the phone. 

. You don't get there in time unless you hurry. 

. We can't do the job unless we get help. 

. You aren't allowed into the club unless you're member. 

. | don't like fish. | wouldn't eat it unless | was extremely 
hungry. 

. Don'tleave the TV on unless you are watching it. 

. The doctor won't see you today unless it's an emergency. 

. | wouldn't have bought the picture unless | liked it. 

. You can't get a driver's license unless you are at least 
eighteen years old. 

. I'm not going to the party unless you go with me. 


10. The dog won't attack you unless you move suddenly. 


V. 1. 


2, 
3. 


8. 


9. 


Should you need more money, go to the bank before six 

o'clock. 

Were | you, | wouldn't do that. 

Had they realized the danger, they would have done it 

differently. 

Were | your teacher, | would insist you do better work. 

. Should you change your mind, please let me know im- 
mediately. 

. She would have gotten the job had she been better 
prepared. 

. Your boss sounds like a real tyrant. Were | you, | would 

look for another job. 

Should you need to reach me, I'll be at the Hilton Hotel 

in Seoul. 

| wouldn't have known about your new job had | not 

talked to your mother. 


10. Were she ever in trouble, I'd do anything | could to 


v.1 
2 
3 


help her. 
if 4. in case T. when 
, as long as 5. unless 8. so long as 
. unless 6. provided 9. if 
10. in case 


VII. Đáp án gợi ý 


1 
2 


«l'm in a hurry. 
. press this button? 


3. you pay it back as soon as possible. 
4. you get hungry. 


5 
6. 


. hadn't eaten so much. 
. wouldn't be in this mess. 


7. you work much harder. 
8. will you give her a message? 


9. 


. l'd/ | would insist you stop smoking. 


10. there weren't too much traffic. 


VII.1. c 2.d $.c 4.d 5.d 
6.a 7.c 8. b 9.c 10. d 
1t.c 12.a 13. b 14.d 15.c 
16. b 17.b 18.b 19.a 20.c 
21.c 22.d 23.b 24.b 25.b 
26.b 27.c 28.a 29.d 30.d 


Chương 6 
LOI NÓI GIÁN TIẾP 
(INDIRECT SPEECH) 


L 2. Jane told Tom (that) he played very well. 
3. Sue said (that) she left had left school a year before. 
4. Charlie told Helen (that) he hadn't seen Diana recently. 
5. Rachel told us (that) we could come and stay at her flat if 
we were in London 
6. John told us (that) he didn't know where Fred was. 
7. Matthew said (that) his car was stolen/ had been stolen 
the week before. 
8. Judy said she wanted to go on holiday but she couldn't 
' afford it. 
9. Emma said (that) she had only had the new computer 
since the previous day. 
10. Sarah told me (that) she was going away for a few days 
and she would phone me when she, got back. 
11. Mark told Sandra (that) they must/ had to finish that report. 
12. Nick said (that) he saw/ had seen Helen at a party the 
night before and she seemed/ had seemed unwell. 
13. Claire said (that) she might go to Bali again. 
14. Susan said (that) it was the funniest show she had 
ever seen. 
15. Tom told Susan (that) he woke/ had woken up feeling ill, 
so he didn't go/ hadn't gone to work. 
16. Judy said (that) she worked for a small publish com- 
pany, and she was their marketing manager. 
17. Mark said (that) Ann might ring that day. 
18. Sandra said (that) they had to stay home be 
cause it had been raining all evening. 
19. Bill told Joanna (that) when he saw/ had seen Sarah she 
was playing/ had been playing tennis. 
20. Nick said (that) he knew the place well because he used 
to live here/ there. 
M. 2. you liked classical music 
3. you couldn't speak (any) Japanese. 
4. you weren't on a diet. 
5. you had finished it/ your project. 
6. you weren't applying for it/ the job. 
7. she didn't enjoy them/ parties. 
8. you wouldn't be here next week. 
9. you had/ had had a job interview 
10. you had been to the cinema/ you went to the cinema 
Ill. 2. He wondered if/ whether they liked him. 
3. He wanted to know where | lived. 


IV. 


4. He asked me if/ whether | had/ had got a driving llicence. 

5. He wanted to know how she knew his name. 

6, He asked (me) when the new manager was coming. 

7. He asked me if/ whether | could lend him some money. 

8. He wanted to know why | came/ had come back. 

9. He wondered if/ whether he would be ready in time. 
10. He asked me if/ whether | had any plans for a holiday. 
11. He wanted to know what time the meeting was. 

12. He asked me how long | had been working in my 
present job. 

13. He asked (me) if/ whether Susan came/ had come the 
party last night/ the night before. 

14. He wondered if/ whether there was any food in the 
refrigerator. 

15. He asked me what | was doing now/ then. 

16. He asked if he could park here/ there. 

17. He wondered if/ whether he was doing the right thing. 
18. He asked me why | applied/ had applied for the job. 

19. He wanted to know what time the banks closed. 

20. He wondered where Tom had gone. 

2. her to slow down 
3. her not to worry 
4, them not to touch the electric wires 
5. Tom to give me a hand 
6, me to open my bag 
T. them to turn the music down 
8. him to repeat what he said/ had said 
9. Claire to stay for dinner 
10. her not to wait for me if | was late 
11. her to marry him 
12. to pay for the damage 
13. joining an poetry club 
14. me not to tell anybody what (had) happened 
15. me to stay in bed for a few days 


. 1.Laura told me to move this/ that table. 


2. The policeman warned us (that) the road were/ had been 
dangerous. 

3. The builders promised (that) everything would be ready 
on time. 

4. The tourist asked which way was the post office./ The 
lourist asked which way the post office was. 

5. Ann reminded Janet to sign the form. 

6. Bernard wondered if/ whether his wife had seen his 
car keys. 

7. The police ordered Christ to stop the car. 

8. Tessa admitted eating all the cake the day before/ the 
previous day. 

9. Adrian apologized for being rude. 

10. Simon invited Susan and Melanie to come to his party. 

11. The Prime Minister claimed (that) the government had 
made the right decision. 

12. Tom suggested going for a meal tonight/ that night. 

13. The doctor advised me to take more exercise. 


14. Mark agreed not to talk about football. 

15. The nurse wanted to know how the doctor knew 
her name. 

16. The boss asked his secretary not to play computer 
games in the office. 

17. Péter insisted on leaving. 

18. Martin asked Nancy if/ whether someone rang/ had rung 
her an hour before, 

19. Jessica said they were thinking/ had been thinking of 
selling the house but they had decided not to. 

20. Jack explained (that) he never ate vegetarian food. 

VI. 1. could still get - | had already bought 

2. she had to clean up - left/ could leave - she would 

3. if | knew - had known - why she wanted 

4. why she still smoked - had tried to quit - didn't seem 

5. what the capital of Australia was/ is - wasn't - he thought 
it was 

6. was pouring - had better take - would stop - didn't need 

T. where she was going - was on her way - asked/ invited 
me to go - | would like - had to stay - had - if there was 
anything she could pick up - were - she'd be happy to 

8. asked - where | was - told - was - said - was - if | had 
heard - had - was - had been - asked - if | had been - 
hadn't - told - had gone - if it was 

9. do you like - have always liked - | play in a jazz band - 
does the band play - play mainly in small clubs - Have 
you ever played - | have - played - and | enjoyed it - Do 
you ever want to - | hope to - | don't know when it can 
happen because l'm so busy acting. 

10. Why have you written - | find romantic fiction easy - 
won't be a romance - am hoping to write - I'm interested 
in - Is he anyone you know - don't have a Felix - I've 
been happily married - have now written - did you start 
writing - I've written storries and poems - will continue 
to write even when | am - Thank you for talking - will be 


successful 
V. 1b 2d 3c 4c 5.a 
6d 7d 8.a i 10.b 
Mic. 12b .— 13.d 14.a 15.a 
16b 17c 18d 19b  20c 
Chuong 7 
CÂU BỊ ĐỘNG 
(PASSIVE SENTENCES) 
I. 1.is surrounded 2. was invited 
3. are caused 4. is being built 
5. were blown 6. have been murdered 
7. will be held 8. has been collected 
9. was invented 10. is spelled 
11. was reported 12. have been translated 
13. will be shown 14. was written 
15. wasn't stolen 


1. are being followed 

2. can't be explained 

3. was cancelled 

4. has been repaired 

5. is being restored 

6. is believed 

7. would be sacked 

8. might have been thrown 

9. was taught 

10. being arrested 

11. is being repaired 

12. are reported - have been injured 

13. might be sent 

14. had been cooked 

15. will be told 

1. Should Jane be helped with the sewing? 

2. Judy's car is being repaired by the mechanic. 

3, Must the test be finished before ten? 

4. A computer is used to do that job nowadays. 

5, All travel expenses for this training course must be paid 
by employers. 

6. Were they taken in by her story? 

7. | was kept waiting for half an hour by the bank manager. 

8. Has this word been spelt wrongly? 

9. He will be seen off at the airport by all his friends. 

10. Beer used to be drunk for breakfast in England years ago. 

11. The letter might have been sent to the wrong address. 

12. The floor was being cleaned when | arrived. 

13. The hole is being dug on the wrong side of the road. 

14. Your money is going to be stolen if you're not careful. 

15. Have you ever been asked for your opinion2. 

16. | am not impressed by Alan's knowledge of art. 

17. How are candles made? 

18. Tea can't be made with cold water. 

19. When are the results of the contest going to be announced? 

20. The police weren't informed that there had been a 
mistake. 

21. Where will you be sent by your company next year? 

22. By whom were the children looked after when you 
were away? 

23. Look! The seals are being fed. 

24. The book had been returned to the library by Kathy. 

25. By this time tomorrow, the announcement will have been 
made by the president. 

26. People's breathing was being affected by the pollution in 
the city. 

27. Those papers haven't been signed by Mrs Andrews yet. 
Have them been signed by Mr Andrews yet? 

28. Is that airplane being flied by a student pilot? 

29, Where were the 1988 Olympic Games held? 

30. Are those tractors made in this country, or are they 
imported? 


IV. 1.1 am always given proper encouragement by parents. 
Proper encouragement is always given (to) me by 
parents. 

2. | remember being given a toy drum on my fifth birthday. 

_ 3. He was seen to pick up the gun. 

4. | was asked some difficult questions at the interview. 

5. Let not this switch be touched. 

6. You won't be allowed to do that silly thing again. 

7. You will be sent a copy of the sales contract by the real 
estate office./ A copy of the sales contract will be sent (to) 
you by the real estate office. 

8. | didn't expect my car to be found by the police. 

9. | rarely hear her children are called bad names. 

10. A terrible mistake seems to have been made. 

11. | think Tom should have been offered the job./ | think the 
job should have been offered (to) Tom. 

12. Arthur is said to have robbed a bank a long time ago./ It 
is said that Arthur robbed a bank a long time ago. 

13. Little boys used to be made to climb the chimneys to 
clean them. 

14. They suggested that the sale of alcohol should be banned 
at football matches. 

15. Let your coat be taken off. 

16. That money has been sent to the poor families. 

17. He recommended bullet-proof glass should be used. 

18. She loves being praised all the time. 

19. He is believed to have special knowledge ... / It is 
believed that he has special knowledge ... 

20. Your hair needs cutting/ to be cut. 

V. 1. The situation was reported to be under control. 

2. She is said to work 16 hours a day. 

3. The company is thought to be planning a new advertising 
campaign. 

4. The soap opera is expected to end next year. 

5. The man is alleged to have driven through the town at 90 
miles an hour. 

6, The President was reported to have suffered a heart 
attack. 

7. The prisoner is thought to have escaped by climbing over 
a wall. 

8. The buildings are reported to have been badly damaged 
by fire. 

9. Many people are reported to be homeless after the floods. 

10. Marta was expected to pass her driving test. 

11. He is believed to have been killed by terrorists. 

12. You were known to have been in town on the night of 
the crime. 

13. The footballer Wayne Johnson was supposed to be 
earning £10 million a year. 

14. There is said to be a secret tunnel between those two 
houses. 

15. They are known to live in a small flat on the fifth floor 


16. The Prime Minister and his wifo are believed to have 
seperated. 

17. The boy is believed to be wearing a white pullover and 
blue jeans. 

18. The hostages are expected to be released soon. 

19. Two people are reported to have been injured in the 
explosion. 

20. Exercise is said to be good for health. 


VI. 1. arrived - was met 


2. Have you paid - will be shut off 

3. was your camera stolen - disappeared 

4. has been sold - will be built 

5. left - might be thrown 

6. must be taken - are watered - is cut 

T. is suspected - has been arrested - is being questioned - 
will be identified 

8. was built - is owned - was being used - was bought - 
hadn't been looked - has been done - is used 

9. is - is visited - was designed - was erected - has been - 
is recognized 

10. was damaged - was discovered - was injured - be res- 
cued - are believed to have been destroyed - is not known 

11. is being resurfaced - are asked/ are being asked/ have 
been asked - is expected - will be closed - will be 
diverted 

12. was forced - being threatened - had been stolen - was 
later found -had been abandoned - has been arrested - is 


still being questioned 
VI. 1b 2a 3.c 4b 5.b 
6a Le 8.a 9.b 10.a 


VIII. 1. they have increased the bus fares 


2. People should use bicycles for short journeys. 

3, someone has discovered a new source of energy? 

4, they are going to knock down this building. 

5. you shouldn't keep eggs in a freezer. 

6. people put litter in the bin? 

7. the robbers stole a lot of money. 

8, they are resurfacing the road in front of your house? 

9. the board won't make a decision until the next meeting. 
10. how people pronounce this word. 


IX. 1. are having the house painted 


2. have another key made 

3. had your hair cut 

4. Have you had your hair cut 

5. Do you have a newspaper delivered 
6. haven't had the film developed 

T. are having a swimming pool built 

8. have it cleaned 

9. have your ears pierced 

10. do you have your car serviced 


X. 2...fill his tooth. 


3. ... dyed. 


4. ... to change my number. 

5. ... taken off tomorrow. 

6. ... design his new house. 

T. ... fitted on the windows. 

8. ... developed while she is walking around town. 
9. ... painted before he died. 


.. straightened. 


. 1. These products have to be tested. 


2. The first motor car was made by a Belgian called 
Etienne Lenoir. 

3. The police took Nigel's passport away from him. 

4. Babysitters are paid a lot of money. 

5. | hope to be interviewed for the job. 

6. Judy is having her car repaired. 

7. Tessa got lost. 

8. It was agreed that the plan should go ahead. 

9, When did you get your kitchen decorated? 

10. He is believed to be living abroad. 

11, The song was sung by Pavarotti. 

12. The floor is being cleaned. 

13. Do you suppose such a letter could have been writlen by 
your brother? 

14. Laura got her brother to repair her bicycle. 

15. Let not that be done again./ Don't let that be done again. 


XII. 1. c 2b 3.b 4d 5.8 
6.c 7.d 8c 9a 10. b 
11.a 12. c 13. d 14.a 15.d 
16.c 17.a 18. c 19. d 20. c 
Chuong 8 
SỰ DIỄN TA VỀ SỐ LƯỢNG 
(EXPRESSION OF QUANTITY ) 
I. 1.any 2. some 3.any-some  4.some 
5. any 6. any 7. some 8. any 
9. any/ some 10. any 
MW. 1. any - some 
2. some - anything 
3. someone - any 
4. anyone - any 
5. something - some 
6. anyone/ anybody - some 
7. somewhere 


Wi. 1.alotof 2.alotof 


8. something - anyone/ anybody 

9. something - anything - something - Anything 
10. anywhere 

3. many! a lot of 
4. many 5.alotof 6. much/ a lot of 
7. many 8. many/alotof 9. much 


IV.1.alile — 2. Few 3. few 4. little. 5. a little. 
6.afew 7. little 8.afew 9.alitle — 10. a few 
V. 1. many  2.much 3.litle 4. much 
5. many 6. few 7. little 
VI. 1. much 11. somebody - anybody 
2. little 12. a little 
3. much 13. alot of 
4. many 14. few 
5. less 15. a great deal of 
6. too much 16. A large number of 
7. some - a little 17. alot of - many 
8. any 18. a few 
9. many - a lot 19. only a few 
10. How much 20. How many 
VII. 1. plants 6. of a chicken 
2. of my friends 7. accidents 
3. of my life B. birds 
4. European countries 9. of these clothes 
5. of that food 10. cars 
VIN. 1. All milk 5. most of the money 
2. most of the time 6. All cars 
3. most people 7. All fruit/ Most fruit 
4. No student 8. all (of) the lights 
WX. 1. each 6. every 
2. every 7. every 
3. Each/ Every B. each 
4. Every 9. Every 
5, Each 10. each 
X 1. few 11. much 
2. None of 12. much - a lot off a little 
3. Some of 13. many 
4. a few of/ some of 14. much 
5. Most 15. most of 
6. a little 16. little - a lot of/ a little. 
7. any - much 17. each 
8. little 18. all of - any of 
9. all of/ most of 19. many - much 
10. none of 20. half (of) - all of - any of 
XI. 1. many 6. them 11. little. 
2. anything 7. every morning 12. a few 
3. All 8. Neither of 13. no 
4. both 9. somebody 14. anywhere 
5.noneofthe — 10. somewhere 15. The whole 
16. nothing 
Xil. 1. b 6.d 11.a 16. d 
2c 7.d 12.c 17.b 
3.b 8.b 13.d 18.c 
4c 9.c 14.¢ 19.d 
5.b 1.c 15d 20a 


Chuong 9 
TU VUNG HOC (WORD STUDY) 
1. curious 35, beautifully 67. pleasure 
:2. easily 36. cooker 68. symbolizes 
3. silent 37. colorless 69. socialist 
4, careful 38. noise 70. carelessness 
5. slowly 39. accountant 71. attendance 
6. drives 40. entertainment 72. carriage 
7. commercial 41. products 73. flight 
8. weekly 42. funny 74. appearance 
9. difficult 43. celebrated 75, punishment 
10. choice 44. greeting 76. explanation 
11. recently 45. actor TT. successfully 
12. expensive 46. writer 78. scientific 
13. beautiful 47. natural 79. simplicity 
14. performance 48. pollution 80. preparation 
15. interesting 49. performed 81. unsuccessful 
16. frequently 50. boring - bored 82. allowances 
17. well 51. historical 83. unknown 
18. exciting 52. life 84. daily 
19. lengthen 53. dangerous 85. faithful 
20. smell 54. happily 86. gently 
21. seats 55. choose 87. comfortable 
22. fluently 56. helpful 88. pleased 
23. valuable 57. open 89. noisily 
24. good 58. knowledge 90. competitors 
25. splendid 59. Developing - developed 
26. excitement 60. collection 91. laziness 
27. exciting - excited 92. apologize 
28. Teaching - teacher 93. proud 
29. useful 61. librarian 94. famous 
30. health 62. friendly 95, produce 
31. care 63. attractively 96. careless 
32, complaint 64, admiration 97. speech 
33. width 65. thrilling 98, advice 
34. sewing 66.independent 99. quietly 
100. amazement 
1. made fun of 
2. made use of 
3. taking leave of 
4. caught sight 
5. take care of 
6. felt regret for 
7. put an end to 
8. of ... take advantage 
9. with... lost touch 
10. setting fire to 
11. pay attention to/ take account of 
12. pays attention to 
13. made fun of 


14. for ... make allowance 

15. keep pace with/ keep up with 

16. take notice of 

17. takes care of/ makes allowance for/ feels pity for 


18. take notice of 

19. takes interest in 

20. make room for 

21. keep correspondence with 
22. feel ashame at 

23. put an end to 

24. got victory over 

25. lost track of 

26. plays an influence over 

27. show affection for 

28. make use of 

29. feel pity for/ take pity on 

30. take note of/ pay attention to 
31. made a decision on/ made your mind up 
32. feel pity for 

33. lose sight of 

34. have a look at 

35. catch sight of 

36. made a decision on 

37. make a contribution to 

38. have faith in 

39. put an end to/ put a stop to 
40. gave birth to 

41. make complaint about 

42. feel sympathy for 

43. lost touch with 

44. make room ... for 

45. keep up with/ keep pace with 
46. take advantage of 

47. make fun of 

48. pay attention to/ take account of/ put an end to 
49. give way to 

50. make a fuss over/ pay attention to 


B STYLES 


1. He didn't intend to make a long journey with her. 
2. Has the city government decided to build ...? 
3. She isn't interested in what she ... 
4. Do most school-leavers strongly desire to work ... 
5. | don't think they disagree with what ... 
6. The plan didn't succeed just because most members 
weren't determined to do it well. 
7. During the lesson, she always looks carefully at all the 
sentences ... 
8. My friend wished to become a pilot. 
9. You needn't answer all the questions ... 
10. Please call me when you arrive, and we'll meet at a ... 
11. She doesn't know what will be because she never thinks 
about it. 
12. She said she would visit me someday. 
13. He decided to leave home. 


14.1 didn't intend to stay here. 

15. She is greatly interested in music. 

16. The two schoolgirls exchanged their English lessons. 
17. He bathes every morning. 

18. | arranged with the neighbors ... 

19. She didn't explain her plan. 

20. She was examined by a doctor. 


. 1. | had an argument with the referee about his decision. 


2. Are you in agreement with John about this? 

3. She usually gives her hair a brush before going out. 

4. She had a number of complaints about his rudeness. 

5. Because of engine trouble, the plane had to make a land 
on the fields. 

6. Take a look at this picture. 

7. I'm in love with her. 

8. We must make an early start. 

9, He was in receipt of her letter of the 10th. 

10. After lunch time she usually takes a rest. 

1. They tend to minimize problems. 

2. They strongly desire to put aside ... 

3. They gave a lot of thought to their work. 

4. They knew little about the job of their choice. 

5. They are determined to overcome problems. 

6. He pays us a visit whenever he's in town. 

7. They have tended to choose well-paid jobs. 

8. Millions of dollars are spent on advertising every year, 

9. You'd better not contact her. 

10. | had a good sleep last night. 

11. Carol Stuart is a good cooker and swimmer. 

12. She strongly desires for a scholarship. 

13. The villagers cordially welcomed us. 

14. He doesn't intend to leave the city. 

15. She is a good English teacher. 

16. They have to do this job at once. 

17. She is a careful typist. 

18. Hardly had we begun our walk when it rained, 

19. This woman sleeps very little. 

20. My grandfather loves music. 

21. He drives carefully. 

22. She is a good singer. 

23. They have made all the arrangements. 

24. No one in his team plays football as well as him. 

25, She is a good tennis player. 

26. English is spoken in Australia. 

27. A hospital is being built for the poor. 

28. She hasn't been seen since 1980. 

29. His parents were visited by him last week. 

30. We had a decision to go to Boston. 


MRECULAR VERS 


(Eons tit bat qui te) 


PAST PARTICIPLE 
(Quá khó phan từ - V3) 


abode 
arisen 
awoken 
been 

born, borne 
beaten 
become 
befallen 
begun 
beheld 
bent 
besought, beseeched 
bet 

bid 

bidden, bid 
bound 
bitten 

bled 

blown 
broken 
bred 
brought 
broadcast 
built 

burnt, burned 
burst 
bought 
cast 

caught 
chosen 


MEANINGS 
(Nghia) 


chiu dung, tró ngu 
phát sinh, nảy sinh 
thức dậy, đánh thức 
thì, là, ở 
chịu, mang, sinh 


ngám nhin, tróng tháy 
uén cong 

van xin 

dánh cuộc, cá 

ra giá, tra giá 


lam gay, lam và; gay, v& 
nuôi nống 

mang lại, dem lai 

phát thanh, truyén hinh 
xây dựng 

dét cháy, dót, tháp 

vỡ, nổ 

mua 

ném, quáng 

bát lấy, bát kip, đón 


chon, lựa 


dung bam vào, quyến luyến 
come đến 

cost tri giá 

crept bo 

cut cát 


dealt 
dug 
done 


buôn bán, dé cáp, giao thiệp 
đào, bói 


drawn kéo, vé 
dreamt, dreamed mo, nằm mo, mo màng 
drunk vóng 


forbear 
forbid 
forecast 
foresee 
forget 
forgive 
forsake 
freeze 


drove 
dwelt, dwelled 
ate 

fell 

fed 

felt 

fought 
found 

fled 

flung 

flew 

forbore 
forbade 
forecast 
foresaw 
forgot 
forgave 
forsook 
froze 

got 

gave 

went 
ground 
grew 

hung 

had 

heard 

hid 

hit 

held 

hurt 

input, inputted 
kept 

knelt, kneeled 
knit, knitted 
knew 

laid 

led 

leant, leaned 
leapt, leaped 
learnt, learned 
left 

lent 

let 

lay 

lit 

lost 


mada 


driven 
dwelt, dwelled 
eaten 
fallen 

fed 

felt 
fought 
found 
fled 

flung 
flown 
forborne 
forbidden 
forecast 
foreseen 
forgotten 
forgiven 
forsaken 
frozen 
got, LIS gotten 
given 
gone 


input, inputted 
kept 

knelt, kneeled 
knit, knitted 
known 

laid 

led 

leant, leaned 


leapt, leaped 
learnt, learned 


nuôi náng, cho ăn 
cảm thấy 

đánh nhau, chiến dau 
tìm thấy 

chạy trốn, bỏ chạy. 


ném, quăng 


bay 
kiểm chế, chịu dung 


cám, giữ, tổ chức 
làm dau, làm hỏng 
nhàp liệu 


dé, dat, sắp đặt 


mean meant có nghia, dinh, muón nói 
meet met gap 
mislead misled lam mê muội, nhằm đường 
mistake mistaken pham sai lám, nhằm 
misunderstand misunderstood hiểu lam, hiểu sai 
mown, mowed 
outdone 
outgrown 


overcome vuot qua, khác phuc 


làm quá 
trả tiên, thanh toán 


vứt bỏ, giải thoát 
cưỡi (ngua), di xe 
rung, reo (chuông) 
mọc lên, bốc lên 


ridden 
Tung 
risen 
run 


sawn cua 
said nói 

seen thếy, nhìn thấy 
sought tim kiếm 

sold bán 

sent gửi 

set đặt, để, sắp xếp 
sewn, sewed may, khâu 
shaken lay, rung, lắc 


shorn, sheared got, cát, xén 


đổ xuống, rụng, rơi 


chìm, làm chìm 

ngồi 

ngủ 

trượt, lướt, trôi qua 
quáng, ném 

xẻ, bổ 

ngửi, ngửi thay, có mùi 
gieo hạt 

nói 

làm cho mou, đẩy mạnh 
ánh vån 


smelt, smelled 
sown, sowed 


smelt, smelled 
sowed 

spoke 

sped 


enalt 


spend 
spill 
spin 
spit 
split 
spoil 
spread 
spring 
stand 
steal 
stick 
sting 
stink 
strew 
stride 
strike 
string 
strive 
swear 
sweep 
swell 
swim 


undergo 
understand 
undertake 
upset 
wake 
wear 
weave 
weep 

wet 

win 

wind 
withdraw 
withhold 
withstand 
wring 
write 


spent 
spilt, spilled 
spun 

spat 

split 
spoilt, spoiled 
spread 
sprang 
stood 

stole 

stuck 
stung 
stank 
strewed 
strode 
struck 
strung 
strove 
swore 
swept 
swelled 
swam 
swung 
took 
taught 
tore 

told 
thought 
threw 
thrust 

trod 
underwent 
understood 
undertood 
upset 
woke 
wore 
wove 

wept 

wet, wetted 
won 
wound 
withdrew 
withheld 
withstood 
wrung 
wrote 


spent 

spilt, spilled 
spun 

spat 

split ' 
spoilt, spoiled 


strewn, strewed 
strode 
struck 
strung 
striven 
sworn 
swept 
swollen, swelled 
swum 
swung 
taken 
taught 

torn 

told 
thought 
thrown 
thrust 
trodden 
undergone 
understood 
undertaken 
upset 
woken 
worn 
woven 
wept 

wet, wetted 
won 
wound 
withdrawn 
withheld 
withstood 
wrung 
written 


trải qua, tiêu xài 
dé, tràn; làm đổ, làm tràn 


cuốn lại, lén day (đồng hà) 
rút lui, rút khói 
từchối,ngăncản  - 
chóng lai, chịu đựng 
xoắn, van, vat 

viét 


